H.T THÍCH THANH TỪ 


DUYÊN KHỞI LÁẮNG - 
GIÀ TÂM ẤN 


LỜI NGƯỜI DỊCH 


Chúng tôi phiên dịch bộ kinh Lăng-già Tâm Ấn này với 
mục đích cho tăng, ni học tại thiền viện chúng tôi. Tuy 
nhiên trước chúng tôi đã có Sư bà Diệu Không dịch, ấn 
hành vào năm 1970 và 1971 rồi, song bản dịch ấy vì 
lược nhiều quá khiến chúng tôi không hài lòng, bất đắc 
dĩ phải dịch lại. 

Ở đây chúng tôi dịch trung thực với thiền sư Hàm Thị 
không dám tăng giảm trong phần sớ giải. Nếu có giảm, 
chỉ đôi chút thôi. Bởi chúng tôi thấy, ngài Hàm Thị quả 
thật là một thiền sư ngộ đạo trong môn đình Tào Động, 
cho nên lời sớ giải của Ngài rất phù hợp với tâm tông. 
Trên phần chánh văn kinh, chúng tôi dịch nguyên âm 
những danh từ, không nhằm làm sáng tỔ ý nghĩa, độc 
giả cần đọc qua phần sớ giải sẽ hiểu rõ. Vì chánh văn 
vừa tối nghĩa lại cô đọng khúc chiết, nếu không nhờ 
phần sớ giải, chúng ta không tài nào lãnh hội được. 


Bản kinh ngài Hàm Thị sớ giải đây, nguyên tên là Lăng- 
già A-bat-đa-la Bảo kinh (Lankàvatàrasùtra), do ngài 
Cầu-na-bạt-đà-la (Gunabhadra) dịch Phạn Hán, có bốn 
quyển. Bởi tổ Bồ-đề-đạt-ma sau khi truyền pháp cho tổ 
Huệ Khả còn bảo: “Xứ này có bốn quyển kinh Lăng-già 
có thể dùng ấn tâm...”, nên ngài Hàm Thị sớ giải để 
thêm hai chữ Tâm Ấn. Tâm Ấn có nghĩa là toàn bộ kinh 
Lăng-già cốt làm sáng tỏ bản tâm. Người đọc khéo lãnh 
hội sẽ thấy rõ bản tâm mình, bao nhiêu lời Phật nói 
trong kinh dường như Phật đem tâm Ngài ¡in qua tâm 
mình. Cộng thêm lời giải của ngài Hàm Thị càng làm 
cho chúng ta thấy rõ bẳn lai diện mục của chính mình, 
hiện sờ sờ dưới bóng mặt trời trí tuệ của Ngài. Vì thế, 
hai chữ Tâm Ấn thật là xứng đáng. Do đó ngoài bìa 
chúng tôi chỉ đề năm chữ Kinh Lăng-già Tâm Ấn. 

Về phẩm loại thì bản dịch đời Ngụy chia mười tám 
phẩm, bản dịch đời Đường chia mười phẩm, chỈ riêng 
bản này gồm chung lại một phẩm để tên là Nhất Thiết 
Phật Ngữ Tâm, có bốn phần. Câu Nhất Thiết Phật Ngữ 
Tâm đã nói lên chẳng những đức Phật Thích-ca nói kinh 
Lăng-già này chỉ thẳng bản tâm, ngoài tâm không có một 
pháp, mà tất cả chư Phật có nói ra cũng đều chỉ bản 
tâm. Như thế, để thấy Phật Phật giáo hóa không khác, 
pháp pháp đều hiện bày bản tâm. 


Trong phần đầu trước khi giải kinh, ngài Hàm Thị có 
làm bài Tổng luận mà không để tên Tổng luận, lại để 
phẩm Nhất Thiết Phật Ngữ Tâm phần một khiến độc 
giả dễ lầm là văn kinh. Đó là Ngài muốn nêu lên cho 
chúng ta thấy lời bàn luận của Ngài ở đây do góp nhặt 
những yếu điểm trong kinh, chỗ tất cả chư Phật nói về 
tâm, chớ không có ý kiến nào riêng của Ngài. Vì thế, 
trong bài Tổng luận này thật cô đọng có thể gom hết 
toàn ý bộ kinh. Độc giả thông được bài Tổng luận coi 
như nắm được yếu chỈ bộ kinh Lăng-già. 
Bốn quyển kinh Lăng-già, ngài Hàm Thị giải thành tám 
quyển. Đến phần cuối kinh, độc giả sẽ ngạc nhiên tại 
sao không có câu: “Phật nói kinh này rồi, tỳ-kheo, tỳ- 
kheo ni... đều rất vui mừng, tin nhận vâng làm, lễ bái lui 
đi” (Phật thuyết thử kinh dĩ, tỳ-kheo, tỳ-kheo ni... giai 
đại hoan hỷ, tín thọ phụng hành, tác lễ nhi khứ). Bởi vì 
toàn bộ kinh Lăng-già rất nhiều, các vị học giả Ấn Độ 
mang sang Trung Hoa phần nào thôi, nên phiên dịch 
chưa đến phần chót. 
Chúng tôi mong độc giả đọc bộ kinh Lăng-già này thấy 
được bản tâm, để khỏi cô phụ công ơn đức Phật dùng 
mọi cách chỉ dạy và khỏi uổng công ngài Hàm Thị đã 
nhọc nhẵn giải thích cho chúng ta. 

Kính ghi, 


Tu viện Chơn Không 
Đầu Xuân 1975 
THÍCH THANH TỪ 


LỊ 


DUYÊN KHỞI LĂNG - GIÀ TÂM ẤN 


Người sớ kinh này là Lôi Phong lão nhân, vốn là móng 
vuốt trong tông môn, vào được hang Ổổ của tánh tướng. 
Ngài thương sự hoang rậm cỦa nghĩa học và xót chỗ 
hỗn độn của thiền môn, nên từ năm Quý Ty (1653) lui 
về ẩn nơi Khuông Phụ, treo bầu ở Kim TỈnh, dựng gậy 
tại Ngọc Uyên. Hỏi về chỗ khế chứng thì Ngài tâm lặng 
biển trong, ngửa nhìn thói đẹp thì thân như ngọn núi cao 
trơ trọi. Như Địa Tạng Sâm cày ruộng nuôi sống, như 
Thê Hiền Thực tụng tập tu hành. Lò tàn bếp lạnh, chỉ 
toàn nêu đại pháp. Cước tùng lẫn lộn tơ rối bòng bong, 
nương nơi trí bén mà cắt đứt trăm mối. Ngài đối với cổ 
nhân thật không hổ thẹn. 

Đến năm Mậu Tuất (1658), Ngài trở về Lãnh Nam. Kim 
Vô tôi năm sau từ Ngọc Môn tìm đến, khoảng năm 
Nhâm Dần (1662) và Quý Mẹo (1663) cùng chư đệ 
Thạch Giám v.v... thưa hỏi về Duy thức. Ngài bảo: 


“Kinh Lăng-già chỈ minh sơ thần ngã chẳng cùng tánh 
châu mà lạm nhận, nương lông rùa dầu cát mà chóng 
giác vọng tình tự mất”. Nhân Ngài nêu bày chỈ yếu, 
chúng tôi bèn thỉnh sớ giải. 

Ngài khéo hiệp với tâm tông, lại toàn thông danh tướng. 
Chẳng những giũa mài cây trụ cuồng thiền cũng gồm 
kích dương nơi giẳng tịch. Tượng tâm cao vót dầm 
nghĩa hải nơi nguồn sâu, thần cơ sâu lặng phá các nạn 
vẫn trong nửa bài kệ. Nhọc nhẵn mệt mỏi, nhóm họp 
sưu tầm liên thấy đại nghĩa hiện bày sáng rỡ, mừng lời 
diệu mà không mắc kẹt. Giáo để giúp tông, chỈ truyền 
riêng bốn quyển. Thức tức là tàng, trợ đại tâm để lấn át 
nh] thừa. Đây thật là vận dụng tâm tối thượng, trông xa 
thấy thời tệ mà làm ấy vậy. Trong lời sớ có nhập lý 
thâm đàm mà vẫn khít khao với văn kinh. Chính nơi văn 
nghĩa mà thấy tông thừa, hội tông thừa mà tiêu dung văn 
nghĩa. Dám thầm nêu lên để chỉ cho kể hậu học. Bốn 
sông đều chảy vào biển, một hòn bọt cũng chẳng còn. 
Ấy tại xem văn lóng trong mắt tuệ. 

Thời vua Khang Hy năm giáp Thìn (1664) ngày mùng 10 
tháng 8, đệ tử nối pháp Kim Vô cúi đầu kính thuật. 


LỊ 


LĂNG-GIÀ A-BẠT-ĐA-LA BẢO 
KINH TÂM ẤN 


Lăng-già (Lanka)ø là tên núi, núi này do sản xuất châu 
Lăng-già nên lấy tên châu mà gọi tên núi. Núi nằm tại 
biển Nam là chỗ ở của Dạ-xoa. Bởi vua Dạ-xoa thỉnh 
Phật thuyết pháp trên núi, nên lẫy tên núi đặt tên kinh. 

Đại sĩ Táo Bá nói: “Kinh này nói trên núi Lăng-già Ở 
trong biển Nam. Như Lai nói kinh dưới núi, vua Dạ-xoa 
La-bà-na và Bồ-tát Ma-đế ngồi cung điện hoa đến thỉnh 
Như Lai vào núi thuyết pháp. Núi này cao vót nhìn 
xuống biển cả, chung quanh không lối vào. Người được 
thần thông mới có thể lên được, để tiêu biểu pháp môn 
tâm địa, người không tu không chứng mới hay lên được. 
Nhìn xuống biển cả, để tiêu biểu biển tâm thanh tịnh, do 
gió cảnh thổi, nên sóng thức nổi dậy. Người đạt được 
ngoại cảnh vốn không thì biển tâm tự vắng lặng. Tâm 
cảnh đều lặng thì việc gì cũng sáng tỏ, ví như biển cả 
lặng gió thì mặt trời mặt trăng và vạn vật hiện hình rõ 
ràng. Kinh này Phật vì hàng Bồ-tát căn cơ đã thuần thục, 
liền nói chủng tử nghiệp thức là Như Lai tàng; khác với 
Nhị thừa do diệt thức tiến đến không tịch; cũng khác với 
Bát-nhã bởi Bồ-tát quán không rồi thích cái Không tăng 
thắng. Đây chỉ thẳng thức thể bản tánh toàn chân, liền 


thành trí dụng, như biển cả kia lặng gió thì cảnh tượng 
đều hiện bày. Biển tâm chẳng động thì gió cảnh chẳng 
khác. ChỈ người khéo hiểu được tánh chân, liền nơi 
thức biến thành trí”. Táo Bá rất thâm hiểu tông thú kinh 
Lăng-già vậy. 

Kính này dịch lần đầu do ngài Cầu-na-bạt-đà-la 
(Gunabhadra) đời Lưu Tống (424-454), dịch thành bốn 
quyển để tên là Lăng-già A-bạt-đà-la Bảo kinh. Đến đời 
Nguyên Ngụy (500-516), ngài Bồ-đề-lưu-chi 
(Bodhiruci) dịch thành mười quyển tên là Nhập Lăng- 
già. ĐỜi Đường thời Võ Tắc Thiên (684-705), ngài 
Thật-xoa-nan-đà (Sikshànanda) cùng với ông Phục Lễ 
v.v... dịch thành bảy quyển tên là Đại thừa Nhập Lăng- 
già. 

Bản dịch đời Đường rất đơn giản, không bằng bản dịch 
đời Tống rất cao sâu. Cho nên từ xưa đến nay những 
nhà nghiên cứu hầu hết đều theo bản dịch ban đầu (đời 
Tống). 

Thời vua Lương Võ Đế, đại sư Đạt-ma đi đường biển 
đến Trung Hoa rồi sang nước Ngụy, ở tại chùa Thiếu 
Lâm chín năm ngồi xoay mặt vào vách. Sau Ngài truyền 
pháp cho tổ Huệ Khả nói: “Xứ này chỈ có bốn quyển 
kinh Lăng-già có thể dùng ấn tâm, trọn trao cho ngươi”. 
TừỪ đây kinh Lăng-già bèn thành vật bí mật trong Tông 


môn (Thiền tông). Thiền giả thời nay đã bổ qua (kinh 
Lăng-già) cho đến suốt đời chưa từng giở ra xem, thật 
đáng buồn thay! Về nhóm Nghĩa học (học kinh), chỈ có 
đầu niên hiệu Hồng Võ (1368) có ông Tông Lặc, Như 
Khỉ vâng chiếu chung nhau sớ. Đến cuối niên hiệu Vạn 
Lịch (1620) có ngài Đức Thanh bút ký. Đến khoảng giữa 
niên hiệu Sùng Trinh (1628-1643) có ngài Trí Húc nghĩa 
sớ. Ngoài những sớ giải trên, không còn thấy chỗ nào 
khác. 

Tổ Đạt-ma thường bảo rằng: “Kinh này sau năm trăm 
năm trở thành môn học danh tướng”. Xét kỹ lời nói này 
càng thêm lo sợ. Tổ nói tông của ta thất truyền đâu phải 
do người hay việc nào khác! 

Hàm Thị tôi, tỪ niên hiệu Thuận Trị nhằm năm Tân Sửu 
(1661), trước thì Hoa Thủ thị tịch, năm sau Đại Nhật 
tiếp tục tạ thế. Hai năm qua lạc thú nhân sanh đối với tôi 
đã hết sạch. Tôi bèn rút lui về ở núi Lôi Phong, quanh 
quẩn trong am tranh, nương chí đời trước, cùng đáp 
những câu hỏi của thiền gia, dùng để tự vui, chưa dám 
chỉ dạy người. Chỉ nghĩ đến đạo pháp nẳy mầm lộn lạo, 
nói rằng kiến tánh mà đồng với thần ngã; một con 
đường thấu thoát (tu thiên) mà không khác với minh sơ. 
Như câu “Chẳng tự sanh, chẳng phải chẳng sanh”, lời 
Thánh nói vẫn đầy đủ, mà có người chẳng đạt lý duyên 


khởi, rỐt cuộc rơi vào bác không, mặc tình phá hoại 
Phật pháp. Xét ra do họ mắc kẹt trên danh tướng, nên 
công và tội chẳng đồng vậy. 

Kinh này chỉ thẳng chủng tử nghiệp thức là Như Lai 
tàng, thật có mê ngộ. Chẳng thế, thì lấy thức lưu chú 
làm tự tâm, trở lại thành lỗi tâm sanh thức. Trong lỜi sớ 
giải thâm thiết rõ ràng, chỈ trước dẫn ra cho có huyết 
mạch. Có dẫn kinh luận chỉ lấy chỗ gần là nhập lý để 
phát minh lẫn nhau. Đến như những lời nói của thiền 
gia cốt ở chỗ thận trọng giữ mình. Phàm thiền gia dùng 
có lời để tháo chốt. Còn kinh điển cốt dẫn người trở về 
không lời. Chính vì chỗ bàn sâu nên không từ phá dẹp, 
luống dùng lời để cắt đứt, đâu khỏi lẫn lộn chân thuyên 
(lời nói bày chân lý). Lầm lẫn danh ngôn nên chữÔ[_ ] 
chữ Yên[  ] thành chữ Mã[  ]. Thiền bệnh thời nay là 
do chân giả khôn phân. Tổ của ta ban đầu lập không lời, 
cùng truyền bốn quyển kinh, đã thầm bày ẩn ý vậy. Hàm 
Thị tôi xin tất cả người đời sau nên noi theo ý chỉ của 
đấng Đại Từ đã chỉ dạy. 


LÍ 


PHẨM NHẤT THIẾT PHẬT NGỮ 


TÂM 


Tánh của pháp giới vốn không có ngộ mê, các loài hàm 
thức tự phân chân vọng. Chân vọng vốn nơi một tâm, 
mê ngỘ bày ra muôn pháp. Pháp không có pháp khác mà 
dường như các pháp hiện tiền. Tâm không có tâm khác 
mà rõ ràng thành thức tương tục. Nguyên nhân chỗ tột 
chân mà bất giác, vọng động nên tưởng sanh. Đạt vọng 
vốn chân, biết chân thì tưởng diệt. Thế nên mười hai 
loài chúng sanh vốn là Phật mà dối thấy có lưu chuyển. 
Ba mươi hai tướng hiện sẵn trong tướng phàm phu mà 
trở thành điên đảo. Cho nên, Thế Tôn đại giác của chúng 
ta mới cổi chiếc áo quý báu, mà mặc chiếc áo nhơ rách. 
Chỉ nơi chân tế (mé thật) là vô minh, nói như huyễn là 
hư ngụy. Căn thân và khí giới đều tùy tình lượng mà 
phân chia. Cõi Phật và ứng thân đều y nơi trí chiếu mà 
có sai biệt. Như gương sáng tùy vật mà hiện hình đẹp 
xấu. Cái rỗng sáng vô tướng vốn là lặng lẽ. Ví như mặt 
trăng tùy người mà có đi lại, chÏỉ người tự thấy, ánh sáng 
vằng vặc treo giữa hư không vẫn không khuyết. Đến 
hình đẹp xấu để bàn về ánh sáng của gương, căn cỨ nơi 
người đi lại để xem thể mặt trăng, thảy đều do con mắt 
bệnh. Đây là chỗ thánh trí không cho im lặng vậy. 


Cái rỗng sáng vô tướng đâu cho nói bàn, chỈ nói chẳng 


phải đẹp chẳng phải xấu. Ánh sáng vằng vặïc treo giữa 
hư không, không cần chỈ bày, chỉ nói không phải đi 
không phải đến. Mong chạm mắt để ngộ tâm, chỈ sợ bổ 
mặt trăng mà nhìn ngón tay. Nhân xấu mà chỉ ra đẹp, tức 
nơi đến mà nói đi. Xét tt ánh sáng gương tìm không ra 
tướng xấu thì tướng đẹp làm sao có đối đãi? Tìm cùng 
cái thể của mặt trăng không có dấu đến thì đi làm gì có? 
Đẹp xấu đều là vọng, thể gương vốn không, đến đi thầy 
dối, chất mặt trăng vẫn sáng. 

Vì thế, một trăm lẻ tám câu bặt dứt nói năng, ngay đó để 
phát minh nghĩa gì? Tám thứ thức xét cùng là sanh diệt, 
tỪ vô thủy nó là hư dối không phải nhân. Chân trí vốn 
không phân biệt bèn trở thành tâm bất giác. Vì cái bản 
tịch chẳng giữ linh nguyên mà biến thành thức vọng 
động. Tâm chẳng sanh thức, hằng Niết-bàn mà Ở trong 
lưu chú (thức lưu chú). Thức chẳng lìa tâm, luống sanh 
tỬ mà Ở trong thường trụ (Niết-bàn). Một phen con mắt 
bệnh thì ngàn hoa đốm rối loạn trong hư không. Một 
phen vọng che tâm thì các tình lượng đóng cửa trí. Bệnh 
hết con mắt vẫn còn, hoa đốm sạch hư không vẫn trong. 
Vọng sạch thì tâm tròn, tình mất thì trí sáng. 

Nếu như trí bị bít trong cửa tình thì toàn trí đều là tình. 
Tâm mờ mịt trong biển thức tỨc toàn tâm là thức. Sức 
huân biến không thể nghĩ bàn, mé thật sanh tử thật khó 


biết. Nếu các thỨ hư vọng mà có nhân để nương thì sự 
tương tục của căn và thức đâu có thể dừng. Nếu chẳng 
chuyển lại cái chân thức kia, ắt sanh chấp lầm là sanh 
nhân. Thức lưu chú bởi mê nên có nhãn thức, sắc trần, 
ánh sáng chung hợp. Nếu chấp tánh thắng diệu cho là 
thức, có khác gì kể ngu tìm lông rùa, ép cát lấy dầu. 
Vọng chấp có không nhân quả thành rỗng. Thảy do 
chẳng rõ được hiện tiền bèn cho là riêng có. Cũng bởi 
chưa từng thấy chỗ tột cùng mới lầm chấp là minh sơ. 
Do tâm không có mé trước, phàm có hiện ra đều bởi mê 
mà sanh. Thức không có duyên sau, chỉ rõ được tướng 
ban đầu thì thảy đồng huyễn hóa. Chán sanh ưa lặng, 
diệt các thứ nhiếp thọ, liền thấy chỗ chung cục của 
cảnh giới. Bỏ vọng chứng chân, đã thành đối trị, cũng 
chưa rõ đầu mối sanh diệt. Bởi lẽ ngộ không có sai biệt, 
mà mê có cạn sâu. Tâm không có đồng khác mà thức có 
ranh vực. Thế nên biển tàng thức khó lường, giác tâm 
thì thường trụ. Sanh tử và Niết-bàn không có người tạo, 
dựng lập phàm thánh chỉ là cái bóng rỗng. Chỗ hiện của 
vọng tưởng, chỗ hành của thánh trí, căn trần tâm thỨc 
đều chẳng lìa nhất chân, mà bờ mé mê ngộ thường xa. 
Trên tánh chân như tình tưởng mỗi cái có khác, ấy là lý 
do thăng trầm trong sáu thú. Trong pháp vô vi trí và hạnh 
có nhiều đường, nhân đó mà tứ thánh có cao thấp. 


Thức thứ tám chỉ có lỗi mê, nên sóng mòi nổi dậy, song 
tánh ướt trong biển vẫn thường còn. Bảy chuyển thức 
vốn không có nhân chân thật, tuy lóng trong yên lặng mà 
dòng tinh trạm (thức thứ tám) sức nó chưa dừng. Cho 
nên cái tinh trạm hợp chẳng lìa mé thức, đây càng thấy 
rõ bởi do xúc mà sanh thọ. Toàn sóng là nước, vì chỉ cho 
kể ngu nên dùng môn bất nhị. Lý chân thật thì la ngôn 
ngữ, chính là chỗ tự ngộ của người tiến tu. Tột cùng bi 
trí tròn đầy ba tướng (giải thoát, ly, diệt) nơi nguồn giác. 
Trừ sạch thức hiện lưu vượt khỏi ngũ pháp (danh, 
tướng, phân biệt, chánh trí, như như ) ra ngoài chỗ nghĩ 
bàn. 

Kẻ bỏ tự tông (tâm) này liền rơi vào tà kiến. Chẳng rõ 
tự tâm hiện ra, dối nói có sanh nhân (có cái đầu mối 
sanh ra). Người xét biết muôn pháp về không, lại rơi vào 
đoạn diệt. Tìm cùng lý do của sừng thỏ, chia chế tột chi 
tiết cỦa sừng trâu, mới biết đối đãi nhau, cuối cùng 
thuộc vô nhân (không có nguyên nhân). Nương nơi 
không nên có sắc, nương nơi sắc nên có không, phân 
biệt rõ ràng. 

Bỏ sắc để thấy không, bỏ không để tìm sắc thì lấy bỏ 
đành rành. Đâu biết đồng thời liền hiện, cảnh trong 
mộng đâu có trước sau. Hai tướng không khác, sau khi 
giác ngỘ ai còn thấy kia đây? 


Ngộ thì hoàn toàn ngỘ, biết rõ vọng thì đâu cần phá trừ. 
Mê mà không biết mê, nhân căn cơ bèn có đốn tiệm. Lầa 
ấm, giới, nhập được diệt môn giải thoát. Bày thí, giới, 
nhẫn hiển đạo ba-la-mật. Phá cái phàm tình chấp ấm 
này, dẹp cái dị thuyết chấp vô nhân kia. ChỈ rõ duyên 
khởi không tánh, do vọng mà có tưởng sanh. Nêu rành 
vọng tưởng từ nơi mê, nên tình lượng không có thật 
thể. Dẫn trở về tự giác, chóng vào lý quên lời. Bỏ cái 
tâm phan duyên theo năng và sỞ, rõ cái tướng tỘt cùng 
sai biệt. Nói có chia báo thân, hóa thân, mà thừa thì 
không hai không ba. Thanh văn biết như thật nên chỉ 
khác với hàng ngoại đạo. Bồ-tát chẳng quên bản 
nguyện, vẫn còn ngại ưa vắng lặng. Về đệ nhất nghĩa 
đế còn chẳng phải cảnh giới của Nhị thừa. Huống là 
“tánh thường” chẳng thể nghĩ bàn thì đâu đồng với 
tướng nhân của ngoại đạo. Tự giác cái chân nhân thì 
thật có tự tánh, vô thường tướng khác chỈ rơi vào chỗ 
nghĩ bàn. Tánh bản trụ không thuộc về thấy nghe, do 
dính với cảnh sở tri bèn đem cái giác biến thành cảnh. 
Thánh trí vượt ngoài phân biệt, chỉ chớ mê niệm hiện 
tại, mới thấy rõ lý tâm không thể nói năng. 

Bởi không giác ngỘ tự tâm, nên tùy sự tu tập mà sanh ra 
các thừa, mỗi thỪa tự thành chủng tánh. Chẳng phải 
không có Phật tánh, Phật thừa thần lực nhiếp hóa chúng 


xiển-đề, ắt cũng có nhân duyên. Cho nên biết mê ngỘ 
đồng duyên mà tâm biết mỗi người có khác. Thánh và 
phàm đồng một chân thật, bởi giác và tưởng mà có phân 
chia. Như đồng ấm, giới, nhập mà một bên thấy là ta là 
ngƯời, một bên thấy là vô ngã, nghĩa thật do đó mà cách 
xa. Như tâm, ý, thức có pháp cho là tức ngã, có pháp cho 
là ly ngã, mà thể giác chưa từng biến đổi. Bởi phá chấp 
trở về chân thật, nên lập tánh có ba (biến kế, y tha, viên 
thành). Nhân nơi ngã chỉ bày là không, nên thành có hai 
trí (nhân không, pháp không). Thấu rõ thật tướng các 
pháp thì nơi danh, tướng tức là như như. Khéo biết tự 
tánh chân không thì vọng tưởng biến thành chánh trí. 

Bồ-tát như tự tánh vọng tưởng, y duyên khởi mà đối 
hiện sắc thân. Vào chỗ chư pháp như huyễn mà không 
rơi vào có và không, khắp dạo các cõi nước. Rộng độ 
chúng sanh mà không có chúng sanh được diệt độ. Hiện 
bày huyền nghĩa đâu rơi vào nói năng. Vì đối trị tâm 
phân biệt nên nói không có cảnh giới. Dẹp trừ cái tưởng 
vô ngã, vì nói môn Như Lai tàng. Chớ kẹt vào cái khéo 
phương tiện, chỉ nên chứng pháp Ở trong. Cái lý “không 
không” sâu xa chẳng phải do ngôn ngữ có thể bày hiện. 
Người tăng tiến bậc thượng thượng sẽ được chỗ sở 
hành của tự giác. Lìa tỨ cú (có, không, cũng có cũng 


không, chẳng phải có chẳng phải không), vượt ngoài 


tam chi (tông, nhân, dụ), hiện trong bóng sáng trăng 
nước, ra ngoài kiến lập và phỈ báng. 

Thiền-na bày bốn (sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ 
thiền), về thánh lạc chỈỉ có ba. Không, vô tướng, vô 
nguyện đối với thật đế rất là phù hợp. Thọ, tịch tịnh, 
giác tri trong thân chỈ nên thầm hợp. Làm tiêu băng tâm ý 
thức sanh tử, trở về nước Như Lai tạng Niết-bàn. Tự 
tánh không việc, chẳng phải đoạn chẳng phải thường. 
Hoa giác như huyễn chẳng hoại cũng chẳng tử. Cho nên 
ngoài tỰ tánh vọng thấy có Niết-bàn, đều thuộc về nhân 
duyên thì chỈ có nói năng. Pháp như huyễn hằng Ở trong 
sanh tử đồng với hoặc loạn, mà ngay đó là vô sanh. Vì 
không tánh nên nói vô sanh. Vì vô sanh nên nói như 
huyễn. Pháp như huyễn chẳng rời cảnh giới Văn Thù và 
Phổ Hiền, nên không thể nói năng. Lý vô sanh tánh nó là 
ly, nên không phải chỗ biết của ngoại đạo và Tiểu thừa, 
nên dứt nghĩ bàn. 

Tứ quả chẳng ngoài tâm lượng, nhị giác đều do chọn 
lựa Niết-bàn. Lầa thức lại-da không có tánh chứa đựng. 
Lầa cái bất giác thì không có lại-da. Bảy chuyển thức 
vốn là vô sanh, luống phân biệt nên tăng thêm bất giác. 
Bởi bất giác nên duyên khởi vọng có tướng sanh, giác 
được cái vọng do mê thì tánh Viên thành tự hiện. 

Mười phương ba đời đồng là nhất thừa, thế và xuất thế 


gian vốn không có hai cái ngã. Thấu được cái chân 
truyền, vọng tưởng không tánh, suốt yếu chỉ tự giác, 
không do nơi người. Mới biết tâm chẳng sanh duyên, 
duyên chẳng sanh tâm. Tâm và duyên cả hai đều bặt thì 
tịch chiếu khắp hà sa. Sự và lý dung thông nhau, không 
và hữu, bóng hiện trong hải ấn. Một địa (địa vị Bồ-tát 
tỪ sơ địa đến thập địa) là tất cả địa, tất cả địa là một 
địa. Rõ thấu pháp vốn vô sanh thì dung hội được hình 
bóng trong gương và nước. Thuận tánh khởi dụng thì 
xếp đặt các chủng loại ở chốn không minh. Đoạn ngoại 
sắc của La-hán, hại hữu tâm của giác thân. Phật không 
có tỰ và tha, pháp đồng xưa và nay. CỨu kính trọn 
không có một chỮ, tùy loài bèn có ba thân. 

Nếu chấp có, trở lại kẹt nơi vô nhân. Nếu nhận không 
bèn thành hoại pháp. Pháp giới vốn tự vô sanh, do vọng 
nên theo duyên khởi. Tánh tướng vắng lặng, đâu cho có 
tâm chấp hữu. Nhân quả rõ ràng, khó khỏi cái nghiệp vô 
tác. Có không đều chẳng chấp mới vào được tự tông 
(tâm tông). Phương tiện tùy cơ không thể chẳng nói. 
Nhân nơi tông (tâm) khởi lời nói, do lời nói đạt được 
tông (tâm). Các thứ chẳng thật tức là cái đệ nhất như 
thật tự tánh vốn không. Chỗ vọng tưởng phát sanh, tức 
là vọng tưởng chẳng sanh, tùy duyên đâu có khác. Một 
sanh một chẳng sanh, do vọng thấy mà thành tà kiến. Tứ 


tướng (ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả) và tứ bình đẳng 
(từ, bi, hỷ, xả) trong chân giác không có hai. Do nơi ngữ 
mà thể nhập nghĩa, nên kinh điển hiển bày nguồn tâm. 
Biện được thức rõ được trí, ở bậc Như Lai chỈ duyên 
mà tự được. Tất cả các pháp, tâm làm tự tánh, an trụ 
trong tâm thì không có tướng chuyển biến. Tất cả cái 
tương tục, giác là liễu nhân, trở về bản giác mới là biết 
như thật. 

Vì ngăn vọng chấp nên nói pháp không. Vì la khủng bố 
nên nói tánh hữu. Như thế đều chẳng phải lời nói chỉ 
đến chỗ tột cùng. Chẳng qua, tùy phương tiện để chỉ 
bày vậy. Không lập tông thì tự tướng các pháp mới sáng 
tỎ. Chẳng phải vô trí, vì vọng tưởng và vô tri mà tự 
khác. Giáo liễu nghĩa diệu chỉ ở trước lời nói. Người tu 
hành đạt được tông thú, giác ngỘ vượt ngoài chánh lý. Y 
lời nói mà nhận nghĩa là bị danh ngôn dối gạt. Đạt lối tễ 
của pháp mới dẹp trừ được thế luận. Chỉ biết lìa văn cú 
mà chẳng phải lặng thinh. Lại biết tột các duyên tâm mà 
chẳng thành đoạn diệt. Thế thì cái chân vọng đối đãi 
liền được dung thông. Đây là lối đối trị năng và sở đều 
dứt. Pháp giải thoát như thật duy tự chứng biết. Niết- 
bàn vô trụ là pháp bình đẳng, chẳng phải nhân chẳng 
phải quả. Tri giác của Như Lai có tự mà không tha, tức 
nơi sắc thân là pháp thân, chư Phật khéo Ứng hiện đâu 


phải không, vô nghĩa. 

Vô tánh là phi vô, dị danh là phi hữu. Phi vô là pháp 
không sanh, chẳng theo duyên diệt. Phi hữu là pháp 
chẳng diệt, đâu đợi duyên sanh. Chẳng theo duyên diệt, 
mà vì chúng sanh nói là chẳng sanh. Không đợi duyên 
sanh, mà vì chúng sanh nói là chẳng diệt. Tạm mượn 
phương tiện lập bày để xây dựng chương cú đại thừa. 
Vì thế giỏi nghĩa mới gọi là đa văn. Dụ xem ngón tay là 
quỞ trách kể ngu. Tướng vô kiến là tánh thật của vọng 
tưởng. Lìa vòng xúc xích của mười hai nhân duyên tức 
là phân biệt tuệ không. Hai thứ ác kiến (thường, đoạn) 
nhân mê các pháp mới sanh. Ba cõi nẫy sanh do tâm, chỉ 
y trong fỰ giác mà trụ. Phi thường và vô thường quyết 
định không có tánh. Có nhiếp thọ và không nhiếp thọ, sự 
sai biệt đều do người. Giác ngỘ pháp có tướng khác, 
vẫn thuộc về thiền định của nhị thừa. Bồ-tát nhớ nghĩ 
đến bản nguyện, còn đợi đến bát địa giác ngộ mới giữ 
gìn. Mộng qua sông đã tỉnh, thì ánh sáng của ngọn lửa 
mạnh mới khắp. 

Các bậc trụ không có, cứu kính khác gì sơ tâm. Phật địa 
trang nghiêm được nhanh, thỦy giác tức là tối thắng. 
Nếu chấp tự giác thánh trí thường không sanh thì có lỗi, 
vì nó khác với hư không kia. Bởi dùng phương tiện tu 
hành chứng được, nên chẳng đồng với nhân tác của 


ngoại đạo. Tự tánh không nhơ, bất giác mà thành cái 
nhân các thú. Bảy chuyển thức nhiếp trì, tuy vô ngã mà 
vẫn còn cái lỗi của tập khí thừa. Như Lai tàng tánh vốn 
không sanh diệt, do khách trần mà in tuồng có trọc có 
thanh. TỪ tục vào chân phải nương nơi năm pháp. Do trí 
đến tịnh chỉ rõ được nhất tâm. Chư Phật ba đời vượt 
hẳn mọi sự tôn trọng của thế gian, vì dựng lập tự tâm 
thông suốt, không phải như hoa ưu-đàm-bát. Tập khí vô 
lậu không phải là nghĩa sát-na, nếu an trụ chánh pháp thì 
xem nó như thành Càn-thát-bà. Lục đỘ cũng chia có 
quyền thật. Ba Phật (pháp, báo, hoá) lẫn nhau phát minh. 
Thúc đẩy Nhị thừa đến chỗ cứu kính, khuyên chúng 
sanh trong ba cõi tu hành trong sạch, thấy thuộc về 
quyền lập, đều là Phật hóa thân nói. Nếu bàn về bổn trụ 
(pháp thân) trọn không có ngữ ngôn, chỈ nói phi thỪa 
khiến người tự khế ngộ. Bản giác thanh tịnh chẳng nhờ 
công huân tập. TỰ tánh đã trang nghiêm đâu cho ô 
nhiễm. Nên nói “căn bản trí sáng, sai biệt tuệ đầy, trước 
sau øsỐc ngọn hội tột chỗ vô ngôn” ấy vậy. 

Tóm lại, đại đạo không dấu vết, chỉ ở trước mắt. Chỗ 
chí lý bặt nghĩ lường, chẳng bàn kiếp ngoại. Do đó, đức 
Thế Tôn đóng cửa thất nơi nước Ma-kiệt (Magadha), 
ngài Duy Ma Cật lặng thinh trong thành Tỳ-da (Vaisàli). 
Chẳng nói mà nói, phơi bày sum la vạn tượng: chẳng 


nghe mà nghe, gom ngàn căn cơ về nơi vắng lặng. VỪa 
dính tình lượng đã rơi vào hiện giờ. Chỉ cần trở về, đâu 
cần phô bày hình tướng. Thế nên, đêm ấy thành Phật, 
đêm ấy Niết-bàn, khoảng giữa chẳng nói một chữ. Bản 
tế sanh tử, bản tế Niết-bàn, tùy thuận đâu có hai dòng. 
Diệu tại chẳng biết, lỗi cũng tại chẳng biết. Mê phi cú 
này, tỨc ngỘ cũng phi cú này. Toàn thân trong mộng, khi 
thức cũng chẳng rời khỏi gối mền. Trong cái tưởng sai 
biệt, xoay lại không ngoài việc xem gương. Như nước 
ngậm trăng, trong ngoài đều loãng. NhƯ gương soi 
không, rỗng sáng xen nhau. Từ cổ đến kim, tỪ sáng đến 
tối đâu do có người mà thêm đẹp đễẽ. Nào bởi không 
kiếp mà giảm bớt hư minh. Người mất đó cũng đồng 
tâm biết này. Người được đó chẳng đổi nghe thấy. Cần 
phải biết có, đâu dùng lại không. Ngọc ma-ni đâu phân 
làm năm sắc. Toàn thân con voi đâu giấu với nhóm 
người mù. Giữ chân bỏ vọng, khó tránh khỏi sự chê 
“nối dòng chim le dứt dòng chim cò”. Mở cái tối bít cái 
sáng, không khỏi người cười “dời núi lấp rãnh”. 

Bởi vì tám thức vốn rỗng, năm pháp đều giả. Hai cái ngã 
(nhân và pháp) dối tự gìn giữ. Ba tánh lầm nương nhau 
mà lập. Ngàn sai muôn khác chẳng qua một cái mê. Tột 
trước cùng sau cứu kính trở về niệm hiện tiền. Tin pháp 
môn thẳng tắt không do đâu, hội được pháp tổng trì mới 


chung cục. Cái bất giác trước, cái bất giác sau, như sữa 
trong nước thật là khó phân. Thánh rửa tình phàm, phàm 
che kiến thánh, mảnh than trong tối dễ nhận. Đâu biết 
tình mất trí hiệp, tưởng hết thể tròn. Cho nên nói: “Đại 
đạo chỉ tại trước mắt, chỗ chí lý đâu bàn kiếp ngoại”. 


LỊ 


I-PHÂN TỰ: 

A-DUYÊN KHỞI CỦA KINH: 

Tôi nghe như vầy, một hôm Phật ở trên đẳnh núi Lăng- 
già tại bờ biển Nam, dùng các thứ hoa báu trang nghiêm, 
cùng với các vị đại tỳ-kheo tăng và chúng đại Bồ-tát câu 
hội. Chúng đại Bồ-tát ấy ở các cõi Phật khác đến. Các 
ngài có sức tự tại vô lượng chánh định và thần thông du 
hý, đại Bồ-tát Đại Huệ làm thượng thủ. Các ngài đã 
được tất cả chư Phật làm phép quán đảnh, và khéo hiểu 
nghĩa cảnh giới tự tâm hiện, các loại chúng sanh, các 
thứ tâm sắc, vô lượng độ môn, tùy loại khắp hiện. Đối 
với năm pháp, ba tự tánh, tám thức và hai thỨ vô ngã, 
các ngài đã thông đạt cứu kính. 

Trên hội Niết-bàn, ngài A-nan hỏi Phật: Khi kết tập các 
kinh, lấy câu nào để đầu? Phật dạy: Phải dùng câu “Tôi 
nghe như vầy, một hôm Phật ở...” làm thông lệ cho các 


kinh. Kinh này Phật chỉ thẳng cho chúng sanh căn thân 
khí giới hiện tiền đều duy tâm hiện, như mộng như 
huyễn chẳng phải có chẳng phải không. Một niệm bất 
giác muôn pháp này đồng hiện. Chính nơi đó mà phát 
minh thì chỉ một tâm không có gì khác. Đây là cảnh giới 
bất tư nghì của chư Phật, Bồ-tát, không phải chỗ biết 
của hàng nhị thỪa và ngoại đạo. Cho nên những vị 
đương cơ cùng chư đại Bồ-tát đồng đến trong hội, đều 
được chánh định tự tại và thần thông du hý, khéo hiểu 
tất cả cảnh giới tự tâm hiện. Các ngài tùy các thỨ tâm 
sắc của chúng sanh lập bày phương tiện để đỘ thoát, và 
thông đạt cứu kính năm pháp, ba tự tánh, tám thức, hai 
vô ngã. Các ngài đủ khả năng thọ nhận đệ nhất liễu 
nghĩa của Như Lai, không rơi vào lưới nghi, không bị 
tất cả ngoại đạo, Nhị thừa làm hoặc loạn. Những vị đại 
tỳ-kheo chung hợp trong hội này đều là hàng Nhất thừa 
hóa hiện, không đồng với hàng định tánh Thanh văn, 
chẳng kham phát tâm Đại thừa. Cho nên phần duyên 
khởi này cùng với yếu chỉ Duy tâm của bản kinh phù 
hợp nhau hiển bày. 

B- ĐƯƠNG CƠ KỆ TÁN 

Khi ấy, Bồ-tát Đại Huệ cùng Bồ-tát Ma-đế hợp nhau 
dạo tất cả cõi nước chư Phật, nương thần lực của Phật 
từ tòa đứng dậy, bày vai áo mặt, quỳ gối mặt xuống đất, 


chắp tay cung kính dùng kệ tán thán Phật: 
Cõi nước chư Phật tức là cõi nước chúng sanh. Những 
vị Bồ-tát này hay chính chỗ nhật dụng của chúng sanh 
mà thông đạt cảnh giới Phật. Bảo rằng “Thấy tất cả sắc 
đều là sắc Phật, nghe tất cả tiếng đều là tiếng Phật, dạo 
tất cả cõi nước đều là cõi nước chư Phật”. Do đó các 
Ngài trên nương thần lực chư Phật, dưới vì trong hội 
chúng phát lời tán thán. Những lời tán thán Phật đều 
hàm súc ý nghĩa kinh, không có chỉ thú riêng. 

Thế gian lìa sanh diệt 

Ví như hoa hư không, 

Trí chẳng thấy có, không 

Mà khởi tâm đại bi. 

Tất cả pháp như huyễn 

Xa lìa nơi tâm thức, 

Trí chẳng thấy có, không 

Mà khởi tâm đại bi. 

Xa lìa chấp đoạn thường 

Thế gian hằng như mộng, 

Trí chẳng thấy có, không 

Mà khởi tâm đại bi. 
“Thế gian như không hoa, tất cả pháp như huyễn, thế 
gian hằng như mộng”, những câu này là tức nơi nhật 
dụng của chúng sanh liền thấy cảnh giới bất tư nghì 


của Như Lai, chẳng phải do dụng công quán chiếu của 
trí khiến nó thành có hay thành không. Như Lai thương 
xót các chúng sanh này không thể tự giác, luống theo tâm 
thức vọng chấp đoạn, thường. Ngài khởi đại bi lập bày 
phương tiện để đỘ thoát. Bồ-tát thâm hiểu được ý này, 
cho nên trong lời tán Phật riêng bày chỉ thú toàn kinh. 
Đây là “khéo hiểu nghĩa cảnh giới tùy tâm hiện” ấy vậy. 

Biết nhân pháp vô ngã 

Phiền não và sỞ tri (nhĩ diệm) 

Thường thanh tịnh không tướng 

Mà khởi tâm đại bi. 
Phàm phu chấp trong thân ngũ ẫm là ngã nên phiền não y 
đó mà khởi. Nhị thỪa quán ngũ ấm vô ngã mà cái sỞ tri 
chưa quên. Cả hai đều thuộc về mê, không phải có cạn 
sâu vậy. Ở đây nói “nhân pháp vô ngã, phiền não sở tri 
thường tự thanh tịnh” đều là lời tán Phật. Song cũng chỉ 
rõ phàm phu Nhị thừa ngay đó toàn không, bởi do bất 
giác vọng thấy lưu chuyển. Như Lai biết rõ nên khởi đại 
bi đỘ thoát. Tuy không có chúng sanh được diệt độ, mà 
mười câu vô tận bản nguyện sâu rộng vậy. Xét theo 
Tam tế: 

Y bất giác tâm động gọi là Nghiệp tướng. 

Y tâm động khởi năng kiến gọi là Chuyển tướng. 

Y năng kiến mà cảnh giới vọng hiện gọi là Hiện 


tướng. 
Ba thứ này, thuộc về thức thứ tám, là cái tập khí hư 
ngụy từ vô thủy. Sau y Hiện tướng đối cảnh phân biệt 
thành Lục thô. 
Trí tướng tức pháp chấp câu sanh. 
Y trí khởi niệm chẳng dứt gọi Tương tục tướng là pháp 
chấp phân biệt. Hai cái pháp ngã (chấp) này, tuy thuộc 
thức thứ bảy, song cội gốc nó thật khó thấy. Vì nó y bất 
giác mà khởi nên rất vi tế. Đến hàng Thập nhất địa 
(Đẳng giác) vẫn có hai phần sở tri ngu, cho nên không 
phải chỗ Nhị thừa thấy được. Chữ sở tri tức là nhĩ diệm 
vậy. 
Y niệm khởi chấp gọi Chấp thủ tướng, là nhân chấp câu 
sanh. 
Y chấp khởi kế (tính toán) gọi Kế danh tự tướng, là 
nhân chấp phân biệt. Hai cái nhân ngã (chấp) này, khởi 
ra tất cả cội gốc phiền não, cũng thuộc về thức thứ bẩy. 
Song vì y cảnh phân biệt làm chỗ chấp giữ, nên hàng 
Nhị thừa quán nhân vô ngã cũng hay đoạn được mà 
pháp ngã của thức thứ bảy chẳng đoạn. Ngài Huyền 
Trang cho phân biệt thuộc thức thỨ sáu, câu sanh thuộc 
thức thứ bẩy. Song ở đây xét về nguyên do sanh khởi 
nên nói chung là thức thứ bẩy. 

Y hoặc tạo nghiệp gọi Khởi nghiệp tướng. 


Y nghiệp chiêu báo gọi Khổ hệ tướng. 
Hai phần này thuộc về trời người. Nhưng tóm kết Tam 
tế và Lục thô thấy đều do bất giác. Nếu giác thì hoàn 
toàn không, nên nói “thường thanh tịnh không tướng”. 

Tất cả không Niết-bàn 

Không Niết-bàn của Phật 

Không có Phật Niết-bàn 

Xa lìa giác, sỞ giác 

Hoặc có hoặc không có 

Cả hai thầy đều lìa. 
Bốn bài kệ trước nói chỗ nhật dụng của chúng sanh 
thầy là cảnh giới của Như Lai. Bài kệ này nói Như Lai 
Niết-bàn chẳng khác với chúng sanh sanh tỬ, nên nói 
“tất cả không Niết-bàn”. Nếu có Niết-bàn thì đâu không 
sanh tỬ; đã có sanh tỬ tức có chúng sanh sanh tử và có 
chúng sanh vào sanh tử. Có chúng sanh sanh tử tức là có 
Phật Niết-bàn. Có chúng sanh vào sanh tử tức có Phật 
vào Niết-bàn. Thế là cái năng giác và sỞ giác rõ ràng 
thành đối đãi. Đâu biết rằng tất cả chúng sanh đã vào 
Niết-bàn, chẳng cần lại Niết-bàn. Như Lai thấy rõ nên 
hay tùy thuận bản tế, sanh tử Niết-bàn đều như mộng 
huyễn. Đã tuyệt tâm năng, sở thì không rơi vào cái thấy 
có, không. Bậc Vô thượng chánh chân không thể đem 
trọn sự suy xét so lường đến được. 


Quán Mâu-ni tịch tĩnh 
Thế là xa la sanh 

Ấy gọi là chẳng thủ 
Đời này đời sau tịnh. 

Pháp thân không tánh không sanh, chẳng phải 
tâm chẳng phải thức, đây là Mâu-ni tịch tĩnh, chóng lìa 
tất cả kiến, tướng sanh diệt. Nếu khởi cái quán này, 
trong một sát-na các chấp đều đoạn. Liền đó mắt mình 
mở rộng thẳng đến vị lai tự nhiên tịnh niệm tương tục. 
Đó là chỗ Lục tổ nói “niệm trước chẳng sanh, niệm sau 
chẳng diệt” vậy. Nhân lời tán Phật này để chỉ cho người 
phải để mắt nơi đây. 

II - PHẦN CHÁNH TÔNG. 

A- Chỉ pháp môn đệ nhất nghĩa rộng lớn vi diệu 
lìa nói bặt chứng 

-Hỗi một trăm lẻ tám câu. 

Khi ấy, Bồ-tát Đại Huệ nói kệ tán Phật rồi, tự trình 
danh tánh, con tên là Đại Huệ thông đạt được đại thừa, 
nay đem một trăm lễ tám câu thưa hổi bậc Tôn tối 
thượng (Phật). Bồ-tát tự nói thông đạt đại thừa, vì 
muốn người đương thời và kể hậu thế biết nghĩa hỏi ở 
đây đều là chỗ thiết yếu của nhất thừa, chẳng phải 
nghĩa sai biệt của các thừa. 

Bậc Thế gian giải (Phật) nghe kệ kia rồi, quán sát tất cả 


chúng, bảo các phật tử rằng: “Phật tử các ông! Nay cho 
mặc tình hỏi, ta sẽ vì các ông nói cảnh giới tự giác”. 
Cảnh giới tự giác là chỗ chứng của chư Phật trong 
mười phương và ba đời. Trong bốn quyển lặp đi lặp lại 
xét rõ trọn không ngoài ý này, nên trước vì nêu bày ra. 
Khi ấy, đại Bồ-tát Đại Huệ nhân lời Phật đã nói, đẳnh 
lễ dưới chân Phật, chắp tay cung kính dùng kệ hỏi rằng: 

Thế nào tịnh niệm kia? 

Thế nào niệm tăng trưởng? 

Thế nào thấy si hoặc, 

Thế nào hoặc tăng trưởng? 

Thế nào hóa tướng cõi 

Và các chúng ngoại đạo? 

Cớ sao không thọ thứ, 

Vì sao gỌi vô thọ? 
Niệm là vọng giác. S¡ hoặc là bất giác. Chân như không 
tánh bất giác vọng động, kiến hoặc vừa sanh liên có 
vọng giác. Muốn sạch vọng giác thì phải tìm tột chỗ 
khởi vọng giác. Muốn ngỘ bất giác thì cần xét cùng chỗ 
sanh bất giác. ChỪng ấy mới biết chân như không tánh 
là mật chỈ của chư Phật, nên phải hỏi trước. Cõi tức là 
cõi nước. Hóa tướng là tất cả tướng biến hóa trong lục 
đạo. Trước nói ngoại đạo, sau đề ra Vô thọ, đó là muốn 
biện sự sai biệt của tà chánh. Vô thọ là Mâu-ni tịch tĩnh, 


chẳng thọ một pháp, lìa các tướng trạng. Thứ là thứ lớp 
các địa. Kinh Kim Cang nói “do pháp vô vi mà có sai 
biệt”. 

CỚ sao gọi phật tử 2 

Giải thoát đến chỗ nào, 

Ai phƯợc ai giải thoát? 

Những øì cẳnh giới thiền? 

Tại sao có ba thừa? 

Cúi mong vì giải nói. 

Duyên khởi chỗ nào sanh? 

Thế nào tác, sở tác? 

Thế nào đồng dị] thuyết? 

Thế nào là tăng trưởng? 

Thế nào vô sắc định 

Và cùng diệt chánh thọ 

Thế nào là tưởng diệt? 

Vì sao từ định giác, 

Thế nào tạo tác sanh, 

Tiến đi và giỮ thân? 

Thế nào hiện phân biệt? 

Thế nào sanh các địa? 
Câu “giải thoát đến chỗ nào” là muốn hiển bày Mâu-ni 
tịch nh, không có phược và thoát; nên nói tiếp “ai 
phƯợc ai giải”. Nói không có giải có phược là, bởi mê 


ngộ vọng thấy mà thôi. Cảnh giới thiền là chỈ các thiên 
định của phàm thánh. Duyên khởi là pháp do nhân duyên 
sanh ra. Tác, sở tác là nghiệp quả năng tác và sở tác. 
Đồng dị thuyết là chỈ ngoại đạo tà thuyết. Tăng trưởng 
là nhân gì tăng trưởng nhân quả trong tam giới? Vô sắc 
định là tứ không. Diệt chánh thọ là diệt tận định. Tưởng 
diệt là vô tưởng định. TỪ định giác là hổi Như Lai vì 
sao từ định mà giác (ra) khởi các tác dụng, thị hiện thân 
có đi có đứng. Hiện phân biệt là, hiện nói các thứ pháp 
sai biệt. Sanh các địa là, kiến lập hành tướng các địa. 

Ai người phá ba cõi 

Ở đâu, thân thế nào, 

Vãng sanh đến chỗ nào? 

Thế nào Tối thắng tử? 

Nhân gì được thần thông 

Và tự tại tam-muội? 

Thế nào tâm tam-muội? 

Tối thắng vì con nói. 
Phá ba cõi là, chỉ chung cho hàng Tam thừa ra khỏi tam 
giới. Đã ra khỏi tam giới, trụ ở chỗ nào, thọ những thân 
gì, vãng sanh đến chỖỗ nào. Nói thánh nhân tam thừa 
đồng ra khỏi tam giới, song thân và cõi chẳng đồng, ứng 
và hóa mỗi vị có khác. Tối thắng tử là chỉ chư Bồ-tát. 
Thần thông là sáu pháp thần thông. Tam-muội dịch là 


chánh thọ (chánh định). Tâm tam-muỘi là tâm trụ trong 
chánh định, cùng với pháp chánh định đồng hay khác. 

Thế nào gọi là tàng 

Thế nào ý và thức? 

Thế nào sanh cùng diệt 

Thế nào thấy rồi hoàn? 

Thế nào là chủng tánh 

Phi chủng và tâm lượng? 

Thế nào kiến lập tướng 

Và cùng nghĩa phi ngã, 

Thế nào không chúng sanh 

Thế nào thế tục thuyết? 
Tàng là tàng thức. Ý là thức thứ bảy. Thức là thức thứ 
sáu và năm thức trước. Sanh diệt là các căn thức hiện ra 
sanh diệt. Thấy là thấy được cái sanh diệt. Hoàn là trở 
lại cái không thấy. Đồng một tâm này mà có riêng biệt là 
tàng, ý và thức. Rồi có khác là thấy sanh diệt và thấy 
chẳng sanh diệt. Cái mê ngộ hư vọng này thảy đều 
không thể có. Chủng tánh là tam thừa chủng tánh. Phi 
chủng là không có chủng tánh, chỉ cho ngoại đạo và 
chúng xiển-đề. Tâm lượng là đồng một tâm mà mỗi cái 
có chừng lượng vậy. Kiến lập tướng là tướng ngã. 
Nghĩa phi ngã là tướng vô ngã. Chúng sanh là nói khác 
của tướng ngã. Tức là đối với ngã và pháp vốn không có 


chúng sanh, mà đối với thế tục nói có đó là sao? 

Thế nào là đoạn kiến 

Và thường kiến chẳng sanh? 

Tại sao Phật, ngoại đạo 

Tướng đó chẳng trái nhau? 

Thế nào đời sau này 

Có các thứ bộ khác? 

Thế nào không, tại sao? 

Thế nào hoại sát-na? 
Đoạn và thường đều là tà kiến của ngoại đạo. Kiến 
chẳng sanh là chẳng sanh hai kiến chấp này, tức là 
chánh pháp Như Lai. Phật cùng ngoại đạo tướng chẳng 
trái nhau là, gồm vào một tâm bình đẳng mà nói vậy. Bộ 
khác là, sau khi Phật diệt độ đệ tử kiết tập kinh bộ mỗi 
phần có khác. Nói một tâm bình đẳng, Phật cùng ngoại 
đạo không khác, mà đệ tử trong pháp của Phật trở lại 
thấy có khác, là sao? Không là các pháp tánh không. 
Hiện thấy các pháp mà nói không đó là sao? Sát-na là 
niệm rất vi tế. Niệm niệm chẳng dừng, sát-na chẳng trụ, 
không phải chỗ biết của người vô trí. 

Thế nào thai tàng sanh? 

Thế nào thế bất động? 

Nhân gì như huyễn mộng 

Và thành càn-thát-bà 


Thế gian thấy sóng nắng 

Cùng bóng trăng đáy nước? 

Bởi đâu nói giác chi 

Và cùng bồ-đề phần? 

Thế nào quốc độ loạn? 

Thế nào khởi thấy có? 
Thai tàng sanh là thân phần đoạn sanh tử của chúng 
sanh. Thế bất động là cõi nước hằng dời đổi mà chân 
tánh vẫn thường trụ. Huyễn, mộng, thành càn-thát-bà, 
sóng nắng, trăng đáy nước, thầy đều dụ cho chúng sanh 
cùng thế giới không thật. Nhân gì như, ấy là chúng sanh 
sanh tử thế giới đổi dời, rõ ràng hiện tiền, mà nói như 
mộng huyễn... ai sẽ giác biết? Giác chi, bồ-đề đều chỉ 
cho chánh trí, tức là giác ngỘ thế gian mộng huyễn. 
Quốc độ loạn là quốc độ dời đổi. Khởi thấy có là, quốc 
độ dời đổi mà chúng sanh vô trí vọng thấy thật có. Sao 
mà giác mê xa nhau lắm vậy? 

Thế nào chẳng sanh diệt 

Thế như hoa trong không? 

Thế nào giác thế gian? 

Thế nào nói lìa tự (văn tự)? 

Lầa vọng tưởng là ai? 

Thế nào ví hư không? 

Có mấy thứ như thật? 


Mấy tâm ba-la-mật? 

Nhân đâu qua các địa? 

Ai đến không chỗ thọ? 
Chẳng sanh diệt, hoa trong không, đều chỉ thế gian mà 
nói. Thế gian vốn chẳng sanh diệt mà dối thấy sanh diệt. 
Vốn như hoa trong không mà dối thấy thật có. Thế là 
phải đợi đến khi giác ngộ mới thấy. Giác thế gian là giác 
thế gian này chẳng sanh diệt như hoa trong không. Đã 
giác thế gian liền rõ như huyễn, chẳng rơi vào có không, 
không phải nói năng có thể đến, nên nói lìa văn tự. Nói 
năng đã lìa thì phân biệt liền dứt. Tất cả pháp ví như hư 
không, thấy cội gốc thật tướng được đến bờ kia. Trải 
khắp các địa đến nơi vô thọ. Đây có thể thứ lớp chứng 
biết, mà vì muốn Thế Tôn hiển bày rành rẽ. Có mấy thứ 
như thật là, chứng được chân như hàng tam thừa có 
mấy hạng sai biệt. Mấy tâm ba-la-mật là, được qua sanh 
tử cũng phân có tam thừa. 

Những øì hai vô ngã? 

Thế nào tịnh sở tri? 

Các trí có mấy thứ? 

Mấy thứ giới chúng sanh? 

AI sanh các tánh báu, 

Chân châu ma-ni thầy? 


Ai sanh các ngữ ngôn? 


Chúng sanh các thứ tánh? 
Trong hai thỨ vô ngã, pháp vô ngã rất vi tế, nên lặp lại 
nói sỞ tri. SỞ tri là sở tri chướng, thuộc về pháp chấp. 
Trí có căn bản trí, sai biệt trí. Giới có giới Tỳ-kheo, giới 
Bồ-tát. Ma-ni là tánh báu thuộc khí thế gian (thế giới). 
Ngữ ngôn là chủng tánh thuộc vê chúng sanh thế gian 
(chúng sanh). Trong lời hồi, hoặc hồi khí thế gian, hoặc 
hồi chúng sanh thế gian, hoặc hồi xuất thế gian, hoặc 
Phật, hoặc đệ tử Phật, hoặc ngu, hoặc ngoại đạo, trước 
sau không nhất định, một lúc lẫn lộn chẳng cần chia 
loại, chỈ tùy lời nói nhận được nghĩa thôi. Cần biết thầy 
từ một chân pháp giới, vọng thấy có sai biệt, như huyễn 
không thể nghĩ bàn. 

Minh xứ và kỹ thuật. 

Người nào đã hiển bày? 

Già-đà có mẫy thứ, 

Trường tụng và đoẳn cú? 

Có mấy thứ lý luận, 

Thế nào gọi là luận? 

Tại sao sanh ăn uống? 

Và sanh các ái dục? 

Thế nào gọi là vua 

Chuyển luân và tiểu vương? 

Thế nào thủ hộ quốc 


Chư thiên có mấy thứ? 

Thế nào gọi đại địa 

Tinh tú và nhật nguyệt? 

Người tu hành giải thoát 

Mỗi bậc có mấy thứ? 

ĐỆ tử có mấy thứ? 

Sao là A-xà-lê? 

Phật lại có mấy bậc, 

Lại có mấy bẳn sanh? 
Minh xứ là ngũ minh: I) Thanh Minh, 2) Công xảo minh, 
3) Y phương minh, 4) Nhân minh là khảo đính tà chánh, 
5) Nội minh nói rành rẽ về năm thừa. Ba minh trước là 
ngoại luận. Hai minh sau thuộc nội luận (nội điển). Già- 
đà dịch là kệ. Trường tụng đoản cú đều là kinh nói. Lý 
là lý nói ra. Luận là riêng giải thích nội điển và ngoại 
điển. Đây là hỏi nói pháp phải có bao nhiêu thỨ. Ăn 
uống, ái dục, vua, chư thiên, đại địa, tính tú, nhật, 
nguyệt, tổng hỏi về danh tướng hai thứ thế gian chúng 
sanh và thế giới. Tu hành, đệ tử, Xà-lê, Phật, bẳn sanh là 
danh tướng sai biệt của xuất thế gian. Tu hành là thông 
tam thừa. Đệ tử là gồm Bồ-tát và Thanh văn. Xà-lê dịch 
là quỹ phạm (mẫu mực). Có năm thứ quỹ phạm. Bản 
sanh là Như Lai nhiều đời tu hành cho đếân thành Phật, 
những việc hiện sanh. 


Ma và các ngoại đạo 

Kia mỗi loại mấy thứ? 

Tự tánh và cùng tâm 

Mỗi cái bao nhiêu thứ? 

Thế nào thi thiết lượng? 

Cúi mong Tối thắng nói 

Thế nào không, gió, mây? 

Thế nào niệm thông minh? 

Thế nào là rừng cây, 

Thế nào là cổ rậm? 

Thế nào voi, ngựa, nai, 

Thế nào là bắt lấy? 

Thế nào là thấp hèn, 

Nhân gì mà thấp hèn, 

Thế nào nhiếp lục tiết? 

Thế nào nhất-xiển-đề? 

Nam nữ và hoàng môn 

Đây đều nhân đâu sanh? 
Tánh cùng tâm đều chỉ cho căn dục của chúng sanh. Thi 
thiết lượng là tâm tánh chỪøng lượng giả vì thi thiết. 
Niệm thông minh là thế trí biện thông. Nhiếp lục tiết là 
ở Tây vức cho hai tháng làm một tiết, một năm phân làm 
sáu tiết. Nhất-xiển dịch là tín. Đề dịch là bất cụ. Nghĩa 
là lòng tin chẳng đủ. Đây cũng là hỏi danh tướng sai biệt 


của chúng sanh và khí thế gian. 

Thế nào tu hành thối? 

Thế nào tu hành sanh? 

Thiền sư dùng pháp gì, 

Kiến lập những người nào? 

Chúng sanh sanh các cõi 

Tướng øì và loại gì? 
Tu hành có tiến có thối. Sanh tức là tiến. Pháp của thiên 
có đốn tiệm chẳng đồng. Bởi căn cơ người lớn nhỏ 
chẳng phải một. Đây là sự sai biệt của xuất thế gian. 
Các cõi là sáu đạo và bốn sanh. Tướng loại là tướng 
loại cỦa các cõi. Chúng sanh thế gian huyễn vọng tự 
chia nhiều lối. 

Thế nào là tài phú, 

Nhân gì được tài phú? 

Thế nào là Thích chủng, 

Nhân gì có Thích chủng, 

Thế nào dòng Cam Giá? 

Vô thượng tôn xin nói. 

Thế nào trường khổ tiên, 

Kia dạy bảo những gì? 

Như Lai tại vì sao, 

Hiện tất cả thời, cõi, 

Các thứ loại danh sắc, 


Tối thắng tử vây quanh? 

Tại sao chẳng ăn thịt, 

Tại sao cấm ăn thịt, 

Ăn thịt bao chủng loại, 

Nhân gì nên ăn thịt? 
Đây vẫn hỏi sự sai biệt của thế và xuất thế gian. Thích 
chủng, dòng Cam Giá, bởi quá khứ rất xa, khi ấy có một 
Bồ-tát làm thái tử trong nước, nhường ngôi cho em đi 
tu, theo học với Cù-đàm Bà-la-môn liền đổi họ làm Cù- 
đàm. Sau trở về ngoài thành ở tinh xá tại vườn Cam Giá, 
bị nạn giặc bắt làm thương tổn, máu chảy đầy đất. Đại 
Cù-đàm dùng thiên nhãn xem thấy, dùng thần túc đến 
vườn Cam Giá, lấy máu đựng trong hai cái bình để bên 
phải bên trái. Chúc rằng: Đạo sĩ này nếu tâm chí thành 
sẽ khiến máu biến thành người. Mười tháng sau, hai cái 
bình đựng máu một biến thành người nam, một biến 
thành nữ, bèn thành dòng Cam Giá. Về sau thỨ phi vua 
Ý Ma sanh bốn con được chánh hậu khen ngợi. Vua 
đuổi bốn con ra khỏi nước ở trên núi Tuyết trong rừng 
Trực thọ. Mẹ bốn vị ấy tìm đến, vì mỗi người lập gia 
đình cho đều được xong xuôi. Vua nghe tin này rất vui 
về, nói rằng: Đây thật là Thích tử, khéo tự lập tự tồn, 
nhân đó gọi là Thích. Thích dịch là năng, nghĩa là có tài 
năng. Người con thứ tư tên Trang Nghiêm tức là tổ tiên 


vua Bạch Tịnh. Tất cả thời cõi là tất cả thời, tất cả cõi, 
tùy loại khắp hiện. 

Thế nào hình nhật nguyệt, 

Tu-di và Liên Hoa, 

Cõi Sư tử thắng tướng, 

Thế giới nghiêng, đứng, úp, 

Như lưới trời Đế Thích, 

Hoặc thầy đều trân bảo, 

Như đàn, trống lưng eo, 

Dáng tợ các loại hoa, 

Hoặc lìa sáng nhật nguyỆt. 

Như thế thầy vô lượng? 
Tu-di là núi Diệu cao, trùm bốn thiên hạ làm một thế 
giới. Liên hoa là thế giới Liên hoa tạng. Sư tử là thế 
giới đẹp nhất trong các thế giới. Thế giới có cái nghiêng, 
có cái úp, gồm các thế giới đẹp và xấu như lưới trời Đế 
Thích. Vì lưới trời Đế Thích có một ngàn hạt châu, mỗi 
hạt châu chiếu sáng xen nhau, ý nói vô tận. Nhật nguyệt, 
cây đàn, trỐống lưng eo, hoa trái đều là diễn tả hình 
tướng của thế giới. Trân bảo là có thế giới do trân bảo 
làm thành. Lầa sáng nhật nguyệt là thế giới Vô Cấu 
Quang Minh, chẳng nhờ ánh sáng nhật, nguyệt. 

Thế nào là hóa Phật? 

Thế nào báo sanh Phật? 


Thế nào như như Phật? 

Thế nào trí tuệ Phật? 

Tại sao ở Dục giới , 

Chẳng thành Đẳng Chánh Giác? 

Vì sao Sắc cứu kính, 

La dục được bồ-đề? 

Thiện thệ vào Niết-bàn 

Ai người giữ chánh pháp? 

Thầy trời trụ bao lâu? 

Chánh pháp trụ chừng nào? 

Tất-đàn cùng với kiến 

Mỗi loại bao nhiêu thứ? 

Phần Tỳ-ni Tỳ-kheo 

Thế nào nhân duyên gì? 

Các Tối thắng tử kia 

Duyên Giác và Thanh văn 

Nhân øì trăm biến dịch? 

Thế nào trăm vô thọ? 
Hoá Phật là hóa thân trăm ngàn muôn ức, đây là tùy loại 
hóa hiện. Đại hóa là thân ngàn trượng Lô-xá-na vì hàng 
Bồ-tát thập địa mà hiện, cũng gọi là tha báo thân. Như 
như, trí tuệ đều chỈ cho pháp thân. Như như là bản giác, 
trí tuệ là thủy giác. Đây là tự báo,vì thỦy giác bản giác 
hiệp một, lý và trí cả hai đều dung thông. Lô-xá-na trên 


cõi trời Sắc cứu kính được đạo bồ-đề, chớ không Ở 
Dục giới. Đó là vì thị hiện la dục được thanh tịnh. Ai 
người giữ chánh pháp là những căn dục nào mới kham 
truyền giỮ chánh pháp. Chư Phật ở đời, chánh pháp ở 
đời mỗi phần đều có nhân duyên gần xa và tự tha. Tất là 
khắp. Đàn là thí. Kiến là chỈ căn cơ bị giáo hóa. Nghĩa là 
Như Lai đem giáo pháp khắp thí cho các căn cơ chúng 
sanh kia, cộng lại có bốn thứ: 

Thế giới tất-đàn là được lợi ích hoan hỞ. 

Đối trị tất-đàn là được lợi ích diệt ác. 

3- VỊ nhân tất-đàn là được lợi ích sanh các pháp 
lành. 

4- Đệ nhất nghĩa tất-đàn là được lợi ích ngỘ lý. 
Tỳ-n¡ dịch là luật, Tỳ-kheo là người trì luật. Nhân duyên 
là nhân duyên kiết giới. Trăm biến dịch, trăm vô thọ, đây 
là nói sự sai biệt của Bồ-tát, Duyên giác và Thanh văn. 
Biến dịch là biến dịch sanh tử, vì chưa đến quả vị Phật 
vẫn còn ở phương tiện đổi thân thô thành thân diệu. Vô 
thọ là Vô dư Niết-bàn, người hàng Tam thừa đều 
chứng. 

Thế nào là thế tục thông? 

Thế nào xuất thế gian? 

Thế nào là thất địa? 


Cúi mong vì diễn nói. 


Tăng già có mấy loại? 

Thế nào là hoại tăng? 

Thế nào luận y phương, 

Ấy lại nhân duyên øì? 
Bậc Bồ-tát Ngũ địa vào thế tục lợi sanh gọi là thế gian 
thông. Đến hàng Thất địa nhân sanh đều hết mới gọi là 
xuất thế. Tăng có Đại thừa và Nhị thừa. Hoại tăng là 
phá luật phá kiến vậy. Phật dụ lương y, để nói Như Lai 
tùy duyên hóa hiện, hợp bệnh cho thuốc, như lương y 
thế gian. 

Cớ gì đại Mâu-ni 

Nói lên như thế này: 

Ca-diếp, Câu-lưu-tôn 

Câu-na-hàm là ta? 

Cớ sao nói đoạn thường 

Và cùng ngã vô ngã? 

Sao không tất cả thời 

Diễn nói nghĩa chân thật 

Mà lại vì chúng sanh 

Phân biỆt nói tâm lượng? 

Nhân đâu rừng nam nữ 

Ha-lê, A-ma-lặc, 

Kê-la và Thiết VỊ, 

Kim Cang thầy các núi 


Vô lượng bảo trang nghiêm 
Tiên Đạt-bà đầy dẫy? 
Ca-diếp, Câu-lưu-tôn, Câu-na-hàm là ta, nghĩa là xưa 
nay tự tha không có tướng một hai, đó là lời nói chân 
thật. Mà lại nói thường nói đoạn, nói ngã nói vô ngã, 
rộng vì chúng sanh phân biệt nói tâm lượng, đều vì căn 
có đại tiểu, pháp có tà chánh. Đoạn, thường, ngã đều chỉ 
cho ngoại đạo. Vô ngã chỉ cho Nhị thừa. Rừng nam nữ 
tức là rừng Thi-đà, rỪng này cây sanh trái dáng giống 
như nam nỮ. Ha-lê, A-ma-lặc là tên hai thứ trái cây. Đây 
tức là cây trái hiện tiền. Suy ra đến các núi Kê-la, Thiết 
Vi, Kim Cang có vô lượng trang nghiêm, tất cả tiên thần 
đều đầy dẫy trong ấy. Tột trong chỗ thấy nghe và ngoài 
chỗ thấy nghe do nhân gì mà có, trọn gọi là gì? Chỗ này 
không thể dùng tâm ý mà hiểu được. Mới biết một trăm 
lẻ tám câu cùng tột thế gian và xuất thế. Song chẳng 
ngoài năm pháp, ba tự tánh, tám thức và hai vô ngã. 
Bỗng nhiên gõ thẳng cửa chân. Bất chợt chỉ điểm tục đế 
dường như không thứ lớp, đều tự tâm hiện ra. Cảnh 
giới như huyễn bất tư nghì không có cạn sâu thì đâu 
phân khó dễ, chỉ chứng mới biết. 
1 - ĐÁP CHỈ THẲNG PHI CÚ. 
a -Lặp lại: 
Bậc Vô Thượng Thế Gian Giải (Phật) nghe Bồ-tát Đại 


Huệ nói kệ hồi, Đại thừa các độ môn, chư Phật tâm là 
bậc nhất, liền khen: Lành thay, lành thay! Đại Huệ khéo 
lắng nghe, nay ta sẽ thứ lớp như lời ông đã hỏi mà đáp. 
Tựa kinh dùng một trăm lễ tám câu hỏi là Đại thừa độ 
môn, là Phật tâm bậc nhất, nghĩa là cảnh giới tỰ giác 
của chư Phật chẳng ngoài tự tâm hiện ra. Thế gian và 
xuất thế tất cả các pháp mê là danh tướng, ngỘ thì như 
như. Cho nên chỗ hỏi đã đầy đủ ý đáp, do thấy cơ cảm 
cấu hợp, không còn có ý chỉ khác. Từ đây về sau lặp lại 
lời hỏi, nhiên hậu mới hiển bày kiến lập. Chỉ có lời lặp 
lại lược có đổi thay để thầm bày mật chỈ, không thể 
chẳng xét kỹ. 

Sanh và cùng chẳng sanh, Niết-bàn, không sát-na, tiến 
đến không tự tánh. 

Đây là đổi lời hỏi, trước lấy hai pháp sanh cùng chẳng 
sanh, gồm hết ý hồi, bèn kèm thêm rằng cứu kính không 
có tự tánh, chính đã thầm bày mật chỈ vậy. Niết-bàn 
thuộc nghĩa chẳng sanh; sát-na là nói thức lưu chú vi tẾ, 
thuộc nghĩa sanh. Mà nói “không sát-na” chính chỈ thức 
này niệm niệm chẳng dừng tiếp nối dường như sanh mà 
chẳng phải thật có sanh. Chẳng sanh là đối sanh mà nói. 
Nếu không có nghĩa sanh thì chẳng sanh không do đâu 
hiển bày. Cho nên Niết-bàn sát-na xét tột không tự tánh. 
Văn sau lặp lại lời hỏi, mỗi đoạn có chỗ hỏi, trước sau 


lẫn lộn. Hoặc lặp lại hoặc lược bớt, không có nhất 
định. 

Phật, các ba-la-mật, phật tử cùng Thanh văn, Duyên giác 
các ngoại đạo và cùng hành Vô sắc, các việc như thế. 
Đoạn này hổi thế nào tên vô thọ, mấy tâm ba-la-mật, cớ 
sao gọi phật tử, thế nào có ba thừa, thế nào đồng ngoại 
đạo, thế nào định Vô sắc. 

Tu-di, bể cả, núi lớn, châu, đảo, cõi nước, quả đất. Tinh 
tú và nhật nguyỆt, ngoại đạo, trời, A-tu-la; giải thoát, tự 
tại thông, lực, thiền, tam-ma-đề và định, như ý túc, giác 
chi và đạo phẩm. 

Hai câu Tu-di... là hỏi Tu-di và Liên Hoa Tạng, thuộc về 
danh tướng tất cả cõi nước. Hai câu tinh tú... là ba câu 
hồi chư Thiên có mấy thứ. Bốn câu giải thoát... là hỏi 
nhân øì được thần thông và tự tại tam-muội, nhân øì nói 
giác chi và bồ-đề phần. Lực là ngũ lực. Tam-ma-đề là 
tam-muội. Như ý túc là tứ như ý túc. Giác chi là thất 
giác chỉ. Đạo phẩm là ba mươi bảy phẩm trợ đạo. 

Các thiền định vô lượng, các ấm thân qua lại, chánh thọ 
và diệt tận định, tam-muội khởi tâm mà nói. Tâm ý và 
các thức, vô ngã, pháp có năm, tự tánh năng tưởng và sở 
tưởng, cùng hiện hai thứ kiến. 

Ấm thân qua lại là hổi chúng sanh trong các cõi. Các 
thiền, diệt tận và tam-muội khởi là hỏi thế nào Vô sắc 


định cả thầy bốn câu. Tâm ý bốn câu, gồm hỏi năm 
pháp, ba tự tánh, tám thức và hai vô ngã. Trong đoạn hổi 
tuy không có câu năm pháp, ba tự tánh, song liệt bày 
chúng sanh thế gian, khí thế gian đều là danh, tướng và 
vọng tưởng trong năm pháp. Tất cả các thiền giải thoát 
thuộc về chánh trí, như như. Lại câu duyên khởi ly 
tưởng chân thật tức là ba tự tánh. Nói ý thì đủ mà lời 
lẫn lộn. 

Thừa và các chủng tánh, vàng bạc ma-ni v.v... nhất- 
xiển-đề và đại chủng, hoang loạn và nhất Phật, trí, sở 
tri, đắc hướng, có hay không có. 

Thừa và các chủng tánh là lặp lại câu hồi chủng tánh 
Tam thừa. Vàng bạc ma-ni v.v... là hổi cái gì sanh các 
tánh báu. Nhất-xiển-đề là hỏi thế nào là nhẫt-xiển-đề, 
kèm nói đại chủng do ngoại đạo chấp đại chủng là sanh 
nhân. Hoang loạn tức là quốc độ loạn. Nhất Phật là hồi 
Phật Ca-diếp, Câu-lưu-tôn, Câu-na-hàm là ta. Trí, SỞ tri 
là hỏi thế nào sỞ tri tịnh. Đắc hướng là hỏi người tu 
hành giải thoát. Chúng sanh có hay không có, là hỏi về 
đoạn kiến và thường kiến. 

Voi ngựa và các cầm thú, làm sao mà bắt lấy, vì sao thí 
dụ thành tất-đàn, cùng với năng tác sỞ tác. 

Hai câu voi ngựa là hồi thế nào là voi ngựa nai, làm sao 
mà bắt lấy. Vì sao thí dụ thành tất-đàn là hỏi tất-đàn 


cùng với kiến. Nghĩa là Như Lai nói pháp chẳng phải 
ngôn ngữ đến được, phần nhiều dùng thí dụ để thông 
hiểu. Chỗ thí dụ mà được ngộ tức là tương ưng, bèn 
thành cơ cẩm, nên nói là kiến. Năng tác và sở tác là hồi 
thế nào năng tác sở tác. 

Tùng lâm mê hoặc và thông, tâm lượng chẳng hiện hữu, 
các địa không đến nhau, trăm biến dịch trăm vô thọ, luận 
y phương, công xảo, kỹ thuật các minh xứ, các núi, Tu- 
di, quả đất, biển cả lượng nhật nguyệt, chúng sanh bậc 
thượng, trung, hạ thân mỗi người có bao nhiêu vi trần. 
Tùng lâm là đến chỗ thấy lúc ấy, đại khái dụ các pháp ở 
trước mắt. Mê hoặc là chỉ chỗ nhật dụng của bách tánh. 
Đây là gồm cả hữu tình vô tình đồng ở trong nhất chân 
pháp giới, mà nơi tâm lượng không có chỗ hiển bày. Hai 
câu này trong phần hỏi thì không, song vì kèm hai câu 
dưới nên phải lấy phàm để lệ thánh. Các địa không đến 
nhau, trong câu hổi là nhân gì qua các địa. Trăm biến 
dịch, trăm vô thỌ,ï trong câu hỏi là thế nào trăm biến 
dịch, thế nào trăm vô thọ. Nếu hay giác tự tâm lượng thì 
mỗi địa vốn không đến nhau, hành bố, viên dung đều 
không có pháp thật. Nên nói trăm biến dịch trăm vô thọ 
vẫn là chừng hạn của tâm lượng còn chưa tột tình mê. 
Hai câu y phương... là hỏi minh xứ và kỹ thuật. Các núi 
tu-di quả đất cho đến bao nhiêu lỗ chân lông, lông mày 


là chỗ hỏi của Đại Huệ không đến. Thế Tôn suy ra mà 
nêu lên. Lượng là số đo lường. Thượng trung hạ là chỉ 
chung cho chúng sanh Ở trong thập giới. Nghĩa là các 
chúng sanh hiệïp bao nhiêu vi trần thành một thân 
lượng. 

Mỗi sát có bao nhiêu vi trần, cung số có bao nhiêu, 
khuŸu tay, bước, câu-lô-xá (Krosa), nửa do-diên, do-diên 
(Yojana). 

Xét theo cựu chú sát là sát đỘ, đại thiên thế giới là một 
sát độ. Hai thước làm một khuỦu tay, bốn khuỦu tay làm 
mỘt cung, năm trăm cung làm một câu-lô-xá, mười câu- 
lô-xá làm một do-diên. Do-diên tức là do-tuần. 

Thố hào, song trần, rệp (con mạt), dương mao, khoáng 
mạch trần, bát-tha bao khoáng mạch, a-la mấy khoáng 
mạch, độc-long na-khư-lê, lặc-xoa và cử-lợi, cho đến 
tần-bà-la, mỗi thứ ấy số bao nhiêu. 

Cổ chú rằng: bẩy vi trần thành song trần, bảy song trần 
thành một thố mao đầu trần, bảy thố mao đầu trần thành 
một dương mao đầu trần, bảy dương mao đầu trần 
thành một ngưu mao đầu trần, bẩy ngưu mao đầu trần 
thành một con rệp (con mạt), bẩy con rệp thành con rận 
(chấy), bảy con rận thành một hạt cải, bẩy hạt cải thành 
một hạt bắp. Khoáng tức là đại mạch. Bát-tha là một 
thăng. A-la là một đấu. Độc-long là một hộc. Na-khư-lê 


là mười hộc. Lặc-xoa là một vạn. Cử-lợi là một ức. 
Tần-bà-la là một triệu. 

Có mấy a-nâu (trần) gọi xa-lê-sa-bà (hạt cải), bao nhiêu 
xa-lê-sa-bà gọi là một lại-đề (hạt cổ). Mấy lại-đề thành 
ma-xa (hạt đậu), mấy ma-xa thành đà-na (thù). Lại bao 
nhiêu đà-na-la thành một ca-lê-sa-na (Tượng). Bao nhiêu 
ca-lê-sa-na làm thành một ba-la (cân). Những tướng tích 
tụ này bao nhiêu ba-la-di-lâu. Những thứ này là chỗ nên 
hỏi sao lại hỏi việc khác? 

Bản này dịch âm Phạn ngữ, bẳn đời Đường dịch thành 
tiếng Trung Hoa có thể đối chiếu rõ. Ba đoạn trước sau 
thảy đều nêu lên số bụi khó biết. Phần cổ chú trước y 
theo sự đo lường của Ấn Độ chưa có thể dùng theo 
Trung Hoa mà đồng nhất vậy. 

Thanh văn và Bích Chi Phật, Phật và hàng Bồ-tát, thân 
mỗi vị có bao nhiêu sỐ, tại sao không hổi chỗ này? Núi 
lửa mấy a-nâu (trần). Phong luân lại mấy a-nâu. Mỗi 
căn bao nhiêu a-nâu. Bao nhiêu lỗ chân lông và lông 
mày? 

Bậc thánh trong tam thừa chánh báo và y báo mỗi vị có 
lớn nhỏ, mà hồi căn mỗi vị có bao nhiêu trần (vi trần), 
bao nhiêu lỗ chân lông và lông mày, suy ra đến núi lửa, 
phong luân tất cả cảnh giới tột cùng số lượng, nếu 
không phải bậc Nhất thiết trí ắt không thể biết hết 


được. Song cốt yếu trách Đại Huệ không hổi, bởi vì 
muốn tột chỗ không biết kia để hiển bày lý duy thức. 
Nghĩa là tất cả căn thân khí giới đều duy nội thức, ¡n 
tung có hiện tiền, mà không phải do nhiều vật chứa 
nhóm. So đó thì biết hành tướng tam thừa, các thiền 
tam-muội, sắc cùng vô sắc, ngoại đạo thiên tiên, tứ sanh 
tam đồ thầy đều duy thức biến, vốn không phải thật có, 
đây là ý của Phật vậy. Nếu dùng diệu trí của Phật quả 
thì tất cả sai biệt, tự nhiên không phải là cảnh giới của 
các hàng Bồ-tát. Đọc văn trước văn sau trở lại nêu ý nói 
của Phật thì mới nhận được chỉ thú của kinh này. 

Hộ tài vua Tự Tại, vua Chuyển luân thánh đế, thế nào 
vua thủ hộ? Thế nào là giải thoát? Nói rộng và nói hẹp, 
như chỗ ông đã hỏi, chúng sanh các thứ dục, cùng các 
thứ uống ăn. 

Từ đây về sau lại hỏi điều hỏi trước. Hộ tài vua Tự Tại 
ba câu là hồi thế nào gọi là vua ba câu. Nói rộng nói hẹp 
là hỏi già-đà, trường, đoản cú. Chúng sanh các thứ dục 
hai câu, là hồi thế nào sanh ăn uống hai câu. 

Thế nào là rừng nam nữ, núi Kim Cang kiên cố, thế nào 
như huyễn mộng thí dụ như nai đồng khát nước thấy 
ánh nắng. Thế nào núi, thiên, tiên, càn-thát-bà trang 
nghiêm, giải thoát đến chỗ nào, ai phược ai giải thoát, 
thế nào cảnh giới thiền, biến hóa và ngoại đạo, thế nào 


vô nhân tác, thế nào hỮu nhân tác, hỮu nhân vô nhân tác 
và phi hữu nhân phi vô nhân tác, thế nào hiện đã diệt, 
thế nào tịnh các giác, thế nào các giác chuyển, và chuyển 
các sở tác. Thế nào đoạn các tưởng, thế nào tam-muội 
khởi, phá tam hữu là ai, ở đâu và thân gì. Thế nào không 
chúng sanh mà nói có ta người. Thế nào nói thế tục, cúi 
mong rộng phân biệt. Tướng đã hỏi thế nào và chỗ hỏi 
phi ngã. Thế nào là thai tạng và các thứ thân khác. 

Thế nào rừng nam nỮ... sáu câu là hỏi nhân đâu rừng 
nam nữ... sáu câu. Trong ấy kèm thế nào như huyễn 
mộng thí dụ như nai đồng khát nước thấy ánh nắng, là 
chính khi thấy cây rừng hiện tiền đều là bóng của thức 
tâm hiện, như huyễn mộng không thể có, như nai đồng 
thấy ánh nắng chạy đi tìm bởi do khát nước làm mê 
hoặc. Biến hóa và ngoại đạo, là hỏi thế nào là hóa tướng 
cõi nước và các ngoại đạo. Thế nào vô nhân tác... bốn 
câu, là hồi đồng dị thuyết (ngoại đạo) vô nhân hữu nhân 
tức là hai kiến có và không, phi hữu phi vô chẳng ngoài 
bốn câu vậy. Hiện đã diệt, là hỏi hiện rồi diệt. Tịnh 
giác... ba câu, là hồi tịnh niệm kia, niệm được tăng 
trưởng. Thế nào đoạn các tưởng... hai câu là hồi lặp lại 
thế nào là tưởng diệt nhân đâu tỪ định giác (dậy). Thế 
nào không chúng sanh... sáu câu là hổi chung thế nào 
kiến lập tướng... bốn câu trước sau xen lộn. Thai tạng 


là hỏi thai tạng sanh, các thứ thân khác, ý hồi nhiều loại 
sắc tướng. 

Thế nào đoạn thường kiến, thế nào tâm được định, lời 
nói và các trí, chủng tánh giới phật tử, thế nào luận lý và 
luận. Thế nào thầy đệ tử, thảy các loại chúng sanh, cả 
thầy đây lại thế nào. Thế nào là ăn uống, thông minh, 
ma, thi thiết. Thế nào cây, dây sắn, chỗ hỏi của Tối 
thắng tử. Thế nào các loại cõi, tiên nhân trường khổ 
hạnh. Thế nào là dòng họ, tỪ đâu sư thọ học. Thế nào là 
quê mùa, thế nào người tu hành, Dục giới sao chẳng 
giác, cõi A-ca-n]-tra mới thành. 

Tâm được định là, hồi thế nào tâm tam-muội. Lời nói và 
các trí... hai câu, là hỏi ai sanh các lời nói và các trí có 
bao nhiêu thứ, bao nhiêu giới tánh chúng sanh. Thế nào 
luận lý và luận là, hồi lý luận có bao nhiêu thứ, thế nào 
gọi là luận. Thế nào là thầy đệ tử là, hỏi đệ tử có bao 
nhiêu thứ. Thế nào A-xà-lê, các loại chúng sanh... hai 
câu là, hổi nam nữ và hoàng môn. Thế nào là ăn uống là, 
hỏi thế nào sanh ăn uống. Thông minh, ma, thi thiết là, 
hỏi thế nào niệm thông minh cùng ma và các ngoại đạo. 
Cây, dây sắn là, hỏi rừng, cỏ rậm. Các thứ cõi là, hỏi 
thế nào hình nhật nguyệt, cho đến như thế v.v... vô 
lượng. Trường khổ hạnh là, hỏi thế nào trường khổ 
tiên. Dòng họ là hồi Thích chủng và Cam Giá chủng. Từ 


đâu thầy thọ học là, hỏi dựng lập cho những người nào. 
Quê mùa là hỏi thấp hèn. Tu hành là, hỏi tu hành tiến 
thối vậy. Dục giới sao chẳng giác... hai câu là, hỏi Dục 
giới không chánh giác... bốn câu. A-ca-nj-tra dịch là Sắc 
cứu kính. 

Thế nào tục thần thông, thế nào là tỳ-kheo, thế nào là 
hóa Phật, thế nào là báo Phật, thế nào là như như Phật, 
bình đẳng trí tuệ Phật, thế nào là chúng tăng. Phật tử hỏi 
như thế, đàn, trỐống lưng eo và hoa, cõi nước lìa ánh 
sáng. 

Tục thần thông là, hỏi thế tục thông. Tỳ-kheo là, hỏi 
phần tỳ ni, tỳ-kheo. Hóa Phật là, hỏi thế nào là hóa 
Phật... bốn câu. Chúng tăng là, hỏi chúng tăng có bao 
nhiêu thỨ. Cây đàn... hai câu là, đồng hỏi ý rằng vô 
lượng cõi nước khác hình như nhật nguyỆt. 

Tâm địa đó có bảy, chỗ hỏi đều như thật, đây và các thứ 
khác rất nhiều, phật tử cần nên hỏi. Mỗi mỗi tướng 
tương ưng, xa la các thấy lầm. Tẫt-đàn la lời nói, nay 
ta sẽ hiển bày, thứ lớp dựng lập câu, phật tử khéo lắng 
nghe. 

Tâm địa có bảy là, hỏi thất địa. Nói chung rất nhiều chỗ 
hồi đều đúng lý thật. Bởi vì nói “lời thô và tiếng tế đều 
trở về đệ nhất nghĩa”. Cho nên nói mỗi mỗi tướng đều 
tương ưng, xa lìa các thấy lầm. Đây là dụng ý trước 


ước định để sau chỉ thẳng. Nếu không khế hội bản tánh 
vô ngôn thì chẳng những thế đế lưu bố, chính đệ nhất 
nghĩa đế là như thật mà vẫn thuộc về danh ngôn. Do đó 
ly ngôn để hiển bày. Thế Tôn thiết tha răn bảo, nhiên 
hậu mới kiến lập, văn sau tự rõ. Chỗ hỏi riêng dùng 
Thất địa làm chung cục, là vì Thất địa về tư hoặc đã 
hết, tuệ tâm hiển bày, cùng vô gián tất-đàn này lẫn nhau 
minh chứng, cũng không phải chẳng lý do vậy. 

b - Đáp: 

Từ trên đến đây một trăm lể tám (108) câu, như chư 
Phật đã nói: Câu bất sanh là câu sanh, câu thường là vô 
thường, câu tướng là vô tướng, câu trụ dị là phi trụ d], 
câu sát-na là phi sát-na, câu tự tánh là ly tự tánh, câu 
không là bất không, câu đoạn là bất đoạn. 

Như chư Phật đã nói, nghĩa là chỗ đáp của Thế Tôn 
cùng với chư Phật ba đời không khác, chư Phật đồng 
một bí mật. Xét lời đáp này chỈ có bốn chữỮ: bất, vô, phi, 
ly. Đây là lời chỉ thẳng vậy. ChỈ ngăn cái quấy kia mà 
chẳng nói cái phẩi kia. Nếu có chỗ phải thì nào khác với 
quấy. Như vàng làm đồ trang sức, nghĩa là vàng không 
phải bình, không phải bàn, không phải thoa, không phải 
xuyến, khiến cho người ngay đó thấu suốt. Không phải, 
nghĩa là không phải bình, không phải bàn, không phải 
thoa, không phải xuyến, để rõ nó là vàng vậy. Toàn Như 


Lai tàng tức là thức, nghĩa là Như Lai tàng không tự 
tánh, không thể tự giỮ, vọng có sở giác. Biết nó là vọng 
thì không có năng giác sở giác. Nên nói toàn thức tức là 
Như Lai tàng. Không có năng tàng thì ai biết là tàng? Nói 
là thức bởi nơi cảnh giới của nó mà không thể lặng yên 
tự dứt, do phân biệt liền phát sanh. NgỘ là ngộ được nó 
vọng sanh phân biệt, phân biệt cảnh của mình và phân 
biệt cảnh khác, đều nhiếp về phân biệt, tức rõ nó là vàng 
làm ra vậy. Cho nên phàm có nói năng đều do phân biỆt. 
Phàm có phân biệt đều là thế đế. Ba cõi hai mươi lăm 
loài đều là thế đế. Phải quấy, thiện ác, nam nỮ, thân 
của, dựng lập đều là thế đế. Cho đến ba thừa, mười hai 
bộ, nội điển ngoại điển, nhân quả, tiến thối, chứng 
hướng thảy đều là thế đế. Phàm thế đế thì không thể 
nói là đệ nhất nghĩa đế. Đệ nhất nghĩa đế không phải 
phân biệt mà được, không phải ngôn thuyết mà trình bày 
được. Nếu phân biệt ngôn thuyết về đệ nhất nghĩa đế, 
ấy là phân biệt ngôn thuyết, không phải đệ nhất nghĩa 
đế. Nếu lìa phân biệt ngôn thuyết tức là đệ nhất nghĩa 
đế, liền đó thấu suốt, thì ba thừa mười hai bộ đều là đệ 
nhất nghĩa đế. Nội điển ngoại điển, nhân quả, tiến thối, 
chứng hướng đều là đệ nhất nghĩa đế. Cho đến ba cõi 
hai mươi lăm loài, phải quấy, thiện ác, nam nữỮ, thân 
của, dựng lập, rừng cây, mây gió, tinh tú, xe cỘ, y phục, 


nhà cửa, sẳn nghiệp, tà chánh, cúi ngước, co duỗi, ngày 
đêm, ngủ thức thảy là đệ nhất nghĩa để. Kinh Pháp Hoa 
nói: “Chẳng phải tam giới mà thấy tướng tam giới, Như 
Lai thấy rõ không có sai lầm”. Cho nên biết đệ nhất 
nghĩa đế lìa phân biệt, bặt ngôn thuyết, tự tri tự chứng 
mà thôi. Nên nói là lời chỉ thẳng vậy. Thế nên vẫn dùng 
chữ bất, chữ vô, chữ ly, chữ phi mà chẳng nói nó là thị 
(phải). Chư Phật ba đời đồng một bí mật. Câu bất sanh 
là câu sanh, bẳn dịch đời Đường là câu sanh là phi sanh, 
tức là người nói là sanh mà chỉ nó chẳng phải. Phi là lý 
vô sanh, tức là Ở trong cái sanh vậy. Thường là cái 
thường trong vô thường chấp là thường. Tướng là gồm 
sỰ tướng, lý tướng. Trụ dị là hai tướng trong bốn 
tướng: sanh, trụ, dỊ, diỆt. 


Câu biên phi biên, câu trung phi trung, câu thường phi 
thường, câu duyên phi duyên, câu nhân phi nhân, câu 
phiền não phi phiền não, câu ái phi ái, câu phương tiện 
phi phương tiện, câu xảo phi xảo, câu tịnh phi tịnh, câu 
thành phi thành, câu thí (dụ) phi thí (dụ), câu đệ tử phi 
đệ tỬ, câu sư phi sƯ. 

Biên là hữu biên và vô biên, đây là tà kiến cỦa ngoại 
đạo. Trung là đối với ngã, pháp được nghĩa trung đạo. 
Hai câu này trong lời hỏi tước không có, song “biên” 
tức nhiếp vào đồng và d], “trung” tức nhiếp vào thường 
kiến chẳng sanh. Văn sau phần nhiều đủ ý hỏi mà lời thì 
không, nên phỏng theo đây mà biết. Văn trước nói 
thường là thế gian vô thường chấp là thường. Ở đây nói 
thường là ngoại đạo chấp có tánh thường. Phương tiện 
là tất cả thánh giáo và thế giáo tạo ra phương tiện. Xảo 
là nghĩa xảo hợp, cũng nhiếp thuộc phương tiện. 

Câu chủng tánh phi chủng tánh, câu tam thừa phi tam 
thỪa, câu sở hữu phi sở hữu, câu nguyện phi nguyện, 
câu tam luân phi tam luân, câu tướng phi tướng, câu hữu 
phẩm phi hữu phẩm, câu chung phi chung. 

Câu sở hữu là câu tịch tịnh như thật đã có. Nguyện là 
chỗ tự nguyện mà nguyện, thuộc về câu Bồ-tát. Tam 
luân là thân luân, khẩu luân và ý luân. Nói rằng tam luân 
nghiệp không vậy. Tướng là kiến lập pháp tướng. 


Câu duyên tự thánh trí hiện pháp lạc phi hiện pháp lạc, 
câu cõi nước phi cõi nưỚc, câu a-nâu phi a-nâu, câu 
nƯỚc phi nước, câu cung phi cung, câu thật phi thật, câu 
số phi sỐ, câu số phi sỐ, câu minh phi minh, câu hư 
không phi hư không. 

Duyên tự thánh trí pháp lạc là chứng tự thánh trí được 
pháp lạc. Câu thật là ngoại đạo cho bốn đại chủng là có 
thật tánh hay sanh các pháp. Câu số trước là bổ túc cho 
pháp số ba mươi hai. Câu số sau là chỈ số lượng. Minh 
là cái minh cỦa tam minh, tức là nghĩa tam minh lục 
thông. Hư không là vọng thấy như hư không. 

Câu mây phi mây, câu công xảo kỹ thuật minh xứ phi 
công xảo kỹ thuật minh xứ, câu phong phi phong, câu 
địa phi địa, câu tâm phi tâm, câu thi thiết phi thi thiết, 
câu tự tánh phi tự tánh, câu ấm phi ấm, câu chúng sanh 
phi chúng sanh, câu tuệ phi tuệ, câu Niết-bàn phi Niết- 
bàn, câu sỞ tri phi sỞ tri, câu ngoại đạo phi ngoại đạo, 
câu hoang loạn phi hoang loạn, câu huyễn phi huyễn, 
câu mộng phi mộng, câu diệm phi diệm, câu tượng phi 
tượng, câu luân phi luân, câu Càn-thát-bà phi Càn-thát- 
bà, câu thiên phi thiên, câu ăn uống phi ăn uống, câu dâm 
dục phi dâm dục, câu kiến phi kiến, câu ba-la-mật phi 
ba-la-mật, câu giới phi giới, câu nhật nguyệt tinh tú phi 
nhật nguyệt tinh tú, câu đế phi đế, câu quả phi quả, câu 


diệt khởi phi diệt khởi, câu trị phi trị, câu tướng phi 
tướng, câu chi phi chi, câu xảo minh xứ phi xảo minh 
xứ, câu thiền phi thiền, câu mê phi mê, câu hiện phi 
hiện, câu hộ phi hỘ, câu tộc phi tộc. 

Luân là hỏa luân. Trị là trị của đối trị, nghĩa là Như Lai 
theo bệnh cho thuốc, như lương y ở thế gian. Tướng có 
ba lối đáp: 1) Tất cả sự lý đều không có thể tướng. 2) 
Kiến lập pháp tướng. 3) Hình tướng là chúng sanh sanh 
các cõi tướng gì, dáng loài gì. Chi là chi phần, tức là 
hình thể từng phần từng đoạn. Mê là mê hoặc. Hiện là 
hiện nhị kiến. Hộ là thủ hộ nước. Tộc là chủng tộc. 

Câu tiên phi tiên, câu vương phi vương, câu nhiếp thọ 
phi nhiếp thọ, câu bảo phi bảo, câu ký phi ký, câu nhất- 
xiển-đề phi nhất-xiển-đề, câu nam nữ hoàng môn phi 
nam nữ hoàng môn, câu vị phi v], câu sự phi sự, câu thân 
phi thân, câu giác phi giác, câu động phi động, câu căn 
phi căn, câu hỮu vi phi hữu vi, câu vô vi phi vô vi, câu 
nhân quả phi nhân quả, câu Sắc cứu kính phi Sắc cứu 
kính, câu tiết phi tiết, câu rừng cây bìm sắn phi rỪng cây 
bìm sắn. 

Nhiếp thọ là bị nhiếp thọ và hay nhiếp thọ, pháp thế 
gian và xuất thế đều có nghĩa nhiếp thọ. Ký là ký luận. 
VỊ là vị của nghĩa vị, nghĩa là nghĩa vị của cái bị nói. Sự 


là việc làm ra của thế và xuất thế. Giác là giác tri tức 


a 


nhân cảnh sanh tâm phân biệt. Động là đối tĩnh mà nói. 
Căn là căn thân. 

Câu tạp phi tạp, câu thuyết phi thuyết, câu tỳ-ni phi tỳ- 
ni, câu tỳ-kheo phi tỳ-kheo, câu xử phi xử, câu tự phi tự. 
Đại Huệ! Đó là một trăm lễ tám câu (108) Phật trước đã 
nói, ông và những đại Bồ-tát phải nên tu học. 

Tạp là rất nhiều ngôn thuyết. Xử là chỗ Ở, có nghĩa trụ 
mà trì ấy vậy. Thế gian và xuất thế đều có nghĩa trụ trì, 
là gánh vác trụ trì. Lại nói Phật trước đã nói, nghĩa là 
Phật pháp thế pháp tất cả sự lý nhân quả này, đều là 
liền đó ha tánh phân biệt đường ngôn ngữ bặt dứt. Chư 
Phật ba đời đồng một bí mật, thâm thiết dạy bảo trước 
sau không hai. 

2 - BÀY NGÔN THUYẾT ĐỂ VÀO ĐỆ NHẤT 
NGHĨA BIỂN THỨC THƯỜNG TRỤ, DÙNG HIỂN 
DUY TÂM. 

- Nói nhân quả tà chánh của tám thức để hiển thánh trí 
tỰ giác. 

Lược nói nhân quả tà chánh của tám thức để biểu thị lìa 
vọng mà chứng. 

- CHỈ CÁC THỨC SANH DIỆT KHÓ BIẾT. 

Khi ấy Bồ-tát Đại Huệ lại bạch Phật: Thế Tôn! Các 
thức có mấy thứ sanh, trụ, diệt? Phật bảo Đại Huệ: Các 
thức có hai thỨ sanh, trụ, diệt, chẳng phải suy nghĩ biết 


được. Các thức có hai thỨ sanh, nghĩa là lưu chú sanh và 
tướng sanh. Có hai thứ trụ, nghĩa là lưu chú trụ và 
tướng trụ. Có hai thỨ diệt, nghĩa là lưu chú diệt và 
tướng diỆt. 

Ba cõi duy tâm, vạn pháp duy thức. Bốn quyển kinh 
Lăng-già trước sau gốc ngọn, chỈ có một xâu kết trọn 
vẹn. Thế và xuất thế gian không có tướng một hai, 
không có tướng ngôn thuyết, hiện tại toàn chân thì đâu 
cho nghĩ bàn. Do đó Như Lai chung một trăm lễ tám 
(108) câu chỈ đáp khái quát bằng một chữ “Phi”. Vì 
không thể nói bày, nên dùng lời nói ngăn để cho người 
thầm ngộ vậy. Ngộ rồi mà lại thưa hỏi về thức, vì lý 
duy thức không cùng thì lượng duy tâm chẳng hiện. Các 
thức là tám thứ thức. Thức thứ tám là Như Lai tàng, 
cũng gọi là tàng thức, cũng gọi là hiện thức. Thức này là 
nguồn mê ngộ của chúng sanh và Phật. Kinh Giải Thâm 
Mật vì hàng Bồ-tát thỦy giáo không thể kham nhận thức 
thỨ tám, riêng lập thức thứ chín, tức là chỈ cái chân 
tướng của thức này. Trong Khởi Tín Luận lập nghiệp 
tướng, chuyển tướng, hiện tướng. Nghĩa là Như Lai 
tàng chuyển làm tàng thức là y theo mê mà nói. ThỨc 
này toàn vọng là toàn chân vốn không có hai thể. ChỈ 
đến mê ngỘ dường như có dụng khác. Nghĩa là sanh diệt 
cùng chẳng sanh diệt hòa hợp. Chẳng phải có hai tâm, 


cũng chỉ điểm khi mê, tướng không sanh diệt vẫn rõ 
ràng. Thức thứ bảy tên là ý, tiếng Phạn gọi là mạt-na. 
Thứ sáu là ý thức. Năm thức trước là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân thức, chung lại gọi là phân biệt sự thức. Chung lại 
là tám thứ thức. Hỏi các thức mà trước gạn sanh trụ 
diệt là tỘt cái tình trạng của các thức vậy. Đáp sanh trụ 
diệt mà trước nói chẳng phải suy nghĩ mà biết được. 
Nghĩa là trong sanh diệt đã sẵn có cảnh giới của Văn 
Thù, Phổ Hiền, chỉ người chứng mới biết, chẳng phải 
Thanh văn, Duyên giác đến được. Lưu chú là chân pháp 
không tánh chẳng hay tự giỮ nên có nghĩa thiên lưu. Đây 
là lấy bất giác vọng động làm sanh. Một phen đi không 
trở lại là trụ. Vô tưởng, ngủ say và chết ngất là tạm 
diệt. Diệt rồi lại sanh không có cùng tột. Nếu bàn về 
quả chứng phải do trí lực quán sát, đến Kim Cang địa về 
sau dị thục mới không. Nhưng trong kinh Hoa Nghiêm 
hàng Thập trụ sơ tâm thấy rõ Phật tánh cũng hay liền đó 
biết trở về, cùng Phật không khác. Nên nói nhân quả 
suốt nhau. Tướng là nghiệp dụng của các thức, ở văn 
sau nói các thứ hư vọng chẳng thật và tất cả tướng căn 
thức v.v... Tướng này khi chưa che đậy chân tánh, do có 
lưu chú, niệm niệm chẳng dừng, chính khi sanh đã có 
diệt, chưa dễ vì người ngu mà nói. 

-LƯỢC NÓI THỨC TƯỚNG Y NƠI CHÂN DO MÊ 


PHÁT KHỞI. 

Đại Huệ! Các thức có ba thứ tướng. Nghĩa là chuyển 
tướng, nghiệp tướng và chân tướng. 

Chuyển là nghĩa chẳng trụ, là các thức niệm niệm chẳng 
trụ. Nghiệp là nghiệp của tam tế, trong Luận Khởi Tín 
nói. Luận Khởi Tín riêng chỉ tướng ban đầu của tám 
thức, ở đây nói các thức đều nhân bất giác vọng động. 
Tuy bất giác vọng động mà niệm niệm chẳng dừng hiện 
tại toàn không. Tuy bất giác vọng động niệm niệm 
chẳng dừng mà toàn thể đều chân, không riêng có 
chuyển tướng, nghiệp tướng. Lưu chú và tướng vẫn chỉ 
trong mê sanh diệt. Đây là đến nơi chuyển tướng nghiệp 
tướng chỉ ra chân tướng, trong chỖ sanh diệt ấy đầy đủ 
hành xứ của Như Lai. Duy phải chứng mới biết không 
thể dùng ý nghĩ được. Bồ-tát Thiên Thân làm luận nói: 
“Hành xứ của chư Phật Như Lai duy có chân thức, 
không thể phân biệt quán sát như thế, vào nơi thỨc 
không”. Thế nên y nơi thức nhập nhất thiết pháp vô ngã, 
chẳng phải bảo một bề chê chân thức vậy. 

Này Đại Huệ! Nói lược có ba thứ thức, nói rộng có tám 
tướng. Những gì là ba? Nghĩa là chân thức, hiện thức và 
phân biệt sự thức. Đại Huệ! Ví như gương sáng gìn giữ 
các sắc tượng, hiện thức ở trong ấy mà hiện cũng lại 
như thế. 


Ba thứ là tổng nhiếp tướng của tám thức. Hiện là chỈ 
cho thức thứ tám. Phân biệt là chỉ bẩy thức trước. Chân 
là tổng nhiếp hai thức. Chân thí dụ như gương. Hiện dụ 
như ánh sáng của gương. Vì ánh sáng của gương hay 
hiện nên gọi là hiện thức. Cái bị hiện trong ánh sáng của 
sương các hình tướng rành rõ, nên gọi là phân biệt sự 
thức. Về thức thể thì phàm thánh không hai, mà tác 
dụng mê ngộ vẫn phân. Phật tánh đường như bị lưu 
chuyển, tợ thuyền đi thấy bờ chạy, đều không có sự 
thật. 

Đại Huệ! Hiện thức và phân biệt sự thức, hai thức này 
tướng hoại và chẳng hoại lần lượt làm nhân nhau. 

Hiện thức và phân biệt thức đều có hai tướng hoại và 
chẳng hoại. Chẳng phải riêng hiện thức là chẳng hoại, 
mà cho phân biệt thức là hoại. Cái tướng hoại của hiện 
thức, là các thứ không thật, các thứ hư vọng ấy vậy. Cái 
tướng hoại của phân biệt thức là tất cả căn thức. 
Tướng sai biệt của hai thức này do đó nói là hoại. Song 
trong chỖ sai biệt vốn có chân tướng không sai biệt. Do 
bất giác từ vô thỦy nên không sai biệt ẩn, mà sai biệt 
hiện. Sai biệt đã hiện thì không sai biệt càng ẩn, nên nói 
lần lượt làm nhân nhau. Nếu riêng cho hiện thức là 
chẳng hoại thì thức lưu chú giả dối lầm nhận là nhân 
chân thật. Nếu riêng nhận thức phân biệt là hoại thì khi 


căn trần hội họp cái gì làm đối hiện. Thế mới biết, khi 
mê thì nhân tướng của hai cái hoại đành rành. Khi ngộ 
thì lặng lẽ của nhất chân tổ rõ. Nếu rõ nguyên do tàng 
thức, chuyển thức, mới tin trở lại chân thì vọng diệt. 
Đại Huệ! Về bất tư nghì huân và bất tư nghì biến là 
nhân của hiện thức. 

Hiện thức tức là nhất chân thức. Chân như không tánh 
niệm niệm bất giác huân thành vô minh. Do đây tam tế 
đồng thời biến hiện. Đây là nhân tướng huân biến không 
thể nghĩ bàn. Như trùng đục cây bỗng nhiên thành chữ, 
vốn chẳng có thật tánh. 

Đại Huệ! Nhận lấy các trần cảnh và vọng tưởng huân 
tập từ vô thủy là nhân của phân biệt sự thức. 

Phân biệt sự thức cũng là nhất chân thức. Do sáu trần 
bên ngoài dẫn phát chủng tỬ tập khí kiến phần bên 
trong, cho bảy thức trước là thật ngã, thành nhân tướng 
của phân biệt sự thức. Đâu biết do mê chân tâm mà làm 
vọng tưởng, biến nội thức dường như hiện tiền. Lại 
chấp nhận cái hiện tiền ấy mà phát huy hư vọng, nên 
kinh Lăng Nghiêm nói: “Tự tâm thỦ tự tâm, phi huyễn 
thành huyễn pháp”. 

- CHỈ NGỘ CHÂN CHẲNG DIỆT. 

Đại Huệ! Nếu trở lại chân thức thì các thứ chẳng thật, 
các thứ hư vọng ấy diệt, tức là tất cả căn thức diệt, thế 


thì danh tướng diỆt. 

Tự mê chân thức làm hiện thức, chân như Phật tánh, bởi 
bất giác mà khởi ra kiến phần tướng phần các thứ hư 
vọng chẳng thật. Do đây căn thức lưu chuyển hằng 
không tự giác. Bỗng nhiên biết trở về thì các thứ hư 
vọng nhƯữ nước sôi chế trên băng, căn trần thức tâm 
đồng thời tiêu sạch. Đến đây chỉ có chân thức lại không 
còn thức nào khác. Các thỨ hư vọng chẳng thật là chỉ 
tướng của tám thức. Căn thức là thức tướng của bảy 
thức trước. Sanh là thức lưu chú sanh trước. Diệt là các 
tướng diệt trước. Trong lúc trở về chân liền đó được 
tròn khắp, lại không có thứ lớp. Song đốn ngỘ và tiệm 
trừ căn và dục không phải là một, chẳng ngại cũng còn 
hành bố (tiệm tu). 

Đại Huệ! Thức tương tục diệt, bởi nhân tương tục diệt 
thì thức tương tục mới diệt. Do chỗ theo diệt và duyên 
diệt nên thức tương tục diệt. Đại Huệ! Bởi tại sao? Vì 
là chỗ nương theo của nó. Chỗ nương theo của nó là 
vọng tưởng tỪ vô thủy huân tập. Duyên, là kiến v.v... 
thức cảnh vọng tưởng của tự tâm. 

Tương tục tức là lưu chú. Lưu chú do các thứ tướng hư 
vọng chẳng thật làm nhân, đây là vọng tưởng tỪ vô thủy 
huân tập. Lấy tướng tất cả căn thức làm duyên, đây tức 
là kiến v.v... thức cảnh vọng tưởng của tự tâm. Nhân 


diệt thì lưu chú tự diệt. Nhân của chỗ theo diệt nên 
duyên cũng diệt. Nhân duyên thấy diệt nên lưu chú tự 
diệt. Tóm lại, mê thì chân biến thành lưu chú. Bởi vì 
Như Lai tàng chẳng giữ tự tánh, không thể tự trở lại. 
Tánh lưu chú này động liền sanh kiến, tướng gọi là hư 
vọng, lại lấy cái hư vọng làm chỗ nương. Thức tánh 
mênh mang mà không chỗ tựa nương. Bèn lấy kiến, 
tướng vọng động của chính mình làm chỗ dựa nhờ, nên 
gọi là nhân nương. Nương theo hư vọng này biến in 
tuông có căn thức, lại lấy căn thức làm duyên, thức tánh 
mênh mang không có chỗ dẫn phát. Bèn lấy căn thức 
của mình biến hiện làm chỗ dạo chơi, nên gọi là duyên 
hiện. Mới biết hai tướng nhân duyên nuôi lớn thức lưu 
chú. Hai tướng có thể hoại mà chân tướng của thức lưu 
chú chẳng hoại, chỈ tại trong mê không thể tự giữ. Vì 
thế, chỈ gọi là lưu chú chẳng gọi là chân, nên có khác là 
trở lại và không trở lại. Cho nên ngộ thì lưu chú liên 
chân, bỗng nhiên biết đường trở về, chóng quên chỗ 
nương tựa. Do đó Bồ-tát có ra đời chẳng nhờ duyên mà 
hiện. Nên nói tướng diệt mà lưu chú đến đây mới cứu 
kính diệt. Bởi vì mê thì hai tướng hoại và chẳng hoại 
lần lượt làm nhân. Ngộ thì lưu chú cùng với tướng lẫn 
nhau giải thoát. Song cỐt tại mê ngỘ vọng phân, chớ 
chân tánh không khác. Chỗ này là lý do khiến người trí 


đương nhiên tự hợp. 

Này Đại Huệ! Ví như khối đất với vi trần chẳng khác, 
chẳng phải chẳng khác, vàng và các món đồ trang sức 
cũng lại như vậy. Đại Huệ! Nếu khối đất và vi trần 
khác thì không phải do vi trần làm thành, mà thật do vi 
trần làm thành, thế nên chẳng phải khác. Nếu chẳng 
khác thì khối đất và vi trần nên không sai khác. 

Đây là dụ chân tướng của tàng thức cùng chuyển thức 
chẳng phải một chẳng phải khác, để rõ chuyển thức diệt 
mà chân tướng của tàng thức chẳng diệt. Ngoại đạo 
chấp đoạn kiến chỉ vì không biết nhân sanh của thức 
lưu chú. Cho nên, giữ chân thì cùng vọng đồng thu, bổ 
vọng thì gồm chân cùng bổ. Khi mê ngộ chưa phân, lúc 
ấy một, khác khó nói vậy. 

Như thế, Đại Huệ! Chuyển thức và chân tướng của tàng 
thức nếu khác thì tàng thức không phải là nhân. Nếu 
chẳng khác thì chuyển thức diệt tàng thức cũng phải 
diệt, mà chân tướng của nó thật chẳng diệt. Thế nên, 
Đại Huệ! Chẳng phải tự chân tướng thức diệt, chỉ 
nghiệp tướng diệt. Nếu tự chân tướng thức diệt thì tàng 
thức ắt diệt. Đại Huệ! Nếu tàng thức diệt thì chẳng 
khác với ngoại đạo luận chấp đoạn kiến. 

Trước nói hiện thức tức ở đây tàng thức, trước phân 
biệt sự thức ở đây là chuyển thức. Tàng thức vốn cùng 


với chuyển làm nhân sanh khởi, nên chẳng phải khác. 
Song chân tướng tàng thức chẳng cùng chuyển thức 
đồng diệt, nên chẳng phải chẳng khác. Khi mê thì chân 
biến làm tàng, chân tướng hằng Ở trong nghiệp tướng. 
Lúc ngỘ thì tàng vốn chân, nghiệp tướng liền tiêu dung 
trong tự chân. Cho nên nghiệp nhân mê mà có, tàng do 
ngộ mà dẹp trừ. Khi dị thục không thì tàng thức cũng 
diệt, mà tự chân tướng chẳng diệt. Luận nói: “Nói là 
diệt chỉ tâm tướng diệt, chẳng phải tâm thể diệt”. Lại 
nói: “ChỈ vì si diệt nên tâm tướng theo diệt”. 

-CHỈ RA TÀ KIẾN ĐOẠN KIẾN DỊ NHÂN. 

Đại Huệ! Các ngoại đạo kia khởi luận thế này: “Cảnh 
giới nhiếp thọ diệt, thức lưu chú cũng diệt”. Nếu thức 
lưu chú diệt thì lưu chú từ vô thủỦy lễ ưng cũng đoạn. 
Đại Huệ! Ngoại đạo nói lưu chú làm sanh nhân, chẳng 
phải do nhãn thức, sắc, ánh sáng nhóm họp mà sanh, lại 
có dị nhân. Đại Huệ! Về nhân kia, họ nói hoặc là thắng 
diệu, hoặc là sĩ phu, hoặc tự tại, hoặc thời, hoặc vi trần. 
Cảnh giới nhiếp thọ là các thứ thu góp các trần tướng. 
Khi tướng này diệt, thức lưu chú vẫn tiềm phục. Người 
lầm không biết vọng thấy không lặng, bèn cho là đoạn. 
Họ không biết tướng mê của lưu chú tỪ vô thủy có thể 
trừ, mà tự chân tướng không đoạn. Bởi vì chân thức 
huân biến mà không hay tự giữ, theo duyên lập bày. 


Duyên trước đã dứt, duyên sau tiếp khởi, chân thức ở 
trong ấy thầm tự vượt qua. Nên nói: “Nghiệp thức mênh 
mang không có gốc để nương tựa”, tức là lưu chú này 
vậy. Lưu chú vốn chân, bởi mê mới có nhãn thức, sắc 
trần, ánh sáng, cùng nhau sanh trụ, ngoại đạo lầm cho là 
thắng diệu thành ra dị nhân (nhân khác). Đậu, bắp chẳng 
phân, quả nhiên đồng với sanh diệt. Nhân chẳng phải 
nhân chân, rốt cuộc trở về đoạn kiến. Xét về SỐ luận sư 
chấp hai mươi lăm đế phân làm chín vị, do trước kia 
tiên nhân Hoàng Xích chuyên tu thiền định có sức thần 
thông, biết được việc trong tám muôn kiếp. Tám muôn 
kiếp về trước mờ mịt không biết, lầm cho là minh sơ tự 
tánh, nên vị thứ nhất gọi là Minh sơ cũng gọi là Thắng 
tánh. VỊ thứ hai là Trí đại cũng gọi là Giác đại. Mé minh 
SƠ có giác tri tăng trưởng, nên nói từ minh sanh giác. Ba 
là Ngã tâm, cũng gọi là Ngã chấp ngã mạn. Đây do giác 
mà có, nên nói từ giác sanh ngã tâm. Bốn là Ngũ duy 
lượng, cũng gọi là Ngũ vi, tức là sắc thanh hương vị 
xúc. Bởi sắc v.v... do ngã chấp tâm hiện, nên nói từ ngã 
tâm sanh ngũ duy. Năm là Ngũ đại, tức là đất, nước, gió, 
lửa, không. Năm thứ này khắp tất cả chỗ nên gọi là đại. 
Do cực vi sanh nên nói từ ngũ duy sanh ngũ đại. Sáu là 
Ngũ tri căn, tức là nhãn, nhĩ, tÿ, thiệt, thân. Nhân năm 


đại mà thành nên nói từ năm đại sanh. Bảy là Tác 


nghiệp căn, tức là miệng, tay, chân và đại, tiểu tiện. 
Năm cái này đều là dụng tạo nghiệp, cũng nhân năm đại 
mà thành. Tám là Tâm bình đẳng căn, chỈ quả tim hay ý 
căn. Bình đẳng vì căn này hay duyên khắp căn cảnh, 
cũng do ngũ đại làm thành, cùng với ngũ tri, ngũ tác 
nghiệp thành mười một căn. Chín là Thần ngã, chính là 
thức thứ tám. Ngoại đạo không biết thức thứ tám chấp 
làm thần ngã, hay sanh các pháp thường trụ chẳng hoại, 
thần ngã này tức là thắng diệu vậy. 

Thắng luận sư chấp lục cú làm sanh nhân. Nghĩa là thật, 
đức, nghiệp, đại hữu, đồng d], hòa hợp. Lại tỪ trong câu 
thật chấp có chín pháp là đất, nước, lửa, gió, không, 
thời, phương, ngã, ý. Thời Tán ngoại đạo thì chấp tất cả 
pháp đều từ thời sanh. Họ thấy cổ cây do thời gian nở 
rụng tươi khô, chấp thời gian là thường là một, là nhân 
của vạn vật, là nhân của Niết-bàn. Thuận thế sư thì 
chấp tất cả sắc tâm v.v... Các pháp đều dùng cái cực vi 
của tứ đại làm nhân. Song trong tứ đại có cái rất tính 
linh hay có duyên lự tức là tâm pháp. Cực vi này tức là 
vi trần. Ngoại đạo Đồ Khôi chấp trời Đại Tự Tại thể là 
thật, biến, thường hay sanh các pháp. Minh luận sư 
chấp Đại phạm, thời, phương, bản tế, tự nhiên, hư 
không, ngã, bẩy pháp này là thường trụ, hay sanh tất cả 
pháp. Đại phạm này tức là sĩ phu vậy. Chỗ chấp của 


ngoại đạo tuy nhiều không ngoài thường kiến và đoạn 
kiến. Không phải thường chấp là thường cũng chung 
thành một đoạn kiến. 

Lại nữa, Đại Huệ! Có bảy chủng tánh tự tánh. Nghĩa là 
tập tánh tự tánh, tánh tự tánh, tướng tự tánh, đại chủng 
tánh tự tánh, nhân tánh tự tánh, duyên tánh tự tánh, thành 
tánh tự tánh. 

Trước nói ngoại đạo dị] nhân, đây nói rõ trong dị nhân có 
bảy thứ lập giáo, trọn chẳng ngoài tỨ cú. Nghĩa là tự 
sanh, tha sanh, cộng sanh và vô nhân sanh. Nhân tánh tự 
tánh tức là tự sanh. Đại chủng tánh tự tánh, duyên tánh 
tự tánh tức là tha sanh. Tập tánh tự tánh, tướng tánh tự 
tánh, thành tánh tự tánh tức là cộng sanh. Tánh tự tánh 
tức là vô nhân sanh. Luận nói: “Vả lại Số luận chấp ngã 
là tư, thọ dụng, tát-đỏa, thích-xà, đáp-ma làm thành đại 
v.v... hai mươi ba pháp”. Tát-đỏa dịch là hữu tình, cũng 
dịch dõng mãnh. Thích-xà dịch là vi, lại dịch là ngưu 
mao đầu trần v.v... Đáp-ma dịch là ám (tối). Các nhà tân 
dịch đều dịch là tham sân si. Do tự tánh này, hiệp ba 
việc hay sanh các pháp, nên gọi tập tánh tự tánh. Lại 
trong hai mươi lăm đế, thần ngã làm chủ hay sanh các 
pháp, thường trụ chẳng hoại, nên nói là tánh tự tánh. 
Tướng tánh tự tánh là sáu câu của Thắng luận sư. Bởi 
thật, đức, nghiệp, đại hữu, đồng dị, hòa hợïp làm nhân 


sanh khởi các pháp có tướng. Song trong sáu câu, câu 
hòa hợp là thành tánh tự tánh, đây là chấp các pháp hòa 
hợp làm tác dụng. Về đại chủng tánh tự tánh, Thuận thế 
sư nói tỨ đại là thường, hay sanh các pháp. Về nhân 
tánh tự tánh, duyên tánh tự tánh thì Thanh luận sư chấp 
có hai: Một là đợi duyên sanh, cho rằng tiếng là nhân 
sanh các pháp; hai là đợi duyên hiển, cho rằng duyên 
sanh tiếng làm nhân. Như Lai xét tột cùng chỗ chấp của 
ngoại đạo, để chứng thành dị nhân. Sau đó mới chỉỈ ra 
pháp chánh của Ngài là đệ nhất nghĩa tâm. Do đó mới 
biện biỆt ngƯỜi và ta vậy. 

-CHỈ CHÁNH NHÂN ĐỂ BIỆN BIỆT TÀ VỌNG. 

Lại nữa, Đại Huệ! Có bảy thứ đệ nhất nghĩa. Tức là 
tâm cảnh giới, tuệ cảnh giới, trí cảnh giớùi, kiến cảnh 
giới, siêu nhị kiến cẳnh giới, siêu tử địa cảnh giới, Như 
Lai tự đáo cảnh giới. Đại Huệ! Đây là tánh tự tánh đệ 
nhất nghĩa tâm của chư Như Lai Ứng cúng đẳng chánh 
giác Ở quá khứ, vị lai, hiện tại. Do tánh tự tánh đệ nhất 
nghĩa tâm mà thành tựu được pháp thế gian, xuất thế 
gian và xuất thế gian thượng thượng của Như Lai. Bởi 
Thánh tuệ nhãn vào tự tướng cộng tướng dựng lập như, 
nên chỗ dựng lập không đồng với luận ác kiến của 
ngoại đạo. 

Chân nhân của chánh pháp cũng có bảy thứ sai biệt. 


Song các thứ cảnh giới đều là đệ nhất nghĩa cảnh giới, 
không có cái khác của phàm thánh cạn sâu. Như Lai 
trong ba đời dùng Thánh tuỆ nhãn vào tự tướng cộng 
tướng chỗ dựng lập đều là như. Như tức là bảy thứ 
thật tướng không có phàm thánh cạn sâu, thầy đồng một 
vị. Nếu không phải Thánh tuệ nhãn thì đâu thể chứng 
biết. Tâm cảnh giới, tức là Như Lai tàng chuyển thành 
tàng thức, cùng với bảy các căn thức trước tất cả tâm 
vương tâm sở đều là cảnh giới của tâm sở hành. Tuệ 
cảnh giới chỈ cho văn, tư, tu và các thiền định tam-muỘi. 
Trí là căn bản trí. Do căn bản trí phát sanh, nhiên hậu 
mới thông đạt được Không Như Lai tàng và Bất Không 
Như Lai tàng. Tri kiến như thật là nói cảnh giới nhị 
kiến. Siêu, tỨc là siêu nhị kiến này. Bồ-tát đến Thập 
nhất địa (Đẳng giác) còn có hai cái ngu, qua được nhân 
vị này mới hết. Như Lai tự đáo cảnh giới, tức là Vô 
thượng Chánh đẳng Chánh giác, mới nói là duy tâm, 
quên nhân tột quả. Ngoại đạo không biết cảnh giới tự 
tâm hiện, ban đầu do bất giác huân biến thành thức, vốn 
không có thật thể, vọng cho là thật rồi chấp làm tự tánh. 
Nhị thừa chẳng đạt được pháp không, nên kẹt nơi 
quyền tiểu. Cả thầy trọn ngày Ở trong đệ nhất nghĩa mà 
quên chân theo vọng. Như Lai thương xót những kể ngu 
si này rộng dạy pháp yếu. Tức là đến nơi phàm thánh 


duy thức sai biệt, chỈ ra tự tánh đệ nhất nghĩa tâm của 
Như Lai. Mở bày cho kể phàm ngu thì dùng pháp quyền 
là tột bẩy trở về một, chỈ cho kể đại trí thì dùng pháp 
thật tức bảy tức một. Do đây mà thành tựu pháp thế 
gian, xuất thế gian thượng thượng. Tất cả Như Lai tự 
thọ dụng và tha thọ dụng đều do đây dựng lập. Cho nên 
tuy có tự tướng cộng tướng trọn chẳng ngoài chân nghĩa 
như thật. Bởi thế, nên cùng với ác kiến của ngoại đạo 
có khác. 

Đại Huệ! Thế nào đồng với ác kiến luận của ngoại 
đạo? Nghĩa là chẳng thông tự cảnh giới, vọng tưởng 
kiến chấp, chẳng hiểu biết chừng ngẵn tự tâm hiện ra. 
Đại Huệ! Phàm phu ngu sĩ đỐi với tánh, vô tánh, tự tánh, 
đệ nhất nghĩa mà khởi bàn luận nhị kiến. 

Ác kiến của ngoại đạo đều do vọng tưởng, chẳng biết 
tỰ tâm hiện. Cho nên, trọn ngày ở trong đệ nhất nghĩa 
luống tạo nhị kiến có, không, đây là chỗ không đồng với 
chánh pháp. Tánh Như Lai tàng thuần nhất chẳng tạp, 
không có người, pháp nên nói vô tánh. Tánh của vô tánh 
gọi là tâm đệ nhất nghĩa. Kinh Hoa Nghiêm nói: “Chẳng 
biết đệ nhất nghĩa đế, nên gọi là vô minh”. Ở trong vô 
minh thấy pháp có chừng ngăn, không biết tâm hiện nên 
chấp có chấp không, lại tăng thêm vọng tưởng. Cho nên 
nói “tự cảnh giới”. Tự kiến chẳng trừ vọng chấp thành 


luận. Vì thế văn sau lại chỉ ra lỗi ấy. 

- BÁC TÀ ĐOẠN CÓ, KHÔNG CỦA NGOẠI ĐẠO. 
Lại nữa, Đại Huệ ! Vọng tưởng ba cõi khổ được diệt 
thì vô minh, ái, nghiệp duyên liền diệt. Lúc ấy cảnh 
huyễn do tự tâm hiện ra theo đó mà thấy. Nay sẽ nói. 
Sắp chỉ ra lỗi vọng chấp có, không, bèn lo cho người mê 
sâu khó biết; nên bảo hoặc nghiệp khổ hết, mới tin tự 
tâm hiện ra đều như cảnh huyễn. Chính là nói tập khí 
thấy sai kia khó trừ, nên cảnh giới như huyễn chưa dễ 
gì thấy được. Ba cõi là Dục giới, Sắc giới và Vô sắc 
giới. Khổ là quả vậy. Khổ quả trong ba cõi là tỪ vọng 
tưởng mà sanh, nên nói “vọng tưởng ba cõi khổ”. Vô 
minh là căn bẩn vô minh. Ái là tham dục tức là nhuận 
sanh vô minh. Hai thứ vô minh này hay kết nghiệp nhân 
trong ba cõi nên nói là hoặc. Do hai thứ hoặc này tạo 
nghiệp trói buộc sanh tử, nên nói là nghiệp duyên. Ba 
thứ hoặc, nghiệp, khổ đều duy tâm hiện ra, mà ngoại 
đạo không thông cảnh giới như huyễn, chấp cho là thật 
có rồi vọng sanh phân biệt. Hoặc lại khởi hoặc, khổ 
càng thêm khổ, mắc sâu trong hư vọng không thể tạm 
bỏ. Vì thế Như Lai trịnh trọng nói đó, rồi sau mới chỉ ra, 
ý rất là thâm thiết. 

Đại Huệ! Nếu có Sa-môn, Bà-lamôn muốn khiến vô 


chủng, hữu chủng nhân quả hiện, và sự do thời mà trụ, 


hoặc duyên ấm, giới, nhập sanh cho là trụ, hoặc nói 
sanh rồi diỆt. 

Sa-môn dịch là cần tức, chỈỉ cho người xuất gia học đạo 
gồm cả người theo chánh pháp và tà đạo. Bà-la-môn 
dịch là Tịnh hạnh, ở Ấn Độ người tại gia hành đạo, tức 
xứ này là Nho gia vậy. Vô chủng, là không biết chân 
tướng của tàng thức, chấp bướng vô minh phát nghiệp 
cho là xưa không nay có. Như chấp minh sơ cho là sanh 
nhân, thành đại v.v... hai mươi ba quả, có hiện ra như 
thế. Hữu chủng, là chẳng biết thức lưu chú và tướng 
đều duy thức hiện, vốn không thật tánh, vọng chấp tứ 
đại, vi trần v.v... cho là sanh nhân, thành tất cả quả, có 
hiện ra như thế. Và chấp sự sanh ra này y nơi thời gian 
mà trụ, như Tán Thời sư chấp thời là thường là nhất là 
nhân sanh vạn vật. Hoặc nói duyên ấm, giới, nhập sanh 
cho là trụ, đây là chấp ngũ uẩn thật ngã thật pháp, đồng 
với hữu chủng. Hoặc nói sanh rồi lại diệt, đồng với vô 
chủng. 

Đại Huệ! Kia hoặc chấp tương tục, hoặc sự, hoặc sanh, 
hoặc hữu, hoặc Niết-bàn, hoặc đạo, hoặc nghiệp, hoặc 
quả, hoặc đế, đều là luận phá hoại đoạn diệt. Vì cớ sao? 
Vì lời chấp này hiện tiền không thể được, và sẽ vô phần 
đối với chỗ thấy cứu kính. Đại Huệ! Thí như cái bình 
bể không thể làm được việc của cái bình, cũng nhƯ hạt 


giống bị cháy không thể làm được việc nẳy mầm. 
Tương tục tức là lưu chú. Sự tức là tướng. Nhân duyên 
hòa hợp gọi là sanh, nhân duyên chia lìa gọi là diệt. Nhân 
quả hiện tại gọi là hữu. Sanh diệt đã diệt gọi là Niết- 
bàn. Siêu tình tuyệt trí gọi là đạo. Y lý thành hạnh gọi là 
nghiệp. Việc làm đã xong gọi là quả. ĐỆ nhất nghĩa 
được thành gọi là đế. Từ tương tục đến hữu thuộc về 
pháp thế gian. TỪ Niết-bàn đến đế thuộc về pháp xuất 
thế gian. Ngoại đạo không biết tự tâm hiện ra, huyễn 
vọng không thật, mà lấy huyễn vọng hiện tiền chấp là 
nhân tướng, hoặc là quả tướng. Không những pháp thế 
gian sanh diệt, mà pháp xuất thế gian vô sanh diệt, vọng 
chấp là có, vọng chấp là không, trọn trở về chỗ tiêu diệt. 
Nên nói “không thể được”. Không đạt được sanh tướng 
của vô minh, nên tự thể của chân như chẳng phải chỗ 
thấy của họ. Nên nói “vô phần đối với chỗ thấy cứu 
kính”. Bởi mê bản giác nên sanh diệt rõ ràng, chẳng liễu 
được việc trước mắt nên có, không đều vọng. Thế nên, 
Thế Tôn chỉ họ là phá hoại đoạn diệt. Dụ như bình bể 
chẳng làm được việc cái bình, hạt giống cháy không làm 
được việc nảy mầm. Nghĩa là không phải nhân chân, ắt 
không có quả chân. 

Như thế, Đại Huệ! Nếu tánh ẫm, giới, nhập đã diệt, 
hiện diệt và sẽ diệt thì, tự tâm vọng tưởng thấy vô nhân, 


kia không thứ lớp sanh. 

Đây quả là luận đoạn diệt, vì chẳng biết lưu chú sanh 
nhân. Thứ lớp là lưu chú tương tục. Ấm, giới, nhập tuy 
diệt mà vẫn còn tương tục. Cái sanh nhân tương tục này 
là do mê chân nên khởi, căn trần theo đó mà hiện. Căn 
trần tuy diệt mà tương tục chẳng diệt. Tương tục lại 
diệt mà thể tương tục chẳng diệt. Nghĩa là chỉ nghiệp 
tướng diệt mà tự chân tướng chẳng diệt. Nay ngoại đạo 
bảo tánh ấm, giới, nhập đã diệt, hiện diệt và sẽ diệt, 
chính là tự vọng tưởng chấp cho là ấm, giới, nhập 
chẳng phải từ mê mà có, luống thấy nó tự sanh tự diệt, 
bèn thành vô nhân. Cho nên biết, chẳng rõ lưu chú sanh 
nhân thì, chẳng những thấy sanh nghỉ là thật sanh, thấy 
diệt cũng nghi là thật diệt. Nghi thật sanh thì không 
thông cái gốc mê chân như mà khởi. Nghi thật diệt thì 
chẳng rõ cái thể tự tánh vô sanh. Hai cái chấp có, không 
này đều là đoạn diệt. 

Đại Huệ! Nếu lại nói vô chủng hữu chủng, thức do ba 
duyên hợp mà sanh thì, rùa ưng sanh lông, cát nên ép ra 
dầu. Tông họ ắt phải hoại, vì trái với nghĩa quyết định. 
Về thuyết hữu chủng vô chủng có lỗi như thế. Nếu có 
tạo sự nghiệp øì thầy đều không, vô nghĩa. 

Vọng chấp ba duyên hợp mà sanh vẫn mê yếu chỉ nội 
thức biến, ¡n tuồng như có. Tất cả căn trần đều do nội 


thức biến dường như hiện tiền, duyên hợp chẳng phải 
không, do mê khởi chẳng phải có, vốn là lý vô sanh, lầm 
chấp là nhân tướng . Ấy là rùa không có nhân lông mà 
sanh lông, cát không có nhân dầu mà sanh dầu. Trái với 
nghĩa quyết định, tông kia có lỗi như thế. Đâu có không 
nhân mà hay có quả. Thế là tạo tác sự nghiệp thấy đều 
không, vô nghĩa. 

Đại Huệ! Các ngoại đạo kia nói có ba duyên hợp lại mà 
sanh, tạo ra phương tiện tự tướng nhân quả, quá khứ, 
hiện tại, vị lai tướng hữu chủng vô chủng từ xưa đến 
nay thành việc truyền thừa nhau. Thành tập khí giác 
tưởng chuyển tự thấy sai, nên nói như thế. Thế nên, Đại 
Huệ! Phàm phu ngu sĩ bị ác kiến nuốt sống, tà khúc làm 
mê say, không trí dối xưng nhất thiết trí. 

Ba duyên hợp mà sanh, Thế Tôn cũng thường bảo nhân 
quả thế gian có tự tướng phương tiện như thế. Đây do 
tự mê chân mà nói, không nên chấp nó làm nhân tướng 
quyết định có hay không. Ngoại đạo vọng chấp có, 
không, tỘt tám muôn kiếp là không biết, bèn chấp ba 
duyên sanh tạm hiện. Lầm cái nhân mê mà khởi trong ba 
đời, thành cái tập giác tưởng thấy sai. TỪ trước đến nay 
thành việc truyền thừa nhau, người đời không biết lầm 
cho là người trí nói. Vì thế, đức Thế Tôn lại bài xích đó, 
để chỈ bày cho thiên hạ muôn đời vậy. Phương tiện, là 


phương tiện duyên sanh. Phương tiện tạo ra, trông vào 
vô minh cho là quả tướng, trông vào nghiệp hệ cho là 
nhân tướng. Nhân quả thế gian do mê mà sanh, chấp mê 
mà khởi kiến, bám vào đó làm định luận, làm nghi ngờ 
kể mới học gây tai hại không phải nhỏ. 

- CHỈ BÀY LIA VỌNG ĐƯỢC CHƯNG. 

Đại Huệ! Nếu các Sa-môn và Bà-la-môn thấy (các pháp) 
ha chấp tự tánh, như mây nổi, vòng lửa, thành Càn-thát- 
bà, không sanh, huyễn, sóng nắng, trăng đáy nước và 
mộng, trong ngoài đều do tâm hiện. Vọng tưởng hư 
ngụy từ vô thủy chẳng la tự tâm. Nhân duyên vọng 
tưởng diệt hết thì la vọng tưởng năng thuyết sở thuyết, 
năng quán sở quán, thọ dụng, kiến lập thân đều là tàng 
thức. Nơi cảnh giới thức thì năng nhiếp thọ và sở nhiếp 
thọ đều chẳng tương ưng. Cảnh giới không thật có, lìa 
sanh, trụ,ï diệt, tự tâm sanh khởi theo, vào chỗ phân bit. 
Đại Huệ! Bồ-tát kia chẳng bao lâu sẽ được xem thấy 
sanh tử và Niết-bàn là bình đẳng, được đại bi xảo 
phương tiện và vô khai phát phương tiện. Đại Huệ! Kia 
đối với tất cả chúng sanh giới thảy đều xem như huyễn 
chẳng cần nhân duyên, xa lìa cảnh giới trong ngoài, 
ngoài tâm không còn thấy gì khác, thứ lớp tùy vào chỗ 
vô tướng, thỨ lớp tùy vào từ địa này đến địa kia, cảnh 


giới tam-muỘi. 


Chẳng đạt được do mê khởi nên vọng thấy có pháp 
sanh. Đạt được vọng vốn là hư dối thì xem đồng với 
huyễn hóa. Nếu cái sai biệt bất giác liền không thì, trí bi 
thuận tánh vô ngại. Đây là lập bày chánh kiến tu hành, 
sở dĩ khác với ngoại đạo tà chấp. Nghĩa là Sa-môn Bà- 
la-môn nếu hay đổi mê thành ngộ thấy tất cả pháp đều 
không tự tánh, như mây nổi v.v... không có sanh diệt, đã 
có tất cả tâm tướng trong ngoài chỉ bởi bất giác hư 
vọng tỪ vô thỦy, toàn thể đều là tâm, không có phân 
biệt. Khởi quán như thế rồi thì tất cả tâm cảnh phân biệt 
liền dứt, tất cả ngôn thuyết phân biệt cũng dứt. Quán 
căn thân khí giới hiện tiền đều là tàng thức biến hiện. 
Liền đó cùng với năng thủ sở thủ cả hai đều không 
tương ưng, không còn tất cả cảnh giới sanh diệt. Về sau 
mới tỪ tự tâm hiện lượng mà khởi các phân biệt. Do đó 
Bồ-tát này chẳng bao lâu được sanh tử Niết-bàn cả hai 
đều bình đẳng, có lập ra phương tiện đều là vô công 
dụng. Quán chúng sanh giới duyên khởi là vô sanh, xa lìa 
tâm cảnh trong ngoài, không thấy có pháp gì ngoài tâm. 
Vào được Sơ địa vô phân biệt trí, do đây từ một địa đến 
một địa, các thứ thiền tam-muội thứ lớp được chỨng 
nhập. 

Hiểu tam giới như huyễn, phân biệt quán sát sẽ được 
như huyễn tam-muội. Qua tự tâm hiện không chỗ có, 


được trụ Bát-nhã ba-la-mật. Xả bổ sanh kia tạo ra 
phương tiện vào Kim Cang dụ tam-ma-đề (chánh định), 
tùy vào thân Như Lai, tùy vào như như có biến hóa, thần 
thông tự tại, từ bi phương tiện đầy đủ trang nghiêm. 
Bình đẳng vào tất cả cõi Phật, vào chỗ ngoại đạo, lìa 
tâm, ý và ý thức. Bồ-tát này thứ lớp chuyển thân liền 
được thân Như Lai. 

Đây là tướng từ Bát địa đến Thập địa. Bát địa đoạn câu 
sanh ngã chấp hết, chỨng vô công dụng đạo, việc làm 
đều dứt. Mười phương chư Phật đồng thanh khuyến 
phát, mới dùng như huyễn quán mà quán tam giới như 
huyễn, được như huyễn tam-muội. Qua được tự tâm 
hiện không chỗ có. Tự tâm hiện không chỗ có tức là vô 
công dụng đạo, chính là hành tướng của Bát địa, đến 
đây mới được vượt qua. Đến Cửu địa mới hay thuyết 
pháp lợi sanh. Đến Thập địa mới hay phân thân mười 
phương kính thờ chư Phật. Nói là được vô ngại Bát-nhã 
ba-la-mật. “Sanh kia” là chỉ cho sanh tướng vô minh. Từ 
Thập địa về sau dùng trí lực phương tiện của Kim Cang 
dụ định mà đoạn sanh tướng vô minh, chứng pháp thân 
Như Lai chân như thường trụ, tự nhiên có bất tư nghì 
nghiệp dụng, đầy đủ phương tiện, đầy đủ trang nghiêm, 
vào khắp tất cả cõi Phật và vào chỗ ngoại đạo. Nên nói 
“trên cùng mười phương chư Phật đồng một từ lực, 


dưới cùng lục đạo chúng sanh đồng một bi ngưỡng”. 
Đến đây mới gọi lìa tâm, ý, thức được quả phương tiện 
nhị chuyển y. Bồ-tát này chóng ngộ được tự lý, trừ sạch 
nghiệp lưu cả hai đều thù thắng. Cho nên nói “thỨ lớp 
được”. 

Đại Huệ! Thế nên muốn được thân tùy nhập của Như 
Lai phải xa lìa ấm, giới, nhập, tâm nhân duyên, tạo ra 
phương tiện, sanh trụ diệt vọng tưởng hư dối. Chỉ có 
tâm thẳng tiến, quán sát lỗi hư ngụy từ vô thủy, nhân 
tập khí vọng tưởng. Suy nghĩ ba cõi không thật có, được 
Phật địa vô sanh, đến tự giác thánh thú, tự tâm tự tại, 
đến vô khai phát hạnh, như hạt châu ma-ni tùy theo các 
sắc. Tùy nhập tâm vi tế của chúng sanh dùng hóa thân 
tùy tâm lượng mà độ. Các địa thứ lớp tiếp nối dựng lập. 
Thế nên, Đại Huệ! Tự tất-đàn là thiện phải nên tu học. 
Đây là kết luận chỉ lại phương tiện tu hành. Câu tâm 
nhân duyên, tâm là thức tâm, nhân duyên là các thức hai 
loại sanh. Nghĩa là ấm giới nhập các tâm nhân duyên, 
khởi ra phương tiện, tất cả sanh diệt phân biệt hư dối, 
nên phải xa lìa. Đã xa lìa rồi phải trụ nơi duy tâm, lại 
không có lối tẽ. Thẳng tiến là nói không có lối tẽ. Tức là 
dùng tâm này quán sát lỗi vô minh phát nghiệp, cùng 
phân biệt nhân, pháp, tất cả tập khí, khởi ra nhân tướng. 
Suy xét tam giới như huyễn, đạt đến Phật địa vô sanh, 


đến tự giác thánh trí, được tâm tự tại, vô công dụng 
hạnh. Như hạt châu ma-ni tùy các sắc, tùy nhập tâm 
chúng sanh dùng hóa thân tùy chỗ thọ nhận của tâm 
lượng chúng sanh mà vì họ hóa đỘ, y các địa phương 
tiện dựng lập. Tự tất-đàn này phải nên tu học. Tất-đàn 
là pháp thí. Tóm đó, phương tiện tu hành trước phải 
phát minh hai thỨ sanh diệt đều do bất giác từ vô thủy, 
bèn thành hư dối, trụ nơi duy tâm, liền trừ được tập khí 
đã khởi và hai cái chướng nhân pháp, mới biết ba cõi 
vốn là không, liền đó được vô sanh chẳng do công dụng. 
b-Nói rộng bờ mé cứu kính của tám thức để phân biệt 
thức và trí. 

- Đại Huệ thưa hỏi : 

Khi ấy, Bồ-tát Đại Huệ lại bạch Phật: Thế Tôn nói 
tướng tâm, ý, ý thức, năm pháp, ba tự tánh, việc sở hành 
của tất cả chư Phật, Bồ-tát cảnh giới sở duyên chẳng 
hòa hợp do tự tâm hiện v.v... Hiển bày tất cả (Phật) 
thuyết thành tướng chân thật, tất cả Phật nói tâm. Vì các 
đại Bồ-tát ở trên núi Ma-la-da nằm trong biển thuộc 
nước Lăng-già nói “Như Lai khen ngợi biển sóng tàng 
thức cảnh giới pháp thân”. 

Ở trước đã phát minh tàng thức và chuyển thức y nơi 
bất giác chẳng đồng với dị nhân của ngoại đạo, vì tất cả 
Bồ-tát dựng lập lý duy tâm để khởi phương tiện tu 


hành. Đây lại hỏi tâm, ý, thức, năm pháp, tự tánh là ý ở 
chỗ nói rộng về sanh nhân của tám thức, để hiển bày 
một tâm chuyển biến thành tướng khác và chẳng khác, 
thành tựu biển sóng tàng thức cảnh giới pháp thân. Câu 
tất cả chư Phật nói v.v... nghĩa là sở hành thánh trí của 
chư Phật Bồ-tát ha tất cả tâm cảnh hiển bày chân thật, 
đây là chư Phật dạy tâm vậy. Biển sóng tàng thức cảnh 
giới pháp thân, là hiện lượng của tự tâm toàn vọng toàn 
chân, chẳng phải chỗ suy nghĩ biết được. Năm pháp là 
danh, tướng, vọng tưởng, chánh trí, như như. Ba tự tánh 
là biến kế chấp, y tha khởi, viên thành thật. Năm pháp, 
ba tự tánh này Ở trong tâm, ý, ý thức y theo mê ngộ mà 
chuyển biến. Mê thì chánh trí trở thành vọng tưởng, như 
như chuyển làm danh tướng, viên thành lầm làm biến kế 
và y tha. NgỘ thì danh tướng tức là như như, vọng 
tưởng lại thành chánh trí, biến kế, y tha chuyển hiện 
viên thành. Trong khoảng sát-na chân vọng lẫn hiển, 
danh khác mà thể đồng. 

- PHẦN BIỆT NHÂN DUYÊN BẤT GIÁC CỦA TÁM 
THỨC. 

Khi ấy, Thế Tôn bảo Bồ-tát Đại Huệ: Vì có bốn nhân 
duyên nên nhãn thức chuyển. Thế nào là bốn? Nghĩa là: 
1) Tự tâm hiện nhiếp thọ bất giác, 2) Lỗi hư ngụy từ vô 
thủy do tập khí chấp trước sắc, 3) Thức tánh tự tánh, 4) 


Muốn thấy các thứ sắc tướng. Này Đại Huệ! Đó gọi là 
bốn thứ nhân duyên, dòng nước tàng thỨc và sóng 
chuyển thỨc sanh. 

Đây là nói chung sanh nhân của tám thứ thức. Bốn thứ 
nhân duyên chung làm cho tám thức sanh khởi. Song 
nhân thứ nhất riêng chỉ bất giác làm nghĩa nhân duyên 
của tàng thức để rõ thức chẳng rời tâm. Chỉ vì bất giác 
liền thành thức tướng, nên nói dòng nước tàng thức và 
sóng chuyển thức sanh. Nước là dụ cho tâm. Dòng nước 
sóng mòi dụ cho tàng thức, chuyển thức. Tự tâm là Như 
Lai tàng tâm. Như Lai tàng tâm bởi bất giác nên hiện 
nhiếp thọ. Nhiếp thọ là kiến phần và tướng phần. Kiến 
phần là năng nhiếp, tướng phần là sở nhiếp. Nếu chẳng 
phải bất giác, thì tâm có lỗi sanh ra thức. Hư ngụy từ vô 
thủy tức là cái sở hiện của bất giác. Do bất giác hiện 
nên biến giống như trần cảnh bèn thành tập khí sắc 
v.v... ThỨc có công năng liễu biệt sự vật, sẵn có tánh 
phân biệt nên gọi là tự tánh của thức. Muốn thấy tức là 
tác ý. Nên nói: “Phù căn tứ trần giong ruổi theo sắc”. 
Này Đại Huệ! Như nhãn thức sanh, tất cả các căn, vi 
trần, lỗ chân lông đồng sanh. Theo thứ lớp cảnh giới 
sanh, cũng lại như thế. Thí như gương sáng hiện hình 
các sắc. Đại Huệ! Ví như gió lớn thổi nước biển cả. 
Đây là nói tám thức chóng sanh và thỨ lớp sanh. Đồng 


sanh là chóng sanh. Thứ lớp là thứ lớp sanh. Các căn, lỗ 
chân lông thuộc về căn. Vi trần thuộc về trần. Như nhãn 
thức là lấy nhãn thức lệ cho các thức. Các thức mỗi cái 
chia ra chóng và thứ lớp đều y căn trần mà có thức hiện, 
nên nói “cũng lại như thế”. Xét trực tiếp hai thí dụ ở 
dưới, tự biết ý chỉ của dụ. Chóng, như một thức chóng 
duyên nhiều cảnh, hoặc các cảnh đồng đủ các thỨc 
chóng sanh. Thứ lớp, như một thức lần lượt duyên các 
cảnh, hoặc các cảnh trước sau, các thức lần lượt sanh. 
Lại năm thức trước có thể nói năm trần đồng đủ đồng 
thời chóng sanh. Nếu về ý thức năm trần đối hiện chỉ có 
theo thứ lớp mà duyên. Năm thức trước gồm chóng và 
thứ lớp, còn ý thức chỉ thứ lớp không có chóng. Song 
nói chung lại đều y căn trần dẫn phát, thức thể tùy đó 
mà hiện. Thức thể là chân tướng của tàng thức. Cho 
nên, dùng gương và biển dụ cho thức thể, sắc và gió dụ 
cho căn trần. Sắc và gió vốn tự không biết, gương và 
biển y nhiên trong sáng. ChỉỈ vì bất giác bèn thấy sai biệt. 
Mới biết hiện lượng của năm thức cùng thức thứ tám 
đồng công năng. Tuy hiện lúc giao tiếp với căn trần mà 
không có phân biệt chia chẻ, sẵn vậy không thiếu. ChỈ 
tại khi mê trong khoảng sát-na trôi vào đất ý, chớp mắt 
lầm qua liền không còn hiện lượng. 

Gió cảnh giới bên ngoài trôi giạt biển tâm, sóng thỨc 


không dừng. Nhân và tướng sở tác có khác cùng chẳng 
khác. Hiệp với nghiệp sanh tướng vào sâu trong chấp 
trước, không thể rõ biết tự tánh sắc v.v... nên năm thỨc 
thân theo đó mà chuyển. Này Đại Huệ! Liền đó ý thức 
cùng năm thức thân chung khởi.Do biết tướng phần 
đoạn sai biệt, chính là nhân của ý thức. 

Đây nói tám thức lại lẫn nhau làm nhân. Chẳng phải 
một chẳng phải khác, đều do phát nghiệp mà có sai biỆt. 
Biển tâm là tàng thức. Gió cảnh giới bên ngoài chỈ cho 
sáu trần. Sóng thức là bẩy thức. Do gió cảnh sáu trần 
trôi giạt biển tâm khiến sóng mòi bảy thức không dừng, 
mà nhân và tướng sở tác chẳng phải khác chẳng phải 
chẳng khác. Nhân là chỈ chân thức. Tướng sở tác tức chỉ 
tàng thức và chuyển thức. Nghĩa là đồng một chân tánh 
nên chẳng phải khác. Mỗi thức có cảnh riêng của nó nên 
chẳng phải chẳng khác. Song đều do bất giác phát 
nghiệp, mỘt lúc các thức hiệp với phát nghiệp sanh 
tướng này vào sâu trong chấp trước, không thể rõ biết 
tự tánh sắc v.v... nên năm thức thân chuyển. Tự tánh 
sắc v.v... là do nội thức biến hiện làm tánh sắc v.v... 
dường như có hiện tiền, mà thật không có vậy. Ý thức 
cùng năm thức thân chung khởi, là khi năm thức khởi 
đồng thời ý thức chung khởi. Nhân phần đoạn sai biệt 
nên sanh phân biệt, ý thỨc này lại lấy năm thức làm 


nhân. Mới biết do bất giác Như Lai tàng nên vọng động 
thành nghiệp mà khởi ra kiến phần tướng phần. Kiến và 
tướng phần ấy là sanh tướng của nghiệp. Nhân kiến nên 
hiện tướng mà thành căn và cảnh. Lại do căn cảnh sanh 
thức mà khởi ra phân chia. Biển và sóng vốn đồng, gió 
cảnh nào khác, chỉ rõ được bất giác thì nghiệp tướng tự 
dừng, trọn không còn gì chỈ bày vậy. 

Thân kia chuyển, kia chẳng khởi nghĩ là ta lần lượt làm 
nhân nhau. Tự tâm hiện vọng tưởng chấp trước chuyển, 
mà mỗi mỗi hoại tướng kia đềâu chuyển. Phân biệt 
cảnh giới phần đoạn sai biệt, gọi kia chuyển. 

Đoạn này nói tám thứ thức liền đó vô sanh, bất biến mà 
tùy duyên, tùy duyên mà bất biến. Thân kia, là chỉ chung 
cho tám thứ thức. Tám thứ thức này lần lượt làm nhân 
nhau mà chẳng khởi nghĩ, là nói nó không tự tánh. Bởi 
không tự tánh nên tuy vọng khởi chấp trước mỗi thức 
liễu biệt cảnh của nó, mà tâm chẳng biết nghiệp, nghiệp 
chẳng biết tâm, thể hiện thời lặng lễ, tướng sai biệt liền 
hết. Nên nói “tự tâm hiện vọng tưởng chấp trước 
chuyển, mà mỗi mỗi hoại tướng kia đều chuyển”. Bản 
đời Đường dịch hoại tướng là vô sai biệt tướng. Chính 
do tướng sai biệt, ngay nơi đó mà phát sanh, rồi theo nơi 
đó mà diệt hết, nên vô sai biệt tướng cũng luôn luôn 
hiện tiền. ChỉỈ vì bất giác nên đối với phần đoạn sai biệt 


mỗi thức vẫn liễu biệt cảnh của nó. 

- TỘT TÀNG THỨC LÀ BỜ MÉ CỨU KÍNH. 

Như người tu hành nhập thiền tam-muội, tập khí vi tế 
chuyển mà không hiểu biết, lại khởi nghĩ rằng: Thức 
diệt nhiên hậu nhập thiền chánh định. Song thật thức 
chẳng phải diệt mà nhập chánh định vì chủng tử tập khí 
chẳng diệt nên chẳng diệt. Bởi cảnh giới chuyển nhiếp 
thọ chẳng đủ nên diệt. Đại Huệ! Như thế là tàng thức vi 
tế đến bờ mé cứu kính. Trừ chư Phật và hàng Bồ-tát trụ 
địa, các bậc Thanh văn, Duyên giác và ngoại đạo tu hành 
được sức trí tuệ tam-muội, tất cả không thể tính lường 
rành rõ. 

Về lưu chú sanh diệt của tám thức không phải hàng diệt 
thọ định mà hay rành rõ. Cảnh giới vốn là rỗng thì nhiếp 
thọ cũng dối. Định cùng với loạn, động cùng với lặng 
đều thuộc phân biệt trở về bờ mé của thức. Nên nói 
“chẳng biết sanh nhân của thức lưu chú, bỏ sanh tìm 
diệt thầy đều ở trong mê”. 

- HIẾN HIỆN LƯỢNG CỦA TỰ TÂM LÌA VỌNG 
CHÂN THẬT. 

Tướng các địa trí tuệ thiện xảo phương tiện phân biệt quyết 
đoán cú nghĩa, thiện căn tối thắng vô biên đã thành thục, 
ha vọng tưởng hư ngụy của tự tâm hiện, ngồi yên nơi 
rừng núi tu bậc hạ trung thượng hay thấy vọng tưởng 


lưu chú của tự tâm. Ở trong vô lượng cõi nước chư 
Phật được quán đẳnh, được sức tự tại thần thông tam- 
muội, các thiện tri thức phật tử làm quyến thuộc. 
Những vị ấy tâm, ý, ý thức, tự tánh cẳnh giới, tưởng hư 
vọng do tự tâm hiện ra, biển hỮu sanh tử nghiệp ái và 
vô tri, những nhân như thế đều đã vượt qua. Thế nên, 
Đại Huệ! Những người tu hành nên phải gần gũi hàng 
tri thức tối thắng. 

Đây nói muốn cùng tột bờ mé của tàng thức thì phải đạt 
được tự tâm. Dùng sức trí tuệ của tự tâm phương tiện 
rõ biết tất cả nghĩa cú. Cho nên hay lìa vọng tưởng hư 
ngụy của tự tâm hiện ra. Hay lìa vọng tưởng hư ngụy 
mới biết lưu chú của tự tâm đều do bất giác. Nếu thấu 
rõ được bất giác thì giác được tự tâm. Chẳng theo cảnh 
giới dời đổi cỦa mê tình thì tự nhiên an trụ biển tâm. 
Lặng lẽ thầm thông được Phật nhiếp thọ đồng với phật 
tử (Bồ-tát) trụ, lẽ ấy như thế. Những vị ấy tâm, ý, ý 
thức, tự tánh cảnh giới, tưởng hư vọng do tự tâm hiện 
ra, nghĩa là tưởng hư vọng do tâm hiện ra đều là tự tánh 
cảnh giới, liễu đạt tự tánh thảy không sai biệt, thì tất cả 
nghiệp hoặc sanh tử, khi mê dường như cảnh mộng 
hiện, khi giác đồng cảnh mộng mất, chẳng cần chuyển 
biến, bỗng nhiên siêu việt. Cho nên biết bậc đại Bồ-tát 
chẳng thấy có một pháp là thân hay là nghiệp và cùng 


chủ hay lìa, mà cũng có lìa. Chẳng đồng với Nhị thừa 
thấy thật có nghiệp hoặc sanh tử là tướng nên ha. Lại 
chẳng đồng tà ngoại cho là tất cả không thật có, mà 
chẳng cần lìa. Đây là không phải hàng tri thức tối thắng 
thì không thể thấu suốt. Là yếu chỈ duy có chân thức lại 
không có các thức khác, nên Phật dạy phải nên gần gũi. 
Biển hữu sanh tử, nghĩa là nghiệp khổ sanh tử. Nghiệp 
ái và vô tri, chỮ nghiệp là phát nghiệp tức căn bản vô 
minh; ái là ái dục tức chi nhuận vô minh; vô tri là vô 
minh. 
- TỤNG PHÂN BIỆT TÁM THỨC ĐỂ KHỞI TỰ 
NGỘ. 
Khi ấy, Thế Tôn muốn trùng tuyên nghĩa này, nói kệ 
rằng: 

Ví như sóng biển cả 

Đây do gió mạnh thổi 

Sóng to vÕ biển rộng 

Không có khi đoạn dứt 

Biển tàng thức thường trụ 

Gió cảnh giới nổi dậy 

Lớp lớp các sóng thức 

Ào ạt mà chuyển sanh. 
Đây là tụng chung nhân duyên của tàng thức và chuyển 
thức. Dùng biển cả để dụ cho tàng thức, gió mạnh dụ 


cho cảnh giới lục trần, sóng mòi dụ cho chuyển thức. 
Tàng thức là nhân, trần cảnh làm duyên, mà bảy thức 
thân chuyển. 

Các thứ sắc xanh đỏ 

Kha, sữa và đường phèn 

VỊ lạt, các hoa quả 

Nhật, nguyỆt cùng ánh sáng. 

Chẳng khác không chẳng khác 

Nước biển nổi sóng mồi 

Bảy thức cũng như vậy 

Tâm cùng hòa hợp sanh. 
Đoạn tụng này lại dùng năm trần sắc v.v... chẳng khác 
chẳng phải chẳng khác, một lần nữa để nói chuyển thức 
cũng chẳng khác chẳng phải chẳng khác. Xanh đỏ thuộc 
về sắc trần. Kha bối thuộc thanh trần. Sữa, đường, 
muối, vị lạt thuộc vị trần. Hoa thuộc hương trần. Quả 
thuộc xúc trần. Năm trần này đều do nội thức hiện ra. 
Như nhật nguyệt cùng ánh sáng chẳng khác, chẳng phải 
chẳng khác, để dụ chuyển thức với tàng thức. Lại như 
nước biển cùng sóng mòi chẳng khác chẳng phải chẳng 
khác. 

Ví như nước biển đổi 

Lớp lớp sóng mòi chuyển. 

Bảy thức cũng như vậy 


Tâm cùng hòa hợp sanh. 

Là chỗ tàng thức kia 

Bao nhiêu các thức chuyển 

Là do ý thức kia 

Suy nghĩ nghĩa các tướng. 

Tướng chẳng hoại có tám 

Vô tướng cũng vô tướng 

Ví như biển sóng mồi 

Thế là không sai biỆt. 

Các thức tâm như thế 

Khác cũng không thể được. 
Đoạn tụng này, bốn câu đầu lặp lại dụ nước biển và 
sóng mòi để dụ cho tàng thức và chuyển thức họp lại 
sanh. Dẫn khởi hai câu dưới trở về gốc tàng thức có bao 
nhiêu các thức chuyển. Tám câu sau nói cũng không có 
tướng của các thức chuyển có thể được, chỉ do ý thức 
suy nghĩ chẳng hoại giả danh bèn có tám. Chương sanh 
diệt trước nói “hiện thức và phân biệt sự thức hai tướng 
hoại và chẳng hoại lần lượt làm nhân”. Bởi vì tàng 
thức, chuyển thức đều có hai tướng hoại và chẳng hoại. 
Nghĩa là chỉ nghiệp tướng hoại mà tự chân tướng chẳng 
hoại. Đoạn văn trường hàng của chương này nói “mỗi 
mỗi hoại tướng kia đồng chuyển”. Trong bài tụng nói 
“tướng chẳng hoại có tám” là chỉ chung các thức khi mê 


chân mà chuyển, cả thể toàn chân. Toàn thể không sai 
biệt nên nói “chẳng hoại”. Vì mê chân sai biệt khởi nên 
nói “hoại”. Người xét thấu chỗ hỗ dụng này thì có thể 
khởi ngộ. Đã mê chân mà khởi sai biệt, ví như con mắt 
nhìn lâu thấy hoa đốm, ở trong đó cũng không có tướng 
năng tướng sở, cho nên nói “không tướng cũng không 
tướng”. Lại dùng nước biển cùng sóng mòi đồng một 
tánh nước, không có sai biệt, để thấu rõ các thức đồng 
một tánh chân, cũng không có đồng và khác. Mê thì chạy 
theo tướng thức, ngộ thì thấu suốt được thể vọng. 

Tâm tên gom góp nghiỆp 

Ý tên rộng gom góp 

Các thức, thức sở thức 

Cảnh hiện thấy nói năm. 
Đây lại đến tám thứ thức, mỗi thức rõ tự cảnh để thấy 
đồng thể không khác, chỈ có tên khác thôi. Thức thứ tám 
tên tâm, vì hay chịu huân tập, hay chứa các chủng tử, 
nên nói “gom góp nghiệp”. Thức thứ bảy hằng xét nét 
suy nghĩ nhân pháp ở bên trong cỦa nó, gọi là ý; gìn giữ 
hai cái chấp này rộng tạo nghiệp nhân, lại huân tàng 
thức, chẳng được thanh tịnh, nên nói “rộng gom góp”. 
Sáu thức sau đều gọi là thức, do phân biệt năm trần quá 
khứ hiện tại, thông cả ba lượng nên gọi ý thức; đối 
cảnh hiện tiền hay hiện năm trần gọi là năm thức. 


Bồ-tát Đại Huệ dùng kệ hồi Phật: 

Xanh đỗ các sắc tượng 

Chúng sanh phát các thức 

Các thứ pháp nhƯ sóng 

Thế nào cúi xin nói? 
Ngài Đại Huệ sợ e chúng sanh chẳng rõ được trần cảnh 
hiện tiền là nội thức biến hiện chẳng phải có, bẩy 
chuyển thức vì mê tàng thức mà sanh chẳng phải không. 
Cho nên dùng sắc hiện có năng phát, như xanh đỏ v.v... 
thức hiện có sở phát, như biển, sóng v.v... thì năng, sỞ 
mỗi thứ khác, mà nói chẳng khác chẳng phải chẳng 
khác, vô tướng cũng vô tướng đó là sao? Bởi Ngài muốn 
Thế Tôn phát minh năng sở đều duy thức hiện, không 
riêng có vậy. 

Thế Tôn dùng kệ đáp rằng: 

Xanh đỏ các tạp sắc 

Sóng mòi đều không có 

Gom góp nghiỆp nói tâm 

Khai ngỘ các phàm phu 

Nghiệp kia thầy không có 

Tự tâm sở nhiếp ly. 

Sở nhiếp không sở nhiếp 

Cùng sóng mòi kia đồng. 

Thọ dụng kiến lập thân 


Là hiện thức chúng sanh. 

Nơi kia hiện các nghiệp 

Thí như nước, sóng mùi. 
Đoạn tụng này nói năng, sở, tâm, cảnh đều duy thức 
hiện. Xanh đỏ dụ tất cả sắc, sóng mòi dụ tất cả thức; 
đều không, chẳng thật có. Chẳng thật có mà nói “gom 
góp nghiệp nói tâm”, là muốn khiến phàm phu biết tất 
cả nghiệp quả duy tâm tạo ra. Cho nên nói “gom góp 
nghiệp nói tâm” là để khai ngộ các phàm phu. Song 
nghiệp gom góp cũng không thể được, nên nói “nghiệp 
kia thẫy không có”. Do tự tâm bất giác vọng có cảnh sở 
nhiếp, như con mắt bệnh thấy hoa đốm trong hư không. 
Hoa này cùng con mắt vốn chẳng đến nhau nên nói “tự 
tâm sở nhiếp ly”. Không hoa sở nhiếp đã ly thì con mắt 
bệnh năng nhiếp cũng vốn không có, như sóng mồi kia, 
toàn sóng là nước, nên nói “sở nhiếp không sở nhiếp, 
cùng sóng mòi kia đồng”. Hiện tiền thân căn và khí giới 
đều duy thức hiện. Thức năng hiện cùng thân căn khí 
giới sở hiện vẫn như sóng với nước không có mội, hai. 

Bồ-tát Đại Huệ lại nói kệ hỏi: 

Tánh biển cả sóng mồi 

Nổi dậy khá phân biệt 

Tàng cùng nghiệp như thế 

Cớ sao chẳng hiểu biết? 


Bài tụng này nói biển cùng sóng mòi thì phân biệt có thể 
thấy, mà dụ cho tàng thức cùng nghiệp khó có thể hiểu 
biết. Chữ nghiệp là chuyển thức. 

Thế Tôn dùng kệ đáp: 

Phàm phu không trí tuỆ 

Tàng thức như biển cả 

Nghiệp tướng ví sóng mồi 

Y dụ kia so hiểu. 
Phàm phu vô trí không thể nói thẳng, nên thí dụ tàng và 
chuyển, mong họ tự giác, đây không thể chỉ ra cái chân 
thật. Thế nên văn sau có câu hỏi, sao chẳng nói thật. 

Bồ-tát Đại Huệ lại nói kệ hồi: 

Mặt trời sáng đồng chiếu 

Chúng sanh hạ trung thượng 

Như Lai chiếu thế gian 

Vì ngu nói chân thật 

Đã phân bỘộ các pháp 

Cớ sao chẳng nói thật? 
Đây nói Như Lai vì chúng sanh khai thị ngỘ nhập tri 
kiến Phật mà xuất hiện trong đời, chẳng chịu chỉỈ thẳng 
chân thật, chỉ phân bộ các pháp, ấy là ý chỈ gì? Phân bộ 
là phân chín bộ, mười hai bộ. Đâu biết rằng Như Lai nói 
ra ba thỪa năm thừa đều vì đệ nhất nghĩa đế. Chúng 
sanh vô trí không thể chỉ thẳng mà chỈ quanh co, vốn 


không có ý chỈ khác, cần đợi thời tiết vậy. Văn sau đặc 
biệt nói ý này. 
Thế Tôn dùng kệ đáp: 
Nếu nói chân thật đó 
Tâm kia không chân thật 
Thí như biển sóng mồi 
Bóng trong sương và mộng 
Tất cả đồng thời hiện 
Tâm cảnh giới cũng thế. 
Vì cảnh giới chẳng đủ 
Thứ lớp nghiệp chuyển sanh 
Thức ấy thức, sở thức 
Ý ấy ý vị nhiên. 
Năm thức do hiển hiện 
Không có định thứ lớp 
Thí như ông thợ vẽ 
Và học trò thợ vẽ. 
Vải, màu vẽ các hình 
Ta nói cũng như thế, 
Màu sắc vốn không nét 
Chẳng viết cũng chẳng lụa 
Vì vui chúng sanh nên 
Hòa lẫn vẽ các hình. 


Như Lai chẳng nói chân thật, bởi tâm chúng sanh chẳng 


chân thật. Nghĩa là có mà chẳng thấy tức đồng với 
không. Nếu muốn chỈ điểm hiện lượng trước mắt thì 
chẳng phải tâm chẳng phải thức, như đem năm màu chỉ 
cho những người mù. Vì thế, Như Lai nơi phi tâm mà 
chỈ là tâm, nên thí dụ biển, gương; nơi phi thức mà chỉ 
là thỨc, nên thí dụ sóng mòi của biển, hình bóng của 
sương, cùng việc trong mộng. Nghĩa là thức thỨ tám 
chuyển sanh các thức đồng thời chóng hiện. Bảy chuyển 
thức nương cảnh mới hiện, cảnh giới chẳng đủ thì thứ 
lớp hiện. Thức thứ sáu phân biệt, thức thứ bẩy tác ý, 
năm thức trước đối với trần, đều thứ lớp hiện, không 
nhất định trước sau. Đây Như Lai vẫn không thể chỉ 
thẳng cái chân thật mà dùng lời nói phương tiện dẫn 
đường cho chúng sanh. Nên nói như ông thợ vẽ dùng 
vải màu mà vẽ thành hình vậy. Hoặc cho là tâm mà đợi 
giác, hoặc cho là thức mà đợi không. Đây là chỗ siêu 
tình bặt ngôn ngỮ há cho bậc đại trí để tâm ư. Có ngỘ có 
mê là chỗ ưa thấy của phàm ngu, nên nói màu sắc vốn 
không nét, chẳng phải bút chẳng phải lụa, vì vui chúng 
sanh không thể chẳng vẽ ra. 

Nói năng riêng lập bày 

Chân thật lìa danh tự 

Phân biệt hợp nghiệp đầu 

Tu hành bày chân thật. 


Chân thật chỗ tự ngộ 

Giác tưởng sở giác lìa 

Đây vì phật tử nói. 
Nói năng là vì chân thật mà lập bày. Đến chỗ chân thật 
chỉ có thầm hợp. Như người uống nước lạnh, nóng tự 
biết, chỗ tự biết không phải danh tướng trình bày ra 
được. Trông vào ngôn thuyết là khác vậy. Chân thật tự 
ngộ, hiện lượng mà được, năng giác sở giác đều chẳng 
phải cảnh giới, ấy là vì phật tử (Bồ-tát) nói, chưa dễ øì 
vì ngƯỜi sơ cơ mà nói. 

Người ngu rộng phân biệt 

Các thứ đều như huyễn 

Tuy hiện không chân thật 

Như thế nói các thứ. 

Tùy sự riêng lập bày 

Nói ra không phải hợp 

Nơi kia là chẳng nói 

Cả thầy người bệnh kia 

Thầy thuốc tùy dùng thuốc. 

Như Lai vì chúng sanh 

Tùy tâm hợp lượng nói 

Phi cảnh giới vọng tưởng 

Thanh văn chẳng có phần. 


Người ai mẫn nói ra 


Cảnh giới của tự giác. 
Như Lai vì người ngu rộng phân biỆt nói, cho nên các 
thứ đều như huyễn. Tuy hiện không thật, song trọn 
không thể chẳng nói các thứ. Tùy sự lập bày thật là bất 
đắc dĩ. Nếu căn cứ lời chân thật thì nơi kia là chẳng 
hợp. Thầy thuốc với người bệnh, dụ Như Lai tùy tâm 
chúng sanh hợp với lượng sở tri. VỌng tưởng là chỈ cho 
phàm phu. Như Lai thương xót chúng sanh nên xưng là 
người ai mẫn, tùy tâm hợp lượng. Cảnh giới tự giác của 
người ai mẫn chẳng phải phàm phu và Nhị thừa có 
phân. 
-CHỈ THẲNG BA TƯỚNG TỰ GIÁC THÁNH TRÍ. 
Lại nữa, Đại Huệ! Nếu đại Bồ-tát muốn biết hiện 
lượng của tự tâm nhiếp thọ và người nhiếp thọ, cảnh 
giới vọng tưởng, phải la chỗ ồn náo, những tập tục 
ngủ say, đầu hôm giữa đêm và gần sáng thường phải 
giác ngộ. Phương tiện tu hành, phải la ác kiến kinh luận 
ngôn thuyết và hành tướng các thừa Thanh Văn Duyên 
giác, phải thông đạt tướng vọng tưởng tự tâm hiện. 
Đoạn này là khuyên như lời dạy mà tu hành. Bởi vì tất 
cả cảnh giới vọng tưởng năng thủ sở thủ từ hiện lượng 
của tự tâm bất giác mà khởi. Tuy ở trong tất cả cảnh 
giới mà cái hiện lượng này chưa từng dời đổi. ChỈ tại ở 


trong mê không thể hiểu biết, cho nên nói “muốn biết 


hiện lượng của tự tâm nhiếp thọ và người nhiếp thọ 
cảnh giới vọng tưởng, phải lìa chỗ ồn náo, ngủ say, đầu 
hôm giữa đêm và gần sáng thường tự giác ngộ”, tức là 
giác ngỘ tự tâm vậy. Hiện lượng của tự tâm ở chỗ vắng 
dễ giác. Ngoại đạo thì ác kiến, Nhị thừa thì ngu pháp, 
tăng trưởng vọng tưởng trái ngược với tự tâm, cả hai 
đều phải la. Mới biết tướng của tất cả vọng tưởng do 
tự tâm hiện ra, như thế mà khởi, nhƯ thế mà diỆt. 
Phương tiện tu hành đây là lối thẳng vậy. 

Lại nữa, Đại Huệ! Đại Bồ-tát dựng lập tướng trí tuệ, 
trụ rồi ở trên ba tướng thánh trí phi siêng tu học. 

Trí tuệ là đối bất giác mà nói. Bất giác tự tâm ắt hằng 
ngày Ở trong hiện lượng mà không thể trụ. Đã giác an 
trụ vẫn có ba tướng thánh trí, nương ngỘ cùng tiêu, bi 
nguyện sẽ viên mãn. Văn sau tự dụ vậy. 

Những øì là ba tướng thánh trí phải siêng tu học? Nghĩa 
là tướng vô sở hữỮu, tướng chỗ tất cả chư Phật tự 
nguyện, tướng tỰ giác thánh trí cứu kính. Tu hành được 
đây rồi hay xả tướng tâm trí tuệ lừa què, được địa thứ 
tám của bậc Tối thắng tử, ở trên ba tướng kia do tu 
hành mà sanh. Đại Huệ! Tướng vô sở hữu ấy, là tướng 
của Thanh Văn, Duyên giác và ngoại đạo, kia do tu tập 
mà sanh. Đại Huệ! Tướng chỗ tự nguyện ấy, là chỗ chư 
Phật trước tự nguyện tu sanh. Đại Huệ! Tướng tự giác 


thánh trí cứu kính ấy, là tất cả pháp tướng không có chỗ 
chấp trước được thân như huyễn tam-muội, chỗ chư 
Phật địa tiến thú tu hành mà sanh. Đại Huệ! Đây gọi là 
ba tướng thánh trí. Nếu người thành tựu ba tướng thánh 
trí này hay đến cẳnh giới tự giác thánh trí cứu kính. Thế 
nên, Đại Huệ! Ba tướng thánh trí phải siêng tu học. 

Thất địa đoạn ngã chấp đã hết, tất cả tâm dứt không còn 
khởi lại tương tợ với Nhị thừa, nên nói trí lỪa què, vào 
Bát địa rồi sau mới xả. Tướng vô sở hữu là, quán không 
của Nhị thừa. Bồ-tát trụ tướng trí tuệ mà vẫn dùng 
thiền tịch của Nhị thừa để trừ sạch pháp chấp vi tế. Đây 
là chẳng bỏ phương tiện mà chẳng chấp là thật pháp. 
Tướng Phật trước tự nguyện, kinh Anh Lạc nói: “Chưa 
qua khổ đế khiến qua khổ đế, chưa hiểu tập đế khiến 
hiểu tập đế, chưa an đạo đế khiến an đạo đế, chưa 
được diệt đế khiến được diệt đế”. Đây là tỨ hoằng thệ, 
y nơi giáo biệt, viên đều duyên hai thứ tứ thánh đế hữu 
tác và vô tác. Đây là tướng Phật trước tự nguyện, Bồ-tát 
phát tâm không đồng với Nhị thừa. Tướng tự giác thánh 
trí cứu kính, là ở tất cả chỗ chứng được cảnh giới tự 
tâm hiện lượng, đạt tất cả pháp không ngăn ngại, được 
thân như huyễn viên mãn Phật địa. Đây là sai biệt trí 
vậy. Chẳng nói sai biệt mà nói thánh trí cứu kính, là do 
sai biệt cứu kính là căn bản. Trong kinh Hoa Nghiêm, 


Thiện Tài đồng tửỬ trải qua một trăm mười thành học 
đạo Bồ-tát, rốt sau đến chỗ Di Lặc lại khiến trở lại yết 
kiến Văn Thù. Bảo: “Ông trước được gặp các thiện tri 
thức, nghe hạnh Bồ-tát, vào môn giải thoát, đầy đủ đại 
nguyện, đều là sức oai thần của Văn Thù. Văn Thù Sư 
Lợi ở tất cả chỗ đều được cứu kính”. Cho nên biết, 
trước trụ tướng trí tuệ về sau siêng tu ba tướng. Ba 
tướng thành tựu cũng chỈ nói, hay đến cảnh giới tỰ giác 
thánh trí cứu kính. Bởi vì căn bản trí sáng thì tỘt các sai 
biệt, cũng cứu kính không khác vậy. 
B- Chỉ năm pháp, tự tánh, vô ngã, giản biệt nh] 
thừa ngoại đạo, để rõ nhân quả của chánh pháp. 
a- Nói năm pháp 
- ĐẠI HUỆ HỎI: 
Khi ấy, Bồ-tát Đại Huệ biết chỗ tâm nghĩ của chúng đại 
Bồ-tát, tên kinh Thánh Trí Sự Phân Biệt Tự Tánh, 
nương sức oai thần của tất cả Phật, bạch Phật rằng: 
Thế Tôn! Cúi xin vì nói kinh Thánh Trí Sự Phân Biệt Tự 
Tánh là chỗ nương của một trăm lẻ tám câu. Như Lai 
Ứng cúng đẳng chánh giác y đây phân biệt nói đại Bồ-tát 
vào tự tướng, cộng tướng, tự tánh vọng tưởng. Do phân 
biệt nói tự tánh vọng tưởng thì hay khéo biết khắp quán 
sát nhân pháp vô ngã, trừ sạch vọng tưởng, soi sáng các 


địa, siêu việt tất cả Thanh Văn, Duyên giác và những cái 


vui thiền định của ngoại đạo. Quán sát cảnh giới sở 
hành bất khả tư nghì của Như Lai, quả quyết la bỏ năm 
pháp tự tánh. Pháp thân trí tuệ của chư Phật Như Lai 
khéo tự trang nghiêm. Khởi cảnh giới huyễn, lên tất cả 
cõi Phật, Thiên cung Đâu Suất cho đến thiên cung Sắc 
Cứu Kính, liền được pháp thân thường trụ của Như 
LaI. 

Đây là hỏi tự tánh vọng tưởng, để hiển thánh trí, để 
phân biệt chấp tà. Bởi do mê tự tánh mà thành vọng 
tưởng, tức ở chỗ vốn không tự tha, một lúc liền có tự 
tướng cộng tướng nhanh chóng hiện bày. Như nhãn 
thức ban đầu thấy sắc liền được tự tướng nhãn thức, 
vừa rơi vào phân biệt liền thành cộng tướng. Đây đều là 
cảnh giới bất giác vọng tưởng. Tất cả Bồ-tát vào đây 
mà thị hiện các thứ sai biệt đã có ở thế và xuất thế gian 
để kiến lập thành một trăm lẻ tám câu. Nếu giác vọng 
tưởng không khác tự tánh, đây là việc thánh trí, liền đạt 
tỰ tướng cộng tướng không thể được. Tất cả Bồ-tát 
cũng không bỏ các thứ sai biệt đã có ở thế và xuất thế 
gian mà được chỗ thầm bày của phi một trăm lẻ tám 
câu. Đó là lý do Như Lai phân biỆt nói tự tánh vọng 
tưởng. Bởi phân biệt vọng tưởng này không riêng có tự 
tánh. Thế mới biết, tự tánh vốn tự không nhân, tự tánh 
vốn tự không pháp. Không nhân không pháp nên hay trừ 


sạch vọng tưởng mà chẳng cần dụng công. Soi sáng các 
địa mà không ngại viên dung, vượt khỏi cái vui thiền 
định của phàm phu ngoại đạo, vào chỗ sở hành của Như 
Lai, danh tướng, vọng tưởng, y tha, biến kế liền đó 
chóng không, chánh trí, như như, viên thành cũng không 
thật có. Pháp thân trí tuệ chư Phật Như Lai này từ tự 
tánh vọng tưởng mà phát minh tâm lượng. Có sự trang 
nghiêm đều là trang nghiêm tự tâm, liền chuyển cảnh 
giới vọng tưởng của tự tâm hiện ra. Hiện cõi nước như 
huyễn lên thiên cung như huyễn. Chẳng lìa tự tâm được 
pháp thân cứu kính thường trụ Như Lai. 

- PHÁ NGOẠI ĐẠO VỌNG CHẤP CÓ, KHÔNG. 
Phật bảo Đại Huệ: Có một thứ ngoại đạo khởi vọng 
tưởng chấp trước có không, nhân giác tri hết, tưởng 
như thỏ không sừng. Như thỏ không sừng, tất cả pháp 
cũng lại như vậy. Đại Huệ! Lại có ngoại đạo thấy 
chủng, cầu-na, cực vi, đà-la-phiêu, hình xứ, hoành pháp 
mỗi mỗi sai biệt. Thấy rồi, chấp trước thỏ không sừng 
hoành pháp, khởi tưởng trâu có sừng. Đại Huệ! Kia rơi 
vào hai kiến chấp, chẳng hiểu tâm lượng. Cảnh giới tự 
tâm vọng tưởng tăng trưởng, thân thọ dụng kiến lập 
vọng tưởng căn lượng. Đại Huệ! Tất cả pháp tánh cũng 
lại như thế, lìa có, không, chẳng nên khởi tưởng. Đại 
Huệ! Nếu lại lìa có, không mà khởi tưởng thổ không 


sừng, ấy gọi là tưởng tà, vì kia quán nhân đối đãi. Thỏ 
không sừng chẳng nên khởi tưởng, cho đến vi trần, tánh 
phân biệt sự, thảy đều không thể được. Đại Huệ! Cảnh 
giới thánh ly, không nên khởi tưởng trâu có sỪng. 

Đây là chỉ rõ không đạt được tự tánh vọng tưởng, nên 
có ngoại đạo tà chấp. Vọng tưởng tỪừ bất giác tâm 
lượng mà khởi. Tâm không phải tướng động do bất giác 
vọng sanh. Vọng sanh chẳng phải có, vọng diệt chẳng 
phải không. Có, không cả hai đều vọng, luỐng tăng thêm 
bất giác, chẳng phải cái gốc tâm lượng. Thế nên chẳng 
rõ tướng sanh, mới kẹt nơi vô minh, lầm chấp căn thân 
khí giới ắt rơi vào nhân thường. Dù có quán nhân hết, 
lại trôi vào đoạn diệt. Đây là thổ không sỪng cùng với 
trâu có sừng, bởi vì đối đãi mà tưởng sanh. Tuy Ở trong 
chánh pháp vẫn chưa dễ gì liền đó chóng lìa. Bởi tâm 
lượng bản hữu chưa tròn thì mê tình bất giác khó hết. 
Biết rõ hiện tiền chẳng phải có, rỗng lặng chẳng phải 
không, mà đương niệm chưa tạm thấy, tưởng lặng lẽ 
vẫn thầm lớn. Nên nói “lìa có, không mà lại khởi tưởng 
thỏ không sừng”. Tóm lại quán không bởi vì kẹt hữu. 
Đã tin rõ huyễn thì đâu cần lại không, có chẳng thể 
được thì không từ đâu đối đãi. Nên nói “cảnh giới thánh 
ly, cứu kính không nên khởi tưởng trâu có sừng”. Nhân 
giác tri hết, nhữ Số luận sư tột tám muôn kiếp mỜ mịt 


không biết. Xét biết các pháp trước mắt rỐt cùng trở về 
hết sạch, đồng với sừng thỏ. Chữ chủng là bốn đại 
chủng. Cầu-na dịch là y. Đà-la-phiêu dịch là trần. Hoành 
pháp là các pháp sắp bày. Như Thuận thế sư thấy tứ 
đại chủng y cực vi trần làm sanh nhân, bởi có các pháp 
sắp bày, mỗi mỗi sai biệt, cho nên chấp thỏ không sừng, 
mà khởi tưởng trâu có sừng. 

Bồ-tát Đại Huệ bạch Phật: Thế Tôn! Người được 
không vọng tưởng thấy tướng chẳng sanh rồi tùy đó suy 
nghĩ quán sát, chẳng sanh vọng tưởng nói là không 
chăng? 

Người thấy tướng chẳng sanh, nghĩa là thấy sừng trâu 
không có thật, chẳng sanh tướng có, do đây so sánh 
chẳng khởi vọng tưởng. Đây là tột nhân chấp không của 
ngoại đạo, muốn Thế Tôn nói rõ đó. 

Phật bảo Đại Huệ: Chẳng phải quán sát chẳng sanh 
vọng tưởng nói không. Vì cớ sao? Vì vọng tưởng nhân 
đó mà sanh. Y sừỪng kia sanh vọng tưởng, do y sừng 
sanh vọng tưởng, thế nên nói là y nhân. Vì la khác và 
chẳng khác, chẳng phải quán sát chẳng sanh vọng tưởng 
nói là không sừng. 

Việc ngoài thánh trí thấy có, thấy không đều là nhân 
vọng tưởng, nên phải lìa. VỌng tưởng y nơi sừng mà 
chấp có không, đây là do phân biệt có không làm nhân, 


nó không phải chánh nhân, khác cùng chẳng khác đều là 
hý luận. Y nơi sừng khởi vọng tưởng có là chẳng khác, 
y nơi sừng khởi vọng tưởng không là khác, đều là nhân 
vọng tưởng cả hai đều không thật. Thế nên người được 
thánh trí ắt không quán sát chẳng sanh vọng tưởng, nói 
không sừng vậy. 

Đại Huệ! Nếu vọng tưởng khác với sừng thì không 
nhân sừng sanh. Nếu chẳng khác thì nhân sừng sanh. 
Cho đến vi trần phân tích tìm cầu trọn không thể được. 
Vì không khác với sừng, kia cũng không tánh. Cả hai 
đều không tánh thì pháp gì? Cớ sao nói là không? Đại 
Huệ! Nếu là không thì không sừng. Quán là có nên nói 
thổ không sừng, không nên khởi tưởng. Đại Huệ! Vì 
chẳng phải chánh nhân mà nói là có, không, cả hai đều 
chẳng thành. 

Đây là nhằm vào người chấp không, y nơi sừng làm 
sanh nhân. Nhiên hậu tìm cùng thì nhân chẳng thật, chỗ 
chấp thành rÕng, nên chẳng ưng khởi tưởng. Ý nói vọng 
tưởng đã khác với sừng thì lý ưng chẳng nhân nơi sừng 
vậy, nếu chẳng khác với sỪng tức là nhân nơi sừng. 
Nay chính nơi sừng phân tích đến vi trần không thể 
được thì chẳng khác với sừng này mà có tánh vẫn không 
thể định. Có đã phi tánh thì, cái không kia cũng phi tánh, 
cả hai đều vô tánh thì thế gian vật gì, pháp gì mà có thể 


nói không. Thấy không mà nói không sừng, thấy có 
không phải thật mà nói không sừng, đây là có, không y 
nhân, chẳng nên khởi tưởng. Không phải chánh nhân là, 
không được thật tướng của các pháp, hai thuyết có 
không đều thành hý luận. 

Đại Huệ! Lại có các ngoại đạo chấp, chấp trước việc 
sắc, không, hình xứ, hoành pháp, không thể khéo biết 
chừng ngăn của hư không. Nói sắc lìa hư không, khởi 
kiến chấp vọng tưởng chừng ngăn. 

Đây là kèm phá ngoại đạo chấp có, bèn gồm nói không 
nhân có đối đãi, nên phải lìa hết. Chấp trước sắc khác 
với không, nghĩa là tứ đại chủng và vi trần hay sanh tất 
cả pháp. Do không khéo biết chừng ngẵn sắc cùng hư 
không nên khởi tất cả vọng tưởng. 

Đại Huệ! Hư không là sắc, theo vào sắc chủng. Đại 
Huệ! Sắc là hư không, chỗ năng trì sở trì mà dựng lập 
tánh. Việc sắc không phân biệt nên biết. Đại Huệ! Khi 
tứ đại chủng sanh tự tướng mỗi thứ đều khác, cũng 
chẳng trụ nơi hư không, chẳng phải nó không hư không. 
Theo vào sắc chủng, là thế gian không có một pháp nào 
lìa hư không mà chẳng bị hư không chen vào. Năng trì là 
hư không năng trì. Sở trì là sắc sở trì. Thế gian cũng 
không có một pháp chẳng được hư không sở trì. Đây là 
kiến lập tự tánh sắc không, nên như thế mà biết. Nếu y 


sắc nên không, y không nên sắc, chỈ là kể phàm phu và 
ngoại đạo vọng kiến vậy. Nguyên nghĩa sắc không, do 
mê chân thành thức, đồng thời liền hiện, không có trước 
sau, cũng không kia đây. Kinh Lăng nghiêm nói: “Hối 
muội làm không, kết không làm sắc”. Lại nói “Hư 
không sanh trong đại giác, như biển sanh hòn bọt, cõi 
nước vi trần hữu lậu, đều y không sanh ra”. Nay chấp 
sắc chấp không đều là chừng ngẵn trong mê, chẳng lìa 
vọng tưởng. Giác ngỘ tự tâm hiện, mới biết cảnh giới 
hiện ra đều đồng việc trong mộng. Hư không, căn thân, 
khí giới trong mộng bỗng nhiên hiện tiền, là sắc là 
không y nhiên phân biệt. Giác rồi sau mới biết là thức 
tưởng sanh ra, chẳng thể có không vậy. Tự tướng tứ 
đại chủng mỗi thứ khác nhau, tuy chẳng trụ hư không 
mà sở nhập và sở trì không thể phân biệt được. Đây bởi 
chấp tứ đại vi trần là sanh nhân của các pháp, nên lại 
bày lời để hiểu đó vậy. 


Như thế, Đại Huệ! Quán trâu có sừng nên thổ không 
sừng. Đại Huệ! Lại sừng trâu phân tích làm vi trần, lại 
phân biệt vi trần trong sát-na không dừng. Kia quán cái 
gì mà nói không ư? Nếu nói quán các vật khác đó, pháp 
kia cũng vậy. 

Trọn nói chấp không, cũng nhân chấp có đối đãi mà 
thành, chẳng phải tướng thật có thật không. Nếu chẳng 
phải nhân có chấp không, thì phân tích sừng trâu thành vi 
trần, lại phân tích vi trần cho đến sát-na chẳng dừng, 
sừng này đã không thì lấy cái gì so sánh quán để hiển 
tướng không. Cho nên, chấp tướng có mà tướng có 
không trụ thì nhân tướng có chấp tướng không, tướng 
có đã chẳng trụ thì, tướng không đâu có chỗ hiển bày, 
cũng không năng trụ. Có không chẳng trụ liền đó là 
cảnh giới gì? Quán các vật khác, là từ sỪng trâu mà suy 
ra vậy. 

Thế Tôn bảo Bồ-tát Đại Huệ: Phải lìa dị kiến vọng 
tưởng sừng thỔ, sừng trâu, hư không, hình sắc. Đại Bồ- 
tát các ông, phải suy nghĩ tự tâm hiện vọng tưởng. Tùy 
vào tất cả cõi nước vì hàng Tối thắng tỬ dùng tự tâm 
hiện phương tiện mà dạy bảo họ. 

Đây kết nói phải lìa chấp vọng tưởng hai thứ có, không, 
mà quán thẳng duy tâm. Bồ-tát nếu hay quán sát tự tâm 
hiện lượng, thấy tất cả cảnh giới vọng tưởng do tự tâm 


hiện ra, vì mê tâm làm thức nên đồng thời liền hiện, đều 
như huyễn hóa. Liền đó chóng lìa tướng hữu vô sắc 
không v.v... nhiên hậu dùng thân như huyễn vào cõi 
nước như huyễn, vì tất cả phật tử lấy phương tiện như 
huyễn, nói tự tâm hiện lượng mà dạy bảo họ. 
Khi ấy, Thế Tôn muốn trùng tuyên lại nghĩa này, nói kệ 
rằng: 

Sắc thầy và tâm không 

Sắc thầy nuôi lớn tâm 

Thân thọ dụng an lập 

Tàng thức hiện chúng sanh 

Tâm, ý cùng với thức 

Tự tánh pháp có năm 

Vô ngã hai thứ tịnh 

Nói rộng nói thế này: 

Dài, ngắn, có, không thầy 

Lần lượt lẫn nhau sanh 

Bởi không nên thành có 

Do có nên thành không 

Vi trần việc phân biệt 

Chẳng khởi vọng tưởng sắc 

Tâm lượng chỗ an lập 

Ác kiến là chẳng ưa. 

Phi cảnh giới giác tưởng 


Thanh Văn cũng như thế 

Chỗ nói của Cứu thế 

Cảnh giới của tự giác. 
Bài tụng này nói sắc v.v... nơi tâm vốn không có. Tâm 
nương sắc... nuôi dưỡng mà sanh. Song tâm đã không, 
sắc v.v... tỪ đâu mà có, căn thân khí giới hiện tiền làm 
chỗ cho tâm y? Bởi vì mê chân làm tàng thức, mới hiện 
ra tất cả kiến chấp của chúng sanh. Đã nhân mê mà 
hiện, nên Như Lai rộng nói tâm, ý, ý thức, năm pháp, ba 
tự tánh, hai thứ vô ngã, cũng là đến trong mê kia mà chỉ 
bày danh tướng, khiến biết chọn lựa. Chính như kiến 
chấp sắc v.v... dài, ngắn, có, không đối đãi nhau dựng 
lập, y không thấy có, y có thấy không, đều là việc trong 
mê, thắy đều không có tự tánh. Nếu đối với tất cả cảnh 
giới phân biệt mà chẳng khởi tất cả phân biệt, chỈ trụ tự 
tâm hiện lượng. Đây là cảnh giới tự giác, Như Lai cứu 
thế nói ra. Ác kiến chẳng ưa là, chẳng phải cảnh giới 
của phàm phu và Thanh văn. 
- CHỈ TRỪ SẠCH ĐỐN HAY TIỆM. 
Bấy giờ, Bồ-tát Đại Huệ vì trừ sạch tự tâm hiện lưu, lại 
hổi Như Lai, bạch Phật rằng: Thế Tôn! Làm sao trừ 
sạch tự tâm hiện lưu của tất cả chúng sanh, là đốn hay 
là tiệm? 
Tự tâm hiện lưu, hiện là hiện hạnh, lưu là lưu chú, là 


tám thức hiện hạnh và lưu chú. Trước đã rõ cảnh giới 
vọng tưởng tự tâm hiện ra. Ở đây nói người đạt tự tâm 
hiện, có những hiện hạnh lưu chú làm phương tiện gì 
dạy khiến trừ sạch là đốn hay là tiệm. Đây là nói ra 
chánh trí trong năm pháp. 

Phật bảo Đại Huệ: Tiệm tịnh chẳng phải đốn. Như trái 
yêm-la, tiệm chín chẳng phải đốn; Như Lai trừ sạch tự 
tâm hiện lưu của tất cả chúng sanh cũng lại như thế, 
tiệm tịnh chẳng phải đốn. Thí như thợ gốm làm các món 
đồ tiệm thành chẳng phải đốn. Như Lai trừ sạch tự tâm 
hiện lưu của tất cả chúng sanh cũng lại như thế, tiệm 
tịnh chẳng phải đốn. Thí như đại địa tiệm sanh muôn 
vật, chẳng phải đốn sanh. Như Lai trừ sạch tự tâm hiện 
lưu của tất cả chúng sanh cũng lại như thế, tiệm tịnh 
chẳng phải đốn. Thí như người học âm nhạc, hội họa, 
các thỨ kỹ thuật tiệm thành chẳng phải đốn; Như Lai 
trừ sạch tự tâm hiện lưu của tất cả chúng sanh cũng lại 
như thế, tiệm tịnh chẳng phải đốn. Thí như gương sáng 
đốn hiện tất cả sắc tượng vô tướng, Như Lai trừ sạch 
tự tâm hiện lưu của tất cả chúng sanh cũng lại như thế, 
đốn hiện vô tướng không có cảnh giới thanh tịnh thật. 
Như vầng nhật nguyệt đốn chiếu hiển bày tất cả sắc 
tượng: Như Lai vì lìa tập khí lỗi lầm tự tâm hiện của 
chúng sanh cũng như thế, đốn vì hiển bày cảnh giới trí 


tối thắng bất khả tư nghì. Thí như tàng thức đốn phân 
biệt biết tự tâm hiện và cảnh giới thân an lập thọ dụng; 
những Y Phật kia cũng lại như thế, đốn thành thục cảnh 
giới chỗ ở của chúng sanh, đem người tu hành để yên 
nơi cõi trời Sắc Cứu Kính. Thí như Pháp thân Phật hiện 
ra Y Phật (Báo Phật) hào quang sáng suốt, tự giác thánh 
thú cũng lại như thế, kia đối với pháp tướng có tánh, 
không tánh, ác kiến, vọng tưởng chiếu soi khiến trừ 
diệt. 

Đốn, nhằm vào lý đốn ngộ đốn tu. Gồm đốn gồm tiệm 
nhằm chung Phật và chúng sanh. Trước mê chân thức, 
các tướng hư vọng, toàn thể đồng hiện chẳng theo thứ 
lớp. Thế nên, ngộ vọng không có nhân, đốn thấy chân 
như tự tánh không có tướng khởi diệt, các tâm hư vọng 
một lúc liền hết, cũng không có cấp bậc, đây là lý đốn 
ngộ đốn trừ. Kinh Hoa nghiêm về Thập trụ ở vị đầu 
dùng vô tác tam-muội tự thể ứng chân khách trần phiền 
não toàn không thể tánh. ChỈ có chân thể dụng, không 
tham sân si, hồn nhiên là Phật, có thể gọi là đốn ngộ đốn 
tu vậy. Song hạnh, hướng, địa giai cấp rõ ràng, kinh 
Viên Giác hai mươi lăm luân mở rộng phương tiện, mà 
nói rằng: “Chỉ trừ người đốn giác, cùng pháp chẳng tùy 
thuận”. Cho nên biết lý viên đốn Như Lai thấy rõ, căn 
dục của chúng sanh Như Lai cũng thấy rõ. Vì thế mà 


quyền thật gồm nêu, ba đời Như Lai đồng mỘt pháp 
thức. Nhưng xét về bản hoài của Phật chỉ đốn chớ 
không tiệm, cũng y cứ tự tâm hiện lượng không có các 
pháp giả dối, pháp nhĩ như thế. Kinh Lăng Nghiêm nói: 
“Giác mê thì mê diệt, giác chẳng sanh mê”. Kinh Pháp 
Hoa nói: “ChỈ có đạo Nhất thừa, phân biệt nói thành ba”. 
Đây là ý chỉ nhất định vậy. Như thí dụ gương sáng cùng 
vầng nhật nguyệt đốn hiện sắc tượng không tướng. Bởi 
sương cùng nhật nguyệt có hai nghĩa không và minh, dụ 
Như Lai đốn chỉ bày trí tướng thanh tịnh bất tư nghì 
không thật có khiến chúng sanh biết tự tâm hiện lượng 
vốn tự không và minh, vốn không ô nhiễm, đồng thời 
đốn lìa tập khí lỗi lầm, chẳng do tiệm dẹp vậy. Liền 
dùng tàng thức đốn phân biệt biết căn thân khí giới do tự 
tâm hiện ra để ví dụ. Đây tức là nhật dụng của chúng 
sanh tâm biết hiện ra, vốn tự có trí dụng thanh tịnh như 
thế, một lúc chiếu liễu không có trước sau. Cho nên y 
Phật Như Lai ở cõi trời Sắc Cứu Kính đốn vì tất cả 
chúng sanh căn cơ thuần thục chẳng phiền dùng phương 
tiện. Lại lấy Pháp thân Phật hiện ra Y Phật (báo thân) 
làm dụ, đây là đến nghiệp dụng bất tư nghì của Như 
Lai, hào quang chiếu sáng. Khiến chỨng tỰ giác thánh 
trí, là biết tự pháp thể hào quang chiếu sáng, đốn lìa tất 


cả ác kiến có, không, cũng không có sai biệt. Tóm lại, 


tánh thể thì sáng suốt, dụng có phân mê ngỘ. Mê thì căn 
thân (chúng sanh) khí giới (thế giới) bỗng nhiên hiện 
tiền, không có cấp bậc. Ngộ thì Pháp thân, Báo thân, 
Hóa thân, cõi nước rất là đẹp đẽ, há nhờ tu ư? Chuyển 
mê làm ngỘ thật có nhiều môn. TỨc ngỘ tức mê trọn 
không nói dạy. Do tiệm vào đốn cũng là việc bất đắc dĩ 
của Như Lai. 

- CHỈ BA PHẬT NÓI TRÍ, NHƯ SAI BIỆT. 

Này Đại Huệ! Pháp, Y Phật nói tất cả pháp vào tự 
tướng cộng tướng là nhân tập khí tự tâm hiện, là nhân 
vọng tưởng tự tánh chấp trước tương tục, các thứ 
chẳng thật như huyễn, các thứ chấp trước không thể 
đƯỢc. 

Hiện tiền các pháp tự tướng, cộng tướng đều nhân tập 
khí chủng tỬ cỦa tự tâm hiện ra, hay khởi hiện hạnh 
vọng tưởng tương tục chấp trước. Y tha chủng tử hiện 
ra các thứ như huyễn, vọng chấp hiện hạnh sở chấp các 
thứ không thể được. Đây là duyên khởi vô sanh, do mê 
được giác ngộ. Làm thanh tịnh cõi Phật, thành tựu 
chúng sanh là những lời dạy của Y Phật (Báo thân). 
Phàm Pháp Phật là tự tánh thanh tịnh giác. Tự tánh thanh 
tịnh giác này chúng sanh cùng Phật đều có đủ, mê thì 
toàn mê, ngỘ thì toàn ngộ, chẳng do tri kiến chẳng nhờ 
công huân, tự tánh thiên nhiên vậy. Y Phật tức là Bát- 


nhã do Pháp thân lưu xuất. Vốn từ tự tánh sanh, lại 
chiếu nơi tự tánh, trang nghiêm thân độ gọi là Báo thân. 
Hóa Phật là tùy loại Ứng hóa, khắp vào tất cả chỗ. Tự 
tánh thường tịch quang độ, là tự thọ dụng, chẳng phải 
chỗ người khác biết được. Báo Phật tha thọ dụng độ, 
cùng Bồ-tát Thập địa chung. Thánh phàm đồng cư tức 
là Hóa Phật độ, tùy loại đều nhập, chỗ thấy mỗi loài 
đều khác. Pháp thân Phật nói ra là tự tánh không nương. 
Y Phật (Báo Phật) nói ra là duyên khởi vô tánh. Hóa 
Phật tùy chỗ muốn, xem xét căn cơ, nói không có nhất 
định. Song cũng ước lược lý nên lẫn thông, Pháp cùng 
Báo, Hóa chẳng phải ba chẳng phải mội. Thân, độ lễ 
như vậy, thuyết pháp cũng như thế. Về nhân quả cõi 
trỜi cõi người cũng có lý vô thượng chánh chân. Kinh 
Niết-bàn nói: “Có khi Như Lai nói về thế đế, mà người 
cho là đệ nhất nghĩa đế, có khi Như Lai nói đệ nhất 
nghĩa đế mà người cho là thế đế”. Lại tứ đế, tam thừa 
chung quán, đều không có nhất định. 

Lại nữa, Đại Huệ! Chấp trước duyên khởi tự tánh, sanh 
tướng vọng tưởng tự tánh. Đại Huệ! Thí như các nhà 
huyễn thuật nương cỔ cây ngói gạch tạo ra các thỨ 
huyễn hóa. Khởi tất cả chúng sanh, bao nhiêu hình sắc, 
khởi các thỨ vọng tưởng. Các vọng tưởng kia cũng 
không chân thật. 


Y duyên khởi tự tánh, khởi vọng tưởng tự tánh. Như 
nhà huyễn thuật y cỏ cây ngói gạch v.v... hóa ra các 
hình sắc. Khởi các vọng tưởng, duyên khởi đã huyễn thì 
vọng tưởng thành dỐi. 

Như thế, Đại Huệ! Y duyên khởi tự tánh, khởi vọng 
tưởng tự tánh, các thỨ tâm vọng tưởng, các thỨ tướng 
hành sự và tướng vọng tưởng, chấp trước tập khí vọng 
tưởng, ấy là tướng vọng tưởng tự tánh sanh. Đại Huệ! 
Ấy gọi là Y Phật thuyết pháp. 

Y duyên khởi này mà tánh vọng chấp hiện. Đây là chỉ lý 
do sanh vọng tưởng ở trước mắt. Song xét về ban đầu, 
trước y tập khí từ vô thủy, duyên khởi hiện ra. Nên nói 
là “các thỨ tâm vọng tưởng, các thỨ tướng hành sự, 
tướng vọng tưởng”. Duyên khởi đã hiện lại hay dẫn 
phát tập khí, vọng tưởng tiếp nối. Cho nên nói “chấp 
trước tập khí vọng tưởng”. Đâu biết tập khí thẫy do bất 
giác, duyên khởi này liền đó vô sanh. Rõ cảnh duy tâm, 
vọng tưởng không chỗ gá, từ Báo Phật nói. 

Đại Huệ! Pháp Phật la tướng tâm tự tánh, tự giác cảnh 
giới sở duyên của thánh, dựng lập tạo tác. 

Lầa tướng tâm tự tánh, là lìa tự tâm tương ưng với pháp 
tướng. Tướng tâm đã lìa thì giác thể liền hiện, không 
chủ, không y, chẳng phải tâm chẳng phải cảnh. Chỗ 
ngôn ngỮ suy nghĩ dứt bặt, chỉ người chứng mới biết, 


đây là Pháp Phật nói vậy. 

Đại Huệ! Hóa Phật nói thí, giới, nhẫn, tinh tấn, thiền 
định và tâm trí tuệ, la ấm giới nhập, giải thoát thức 
tướng, phân biệt quán sát dựng lập, vượt hẳn kiến chấp 
ngoại đạo và kiến chấp Vô sắc. 

Sáu pháp ba-la-mật dạy bảo Bồ-tát, ha ấm giới nhập 
được môn giải thoát, ắt là nói chung của tam thừa, đều 
phân biệt thức tướng, dựng lập tự thông, chẳng đồng 
với ngoại đạo nhận thức làm tâm, khởi chấp Vô sắc 
giới về thức tưởng. 

Đại Huệ! Lại Pháp thân Phật, la phan duyên, phan 
duyên lìa, tất cả tướng căn lượng sở tác diệt, chẳng 
phải các phàm phu Thanh văn, Duyên giác và ngoại đạo 
chấp trước ngã tướng và cảnh giới sở chấp. Tự giác 
thánh cứu kính sai biệt tướng dựng lập. Thế nên, Đại 
Huệ! Tự giác thánh cứu kính sai biệt tướng, phải siêng 
tu học, tự tâm hiện kiến chấp nên phải trừ diệt. 

Lầa phan duyên, là la sở phan duyên; phan duyên la, là 
không có người lìa phan duyên. Năng sở đã lìa, thì tất cả 
căn lượng sở tác thảy diệt. Đây là tướng tự tâm hiện 
lượng cứu kính, chẳng đồng với phàm ngu ngoại đạo 
cảnh giới ngã tướng chấp trước. Tự tâm hiện kiến, là 
tướng tự tâm hiện ra, dùng tâm kiến tâm thì giác biến 
thành cảnh. Đây là tướng ngã, nên nói sai biệt cần phải 


trừ diệt. Lại bảo Pháp thân Phật nói, tự thể hợp chân, 
chẳng phải cảnh giới của Báo thân, Hóa thân Phật vậy. 

- BIỆN VỀ NHỊ THỪA TỰ GIÁC THÁNH SAI BIỆT. 
Lại nữa, Đại Huệ! Có hai hạng Thanh văn thừa chung 
phân biệt tướng. Nghĩa là được tướng tự giác thánh sai 
biệt, và tướng tánh vọng tưởng tự tánh chấp trước. Thế 
nào là Thanh văn được tướng tự giác thánh sai biệt? 
Nghĩa là đối cảnh giới vô thường, khổ, không, vô ngã 
được chân đế lìa dục tịch diệt, dứt ấm, giới, nhập, tự 
tướng, cộng tướng, không hoại tướng bên ngoài mà biết 
nhƯ thật. Tâm được dừng lặng, tâm dừng lặng rồi được 
thiền định, giải thoát, tam-muội đạo quả chánh thọ giải 
thoát chẳng lìa tập khí bất tư nghì biến dịch tử, được tự 
giác thánh lạc trụ Thanh văn. Ấy gọi là được tướng tự 
giác thánh sai biệt Thanh văn. 

Đây là phân biệt hai hạng Thanh văn. Một, nhân chỗ sở 
đắc mà tiến lên; hai, chỈ pháp chấp kia mà chuyển, thầy 
vì Bồ-tát răn dạy. Sở đắc là được tự giác thánh trí. Hàng 
Thanh văn này ban đầu quán khổ, không, vô ngã, trụ nơi 
chân đế, do sức lìa dục vắng lặng hay dứt ấm, giới, 
nhập, tự tướng, cộng tướng, chẳng hoại tướng bên 
ngoài mà biết như thật. Chẳng hoại tướng là, chân như 
thật tướng của tất cả pháp. Biết như thật là, như thật 
tướng mà biết, không có thấy nghe khác, nên nói là chân 


đế. Do tâm này được dừng lặng nên trụ cái vui thiền 
định giải thoát, bèn thành sai biệt. Tập khí là, tập khí từ 
vô thủy. Tập khí này chưa lìa thì không thể liền đó đảm 
đang được tám thức. Vẫn nhờ thiền tịch mà đổi thô 
thành diệu, ngoài tâm còn pháp chưa quên. Nhị thừa 
không thấy Phật tánh. Bồ-tát Thập trụ thấy Phật tánh 
một ít phần. Nghĩa là Nhị thừa định nhiều tuệ ít, tuy 
được tự giác thánh trí mà không biết trí thể vốn lặng, 
vọng thấy cái vui lặng lẽ. Bị cái lặng lẽ làm chướng, 
nên nói chẳng thấy. Bồ-tát Thập trụ tuệ nhiều định ít, 
bởi ban đầu thấy tự giác thánh trí, trí tướng minh liễu, 
nơi trí thể vốn lặng lẽ chưa được tròn suỐt, nên nói thấy 
ít phần. Chẳng phải nói ngoài thánh trí, lại phải nhờ 
thiền tịch dùng để quân bình. Song đây là thông hay 
biệt? Nếu đứng về Hoa Nghiêm Viên tông thì vị đầu 
trong Thập trụ, cùng Phật không khác, nên lý ưng thấy 
rõ ràng. Đây là chỖ sai biệt vi tế phải nên xét kỹ. Văn 
sau thiết tha răn Bồ-tát chớ trụ cái vui tự giác thánh trí 
của Thanh văn, chính nói ý này vậy. 

Đại Huệ! Đại Bồ-tát được tự giác thánh sai biệt lạc trụ, 
chẳng phải diệt môn lạc. Chính khi thọ lạc vẫn đoái 
hoài thương xót chúng sanh và nhớ bẳn nguyện, không 
khởi chứng. Đại Huệ! Ấy gọi là Thanh văn được tự giác 
thánh sai biệt tướng lạc, đại Bồ-tát đối với kia được tự 


giác thánh sai biệt tướng lạc, chẳng nên tu học. 

Đây là Thanh văn tự giác sai biệt tướng tất cả tịch lạc, 
Bồ-tát cũng có, song do bản nguyện phát khởi mà không 
thủ chứng. Phật răn Bồ-tát chẳng nên tu học, là vì Bồ- 
tát nhập tự giác sai biệt tướng lạc, dễ bị chìm lịm nơi 
ấy. 

Đại Huệ! Thế nào là Thanh văn tướng tánh vọng tưởng 
tự tánh chấp trước? Nghĩa là đại chủng xanh vàng đỏ 
trắng, cứng ướt ấm động, chẳng phải tạo tác mà sanh, 
tỰ tướng, cộng tướng, Tiên Thắng (Phật) khéo nói. 
Thấy rồi, nơi kia khởi tự tánh vọng tưởng. Đại Bồ-tát 
đối với kia nên biết nên xả, tùy nhập pháp vô ngã tướng, 
diệt nhân vô ngã tướng và kiến, thứ lớp các địa tiếp nối 
dựng lập. Ấy gọi là các Thanh văn tướng tánh vọng 
tưởng tự tánh chấp trước. 

Tánh vọng tưởng tự tánh chấp trước là, chấp có pháp tự 
tánh mà khởi chấp trước. Thanh văn tuy biết đại chủng 
xanh vàng đồ trắng các pháp, chẳng phải có tác giả, 
không đồng với ngoại đạo tà kiến. Nhưng thấy Phật 
trước phân biệt các pháp tự tướng cộng tướng, tất cả 
kinh điển nói cho là thật có, bèn thành pháp chấp. Cho 
nên Bồ-tát đối chỗ này phải lìa nhân vô ngã tướng vào 
pháp vô ngã, thứ lớp tiến lên các địa. 

-BIỆN ĐẠT ĐƯỢC THÁNH TRÍ THƯỜNG BẤT TƯ 


NGHÌ. 

Khi ấy, đại Bồ-tát Đại Huệ bạch Phật : Thế Tôn! Thế 
Tôn nói cảnh giới thường bất tư nghì tự giác thánh thú 
và cảnh giới đệ nhất nghĩa. Thế Tôn! Chẳng phải các 
ngoại đạo nói nhân duyên thường bất tư nghì ư? 

Đây là đem tự giác thánh thú đệ nhất nghĩa thường bất 
tư nghì, cùng với ngoại đạo thường bất tư nghì có tác 
giả, muốn Phật giải thích sự sai biệt của hai bên. 

Phật bảo Đại Huệ: Chẳng phải ngoại đạo có nhân 
duyên mà được thường bất tư nghì. Vì cớ sao? Vì ngoại 
đạo thường bất tư nghì không nhân tự tướng thành. 
Nếu thường bất tư nghì không nhân tự tướng thành thì 
nhân đâu hiển bày thường bất tư nghì? Lại nữa, Đại 
Huệ! Bất tư nghì nếu nhân tự tướng thành thì tất phải 
thường. Bởi vì tác giả làm nhân tướng nên thường bất 
tư nghì chẳng thành. 

Như Lai bất tư nghì nhân tự tướng thành, cho nên 
thường. Tự tướng là tự tâm hiện lượng. Tự tâm hiện 
lượng này, tuy ở vị mê mà vẫn chẳng đoạn, chỈ vì khách 
trần che lấp, tạm thời bất giác, nếu giác tức là thường 
trụ. Chẳng đồng tác giả do vọng chấp mà có. Đây là 
không phải do thật nhân không có chỗ hiển bày, cho nên 
thường bất tư nghì chẳng thành. 

Đại Huệ! Đệ nhất nghĩa thường bất tư nghì của ta, đệ 


nhất nghĩa nhân tướng thành, lìa tánh phi tánh, được tự 
giác tướng, nên có tướng. ĐỆ nhất nghĩa trí nhân, nên có 
nhân. Vì lìa tánh phi tánh, thí như vô tác hư không, Niết- 
bàn, diệt tận, nên thường. Như thế, Đại Huệ! Chẳng 
đồng với luận thường bất tư nghì của ngoại đạo. Như 
thế, Đại Huệ! Thường bất tư nghì này chư Như Lai tự 
giác thánh trí nhận được. Như thế, nên thường bất tư 
nghì tự giác thánh trí nhận được, nên phải tu học. 

Đây là hiển bày đệ nhất nghĩa nhân tướng để thấy khác 
với ngoại đạo. Lầa tánh phi tánh là, la tướng có và 
không. Được tự giác tướng, tự giác là bản giác, tướng 
là thể tướng. Cho nên có tướng là, bẳn giác này thật có 
thể tướng, chẳng phải là hư vọng. Đệ nhất nghĩa trí, tỨc 
là trí thủy giác. Do bản giác có thỦy giác, do thỦy giác 
biết bản giác, bản giác và thủy giác hiệp một, che trùm 
tương ưng, lấy đó làm nhân, là đệ nhất nghĩa trí nhân, 
la tất cả lỗi có, không... Như ba thứ vô vi là pháp chân 
tịch diệt, không có hý luận, nên lấy đó làm thí dụ. 
Thường bất tư nghì này chẳng đồng với ngoại đạo. 
Chư Như Lai tự giác thánh trí nhận được, nên phải tu 
học. 

Lại nữa, Đại Huệ! Thường bất tư nghì của ngoại đạo là 
vô thường tánh, vì dị tướng nhân; chẳng phải sức tự 
tác nhân tướng, nên thường. Lại nữa, Đại Huệ! Thường 


bất tư nghì cỦa các ngoại đạo, đối sở tác tánh phi tánh 
vô thường, thấy rồi suy nghĩ chấp là thường. 

Đây nói ra thường bất tư nghì của ngoại đạo là vọng 
tưởng chấp. Nghĩa là thường bất tư nghì của ngoại đạo 
là vô thường dị tướng mà chấp là thường, chẳng phải 
thật có tự tánh nói là thường. Sao nói vô thường dị 
tướng chấp là thường? Bởi vì ngoại đạo thấy tất cả 
việc làm ra thuộc hai tướng có, không vô thường rồi, 
liền nơi đây tạo ra cảnh giới bất tư nghì suy nghĩ chấp 
là thường. Đây là vọng tưởng nhân, chẳng phải chân 
nhân. 

Đại Huệ! Ta cũng dùng nhân duyên như thế, việc làm ra 
tánh phi tánh vô thường, thấy rồi tự giác cảnh giới 
thánh, nói kia thường không nhân. Đại Huệ! Nếu các 
ngoại đạo nhân tướng thành thường bất tư nghì, nhân 
tỰ tướng là tánh phi tánh đồng với sừng thỏ. Thường 
bất tư nghì này chỉ là ngôn thuyết vọng tưởng. Các bọn 
ngoại đạo có lỗi như thế. Vì cớ sao? Vì chỉ có ngôn 
thuyết vọng tưởng đồng với sừng thỏ, tự nhân tướng 
chẳng có phần. 

Như Lai cũng đối với việc làm ra hai tướng có, không, 
thấy vô thường rồi, nhưng chẳng ở nơi đây khởi chấp 
thường bất tư nghì. Vì có tự giác cảnh giới thánh, vượt 


ngoài suy nghĩ ngôn thuyết, nên nói kia thường vô nhân. 


Ngoại đạo chấp thường tự tướng chẳng thật, đồng với 
sừng thỏ, chỈ có ngôn thuyết, nên nói tự nhân tướng 
chẳng có phần. Nghĩa là Như Lai tỰ giác nhân tướng, 
chẳng phải họ có phần. 

Đại Huệ! Thường bất tư nghì của ta vì nhân tự giác 
được tướng, lìa tánh sở tác và phi tánh, nên thường: 
chẳng phải ngoại đạo tánh phi tánh vô thường suy nghĩ 
chấp là thường. Đại Huệ! Nếu ngoại đạo tánh phi tánh 
vô thường mà suy nghĩ chấp là thường, họ không biết 
được tướng thường bất tư nghì tự nhân. Họ cùng cảnh 
giới tự giác thánh trí cách xa nhau, nên không ưng nói. 
Đây lại nói rõ Như Lai thường bất tư nghì do tự giác 
thánh trí làm nhân, chẳng phải dùng việc làm ra bên 
ngoài hai tướng có không vô thường chấp thường làm 
nhân. Ngoại đạo chẳng biết nhân tướng tự giác, nên 
chẳng ngay nơi nhân tướng tự giác Ở trong tự chứng 
nhận, mà chấp trước nhân bên ngoài, đây là lý do cách 
nhau rất xa. 

- BIỆN NHỊ THỪA BỎ VỌNG CẦU CHÂN. 

Lại nữa, Đại Huệ! Các Thanh văn sợ sanh tử vọng 
tưởng khổ mà cầu Niết-bàn. Chẳng biết sanh tử Niết- 
bàn sai biệt tất cả tánh, vọng tưởng phi tánh. Sau rồi 
cảnh giới các căn thôi dứt, khởi tưởng Niết-bàn. Chẳng 
phải nơi tự giác thánh trí thú, tàng thức chuyển. Thế nên 


phàm ngu nói có ba thừỪa, nói tâm lượng thú hướng 
không thật có. Thế nên, Đại Huệ! Kia chẳng biết quá 
khứ vị lai hiện tại đều là cẳnh giới tự tâm hiện của chư 
Như Lai, chấp trước cảnh giới ngoài tâm hiện, vòng 
sanh tử thường xoay. 

Đây lại do Thanh văn chấp có Niết-bàn, để rõ những cái 
thấy ngoài tâm đều là vọng tưởng. Thanh văn sợ sanh tử 
vọng tưởng mà cầu Niết-bàn, chẳng biết sanh tử Niết- 
bàn tánh nó không hai. Thấy có sai biệt, đều là vọng 
tưởng chấp, chẳng phải thật tánh. Nghĩa là rõ tam giới 
sanh nhân, căn cảnh vị lai thôi dứt, khởi tưởng Niết-bàn. 
Chẳng phải chứng đến chỗ tỰ giác thánh trí, chuyển 
tàng thức làm Niết-bàn. Đây là phàm ngu chỉ nói ba thừa 
mà chẳng nói duy tâm tịch diệt. Chẳng biết quá khứ vị 
lai hiện tại đều là Như Lai tự tâm hiện ra, cho là có cảnh 
giới ngoài tâm, vọng sanh thủ xả, vẫn thuộc luân chuyển 
sanh tỬ. 

Lại nữa, Đại Huệ! Tất cả pháp chẳng sanh, là quá khứ 
v] lai hiện tại chư Phật nói ra. Vì cớ sao? Vì tự tâm hiện 
tánh phi tánh, lìa hữu phi hữu mà sanh. Đại Huệ! Tất cả 
tánh chẳng sanh, tất cả pháp như sừng thỏ, ngựa v.v... 
vì phàm phu ngu si chẳng giác tự tánh vọng tưởng nên 
vọng tưởng. Đại Huệ! Tất cả pháp chẳng sanh, cảnh 
giới tỰ giác thánh trí thú, tất cả tánh tự tánh tướng 


chẳng sanh. Chẳng phải hai cảnh giới vọng tưởng của 
ngu phu kia, tự tánh thân tài dựng lập thú tự tánh tướng. 
Đại Huệ! Tàng thức tướng năng nhiếp sở nhiếp chuyển. 
Ngu phu rơi vào hai kiến chấp sanh, trụ, diệt, hy vọng 
tất cả tánh sanh, hữỮu và phi hữu vọng tưởng sanh, 
chẳng phải thánh hiền... Đại Huệ! Đối với kia nên phải 
tu học. 

Lại nêu lên tất cả pháp chẳng sanh để chỉ bày yếu chỈ tự 
giác cùng tột. Đây là ba đời chư Phật nói ra. Pháp do tâm 
hiện nên pháp không tự tánh. Pháp không tự tánh thì 
không rơi vào có, không. Chẳng rơi vào có, không thì 
sanh tánh trước mắt ví như sừng thỏ. Chỉ theo vọng 
tưởng nên tất cả tánh có. Nếu theo tự giác thì tất cả 
pháp không. Y nơi căn thân (chúng sanh) khí giới (thế 
giới) mà khởi hy vọng năng sở hữu vô, đều là ngu sĩ 
chấp, chẳng phải thánh hiền. Mới biết theo tàng thức 
trôi lăn thì có không trong mộng rõ ràng. Đạt cảnh giới 
thánh trí thì năng sở trong gương liền không. Cởi chúng 
mê nơi tỰ giác, hội muôn pháp về một tâm. Cho nên hay 
ha được tự tánh lông rùa, dứt sanh nhân của sừng thổ. 
Đây là chỗ phàm thánh phân chia, do giác mê mà khu 
biệt. 

- CHỈ RA CHỦNG TÁNH VỌNG TƯỞNG TRÍ, NHƯ 
SAI BIỆT. 


Lại nữa, Đại Huệ! Có năm vô gián chủng tánh. Thế nào 
là năm? Nghĩa là Thanh văn thừa vô gián chủng tánh, 
Duyên giác thừa vô gián chủng tánh, Như Lai thừa vô 
gián chủng tánh, bất định chủng tánh, các biệt chủng 
tánh. 

Dựng lập chủng tánh để tột chỗ sai biệt của thánh trí, 
đều có thể chuyển làm cứu kính. Vô gián là pháp tánh 
không gián đoạn, mà chủng tử và hiện hạnh mỗi loại có 
khác. Do chủng tử vô thủy huân cùng hiện hạnh tạo tập 
mà thành chủng tánh. Chủng là chủng loại, một loại có 
đồng và biệt. Tánh là giúp cho tánh, y nơi chủng mà trụ, 
nên nói “tập dỮ tánh thành”. Năm chủng tuy khác mà 
đồng một pháp tánh. Kinh Niết-bàn nói “Xiển-đề đều có 
Phật tánh, nếu hay phát lòng tin thì không gọi là xiỂn- 
đề”. 

Thế nào là biết Thanh văn thừa vô gián chủng tánh? Nếu 
khi nghe nói được ấm giới nhập tự tánh cộng tướng 
đoạn liền biết, toàn thân lông dựng lên, an ổn vui mừng 
và ưa tu tướng trí, chẳng tu tướng duyên khởi phát ngỘ, 
ấy gọi là Thanh văn thừa vô gián chủng tánh. Thanh văn 
vô gián thấy đệ bát địa, khởi phiền não đã dứt, còn tập 
phiền não chưa dứt, không qua khỏi được bất tư nghì 
biến dịch tử, đã qua phần đoạn tỬ. Khi ấy như sư tử 
rống nói “Ta sanh đã hết, phạm hạnh đã xong, chẳng thọ 


thân sau, biết như thật, tu tập nhân vô ngã, cho đến 
được giác, nhập Niết-bàn”. 

Đoạn liền biết là, đoạn ấm giới nhập tự tướng cộng 
tướng liền được chứng biết. Ưa tu tập tướng trí là, nơi 
tướng thế gian tu trí giải thoát, nơi tướng xuất thế gian 
tu trí thiền định. Duyên khởi phát ngộ là, quán duyên 
khởi vô sanh mà ngỘ. Vô gián Thanh văn thấy đệ bát địa, 
kinh Hoa Nghiêm nói “Bát địa chỨng ngã không chân 
như, chẳng khởi diệt định, mười phương Như Lai đồng 
âm khuyến phát, bảo : Tam-muội của ông Nhị thừa cũng 
được”. Cho nên vô gián Thanh văn thấy chỗ chứng của 
mình đồng với đây vậy. Khởi phiền não là, hiện hạnh. 
Tập phiền não là, chủng tử. Nhị thừa đoạn hiện hạnh 
mà chẳng đoạn chủng tử. Qua phần đoạn tỬ, chưa qua 
biến dịch tử. Nhân vô ngã là, nhân tướng của Nhị thừa. 
Nhập Niết-bàn là, quả tướng của Nhị thừa. 

Đại Huệ! Các biỆt vô gián là, ngã nhân chúng sanh thọ 
mạng trưởng dưỡng sĩ phu. Các chúng sanh kia khởi 
giác như thế cầu vào Niết-bàn. Lại có ngoại đạo khác 
nói thầy do tác giả, thấy tất cả tánh rồi, nói đây là vào 
Niết-bàn. Khởi giác như thế, đối với pháp vô ngã thấy 
họ vô phần, họ không có giải thoát. Đại Huệ! Đây là 
chư Thanh văn thừa vô gián ngoại đạo chủng tánh, 
chẳng xuất mà tưởng là xuất. Vì chuyển ác kiến cho 


những người này nên phải tu học. 

Các biệt này tức Ở sau nói nhất-xiển-đề. Hiểu biết ngã 
nhân thọ mạng v.v... là, nhận tướng ngã trong năm uẩn. 
Tác giả là, riêng có tác giả làm sanh nhân, tức là dị nhân. 
Ngoại đạo này chẳng biết duy tâm, vọng cho có cảnh bị 
biết. Phàm ngoài tâm mà thấy có Niết-bàn thì cùng chánh 
pháp xa nhau, đều gọi là xiển-đề, đối với pháp vô ngã họ 
không phần. Thế nên biết, Thanh văn cùng ngoại đạo 
đều chẳng phải giải thoát mà khởi tưởng giải thoát. Cho 
nên nói chẳng xuất mà tưởng là xuất. Cần chuyển tà 
kiến kia nên phải tu học. 

Đại Huệ! Duyên giác thừa vô gián chủng tánh, nếu nghe 
nói mỗi cái duyên khác vô gián, toàn thân lông dựng lên, 
rơi lệ dầm dề, duyên chẳng gần nhau, có chỗ chẳng 
chấp các thứ tự thân, các thứ thần thông, hoặc ly hoặc 
hiệp, các thứ biến hóa. Khi nghe nói lời ấy, tâm họ tùy 
nhập. Nếu biết họ là Duyên giác thỪa vô gián chủng 
tánh rồi, tùy thuận vì họ nói Duyên giác thừa. Ấy gọi là 
tướng Duyên giác thừa vô gián chủng tánh. 

Duyên giác quán mười hai nhân duyên mà được đạo. 
Mười hai nhân duyên ba đời xoay quanh, nên nói vô 
gián. Duyên chẳng gần nhau có chỗ chẳng chấp, đây nói 
họ tin chắc rất thâm thiết. Duyên giác độ sanh phần 
nhiều dùng sức thần thông, chẳng dùng lời nói. Đây là 


đối trị cảnh giới chúng sanh, mà chẳng phải chính là 
cảnh giới chúng sanh, lấy làm cảnh giới bất tư nghì, đó 
là lý do cùng đại thừa sai biỆt. 

Đại Huệ! Như Lai thừa vô gián chủng tánh kia có bốn 
thứ: 1) Tự tánh pháp vô gián chủng tánh, 2) Ly tự tánh 
pháp vô gián chủng tánh, 3) Đắc tự giác thánh vô gián 
chủng tánh, 4) Ngoại sát thù thắng vô gián chủng tánh. 
Đại Huệ! Nếu người nghe bốn việc này, khi nói mỗi 
thứ, và khi nói tự tâm hiện thân tài kiến lập cảnh giới 
bất tư nghì, tâm không kinh sợ, ấy gọi là tướng Như Lai 
thừa vô gián chủng tánh. 

Tự tánh pháp là, pháp thân Như Lai. Ly tự tánh pháp là, 
giải thoát Như Lai. Tự giác tánh là, Bát-nhã trí Như Lai. 
Ngoại sát thù thắng là, hóa thân; có đại hóa và tùy loại 
hóa, mỗi thứ có hiện cõi nước. Như Lai tự giác thánh trí 
chứng được, thấy tự tâm hiện ra tất cả chúng sanh thế 
giới, la ngôn ngữ và suy nghĩ, bất khả tư nghì, nghe lời 
này mà chẳng sanh kinh sợ thì biết kể ấy là pháp khí 
Phật thừa. 

Đại Huệ! Bất định chủng tánh là, khi nói ba chủng tánh 
kia, tùy nghe nói mà vào, tùy kia mà thành. Đại HuỆ! 
Đây là sơ trị địa, là chủng tánh kiến lập, vì tiến lên vào 
vô sở hữu địa, tạo ra kiến lập ấy. Kia tự giác tàng, tự 
phiền não tập sạch, thấy pháp vô ngã, được tam-muội 


ưa trụ Thanh văn, sẽ được thân tối thắng Như Lai. 
Bất định là, trước kia không có chủng tập các thừa, cho 
nên hay tùy nói mà vào. Nói chủng tánh sai biệt vốn vì 
ngƯời mới vào Bồ-tát địa, khuyên họ tiến lên cứu kính, 
chẳng để họ rơi vào quyền tiểu, mà lại khuyến dụ 
quyền tiểu phát tâm đại thừa. Chẳng phải bảo chủng 
tánh quyết không thể dời đổi vậy. Tàng tức là tàng thức. 
Nghĩa là hay chứng biết thức thứ tám là Như Lai tàng 
thì, khi phiền não tập kia được sạch tự nhiên thấy được 
pháp vô ngã, tuy ưa trụ tam-muội của Thanh văn, đều có 
thể được thân tối thắng Như Lai. 
Khi ấy, Thế Tôn muốn trùng tuyên lại nghĩa này, nói kệ: 

Quả Tu-đà-bàn-na 

Vãng lai và Bất hoàn 

Đến được A-la-hán 

Ấy thầy tâm hoặc loạn. 
Tu-đà-bàn-na dịch là nhập lưu, sơ quả mới vào dòng 
thánh. Vãng lai là nhị quả, tư hoặc chưa hết lại phải 
một phen qua cõi trời, một lần trở lại nhân gian mới vào 
Niết-bàn. Bất hoàn là tam quả, chín phẩm tư hoặc đã 
hết, lại chẳng trở lại Dục giới. A-la-hán dịch là Vô học, 
là quả thứ tư, bốn trí đã tròn không còn pháp gì phải 
học. Những vị này đều sợ sanh tử khổ mà cầu Niết-bàn, 
ái tập chưa hết nên nói là hoặc loạn. 


Tam thừa cùng Nhất thừa 

Phi thừa ta đã nói 

Ngu phu ít trí tuỆ 

Chư thánh xa lìa tịch. 
Tam thừa là, Thanh văn, Duyên giác, bất định. Nhất 
thừa là, Như Lai thừa. Phi thừa là, các biệt, thầy vì ngu 
phu ít trí. Chư thánh lìa tịch muốn kia chóng xảsai biệt 
vậy. 

Pháp môn đệ nhất nghĩa 

Xa lìa nơi nh] giáo 

Trụ nơi vô sở hữu 

Sao dựng lập ba thừa. 
Pháp đệ nhất nghĩa, duy một chân thật không có hai và 
ba. Tức nơi tự tánh không sự, nên nói trụ nơi vô sở hữu. 

Chư thiền vô lượng thầy 

Vô sắc tam-ma-đề 

Thọ tưởng đều tịch diệt 

Cũng không có tâm lượng. 
Chư thiền là tứ thiền. Vô lượng là tứ vô lượng tâm. Vô 
sắc là Vô sắc định. Tam-ma-đề là đẳng trì tam-muỘi. 
Diệt thọ tưởng là Vô tưởng cùng Diệt tận định. Đây 
riêng bày duy tâm, nên nói tất cả đầu không. 
- CHỈ VỌNG TƯỞNG, TRÍ, NHƯ BÌNH ĐẲNG ĐỂ 
HIỂN BÀY XIỂN-ĐỀ PHẬT TÁNH CHẲNG ĐOẠN. 


Đại Huệ! Nhất-xiển-đề kia, phi nhất-xiển-đề, thế gian 
giải thoát ai chuyển? Đại Huệ! Nhất-xiển-đề có hai thứ: 
1) Bồ tất cả thiện căn và nơi vô thủy chúng sanh phát 
nguyện. Thế nào bỏ tất cả thiện căn? Nghĩa là chê bai 
Bồ-tát tạng và nói lời ác “Đây không phẩi nói theo kinh 
điển giải thoát” vì bỏ tất cả thiện căn nên không được 
vào Niết-bàn. 

Xiển-đề này tức là các biệt chủng tánh Ở trước. Nói 
xiển-đề mà kèm nói Bồ-tát phương tiện, là khiến biết 
Bồ-tát thương xót chúng sanh tùy loại mà hiện để nhiếp 
hóa người đồng sự. Thế gian giải thoát ai chuyển, là 
không có Niết-bàn. Đây là chỉ chung cho hai thứ, căn cứ 
theo duy tâm mà nói, nên đều có thể nói: Phi nhất-xiỂn- 
đề. Nếu phân biệt hai thứ thì bỏ tất cả thiện căn là 
không tin tự tâm. Chê bai Bồ-tát tạng là trái với thành 
Niết-bàn. Thương xót chúng sanh phát nguyện chẳng 
nhập, là vì thâm đạt tự tâm chớ không phải không tánh 
Niết-bàn, chẳng khá nói lẫn lộn. 

2) Bồ-tát vì tự nguyện phương tiện xưa, chẳng phải 
chẳng vào Niết-bàn, vì tất cả chúng sanh mà vào Niết- 
bàn. Đại Huệ! Kia vào Niết-bàn, ấy gọi là chẳng vào 
pháp tướng Niết-bàn. Đây cũng đến cõi nhất-xiển- 
đề. 

Đây là thương xót chúng sanh chẳng vào Niết-bàn, vì tự 


nguyện phương tiện. Chẳng phải chẳng vào Niết-bàn, là 
thấy chúng sanh đã vào Niết-bàn, vì không giác biết 
luống chịu luân chuyển. Vì thương xót họ mà chẳng 
khởi chứng, ấy cũng đến cõi nhất-xiển-đề. 

Đại Huệ bạch Phật: Thế Tôn! Trong đây vì sao cứu kính 
chẳng vào Niết-bàn? Phật bảo Đại Huệ: Bồ-tát nhất- 
xiển-đề, biết tất cả pháp xưa nay đã vào Niết-bàn cứu 
kính chẳng vào Niết-bàn, mà chẳng phải như nhất-xiển- 
đề bỏ tất cả thiện căn. Đại Huệ! Nhất-xiển-đề bỏ tất cả 
thiện căn, lại nhờ thần lực Như Lai, có khi thiện căn 
sanh. Vì cớ sao? Vì Như Lai chẳng bỏ tất cả chúng 
sanh. Vì lẽ đó, Bồ-tát nhất-xiển-đề chẳng vào Niết-bàn. 
Tất cả pháp xưa nay đã Niết-bàn cứu kính chẳng vào 
Niết-bàn là, các pháp như như, không có tướng mình 
ngƯời, không có tướng ngôn thuyết. ChỨng tự giác 
thánh thú là, thấy tự tâm hiện ra thân tài kiến lập, thấy là 
cảnh giới bất khả tư nghì. Nhưng cảnh giới này mỗi 
người đầy đủ, chỈ do bất giác không thể chứng biết, bèn 
thành thế đế lưu bố. Cho nên nhất-xiển-đề bỏ tất cả 
thiện căn, do thần lực Như Lai có khi thiện căn sanh. 
Đây tuy là bổn nguyện của Như Lai, cũng do Phật tánh 
chẳng dứt, trong ngoài huân phát, thật có nhân duyên. 
Bồ-tát xiển-đề do đó chẳng vào Niết-bàn. 

b-Nói về ba tự tánh. 


Lại nữa, Đại Huệ! Đại Bồ-tát phải rành về ba tự tánh. 
Thế nào là ba tự tánh? Nghĩa là vọng tưởng tự tánh, 
duyên khởi tự tánh, thành tự tánh. 

Đây là đáp câu hồi về ba tự tánh. Tự tánh cũng nói là thể 
tánh. Khéo biết ba thứỨ thể tánh, liền hay từ duyên khởi 
đạt được biến kế, trở về viên thành, chỉ một sát-na. 

Đại Huệ! Vọng tưởng tự tánh từ tướng sanh. Đại Huệ 
bạch Phật: Thế Tôn! Tại sao vọng tưởng tự tánh tỪ 
tướng sanh? Phật bảo Đại Huệ: Tướng duyên khởi tự 
tánh sự tướng, tướng hành hiển hiện sự tướng, chấp 
trước có hai thứ vọng tưởng tự tánh. Như Lai Ứng cúng 
đẳng chánh giác kiến lập: Danh tướng chấp trước 
tướng, sự tướng chấp trước tướng. Danh tướng chấp 
trước tướng là, nói chấp trước các pháp trong ngoài. Sự 
tướng chấp trước tướng tức là, kia chấp trước tự 
tướng cộng tướng trong ngoài như thế. Ấy gọi là hai 
thứ tướng vọng tưởng tự tánh. Hoặc y hoặc duyên sanh, 
ấy là duyên khởi. 

VỌng tưởng tự tánh từ tướng sanh. Tướng này là hai 
thứ tướng duyên khởi, tức là danh tướng của năm pháp. 
Tự tánh sự là danh. Hành hiển sự là tướng. Như nhân 
bình được tên bình, nhân trong bình trống chứa nước 
được tướng cái bình. Do đây khởi chấp trước tên bình 
tướng bình, hai thứ vọng tưởng. Ấy gọi là hai thứ vọng 


tưởng tự tánh tướng. Pháp trong ngoài, tức là trong uẩn 
và ngoài uẩn tất cả căn trần, nên nói chấp danh. Pháp tự 
tướng cộng tướng trong ngoài, gọi là chấp tướng. Đâu 
biết chấp trước chưa sanh, danh tướng do ai lập? Suy 
hai tướng duyên khởi không nhân, ngỘ tự tánh vọng 
tưởng là do chấp thì đạt được như như, thành tựu trí 
viên thành nào đợi gì khác. 
Thế nào là thành tự tánh? Nghĩa là la vọng tưởng danh, 
tướng và sự tướng, thánh trí đã được và tự giác thánh trí 
thú cảnh giới sở hành. Ấy gọi là thành tự tánh Như Lai 
tàng tâm. 
Đây nói thành tự tánh, cũng chẳng vượt ngoài đạt được 
danh tướng là như như, rõ vọng tưởng là chánh trí. 
Thánh trí đã được là chánh trí. Tự giác thánh trí thú cảnh 
giới sở hành là như như. Nghĩa là lìa danh tướng vọng 
tưởng, do trí nhập như, bản giác thỦy giác hiệp một, ấy 
øỌi là thành tự tánh Như Lai tàng tâm. 
Khi ấy, Thế Tôn muốn trùng tuyên lại nghĩa này nói kệ 
rằng: 

Danh tướng giác tưởng 

Tự tánh hai tướng 

Chánh trí như như 

Ấy là thành tướng. 
Đại Huệ! Ấy gọi là kinh Quán Sát Ngũ Pháp TỰ Tánh 


Tướng, tự giác thánh trí đến cảnh giới sở hành. Các ông 
những đại Bồ-tát nên phải tu học. 

Nhân quán sát năm pháp mà được cảnh giới thật tướng 
của ba tự tánh. Đây phi tự giác thánh trí không thể 
chứng biết, viên thành hạnh kia. Đây là chỗ thánh lạc 
hạnh. Bồ-tát phải nên tu học. 

c- Nói về hai vô ngã. 

- NÓI VỀ NHÂN VÔ NGÃ. 

Lại nữa, Đại Huệ! Đại Bồ-tát phải khéo quán hai thứ 
tướng vô ngã. Thế nào là hai tướng vô ngã? Là nhân vô 
ngã và pháp vô ngã. Thế nào là nhân vô ngã? Là lìa ngã 
và ngã sở, ấm giới nhập họp, vô minh nghiệp ái sanh. 
Nhãn sắc v.v... nhiếp thọ chấp trước sanh thức, tất cả 
các căn tự tâm hiện. Thế giới chúng sanh là tướng tự 
vọng tưởng của tàng thức thành lập hiển bày. Như dòng 
sông, như chủng tử, như đèn, như gió, như mây, sát-na 
lần lượt hoại. Thô động như khỉ vượn, ưa chỗ bất tịnh 
như ruồi lằng, không nhàm chán như gió thổi lửa. Nhân 
tập khí hư ngụy từ vô thủy như bánh xe đạp nước. 
Sanh tử lăn lộn trong các cõi, thọ các thứ thân sắc. Như 
huyễn thuật, thần chú, máy động hình đi. Khéo biết 
tướng kia gọi là trí nhân vô ngã. 

Đây là đáp câu hồi về nhân vô ngã. Bởi chấp ấm giới 
nhập họp thật có ngã sở, thành tướng nhân ngã. Nếu lìa 


ngã và ngã sở thì ấm giới nhập liền đó không nhân 
(người). Vô minh nghiệp ái sanh, đây là nói chỗ sanh 
khởi ban đầu của ấm giới nhập. Bèn có nhãn v.v... các 
thức, nhiếp thọ tất cả sắc v.v... Song tất cả chúng sanh 
thế giới đều tự tâm hiện, do tàng thức hư vọng lập bày, 
chẳng có thật thể. Dòng sông v.v... năm dụ để nói sát-na 
biến hoại. KhỈ vượn v.v... ba dụ để nói mê lầm cuồng 
vọng. Do cái hƯ ngụy tỪ vô thỦy này mà luân chuyển 
sanh tử, như bánh xe đạp nước xoay vần chẳng dừng. 
Lại nói thân sắc như huyễn thuật, thần chú, máy động 
hình đi, là nói trong thân năm uẩn thật không có chủ tế. 
Nhị thừa tuy biết lìa ngã ngã sở chứng nhân vô ngã, mà 
chẳng biết do tàng thức lập bày, đều là tự tâm hiện, nên 
không thể ngay đây mà phát minh cảnh giới bất tư nghì. 
Nhân vô ngã này chính là đệ nhất nghĩa trí nhận được. 

- NÓI VỀ PHÁP VÔ NGÃ. 

Thế nào là pháp vô ngã trí? Nghĩa là giác ấm giới nhập 
tướng vọng tưởng tự tánh. Như ấm giới nhập lìa ngã và 
ngã sở. Ấm giới nhập chứa nhóm, nhân nghiệp ái ràng 
buộc, lần luợt duyên nhau sanh, không diêu động, các 
pháp cũng vậy. Lìa tướng vọng tưởng, sức vọng tưởng 
tự tướng cộng tướng chẳng thật. Đây là phàm phu sanh, 
chẳng phải thánh hiền. Vì tâm, ý, ý thức, năm pháp, ba 
tự tánh ha. Đại Huệ! Đại Bồ-tát phải khéo phân biệt tất 


cả pháp vô ngã. 

Pháp ấm giới nhập vốn không tự tánh, do tướng vọng 
tưởng mà làm tự tánh. Chính nơi đây giác biết liền ha 
ngã sở. Đã có vô mimh phát nghiệp, ái thủ tiếp nối, lần 
lượt duyên sanh mà lý bản trụ (chân tánh) vẫn không 
diêu động. Mới biết tất cả các pháp tự tướng cộng 
tướng đều ha. Bởi do vọng tưởng hư ngụy vọng thấy 
có tướng làm tăng trưởng sức vọng, phàm phu mê chấp 
chẳng đạt được nguồn cội pháp. Chân như không tánh, 
tâm pháp đồng nguồn, bờ cõi vọng phân không thể gạn 
cùng. Nếu đạt vọng tưởng do nơi bất giác, mới rõ muôn 
pháp cứu kính như như. Tâm, ý, ý thức bất giác như 
không hoa đâu cần trừ dẹp. Năm pháp ba tánh như như, 
thể lặng lễ nào nhọc chuyển biến. Phàm phu vọng có, 
Nhị thừa phân tích thành không, đều thành pháp chướng. 
Đây vẫn chẳng nói không ấm giới nhập, mà nói như ấm 
giới nhập. Về tự tâm hiện lượng không thể dùng trí mà 
biết. 

Khéo rành pháp vô ngã, đại Bồ-tát chẳng bao lâu sẽ 
được sơ địa. Bồ-tát vô sở hữu quán tướng địa, quán sát 
khai giác Hoan Hỷ, thứ lớp tiến lên vượt đến tướng cửu 
địa, được Pháp Vân địa. Nơi kia dựng lập vô lượng bảo 
trang nghiêm, hoa sen báu lớn, voi chúa, cung điện báu 
lớn, cảnh giới huyễn tự tánh do tu tập sanh. Ngồi nơi 


kia đồng mộit loại với các vị Tối thắng tử, quyến thuộc 
vây quanh. TỪ tất cả cõi Phật đến, Phật lẫy tay làm 
phép quán đẳnh, như thái tử con vua Chuyển luân làm 
phép quán đẳnh. Vượt địa vị phật tử, đến tự giác thánh 
trí pháp thú, sẽ được pháp thân tự tại Như Lai, vì thấy 
pháp vô ngã. Ấy gọi là tướng pháp vô ngã, đại Bồ-tát 
các ông phải nên tu học. 

Vô sở hữu cùng Hoan H đều là tướng sơ địa. Pháp Vân 
là thập địa. TỪ địa này hiện ra cõi nước đều là cảnh giới 
tự tánh huyễn, do vì tu sanh. Đến vượt Phật tử địa mới 
đến tự giác thánh thú. Nếu đạt tự tâm hiện thấy thân tài 
dựng lập đều là cảnh giới bất tư nghì. Chóng vào tự 
giác thánh thú liền vượt lên các địa, trong sát-na chỨng 
biết chẳng do thứ lớp, mới biết pháp chân vô ngã. 

-CHỈ THIỆN PHÁP VÔ NGÃ. 

+ LÌA DỰNG LẬP PHỈ BÁNG. 

Khi ấy, đại Bồ-tát Đại Huệ lại bạch Phật: Thế Tôn! 
Tướng dựng lập phỉ báng, cúi mong Thế Tôn nói, khiến 
con và chư đại Bồ-tát la ác kiến hai bên dựng lập và phỉ 
báng, chóng được Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác. 
Giác rồi, la kiến chấp thường là kiến lập, đoạn là phỈ 
báng, để không chê bai chánh pháp. 

Dựng lập và phỈ báng là hai kiến chấp có và không. Duy 
chánh pháp mới hay lìa nó. Song Nhị thừa thấy ngoài 


tâm có pháp vẫn phải phá trừ. Ngoài uẩn biết chân, còn 
chẳng khỏi xu hướng, huống là ngoại đạo. Do đó, tự 
giác thánh trí xa lìa hai bên dạy bảo Bồ-tát, đây là nhân 
chân thật của bồ-đề. 
Thế Tôn nhận lời Bồ-tát Đại Huệ thỉnh rồi vì nói kệ: 

Dựng lập và phỈ báng 

Không có tâm lượng kia 

Thân thọ dụng dựng lập 

Và tâm không thể biết. 

Ngu sĩ không trí tuệ 

Dựng lập và phỈ báng. 
Hai kiến chấp có không là ngoài tâm vọng chấp. Không 
có tâm lượng kia là, có không chẳng phải chỗ tột, cấu 
thành tâm lượng. Muôn pháp nhữ mộng, một phen mê 
sanh ra. Trong mộng chúng sanh và thế giới chẳng phải 
chỗ biết của tâm. Muốn đem sai biệt của việc mộng, 
toan nói thật về giác tâm thì nào khác vẽ hình dáng hư 
không, chỈ thêm ngu sĩ. 
Thế Tôn nói nghĩa của kệ này, muốn lặp lại cho rõ ràng, 
bảo Đại Huệ: Có bốn thứ chẳng phải có, mà có dựng 
lập. Thế nào là bốn? Nghĩa là: Chẳng có tướng dựng 
lập, chẳng có kiến dựng lập, chẳng có nhân dựng lập, 
chẳng có tánh dựng lập, ấy gọi là bốn thứ dựng lập. Lại 
phÏ báng là, đối với sở lập kia không có chỗ được, quán 


sát không nhận được, bèn khởi phỉ báng. Ấy gọi là 
tướng dựng lập phÏ báng. 

Tự tâm hiện lượng vốn không tướng mà dựng lập 
tướng, vốn không kiến mà dựng lập kiến, vốn không 
nhân mà dựng lập nhân, vốn không tánh mà dựng lập 
tánh. Đây đều không biết tự tâm hiện lượng, cho nên 
chỗ dựng lập đều không có nghĩa thật. Bởi không có 
nghĩa thật bèn sanh phỉ báng thì không khác với dựng 
lập. Hai lối chấp này đối với tự tâm hiện lượng cách 
nhau quá xa. 

Lại nữa, Đại Huệ! Thế nào chẳng có tướng dựng lập 
tướng? Nghĩa là: ấm giới nhập chẳng có tự tướng cộng 
tướng mà khởi chấp trước, đây như thế, đây chẳng 
khác. Ấy gọi là chẳng có tướng dựng lập tướng. Chẳng 
có tướng mà dựng lập, đây là do lỗi vọng tưởng hư 
ngụy từ vô thủy, các thứ tập khí chấp trước mà sanh. 
Từ đây về sau bày rõ vốn không tướng v.v... mà khởi 
chấp trước tướng v.v... Ấm giới nhập vốn không tự 
tướng cộng tướng mà khởi chấp trước tự tướng cộng 
tướng. Nên bảo “pháp ngã chấp cứng không buông”, do 
đó chánh văn nói “đây như thế, đây chẳng khác”. Song 
đều do mê Như Lai tàng mà có nghiệp tướng chuyển 
tướng các thứ hư ngụy. Lại chạy theo căn thức dẫn 
khởi các thỨ tập khí. Đây là suy nguyên bởi do chấp 


trước mà sanh. 

Đại Huệ! Chẳng có kiến dựng lập tướng là, ấm giới 
nhập kia như thế chấp ngã, nhân, chúng sanh, thọ mạng, 
trưởng dưỡng, sĩ phu dựng lập. Ấy gọi là chẳng phải có 
kiến dựng lập tướng. Đại Huệ! Chẳng có nhân dựng 
lập tướng là, thức ban đầu không nhân sanh, sau chẳng 
thật như huyễn vốn chẳng sanh nhãn, sắc, minh, giới, 
niệm, trước sanh, sanh rồi, thật có rồi trở lại hoại. Ấy 
gọi là chẳng có nhân dựng lập tướng. 

Kiến tức là ngã kiến nơi ấm giới nhập, nên gọi là nhân 
ngã. Thức ban đầu không nhân sanh là, mê tàng làm 
thức, do đó có nghiệp tướng chuyển tướng, đều là việc 
trong mê, in tuồng sanh mà chẳng có nhân sanh. Đã in 
tuồng sanh tức chẳng thật như huyễn, là vốn chẳng 
sanh. Do nhãn, thức, sắc, minh ¡n tuồng sanh tiếp nối, 
nối rồi lại dứt. Nói tóm lại, vốn chẳng có nhân vọng 
chấp làm nhân, mà khởi ra dựng lập. 

Đại Huệ! Chẳng có tánh dựng lập tướng là, hư không, 
diệt tận, bát Niết-bàn, chẳng phải làm ra, chấp trước 
tánh dựng lập. Những thứ này lìa tánh phi tánh. Tất cả 
pháp như sừng thỏ, ngựa v.v... như thấy tóc rủ, la có 
và chẳng phải có. Ấy gọi là chẳng có tánh dựng lập 
tướng. Dựng lập và phỉ báng là ngu phu vọng tưởng, 
chẳng khéo quán sát tự tâm hiện lượng, không phải 


thánh hiền. Thế nên ha ác kiến dựng lập phỈ báng, nên 
phải tu học. 

Hư không, diệt tận, Niết-bàn chẳng phải tánh làm ra, 
vọng chấp tánh làm ra, ấy là chẳng có tánh dựng lập. 
Lầa tánh phi tánh là, la có và không. Đã chẳng phải tánh 
làm ra tức là lìa có; không cũng do đối đãi với có, nên lìa 
có tức là lìa chẳng phải có (không). Xét kỹ mà nói thì tất 
cả pháp đều lìa có và không, như sừng thỏ, ngựa, như 
thấy tóc rủ. Cho nên biết, dựng lập phỈ báng đều là vọng 
chấp của ngu phu. Chẳng phải người khéo quán sát tự 
tâm hiện lượng, không thể thâm đạt được thật tướng, 
nên cần phải tu học. 

+ TIẾN ĐẾN CỨU KÍNH ĐỘ THOÁT. 

Lại nữa, Đại Huệ! Đại Bồ-tát khéo biết tướng tâm, ý, ý 
thức, năm pháp, ba tự tánh, hai vô ngã, tiến đến cứu 
kính. Vì an chúng sanh nên hiện các thứ hình loại, như 
chỗ vọng tưởng tự tánh, y nơi duyên khởi. Thí như các 
sắc hiện trong bảo châu như ý, (Bồ-tát) khắp hiện ở tất 
cả cõi nước chư Phật, tất cả Như Lai có đại chúng 
nhóm họp, thầy đều ở trong ấy nghe nhận Phật pháp. 
Nên nói tất cả pháp như huyễn, như mộng, bóng trong 
nắng, trăng đáy nƯớc, nơi tất cả pháp lìa sanh, diệt, 
đoạn, thường và lìa pháp Thanh văn, Duyên giác, được 


trăm ngàn tam-muội, cho đến trăm ngàn ức na-do-tha 


tam-muội. Được tam-muội rồi, dạo đi đến cõi nƯớc 
chư Phật, cúng dường chư Phật, sanh trong các thiên 
cung để tuyên dương Tam bảo. Thị hiện thân Phật có 
Thanh văn, Bồ-tát, đại chúng vây quanh, dùng tự tâm 
hiện lượng độ thoát chúng sanh, phân biệt diễn nói 
ngoại tánh là không tánh, thầy khiến xa lìa kiến chấp có, 
không v.v... 

Đây là tổng kết Bồ-tát phải khéo biết tướng tâm, ý, ý 
thức, năm pháp, ba tự tánh, hai vô ngã. Vì khéo biết 
tướng này nên hay trụ tự tâm hiện lượng, tiến đến chỗ 
cứu kính. Nghĩa là cứu kính hiện lượng, chẳng bị kiến 
chấp phàm thánh làm hạn lượng, mới có thể tùy thời 
xuất hiện tự tại vô ngại. Nhiên hậu vì an chúng sanh, th] 
hiện các thứ hình loại như huyễn, hiện các thỨ cõi nước 
như huyễn, được các thứ tam-muội như huyễn, dạo các 
cõi Phật như huyễn, làm các thỨ cúng dường như 
huyễn, sanh trên các cung trời như huyễn, hiện các thứ 
thân Phật như huyễn, họp các thứ Bồ-tát, Thanh văn đại 
chúng như huyễn, nói các thứ pháp như huyễn, đỘ các 
thứ chúng sanh như huyễn, đều do tự tâm hiện lượng, 
xa la kiến chấp có, không v.v... tiến đến cứu kính. Tự 
tâm hiện lượng này ở trong vị mê, y nơi duyên khởi mà 
khởi các vọng tưởng, cũng mỗi thứ như huyễn, như 
mộng, như bóng trong nắng, như trăng đáy nước, lìa các 


thứ có không, cũng lìa pháp Thanh văn Duyên giác v.v... 
Chỉ do bất giác không thể chứng biết. Người giác được 
tự tâm hiện lượng hay tạo ra hiện ra. Chính ở trên nói 
“như chỗ vọng tưởng tự tánh, y nơi duyên khởi”, là cứu 
kính hiện lượng vậy. 
Khi ấy, Thế Tôn muốn trùng tuyên lại nghĩa này, nói kệ 
rằng: 

Tâm lượng thế gian 

Phật tử quán sát 

Các thân chủng loại 

Lầa hành sở tác 

Được sức thần thông 

Thành tựu tự tại. 
Kệ nói tâm lượng thế gian và các chủng loại thân tướng 
đều lìa tánh tạo tác. Bồ-tát quán nơi đây liền hay ở bên 
trong phát lực thông, thành tựu tự tại. Đây vẫn là đạt tự 
tánh vọng tưởng, y nơi duyên khởi, trong khoảng sát-na, 
thức trí chuyển biến, thể đồng mà dụng khác. 
- CHỈ THIỆN PHÁP VÔ NGÃ ĐƯỢC BỐN TƯỚNG 
PHÁP VÔ NGÃ. 
+ TƯỚNG PHÁP KHÔNG. 
Khi ấy đại Bồ-tát Đại Huệ thỉnh hỏi Phật: Cúi mong 
Thế Tôn vì chúng con nói tất cả pháp không, vô sanh, 
không hai, lìa tướng tự tánh. Các con và chúng Bồ-tát 


khác giác ngỘ pháp không, vô sanh, không hai, lìa tướng 
tỰ tánh rồi thì sẽ la vọng tưởng có và không, chóng 
được Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác. Thế Tôn bảo 
Bồ-tát Đại Huệ: Lắng nghe, lắng nghe! Khéo suy nghĩ 
đó, nay sẽ vì ông rộng phân biệt nói. Đại Huệ bạch 
Phật: Thế Tôn, lành thay! Xin vâng thọ giáo. 

Không, vô sanh, không hai, la tướng tự tánh, Thế Tôn 
thường lấy diệu chỉ này để hiển bày tự tánh, chẳng rơi 
vào có không. Văn sau phân biệt bốn câu (tỨ cú), mà 
trước chỉ cho người do chẳng lìa vọng tưởng mà được 
chỗ tự chứng. Nhiên hậu biết kinh điển do ngữ mà nhập 
nghĩa, chẳng phải chân thật ở chỗ ngôn thuyết. 

Phật bảo Đại Huệ: Không không tức là chỗ tự tánh 
vọng tưởng. Đại Huệ! Người chấp trước tự tánh vọng 
tưởng nói không, vô sanh, không hai, lìa tướng tự tánh. 
Đại Huệ! Kia lược nói bảy thứ không, nghĩa là: Tướng 
không, tánh tự tánh không, hành không, vô hành không, 
nhất thiết pháp ly ngôn thuyết không, đệ nhất nghĩa 
thánh trí đại không, bỈ bỈ không. 

Đây tức nơi tự tánh vọng tưởng chỈ ra chân không. Chân 
không chẳng không, nên nói không không. Không không 
tức là chỗ tự tánh vọng tưởng, chỈ có chứng biết không 
thể nói bày. Bởi vì chúng sanh không biết tự tánh vọng 
tưởng là chân không, vọng khởi chấp trước, nên nói 


không, nói vô sanh, nói không hai, nói la tướng tự tánh, 
khiến ngộ chỗ hành thánh lạc ngay trong vọng tưởng, 
chỉ cần ha chấp trước, liền đó chứng biết, lại không 
riêng có. Trước bày ra bầy tướng không. Vô sanh, không 
hai, lìa tánh, so đồng với nghĩa không, đều chẳng phải 
bỏ vọng tưởng riêng có các nghĩa. 

Thế nào là tướng không? Nghĩa là tất cả tánh tự tướng 
cộng tướng đều không. Vì quán sát sự triển chuyển 
chứa nhóm, phân biệt không tánh, tự tướng cộng tướng 
chẳng sanh, tánh tự, tha, câu (chung) đều không tánh, 
cho nên tướng chẳng trụ. Thế nên nói tất cả tánh tướng 
không, gọi là tướng không vậy. 

Tất cả pháp tánh không tự tướng cộng tướng, vọng 
thấy có tự tướng nên có cộng tướng, vọng thấy cộng 
tướng nên có tự tướng. Triển chuyển đối đãi nhau, chứa 
nhóm mà thành, đều do phân biệt vậy. Tánh phân biệt đã 
rÕng thì tướng tự tha cũng dối, tức là tướng mà không 
tướng, cho nên nói tướng không. 

Thế nào tánh tự tánh không? Nghĩa là tánh chính mình; 
tự tánh chẳng sanh. Ấy gọi là tất cả pháp tánh tự tánh 
không, nên nói tánh tự tánh không. 

Tất cả pháp tánh vọng thấy có không, không phải tất cả 
pháp thật có tánh chính nó. Pháp thiện không có tự tánh 
thiện, pháp ác không có tự tánh ác. Tất cả pháp không có 


tự tánh tất cả pháp. Cho nên tánh tự tánh không, chẳng 
phải không tánh nói là không. 

Thế nào là hành không? Nghĩa là ấm lìa ngã và ngã sỞ. 
Nhân sở thành nên sở tạo nghiệp phương tiện sanh, ấy 
gọi là hành không. 

Nhân sở thành là chủng tử, sở tạo nghiệp là hiện hạnh. 
Đây là sở do các ấm sanh khởi. Mê tâm làm thức thì 
chủng tử hiện hạnh lẫn huân, tâm vương tâm sở xen 
nhau vọng khởi, không ngã ngã sở nên không. 

Đại Huệ! Tức cái hành không như thế ấy triển chuyển 
duyên khởi, tự tánh không tánh, ấy gọi là vô hành không. 
Các ấm hành xứ đương thể toàn không, tức là Niết-bàn. 
Nhân nơi không mà nói ấm, nhân nơi ấm mà nói không, 
triển chuyển duyên khởi, đều không có tự tánh. Không 
ấm không không, nên nói không hành không. 

Thế nào là nhất thiết pháp ly ngôn thuyết không? Nghĩa 
là tự tánh vọng tưởng vì không có ngôn thuyết, nên tất 
cả pháp lìa ngôn thuyết. Ấy gọi là nhất thiết pháp ly 
ngôn thuyết không. 

Tự tánh vọng tưởng tức chẳng phải tự tánh vọng 
tưởng, chẳng phải ngoài tự tánh vọng tưởng lại có ngôn 
thuyết. Cho nên biết tất cả pháp đều la ngôn thuyết. 
Thế nào nhất thiết pháp đệ nhất nghĩa thánh trí đại 
không? Nghĩa là người được tự giác thánh trí thì tất cả 


lỗi tập khí kiến chấp không, ấy gọi là nhất thiết pháp đệ 
nhất nghĩa thánh trí đại không. 

Tự giác thánh trí vốn lìa các kiến chấp lỗi lầm về có và 
không. Nơi đây chứng biết thì tất cả chỗ tất cả thời tất 
cả việc thành đệ nhất nghĩa, ấy là đệ nhất nghĩa đại 
không. 

Thế nào là bỈ bỈ không? Nghĩa là đối với kia không cái 
không kia, ấy gọi là bỉ bỈ không. Đại Huệ! Thí như nhà 
của Lộc tử mẫu không có voi ngựa trâu dê v.v..., chẳng 
phải không chúng tỳ-kheo, mà nói kia không. Chẳng 
phải nhà nhà tánh không, cũng chẳng phải tỳ-kheo tỳ- 
kheo tánh không, chẳng phải chỗ khác không voi ngựa. 
Ấy gọi là tất cả pháp tự tướng. Kia nơi kia không kia, 
ấy gọi là bỈ bỉ không. Đây gọi là bẩy thứ không. Cái bỈ 
bỉ không là cái không rất thô, ông phải xa hìa. 

Nơi kia không đây, nơi đây không kia, nên nói bỈ bỉ 
không. Như nhà Lộc tử mẫu không voi ngựa trâu dê, 
chẳng phải không chúng tỳ-kheo, mà nói kia không, đây 
là nghĩa bỈ bỈ không. Song nhà Lộc tử mẫu tuy không voi 
ngựa trâu dê mà chẳng phải không chúng Tỳ-kheo. Như 
nhà chẳng phải không tự tánh nhà, Tỳ-kheo chẳng phải 
không tự tánh Tỳ-kheo. Nhà Lộc tử mẫu không voi 
ngựa, cũng chẳng phải chỗ khác không voi ngựa. Đây là 
tất cả pháp không tha tướng chẳng phải không tự 


tướng. Cho nên bỉ bỈ không rất thô vô nghĩa, nên phải xa 
la. Nghĩa là ngoại đạo chấp không, chẳng giống chánh 
pháp cỦa ta có sáu nghĩa không. Ngay nơi đó liền lìa tất 
cả tập khí kiến chấp có không, là không có không tha 
tánh, mà chẳng phải không tự tánh. 

+ TƯỚNG VÔ SANH. 

Đại Huệ! Chẳng tự sanh chẳng phải chẳng sanh. Trừ 
ngƯỜi trụ tam-muội, ấy gọi là vô sanh. 

Chẳng tự sanh là, tự thể vốn vô sanh tánh. Chẳng phải 
chẳng sanh là, nhân duyên hội ngỘ in tuồng sanh tương 
tục, mê tình chưa hết không thể nói không, thể vọng vốn 
rÕng thì sanh cũng chẳng phải có. Nên nói “pháp nhân 
duyên sanh ra, ta nói tức là không”. Đây tên vô sanh, 
chẳng phải trụ tam-muội mà nói vô sanh. 

+ LÌA TƯỚNG TỰ TÁNH. 

Lầa tự tánh tức là vô sanh. Lầa tự tánh thì sát-na tương 
tục lưu chú và dị tánh hiện. Tất cả tánh lìa tự tánh, thế 
nên tất cả tánh ly tự tánh. 

Lìa tự tánh là mật chỉ vô sanh, cho nên lại nói tức là vô 
sanh. Chỉ không tự tánh thì chính khi sanh là chẳng sanh. 
Tuy tương tục lưu chú mà sát-na chẳng dừng, tướng 
biến dị hiện, nên biết tất cả tánh lìa tự tánh. 

+ KHÔNG HAI TƯỚNG. 

Thế nào là không hai? Nghĩa là tất cả pháp như lạnh 


nóng đài ngắn đen trắng. Đại Huệ! Tất cả cả pháp 
không hai, chẳng phải đây Niết-bàn kia sanh tử, chẳng 
phải đây sanh tử kia Niết-bàn, vì tướng khác nhân khác 
mà có tánh, ấy gọi là không hai. Như Niết-bàn sanh tử, 
tất cả pháp cũng thế. Thế nên không, vô sanh, không hai, 
la tướng tự tánh, nên phải tu học. 
Nói là hai, như lạnh cùng nóng khác, dài cùng ngắn 
khác, đen cùng trắng khác, nên nói tướng khác nhân 
khác. Song tướng chẳng phải hai tướng, nhân chẳng 
phải hai nhân, ấy gọi là không hai. Cho nên biết ngoài 
Niết-bàn không sanh tử, ngoài sanh tử không Niết-bàn. 
Sanh tử Niết-bàn tướng khác, sanh tử Niết-bàn nhân 
khác. Nhưng tướng chẳng hai tướng, nhân chẳng hai 
nhân, nên nói nhân khác tướng khác là có tánh. Mê giác 
là nhân, chân vọng thành tướng. Mê này giác này chân 
này vọng này dường như có thấy khác, mà không hai 
thể. Tất cả pháp cũng lại như thế. 
+ KẾT BỐN TƯỚNG VÀO TẤT CẢ KINH ĐIỂN. 
Khi ấy, Thế Tôn muốn trùng tuyên lại nghĩa này, nói kệ 
rằng: 

Ta thường nói pháp không 

Xa lìa nơi đoạn thường. 

Sanh tử như huyễn mộng 

Mà nghiệp kia chẳng hoại. 


Hư không và Niết-bàn 

Diệt định hai cũng thế. 

Ngu phu khởi vọng tưởng 

Chư thánh ha có không. 
Như Lai nói ra pháp không là nói tự tánh vọng tưởng 
chân không. Tự tánh vọng tưởng chân không siêu viỆt 
đoạn thường, Ở trong sanh tỬ trọn như mộng huyễn. 
Trong mộng huyễn không có tướng hoại cùng với chẳng 
hoại. Nói có nghiệp hoại, vẫn thuộc về kiến chấp có 
không. Tự tánh chân không như ba thứ vô vi, chóng lìa 
có không, chẳng có các lỗi lầm. Cho nên chẳng đồng với 
ngu phu chạy theo vọng tưởng bất giác chấp trước. 
Thế Tôn lại bảo đại Bồ-tát Đại Huệ rằng: Này Đại 
Huệ! Không, vô sanh, không hai, lìa tướng tự tánh, khắp 
vào tất cả kinh điển chư Phật. Phàm có kinh đều nói 
nghĩa này. Vì các kinh điển thảy tùy theo tâm hy vọng 
của chúng sanh, vì họ phân biệt nói hiển bày nghĩa ấy, 
mà không phải chân thật tại ngôn thuyết. Ví như một 
con nai khát nước tưởng nước, rồi làm mê lầm cả bầy 
nai. Nai Ở nơi tướng kia chấp trước thật nước, mà nơi 
kia không nước. Như thế, tất cả kinh điển nói ra các 
pháp vì khiến kể ngu phát hoan hỷ, chẳng phải thật 
thánh trí ở nơi ngôn thuyết. Thế nên phải y nơi nghĩa 
chớ chấp ngôn thuyết. 


Đây lại kết nói vì tự tánh vọng tưởng, chấp trước nên 
nói không, vô sanh, không hai, la tướng tự tánh. Nếu 
hay chứng biết tự tánh vọng tưởng, liền lìa chấp trước, 
ngay nơi đó lặng lẽ. Thế mới biết, không, vô sanh, 
không hai, la tự tánh vẫn là tột chỉ ra chỦ yếu, mà 
chẳng phải hiển thẳng đệ nhất nghĩa. Cho nên nói, các 
kinh điển tùy tâm hy vọng của chúng sanh, hiển bày 
nghĩa kia, mà chẳng phải chân thật ở nơi ngôn thuyết. 
Hiển bày nghĩa kia là do ngữ mà vào nghĩa, như ngọn 
đèn soi sự vật, mà chẳng phải chân thật ở lời nói. Cho 
nên không thể y ngữ mà nhận nghĩa. Đây là nói phải y 
nơi nghĩa chớ y nơi ngôn thuyết. 
C- Chỉ như lai tàng siêu quá vọng tưởng ngôn 
thuyết của phàm ngu và ngoại đạo thành tựu các 
địa cứu kính quả hải. 

I- CHỈ NHƯ LAI TÀNG CHẲNG ĐỒNG THÂN NGÃ 
CỦA NGOẠI ĐẠO. 
Khi ấy, đại Bồ-tát Đại Huệ bạch Phật: Bạch Thế Tôn! 
Trong kinh Phật nói Như Lai tàng tự tánh thanh tịnh, 
chuyển ba mươi hai tướng vào trong thân tất cả chúng 
sanh, như hạt châu rất quý cột trong chéo áo nhơ, Như 
Lai tàng thường trụ không biến đổi cũng lại như thế, 
cột trong chiếc áo nhơ giới ấm nhập và tham dục, sân, 
si, vọng tưởng chẳng thật, các thứ trần lao làm ô uế. 


Đây là lời diễn nói của tất cả chư Phật. Tại sao Thế Tôn 
đồng với ngoại đạo nói có ngã, nói có Như Lai tàng? 
Bạch Thế Tôn! Ngoại đạo cũng nói có tác giả thường 
còn, lìa ngoài cầu-na khắp giáp chẳng diệt. Bạch Thế 
Tôn ! Ấy là ngoại đạo nói có ngã. 

Đây là muốn Thế Tôn phát minh Như Lai tàng chẳng 
đồng thần ngã của ngoại đạo. Thần ngã của ngoại đạo 
chấp tâm phân biệt trong ngũ uẩn. Tánh Như Lai tàng là 
chỉ cho thể thường trụ bất biến. Thể không chân vọng 
mà có giác mê. Mê thì tâm phân biệt sanh mà không phải 
là chân trí. Tâm phân biệt diệt mà chẳng phải là chân 
tịch. Mê trí cho là sanh, mê tịch cho là diệt, thầy đều do 
phân biệt cho nên vô thường. Nếu giác thì phân biệt liền 
dứt, thấy xưa không sanh thì nay cũng không diệt. Chỗ 
không sanh diệt bản tánh thường trụ. Vì trừ cái phân 
biệt nên nói là vô ngã, mà chẳng phải không có cái ngã 
Như Lai tàng thường trụ bất biến. Vì dẹp vô ngã nên 
nói chân ngã, mà chẳng đồng với cái ngã phân biệt của 
ngũ uẩn. Nên nói “chuyển ba mươi hai tướng vào thân 
chúng sanh, mà bị buộc trong chiếc áo nhơ ấm giới nhập 
và tham sân si vọng tưởng chẳng thật, các thứ trần làm 
ô uế”. Khi hiện Ở trong mê thì trí tịch ẩn, sanh diệt hiện 
tiền. Phàm có chỗ chấp đều thuộc về phân biệt. Đây là 
lý do ngoại đạo vọng chấp tác giả. Cầu-na tức là trần 


duyên. 

Phật bảo Đại Huệ: Ta nói Như Lai tàng chẳng đồng cái 
ngãcủa ngoại đạo nói. Đại Huệ! Cókhi nói không, vô 
tướng, vô nguyện, như thật tế, pháp tánh, pháp thân, 
Niết-bàn, ly tự tánh, bất sanh bất diệt, bản lai tịch tĩnh, 
tự tánh Niết-bàn, những câu như thế đều nói Như Lai 
tàng. Như Lai Ứng cúng đẳng chánh giác vì đoạn cái sợ 
vô ngã của ngu phu, nên nói lìa vọng tưởng cẳnh giới vô 
sở hữu có Như Lai tàng. Này Đại Huệ! Đại Bồ-tát vị lai 
hiện tại không nên khởi chấp về ngã kiến. 

Nói pháp thân như thật mà trước nói là không, vô tướng, 
vô nguyện. Nói tự tánh Niết-bàn mà trước nói lìa tự 
tánh, bất sanh bất diệt, xưa nay là tịch tĩnh. Đây là Thế 
Tôn vì nói cảnh giới vô sở hữu, môn Như Lai tàng vậy. 
Như Lai ban đầu vì chúng sanh chấp ngũ uẩn là ngã nên 
nói vô ngã. Sau lại vì Thanh văn chấp pháp vô ngã mê 
lầm tự tánh, nên nói chân ngã. Kinh Niết-bàn nói : “Các 
ông nên biết, trước đã tu tập vô thường, khổ, không, vô 
ngã, chẳng phải là pháp chân thật, ví như mùa xuân có 
những người tắm trong hồ lớn, ngồi thuyền dạo chơi 
bỗng làm rơi hạt châu lưu ly chìm tận đáy nước. Khi ấy 
mọi người thấy đều lặn xuống nước mò tìm hạt châu, 
giành nhau nắm lấy ngói đá cỔ cây sạn sỏi, mỗi người 
tự bảo được châu lưu ly, vui về đem lên, mới biết 


chẳng phải châu. Lúc ấy bảo châu vẫn còn Ở trong 
nước, vì thế lực của châu nên nước được lóng trong. 
Bấy giờ toàn thể đồng thấy hạt châu vẫn còn dưới 
nƯỚc, ví như ngƯỚc xem mặt trăng trong hư không. 
Trong chúng có mỘt người trí dùng sức phương tiện, 
nhẹ nhàng chậm rãi lặn xuống nước liền lấy được hạt 
châu. Tỳ-kheo các ông! Chẳng nên tu tập vô thường, 
khổ, không, vô ngã, bất tịnh v.v... như thế, cho là nghĩa 
thật. Như những người kia mỗi người lượm ngói gạch 
cỏ cây sạn sỏi mà cho là bảo châu. Các ông phải khéo 
học phương tiện ở khắp mọi nơi thường tu tưởng ngã, 
tưởng thường, lạc, tịnh. Như người trí kia khéo lượm 
được hạt châu, là nói tưởng ngã, tưởng thường, lạc, 
tịnh”. Thế mới biết, khi Như Lai nói vô ngã là ý ở chỗ 
chân ngã, chỈ vì đối trị phàm phu ngoại đạo. Cho nên 
chỗ lầm của nhị thừa là chỗ sợ của phàm phu đâu biết 
la vọng chính vì hiển chân. Cảnh giới vô sở hữu Như 
Lai tàng môn này chẳng đồng với ngoại đạo cho thức là 
ngã, chấp tướng tác giả. 

Thí như người thợ gốm nơi một đống đất dùng phương 
tiện nhân công, nƯỚc, cây, bánh xe quay mà làm thành 
các món đồ. Như Lai cũng lại như thế, nói pháp vô ngã 
ha tất cả tướng vọng tưởng dùng các thứ trí tuệ phương 


tiện khéo léo, hoặc nói Như Lai tàng, hoặc nói vô ngã. 


Bởi nhân duyên ấy nên nói Như Lai tàng chẳng đồng cái 
ngã của ngoại đạo nói, ấy gọi là nói Như Lai tàng. Vì 
khai dẫn cái chấp ngã cỦa ngoại đạo nên nói Như Lai 
tàng khiến họ lìa vọng tưởng ngã kiến chẳng thật vào 
cảnh giới tam giải thoát môn, hy vọng chóng được Vô 
thượng Chánh đẳng Chánh giác. Thế nên Như Lai ứng 
cúng đẳng chánh giác khởi nói Như Lai tàng như thế. 
Nếu không như vậy, ắt đồng với ngoại đạo. Thế nên 
Đại Huệ! Vì ha kiến chấp của ngoại đạo nên y Như Lai 
tàng vô ngã. 

Đây lại bày rõ Như Lai dùng các thứ trí tuệ phương tiện 
khéo léo, hoặc nói vô ngã, hoặc nói Như Lai tàng là để 
lẫn nhau phát minh ngã tướng thanh tịnh Như Lai. Vì 
khai dẫn ngoại đạo chấp ngã khiến lìa ngã kiến chẳng 
thật. Thế nên rốt sau nói “Phải y nơi Như Lai tàng vô 
ngã ấy là nghĩa quyết định vậy”. Kinh Niết-bàn vì lập ví 
dụ thầy thuốc mới và thầy thuốc cũ, mà lại vì trong 
chúng xướng lời rằng: Tỳ-kheo phải biết, các ngoại đạo 
nói là ngã đó, ví như trùng ăn cây ngẫu nhiên thành chữ. 
Thế nên, Như Lai ở trong Phật pháp nói là vô ngã, vì 
điều phục chúng sanh, vì biết thời nên nói là vô ngã. Cho 
nên có nhân duyên cũng nói có ngã. Như ông thầy thuốc 
giỏi kia khéo biết sữa là thuốc, hay chẳng phải thuốc, 
không phải như phàm phu chấp ngô ngã vậy. 


Khi ấy Thế Tôn muốn trùng tuyên lại nghĩa này nói kệ 
rằng: 

Người, ấm, tương tục 

Duyên cùng vi trần 

Thắng, Tự tại tạo 

Tâm lượng vọng tưởng. 
Người tức là cái ngã trong thân ngũ ấm. Tương tục là 
cái ngã này lưu chú sanh diỆt. Ấm là ngũ ấm. Ngoại đạo 
chấp có duyên khác cùng vi trần, thắng tánh, Tự Tại 
thiên hòa hợp chung nhau tạo. Đây là tự tâm vọng tưởng 
chấp vậy. Duyên khác là tát-đỏa, thích-xà, đáp-ma của 
Số luận sư. Vì Số luận sư chấp ngã, tư, duyên, ba việc 
này họp lại làm thành ấy vậy. 

2- CHỈ NHƯ LAI TÀNG PHƯƠNG TIỆN HIỂN BÀY. 

- CHỈ CHUNG PHƯƠNG TIỆN CÓ BỔN PHÁP. 
Khi ấy đại Bồ-tát Đại Huệ quán chúng sanh vị lai, lại 
thỉnh Thế Tôn: Cúi xin vì nói tu hành không gián đoạn, 
như các vị đại Bồ-tát tu hành đại phương tiện. 
Đây là hồi về phương tiện tu hành. Không gián đoạn là, 
không gián đoạn nơi tự tánh, thuận tánh khởi tu, chẳng 
phải tạo nhân duyên bên ngoài. 
Phật bảo Đại Huệ: Đại Bồ-tát thành tựu bốn pháp được 
tu hành đại phương tiện. Thế nào là bốn? Nghĩa là khéo 
phân biệt tự tâm hiện, quán ngoại tánh phi tánh, ha kiến 


chấp sanh trụ diệt, được tự giác thánh trí thiện lạc. Ấy 
gọi là đại Bồ-tát thành tựu bốn pháp, được tu hành đại 
phương tiện. 

Khéo phân biệt tự tâm hiện là, biết tam giới đều duy 
thức hiện, chẳng phải bởi duyên khác. Quán ngoại tánh 
phi tánh là, tất cả tánh bên ngoài thẳy như mộng huyễn 
không có tự tánh, ha kiến chấp sanh trụ diệt là, đã biết 
tất cả tánh vô tánh đều chỉ là tự tâm thì, các thức chẳng 
khởi đối với pháp sở tri không khởi nhiếp thọ. Tự giác 
thánh trí thiện lạc là, đã biết tam giới duy thức, tất cả 
tánh không tự tánh, các thức chẳng sanh thì, tỰ giác 
thánh trí như mặt trời Ở trong hư không, tự nhiên được 
tỰ tại pháp lạc. Ngoại đạo chẳng biết tam giới đều duy 
thức hiện cho là có nhân khác, đã có nhân khác thì tất cả 
tánh thật có tự sanh tánh có thể được. Nhị thừa tuy biết 
không có nhân khác, song về thức hiện hành diệt mà 
chủng tử chẳng diệt, đối với pháp trong ngoài không thể 
chóng không. Đây đều do thức minh làm ngại, đối giác 
tánh chính mình, mình chẳng viên diệu. Thế nên, với 
bốn thứ này, Bồ-tát tu hành phương tiện vượt khổi 
phàm ngu và ngoại đạo. Nếu người có chí với tâm tông 
nên phải xét rõ. 

- KHÉO PHÂN BIỆT TỰ TÂM HIỆN. 

Thế nào đại Bồ-tát khéo phân biệt tự tâm hiện? Nghĩa là 


quán tam giới duy tâm chừng ngẵn như thế, lìa ngã và 
ngã sở, không dao động, lìa đi lại, do tập khí hư ngụy 
huân tập từ vô thủy, các thứ sắc hành trong tam giới trói 
buộc thân tài (căn) liền dựng lập, vọng tưởng tùy nhập 
hiện. Ấy gọi là đại Bồ-tát khéo phân biệt tự tâm hiện. 

Chừng ngẵn là nói phần lượng. Đây nói duy tâm tức là 
duy thức. Mê tâm làm thức, thức tức là tâm. Cho nên nói 
duy tâm. Quán tam giới này đều do tự tâm bất giác vọng 
sanh chỪng ngẵn, trong khoảng giữa thật không có 
người nhiếp thọ và pháp bị nhiếp thọ. Thế nên, tuy tạo 
tác mà không có sở tác; tuy hiện đi lại mà không có đi 
lại. Tập khí hư ngụy huân tập từ vô thủy là, chỉ cho 
nghiệp chủng của tàng thức, tức là bất giác vọng động 
vậy. Đã vọng động làm nghiệp liền do kiến (chủ thể) 
khởi tướng (khách thể), biến ra dường như căn trần, 
thành các thứ sắc, hành (nghiệp) trong tam giới, bèn có 
danh tướng dài, ngắn, co, duỗi nhất định, hay sanh trói 
buộc. Chính hiện tại căn thân thọ dụng những nhu cầu 
trong thế giới, rồi khởi các thỨ vọng tưởng. Tâm cảnh 
nhập nhau hòa hợp mà hiện, nên nói là “tự tâm hiện”. 
Nếu hay quán sát cái sở hiện của tự tâm thì biết tất cả 
sắc, hành (nghiệp) danh tướng trong tam giới, tỰ thân 
thọ dụng tất cả vọng tưởng đều do mê Như Lai tàng 
tánh từ vô thủy làm chủng thức, vọng sanh chỪng ngẵn. 


Tâm cảnh bị hiện đều không thể được, không chủ, 
không chỗ nương, liền đó chóng liễu ngỘ. 

- QUÁN NGOẠI TÁNH PHI TÁNH. 

Thế nào đại Bồ-tát khéo quán ngoại tánh phi tánh? Nghĩa 
là tất cả tánh như nắng, mộng v.v... do vọng tưởng hư 
ngụy tỪ vô thủy huân tập làm nhân, mà quán tự tánh của 
tất cả tánh. Đại Bồ-tát khéo khởi quán ngoại tánh phi 
tánh như thế, gọi là đại Bồ-tát khéo quán ngoại tánh phi 
tánh. 

Nắng, mộng v.v... là tất cả pháp như sóng nắng, như 
mộng huyễn đều do nội thức biến dường như có hiện 
trước, mà không có tự tánh liền đó vô sanh. Thế nên biết 
không có tự tánh. “Tất cả pháp chẳng sanh” là lời nói 
của chư Phật trong ba đời, nên phải tôn trọng. Nhân là, 
tất cả tánh này nhân nơi thức chủng hư ngụy làm tự 
tánh. Quán tất cả tánh lấy thức này làm tự tánh thì, tất 
cả tánh không tự tánh, nên nói “Khéo quán ngoại tánh 
phi tánh”. 

- LÌA KIẾN CHẤP SANH TRỤ DIỆT. 

Thế nào đại Bồ-tát ha kiến chấp sanh trụ diệt? Nghĩa là 
tất cả tánh như huyễn mộng, tánh tự, tha và chung 
chẳng sanh, tùy vào chừng ngẳn của tự tâm, nên thấy 
ngoại tánh phi tánh. Thấy thức chẳng sanh và duyên 
không tích tụ, bởi thấy vọng tưởng duyên sanh. Nơi tam 


giới tất cả pháp trong ngoài đều không thể được. Thấy 
la tự tánh thì chấp sanh ắt dứt. Biết tự tánh các pháp 
như huyễn v.v... được vô sanh pháp nhẫn. Được vô 
sanh pháp nhẫn rồi, lìa kiến chấp sanh trụ diệt, gọi là 
đại Bồ-tát khéo phân biệt lìa kiến chấp sanh trụ diệt. 
Tánh tự tha chung chẳng sanh, trong Trung Luận nói: 
“Các pháp chẳng tự sanh, cũng chẳng từ tha sanh, chẳng 
chung, chẳng không nhân, thế nên nói vô sanh”. Xét theo 
đây thì biết tất cả ngoại tánh như mộng v.v... đều do tự 
tâm bất giác vọng sanh chừng ngẵn (giới hạn). Bởi bất 
giác vọng sanh, thật không có tánh sanh, nên nói “thấy 
ngoại tánh phi tánh”. Vì bất giác vọng sanh, thật không 
có thức sanh nên nói “thấy thức chẳng sanh”. Đã không 
có tánh sanh và thức sanh, mà vẫn thấy dường như sanh 
tương tục, thẩy do bất giác đồng thời liền hiện, chẳng 
phải duyên nhiều thứ tích tụ. Chẳng biết liền hiện, mà 
cho là duyên sanh là vọng tưởng vậy. Thấy vọng tưởng 
duyên sanh, mới biết tất cả pháp trong tam giới không có 
tự tánh thì, cái kiến chấp sanh liền diệt. Sự vật hiện tiền 
thấy như mộng huyễn, chỉ rõ bất giác liền trụ duy tâm. 
Thế nên nói “vô sanh pháp nhẫn khéo lìa kiến chấp sanh 
trụ diệt”. 

- TỰ GIÁC THÁNH TRÍ THIỆN LẠC. 

Thế nào đại Bồ-tát được tự giác thánh trí thiện lạc? 


Nghĩa là được vô sanh pháp nhẫn, trụ đệ bát địa của Bồ- 
tát, được lìa tâm, ý, ý thỨc, năm pháp, ba tự tánh, hai 
tướng vô ngã, được ý sanh thân. 

Biết pháp trong tam giới duy nội thức biến, không có 
tánh tự sanh. Thức nhân mê mà có, giác được mê thì mê 
diệt, bản tâm hiện tiền. Đây là tâm, ý, ý thức, năm pháp, 
ba tự tánh, hai tướng vô ngã ngay đó liền la. Duy thức 
tụng rằng: “Trước địa Bất động vừa xả tàng”. Thế nên 
nói được quả nh] chuyển y, như ý sanh thân, văn sau tự 
rõ. 

Thế Tôn! Ý sanh thân là nhân duyên gì? Phật bảo Đại 
Huệ: Ý sanh thân, ví như nghĩ nhanh chóng vô ngại, nên 
gỌi là ý sanh. Thí nhƯữ ý đi qua vách đá vô ngại, nơi 
phương khác cách xa vô lượng do-diên, nhân ngày trước 
đã thấy nhớ nghĩ chẳng quên, tự tâm lưu chú chẳng dứt, 
nơi thân không chướng ngại sanh. Đại Huệ! Ý sanh thân 
như thế được đồng thời sanh. Ý sanh thân của đại Bồ- 
tát do sỨc tam muội như huyễn tự tại thần thông diệu 
tướng trang nghiêm, thân chủng loại thánh, đồng thời 
liền sanh. Ví như ý sanh không có chướng ngại, tùy chỗ 
nhớ nghĩ cảnh giới nguyện xưa, vì thành tựu chúng sanh 
được tỰ giác thánh trí thiện lạc. Đại Bồ-tát được vô 
sanh pháp nhẫn như thế, trụ đệ bát địa của Bồ-tát, 
chuyển xả thân tâm, ý, ý thức, năm pháp, ba tự tánh, hai 


tướng vô ngã và được ý sanh thân, được tự giác thánh 
trí thiện lạc. Đó gọi là đại Bồ-tát thành tựu bốn pháp 
được tu hành đại phương tiện, phải học như thế. 

Đây nói chứng tự giác thánh trí, chuyển hai sở y dùng 
sức tam muội như huyễn, tự tại thần thông, tự nhiên 
được thân chủng loại thánh. Vì chúng sanh một lúc đối 
hiện, ví như ý sanh. 


3- CHỈ NHƯ LAI TẠNG LÌA CÁC NHÂN DUYÊN. 
Khi ấy, đại Bồ-tát Đại Huệ lại thỉnh Thế Tôn: Cúi xin vì 
nói tướng nhân duyên của tất cả các pháp. Do giác được 
tướng nhân duyên, con và các Bồ-tát lìa tất cả tánh có, 
không vọng chấp, không có vọng tưởng kiến chấp tiệm 
thứ và đồng thời sanh? 
Pháp nhân duyên sanh đều do vọng tưởng của chính 
mình thấy, mà kể ngu phu không biết chấp là thứ lớp 
sanh hay đồng thời sanh. Liễu đạt nghĩa này lìa các thứ 
có, không, thứ lớp hay đồng thời sanh, hiển bày vô sanh. 
Cho nên nói “tất cả pháp chẳng sanh”. 
Phật bảo Đại Huệ: Tất cả pháp có hai thứ duyên tướng, 
là ngoại và nội. Ngoại duyên là, hòn đất, cây cọc, bánh 
xe, nước, gÕ, nhân công, các thứ phương tiện, làm thành 
cái bình. Như cái bình đất, tơ lụa, lát chiếu, giống mầm, 
tô lạc v.v... phương tiện làm thành cũng lại như thế. Đó 
gọi là ngoại duyên trước sau chuyển sanh. 
Pháp nỘi ngoại hai thứ duyên, một là thế gian vọng kiến, 
một là ngu phu vọng kiến. Thế nên nói trừ thức khởi, tự 
phân biệt thấy thì tất cả là vô sanh. Ngoại duyên, thế 
gian hiện thấy như bình cùng tô lạc v.v... chẳng phải 
không phương tiện trước sau sanh khởi. Cho nên lập 
pháp ngoại duyên. 
Thế nào là nội duyên? Nghĩa là pháp vô minh, ái nghiệp 


v.v... được tên là duyên. Từ đó sanh pháp ẫm, giới, 
nhập, được tên là sở duyên. Nó không cósai biệt mà ngu 
phu vọng tưởng, ấy gọi là pháp nội duyên. 

Vô minh là Như Lai tàng bất giác thành thức. Kinh Hoa 
Nghiêm nói: “Chẳng rõ đệ nhất nghĩa đế nên gọi là vô 
minh”. Trong mười hai chi vô minh là nhân duyên quá 
khứ, ái là nghiệp duyên hiện tại, nghiệp là thủ và hữu, 
lại làm duyên sanh lão bệnh tử ở đời sau. Pháp ấm, giới, 
nhập vốn từ ba đời duyên khởi, mà thật do vô minh bất 
giác, Ở trên tự tâm không có tánh sanh. Kể ngu phu vọng 
cho là thật, nên nói: “Nó không cósaibiỆt”. 

Đại Huệ! Nhân kia có sáu thứ. Nghĩa là: Đương hữu 
nhân, tương tục nhân, tướng nhân, tác nhân, hiển thị 
nhân, đãi nhân. Đương hữu nhân là, tạo nhân rồi pháp 
trong ngoài sanh. Tương tục nhân là, tạo phan duyên rồi 
pháp trong ngoài sanh, ấm chủng tỬ v.v... Tướng nhân 
là, tạo tướng không gián đoạn tương tục sanh. Tác nhân 
là, làm việc tăng thượng như Chuyển luân vương. Hiển 
thị nhân là, việc vọng tưởng sanh rồi tướng hiện năng 
tác sỞ tác, như ngọn đèn soi hình sắc v.v... Đãi nhân là, 
khi diệt tạo đoạn tương tục, tánh chẳng vọng tưởng 
sanh. 

Sáu thứ nhân tức là trong hai cái duyên có nhân tướng 
hay chiêu quả sai biệt. Đương hữu nhân là, hiện tại căn 


trần tạo ra hay chiêu quả đời sau, nó tương đương với 
nhân duyên. Tương tục nhân là, nhân căn cảnh trong 
ngoài mà sanh ái, thủ, lại khởi chủng tỬ sau này chẳng 
dứt, nó tương đương với sở duyên duyên. Tướng nhân 
là, làm ra không gián đoạn nhân quả tương tục, nó 
tương đương đẳng vô gián duyên. Tác nhân là, Ở trên 
quả tạo nhân, như Chuyển luân vương được thắng quả 
rồi lại tạo thắng nhân, nó tương đương với tăng thượng 
duyên. Hiển thị nhân là, nhân năng tác cùng quả sở tác 
đồng thời cùng hiển, như ngọn đèn soi hình sắc, cũng 
nhiếp thuộc nghĩa nhân duyên. Đãi nhân là, đối cảnh 
tướng khi diệt chẳng thấy tướng lưu chú sanh, làm cho 
cái tương tục đoạn, thành tựu tánh chẳng vọng tưởng. 
Chẳng vọng tưởng cùng với vọng tưởng đối đãi nhau, là 
nhân tướng của ngoại đạo phàm ngu chấp. 

Đại Huệ! Ngu phu kia tự tướng vọng tưởng chẳng thứ 
lớp sanh, chẳng đồng thời sanh. Vì cớ sao? Nếu là đồng 
thời sanh thì năng tác sở tác không phân biệt, chẳng 
được tướng nhân. Nếu thứ lớp sanh thì chẳng được 
tướng ngã. Thứ lớp sanh thì chẳng sanh, như chẳng 
sanh con thì không tên cha mẹ. 

Thứ lớp sanh hay đồng thời sanh là chỗ chấp củỦa ngu 
phu. Do chẳng biết tự tâm hiện ra, đối với pháp in tuồỒng 
sanh, tương tục vọng thấy là nhân duyên, rồi chấp là 


thứ lớp hay đồng thời. Cho nên Như Lai đặc biệt nói 
chẳng thứ lớp sanh, chẳng đồng thời sanh. Nếu đồng 
thời sanh thì không năng sở, chẳng được tướng nhân. 
Nếu thứ lớp sanh lại không tự tánh có thể được. Tướng 
ngã là tự tánh vậy. Đã không tự tánh thì liền đó vô sanh, 
như chẳng sanh con thì không tên cha mẹ. 

Đại Huệ! Thứ lớp sanh phương tiện tương tục. Chẳng 
phải vậy, chỉ do vọng tưởng mà thôi. Vì nhân, phan 
duyên, thứ đệ duyên, tăng thượng duyên v.v... làm năng 
sanh và sở sanh. Đại Huệ! Thứ lớp sanh chẳng sanh, vì 
tướng chấp trước vọng tưởng tự tánh. Thứ lớp và đồng 
thời sanh đều chẳng sanh, vì tự tâm hiện thọ dụng, tự 
tướng, cộng tướng, ngoại tánh phi tánh. Đại Huệ! Thứ 
lớp và đồng thời sanh đều chẳng sanh, trừ tự tâm hiện, 
bất giác vọng tưởng nên có tướng sanh. Thế nên, nhân 
duyên tạo sự tướng phương tiện phải lìa kiến chấp thứ 
lớp và đồng thời sanh. 

Tiếp trước thứ lớp và đồng thời chẳng sanh, để hiển 
ngoại đạo và ngu phu chẳng biết tự tâm hiện ra, nên 
vọng tưởng chấp trước, mà thật chẳng có pháp sanh. 
Tiết này riêng chú trọng về thứ lớp sanh, chỉ kèm nói 
đồng thời sanh, để biết ngoại đạo ngu phu chấp bốn 
duyên sanh, chỉ thuộc về nghĩa thứ lớp. Cho nên chỉ rõ 
đó, khiến biết các pháp trong ngoài Ởở trước mắt đều do 


thức biến, không có tự tánh. Tuy có tướng nhân duyên 
tạo tác phương tiện, thảy do bất giác vọng chấp mà 
thành. Giác thì duy tâm, kiến, tướng toàn dứt. Nhân tức 
là nhân duyên là, thân cận hay sanh khởi. Phan duyên tức 
là sở duyên duyên là, y ngoại sắc v.v... mà sanh. Thứ đệ 
tức là vô gián duyên là, pháp trong ngoài lại lẫn nhau 
chuyển sanh tương tục không gián đoạn. Tăng thượng 
duyên là, tâm cùng cảnh làm tăng thượng duyên. Bốn 
thỨ này trong chánh pháp thường nói. Song vì mê chân 
nên giả lập bày là có, mà chẳng phải thật có thể tánh. 
Cho nên nói thứ lớp sanh chẳng sanh. Bởi vọng tưởng 
chấp trước, mà thật thứ lớp và đồng thời thấy đều 
chẳng sanh. Nghĩa là tự tâm hiện thân căn khí giới tự 
tướng cộng tướng đều không tự tánh. Trừ bất giác tự 
tâm hiện, vọng tưởng chấp nên có tướng. Thế nên, nhân 
duyên tạo ra phương tiện, phải lìa kiến chấp thứ lớp và 
đồng thời sanh. 
Khi ấy, Thế Tôn muốn trùng tuyên nghĩa này nên nói kệ 
rằng: 

Tất cả trọn không sanh 

Cũng không nhân duyên diệt 

Ở trong sanh diệt kia 

Mà khởi tưởng nhân duyên. 

Chẳng ngăn diệt và sanh 


Tiếp nối nhân duyên khởi 

Chỉ vì đoạn phàm ngu 

Duyên vọng tưởng sĩ hoặc 

Pháp duyên khởi có không 

Thảy đều không có sanh 

Bởi tập khí mê chuyển 

Từ đây ba cõi hiện 

Chân thật không duyên sanh 

Cũng lại không có diệt 

Quán tất cả hữu vi 

Ví như hoa trong không. 

Năng nhiếp và sở nhiếp 

Lìa bổ kiến hoặc loạn 

Chẳng đã sanh sẽ sanh 

Cũng lại không nhân duyên 

Tất cả vô sở hữu 

Đây đều là ngôn thuyết. 
Tất cả pháp nhân duyên sanh diệt có không, đều không 
có tự tánh. Liền đó là vô sanh. ChỈ vì phàm ngu sĩ hoặc 
nên vọng thấy có ba cõi. Thế nên Như Lai chỈ ngăn sĩ 
hoặc, mà chẳng ngăn các nhân duyên. Nghĩa là các nhân 
duyên như huyễn nhƯ sóng nắng chẳng thể có không. 
Tất cả pháp hữu vi đối với cái chân thật xưa nay xem 
như hoa đốm trong hư không. Chỉ ha các kiến chấp 


hoặc loạn năng sở, nhân duyên sanh diệt trọn không có 
thật nghĩa, chỉ có thế luận mà thôi. Ba bài kệ trên lặp đi 
lặp lại nói đoạn si hoặc. Ba bài kệ dưới nói chân thật 
không sanh diệt. Chân thật tức là xưa nay chân thật, là 
Như Lai tàng tâm vậy. 

4- CHỈ NHƯ LAI TÀNG ĐỆ NHẤT NGHĨA LÌA NGÔN 
THUYẾT VỌNG TƯỞNG. 
Khi ấy, đại Bồ-tát Đại Huệ lại bạch Phật: Thế Tôn! Cúi 
xin vì nói tâm kinh tướng ngôn thuyết vọng tưởng. Thế 
Tôn! Con và các vị đại Bồ-tát nếu khéo biết tâm kinh 
tướng ngôn thuyết vọng tưởng thì hay thông đạt hai 
nghĩa ngôn thuyết và sở thuyết, chóng được Vô thượng 
Chánh đẳng Chánh giác. Đem hai thứ ngôn thuyết và sở 
thuyết làm thanh tịnh tất cả chúng sanh. 
Ngôn thuyết là do lời nói phô bày tất cả cảnh giới. VỌng 
tưởng là cảnh giới phân biệt của lời nói phô bày, chỗ 
chủ trương. Liễu đạt hai nghĩa thì biết tất cả cảnh giới 
thẩy do vọng tưởng phân biệt nhân lời nói mà có phô 
bày, lìa các phân biệt ngôn thuyết thì không tất cả tướng 
cảnh giới. Cho nên đệ nhất nghĩa là tự giác thánh trí sở 
đắc. Do ngôn thuyết vào được, chẳng phải cảnh giới 
ngôn thuyết phân biệt. Tất cả chúng sanh chẳng biết đệ 
nhất nghĩa tâm, chỈ y ngôn thuyết phô bày khởi các vọng 
giác, mà chẳng phải chân thật tự thông. RừỪng rậm ác 


kiến do đó chẳng sạch, đây là chỗ thỉnh hỏi của Đại 
Huệ. 

Phật bảo Đại Huệ: Lắng nghe, lắng nghe! Khéo suy 
nghĩ đó, sẽ vì ông nói. Đại Huệ bạch Phật: Thế Tôn, 
lành thay! Xin vâng thọ giáo. Phật bảo Đại Huệ: Có bốn 
thỨ tướng ngôn thuyết, vọng tưởng. Nghĩa là tướng 
ngôn thuyết, mộng ngôn thuyết, quá vọng tưởng kế 
trước ngôn thuyết, vô thỦy vọng tưởng ngôn thuyết. 
Tướng ngôn thuyết là, tỪ vọng tưởng sắc tướng chấp 
trước sanh. Mộng ngôn thuyết là, cảnh trước đã trải qua 
tùy nhớ nghĩ mà sanh. TỪ khi giác rồi cảnh giới không 
tánh sanh. Quá vọng tưởng kế trước ngôn thuyết là, 
trước oán tạo ra nghiệp tùy nhớ nghĩ sanh. Vô thủy 
vọng tưởng ngôn thuyết là, lỗi hư ngụy chấp trước từ 
vô thủy, tự chủng tập khí sanh. Đây gọi là bốn thứ 
tướng ngôn thuyết vọng tưởng. 

Tướng ngôn thuyết là, do vọng tưởng chấp trước sắc 
tướng mà sanh. Nghĩa là y nơi cảnh thật hiện tiền mà 
khởi phân biệt nên có ngôn thuyết. Mộng ngôn thuyết là, 
do cảnh giới quá khứ, từ nhớ nghĩ vọng tưởng sanh. 
Giác rồi cảnh giới vô tánh là, cảnh chẳng thật, như khi 
mộng thức rồi thấy cảnh giới không tánh, như độc ảnh 
cảnh. Quá vọng tưởng chấp trước ngôn thuyết là, nhớ 
nghĩ nghiệp đã làm trước rồi sanh hối hận, nên có ngôn 


thuyết. Vô thủy vọng tưởng ngôn thuyết là, do chủng tử 
tập khí hư ngụy từ vô thủy, nên có phân biệt đều là vô 
minh vọng giác, chẳng y nơi thật nghĩa, do đây chấp 
trước mà sanh ngôn thuyết. Do bốn thỨ ngôn thuyết này 
bao gồm tất cả vọng tưởng, nếu hay liễu đạt thì hay xa 
ha cảnh giới vọng tưởng, được tự giác thánh trí thú rồi, 
nếu có ngôn thuyết đều do tự giác hiển bày. 

Khi ấy, đại Bồ-tát Đại Huệ lại do nghĩa này khuyến 
thỉnh Thế Tôn: Cúi xin lại nói cẳnh giới do ngôn thuyết 
vọng tưởng hiện ra? Thế Tôn! Chỗ nào? Cớ gì? Tại 
sao? Vì sao? Chúng sanh vọng tưởng ngôn thuyết sanh? 
Phật bảo Đại Huệ: Do đầu, ngực, cổ họng, mũi, môi, 
lưỡi, nướu răng hòa hợp mà phát ra âm thanh. Đại Huệ 
bạch Phật: Thế Tôn! Ngôn thuyết vọng tưởng là khác 
hay chẳng khác? Phật bảo Đại Huệ: Ngôn thuyết vọng 
tưởng chẳng khác chẳng phải chẳng khác. Vì cớ sao? 
Nghĩa là vì kia là nhân sanh ra tướng. Đại Huệ! Nếu 
ngôn thuyết, vọng tưởng khác thì vọng tưởng chẳng 
ưng là nhân. Nếu chẳng khác thì lời nói chẳng hiển 
được nghĩa, mà thật có hiển bày. Thế nên, chẳng khác 
chẳng phải chẳng khác. 

Ngôn thuyết, vọng tưởng chẳng khác chẳng phải chẳng 
khác. Khác thì vọng tưởng chẳng phải nhân của ngôn 
thuyết. Chẳng khác thì nói chẳng hiển nghĩa, để chỉ ra 


văn sau ngôn thuyết cùng đệ nhất nghĩa là khác hay 
chẳng khác. Chẳng biết cảnh giới vọng tưởng giác, hư 
ngụy chẳng thật, cho nên ngôn thuyết có thể phô bày. 
Đệ nhất nghĩa tự giác thánh trí sở đắc, phi ngôn thuyết 
đến được, đây không thể đồng thời nói. 

Đại Huệ lại bạch Phật: Thế Tôn! Là ngôn thuyết tức đệ 
nhất nghĩa hay sở thuyết là đệ nhất nghĩa? Phật bảo Đại 
Huệ: Phi ngôn thuyết là đệ nhất nghĩa, cũng phi sở 
thuyết là đệ nhất nghĩa. Vì cớ sao? Nghĩa là đệ nhất 
nghĩa thánh lạc, do ngôn thuyết được vào, ấy là đệ nhất 
nghĩa. Chẳng phải ngôn thuyết là đệ nhất nghĩa. Đệ nhất 
nghĩa là, thánh trí tự giác đã được. Chẳng phải cảnh giới 
ngôn thuyết vọng tưởng giác. Thế nên, ngôn thuyết 
vọng tưởng không hiển bày đệ nhất nghĩa. Ngôn thuyết 
là sanh diệt dao động, lần lượt do nhân duyên khởi. Nếu 
lần lượt nhân duyên khởi thì nó không hiển bày đệ nhất 
nghĩa. Đại Huệ! Vì tướng tự tha không tánh, nên tướng 
ngôn thuyết chẳng hiển bày đệ nhất nghĩa. Lại nữa, Đại 
HuỆ! Vì tùy nhập tự tâm hiện lượng, các thỨ tướng bên 
ngoài tánh phi tánh. Ngôn thuyết vọng tưởng chẳng hiển 
bày đệ nhất nghĩa. Thế nên, Đại Huệ! Phải la tướng 
ngôn thuyết các thứ vọng tưởng. 

Phân chia ngôn thuyết và sở thuyết, cùng tột cảnh thú 
của ngôn thuyết, hiển đệ nhất nghĩa chẳng phải ngôn 


thuyết đến được. Ngôn thuyết này là riêng chỈ danh, cú, 
văn, thân. Sở thuyết là chỗ hiển bày của ngôn thuyết, 
gồm có vọng tưởng và tướng so sánh biết. Nên nói là 
cảnh giới ngôn thuyết vọng tưởng giác, chẳng phải thật 
đệ nhất nghĩa. Đệ nhất nghĩa là chỗ thánh lạc do ngôn 
thuyết mà vào, như lấy tay chỈ mặt trăng, chẳng phải 
ngón tay là mặt trăng. Kinh Lăng Nghiêm nói: “Như 
người lấy tay chỈ trăng cho người, người kia nhân ngón 
tay nên phải thấy mặt trăng. Nếu chỉ thấy ngón tay cho 
là thể mặt trăng thì, ngƯời này đâu nhỮng quên mất 
vầng mặt trăng, cũng quên luôn ngón tay kia. Vì cớ sao? 
Vì nhận ngón tay nêu kia làm mặt trăng sáng, đâu những 
quên ngón tay mà cũng chẳng biết sáng cùng với tối. Vì 
cớ sao? Vì cho thể ngón tay là mặt trăng sáng thì, tướng 
sáng tối không rành rõ”. Phàm đệ nhất nghĩa tỰ giác 
thánh trí đã được, chẳng phải cảnh giới ngôn thuyết 
vọng tưởng giác. Thể ngón tay, thể mặt trăng, sáng tối 
rõ vậy. Cho nên nói ngôn thuyết vọng tưởng chẳng hiển 
bày đệ nhất nghĩa. Sanh diệt dao động tức là đầu, ngực 
... tám việc, lần lượt hòa hợp. Nghĩa là nhân duyên lần 
lượt hòa hợp này, không hay hiển bày đệ nhất nghĩa là 
chỈ ngôn thuyết vậy. Tướng tự tha tức là chỈ sở thuyết. 
Nghĩa là cảnh tự tha sở thuyết là y nơi vọng tưởng phân 
biệt, như hoa trong gương không có thật tánh, đây là 


tướng ngôn thuyết. Cho nên nói “tướng ngôn thuyết 
không hiển bày đệ nhất nghĩa”. Người thật hay nhập tự 
tâm hiện lượng thấy các thỨ tướng bên ngoài, đều 
không tự tánh, đều do ngôn thuyết vọng tưởng dựng 
lập. Nếu lìa ngôn thuyết vọng tưởng tức không có 
tướng tất cả cảnh giới. Chính ngay lúc này chỈ có thể 
chứng biết, không cho có nói năng. Cho nên chỈ nói 
“ngôn thuyết vọng tưởng không hiển bày đệ nhất nghĩa” 
mà thôi. Chỗ ngôn ngữ suy tư dứt bặt là chỗ thánh lạc 
tiến đến. Mù tan thì mặt trời hiện, như con gặp mẹ, thời 
tiết nếu đến lý kia tự bày. Cho nên rốt sau nói “phải lìa 
tướng ngôn thuyết vọng tưởng”. 
Khi ấy, Thế Tôn muốn trùng tuyên nghĩa này nên nói kệ 
rằng: 

Các tánh không tự tánh 

Lại cũng không ngôn thuyết 

Nghĩa thậm thâm không không 

Kẻ ngu không thể hiểu 

Tất cả tánh tự tánh 

Pháp ngôn thuyết như bóng 

Còn Tự Giác Thánh Trí 

Thật tế ta đã nói. 
Tất cả các pháp không có tự tánh, không thể nói bày, 
đây là nghĩa thậm thâm không không. Sanh tử không, 


Niết-bàn không. Chỗ đất tự giác thánh trí thật tế, chẳng 
phải kể ngu hay hiểu. Cho nên trong kinh đều là ngôn 
thuyết tự tánh, pháp như bóng, vang, vì phương tiện chỉ 
chỗ trở về. Tông Cảnh nói: “Ngôn thuyết là tỪ giác quán 
sanh, là cộng tướng hòa hợp mà khởi. Phân biệt là nhân 
ý thức sanh, là suy tính so lường mà khởi. Tóm lại mà 
nói, đều nhân bất giác, giáo quán tùy sanh. Nếu không có 
tâm bất giác thì tất cả các pháp thầy không có tự tướng 
có thể nói, chỉ trừ môn phương tiện mà vì mở bày, đạo 
tột cùng trở về là vô ngôn”. 

CHỈ NHƯ LAI TÀNG TỰ GIÁC THÁNH TRÍ LÌA 
BỐN CÂU CÓ KHÔNG. 

Đại Bồ-tát Đại Huệ lại bạch Phật: Thế Tôn! Cúi xin vì 
nói lìa một, khác, đồng, chẳng đồng, có, không, chẳng 
phải có, chẳng phải không, thường, vô thường chỗ 
chẳng hành của tất cả ngoại đạo, là chỗ hành của tự 
giác thánh trí. Lầa vọng tưởng tự tướng cộng tướng vào 
nghĩa đệ nhất chân thật. Các địa tiếp nối thứ lớp tiến lên 
được tướng thanh tịnh, tùy vào địa tướng của Như Lai, 
bản nguyện không khai phát. Ví như châu ma-ni có các 
hình sắc, cảnh giới vô biên tướng hạnh, tướng tự tâm 
hiện thú bộ phận, tất cả các pháp. Con và các vị đại Bồ- 
tát la kiến chấp vọng tưởng tự tánh, tự tướng, cộng 
tướng như thế v.v..., chóng được Vô thượng Chánh 


đẳng Chánh giác, khiến tất cả chúng sanh được tất cả an 
lạc đầy đủ sung mãn. 

Ở Tây VỨc có chín mươi sáu thỨ ngoại đạo đều do bốn 
câu có, không v.v... khởi ra sáu mươi hai lưới kiến 
chấp. Luận Bảo Tánh nói: “Bồ-tát loạn ý về không đối 
với chân không diệu hữu này vẫn có ba cái nghi. Một là 
nghi không để diệt sắc, chấp cái không đoạn diệt. Hai 
nghi không khác với sắc, chấp ngoài sắc có không. Ba 
nghi không là vật, chấp không làm hữu”. Bồ-tát còn vậy, 
huống là phàm ngu ngoại đạo ư? Đại Trí Độ Luận kệ 
nói: “Có không hai kiến diệt chẳng còn, các pháp thật 
tướng Phật đã nói”. Chư pháp thật tướng là nói chỗ 
hành của tự giác thánh trí. Thiên Dẫn Tuyệt Vô Ỷ Quán 
nói: “Nghĩa là chân không này không thể nói tức sắc 
chẳng tức sắc, không thể nói tức không chẳng tức 
không, tất cả đều không thể nói, không thể nói cũng 
không thể nói. LỜi này cũng chẳng thọ, vượt xa không 
còn chỗ gá, chẳng phải chỗ lời nói đến, chẳng phải chỗ 
hiểu được, ấy gọi là hạnh cảnh. Vì cớ sao? Vì sanh tâm 
động niệm liền trái pháp thể, liền mất chánh niệm. Cho 
đến, nếu tiền giải không rỗng suốt thì không do đâu tiếp 
tục tu hành. Nếu chẳng giải hạnh pháp này, dứt cái tiền 
giải không do đâu thành chánh giải kia. Nếu giữ cái giải 
chẳng bỏ thì không do đâu vào chánh hạnh này. Thế nên 


hạnh do giải thành, hạnh khởi giải tuyệt”. Nghĩa đệ nhất 
chân thật y cứ vào Sơ địa kiến đạo tự nhận được thật 
tướng các pháp. Kinh Hoa Nghiêm thì chỈ Thập trụ sơ 
tâm thấy rõ Phật tánh cùng Phật không khác. Trải qua 
các vị, một vị tức là tất cả vị, hành bố (tiệm thứ) viên 
dung (đốn ngỘ) thuần dùng vô công dụng đạo nhậm vận 
tiến đến Phật. Vào cõi nước vô biên khắp hiện sắc thân, 
đều chẳng ngoài sai biệt do tự tâm hiện ra. Bốn câu là, 
câu một, câu khác, câu cũng một cũng khác, câu chẳng 
phải một chẳng phải khác. Câu một là nhiếp thuộc về 
hữu và thường. Câu khác là nhiếp thuộc về vô và vô 
thường. Ba cái này đều có bốn câu. Pháp cỦa ta cũng có 
nghĩa phá bốn câu. Văn Niết-bàn Luận nói: “Còn mà 
chẳng phải là hữu, để phá chấp thường của Thanh văn. 
Mất mà chẳng phải là vô, để phá chấp đoạn của Thanh 
văn. Mất mà chẳng phải là vô, tuy vô mà là hữu. Còn mà 
chẳng phải là hữu, tuy hữu mà là vô”. Đây là song phá 
hữu vô, hiển bày cũng hữu cũng vô. Tuy hữu mà vô nên 
nói phi hữu. Tuy vô mà hữu nên nói phi vô. Đây là phá 
cũng hữỮu cũng vô, hiển bày phi hữu phi vô. Thảy đều 
lẫn nhau phá trừ để hiển trung đạo là chỗ Phật sở hành. 

Phật bảo Đại Huệ: Lành thay, lành thay! Ông hay hỏi ta 
nghĩa như thế được nhiều an lạc, được nhiều lợi ích, 
thương xót tất cả chư thiên và người đời. Phật bảo Đại 


Huệ: Lắng nghe, lắng nghe! Khéo suy nghĩ đó, ta sẽ vì 
ông phân biệt giải nói. Đại Huệ bạch Phật: Thế Tôn, 
lành thay! Xin vâng thọ giáo. Phật bảo Đại Huệ: Phàm 
phu ngu si chẳng biết tâm lượng, chấp tánh trong ngoài, 
y nơi một, khác, đồng, chẳng đồng, có, không, chẳng 
phải có, chẳng phải không, thường, vô thường, tự tánh 
là tập nhân chấp trước vọng tưởng. 

Chẳng biết tự tâm hiện lượng thì toàn thể là thức, tự 
nhiên chẳng biết lý do các tánh trong ngoài, lầm ở trước 
mắt vọng sanh phân biệt. Đây là sở do sanh tứ cú. Tập 
nhân là chỉ cho chủng thức. Chẳng biết tâm lượng tức 
thành tập nhân, cố nhiên sanh chấp trước vậy. 

Ví như bầy nai bị khát bỨc ngặt thấy sóng nắng trong 
mùa xuân mà khởi tưởng là nước, mê loạn chạy tìm, 
không biết chẳng có nước. Như thế, người ngu hư ngụy 
vọng tưởng huân tập tỪừ vô thủy, ba độc đỐt tâm ưa 
cảnh giới sắc, thấy sanh trụ diệt, chấp tánh trong ngoài, 
rơi nơi tưởng một, khác, đồng, chẳng đồng, có, không, 
chẳng phải có, chẳng phải không, thường, vô thường 
vọng kiến nhiếp thọ. 

Trước nói các kiến chấp khởi lên là do mê tự tâm 
lượng, mà thành chủng thức, thấy có trong ngoài, sanh 
bốn thứ tà kiến. Đây nói hiện hạnh và chủng tử cùng 
nhau sanh, lẫn nhau hoặc loạn, đối với cứu kính không, 


thành cứu kính có. 

Như thành Càn-thát-bà, phàm ngu không trí khởi tưởng 
là thành, tập khí chấp trước tướng từ vô thủy hiện. Kia 
chẳng phải có thành, chẳng phải không thành. Như thế, 
ngoại đạo hư ngụy tập khí chấp trước từ vô thỦy, y nơi 
cái thấy một, khác, đồng, chẳng đồng, có, không, chẳng 
phải có, chẳng phải không, thường, vô thường không 
thể rõ biẾt tự tâm hiện lượng. 

Tập khí chấp trước tướng tỪ vô thỦy hiện, kia chẳng 
phải chẳng thành chẳng phải không thành, đây là nói rất 
rõ tâm sắc tất cả cảnh giới hiện tiền đều duy thức biến, 
chẳng thật có không, nên nói như huyễn bất khả tư 
nghì. Ngoại đạo không trí lầm là thật có, luống thêm tà 
kiến. 

Thí như có người mộng thấy nam nữ, voi ngựa, xe cỘ, 
thành ấp, vườn rừng, núi sông, ao hồ các thỨ trang 
nghiêm, tự thân vào trong ấy, khi thức rồi chỈ còn nghĩ 
nhớ. Đại Huệ! Ý ông nghĩ sao? Kẻ kia như thế, đối với 
việc mộng trước nhớ nghĩ chẳng bỏ, là người thông 
minh chăng? Đại Huệ bạch Phật: Thế Tôn! Chẳng thông 
minh. Phật bảo Đại Huệ: Phàm phu như thế bị ác kiến 
nhai, ngoại đạo trí tuệ mà chẳng biết tự tâm hiện tánh 
như mộng, y nơi kiến chấp một, khác, đồng, chẳng 
đồng, có, không, chẳng phải có, chẳng phải không, 


thường, vô thường. 

Đây lấy việc thấy trong mộng so sánh cho dễ biết. Đến 
khi thức rồi nhớ nghĩ chẳng bỏ, gồm dụ cho người ngu, 
biết rõ các pháp chẳng có nhân khác, mà chấp pháp trong 
ngoài vẫn cố chẳng quên. 

Thí như tượng vẽ chẳng cao thấp, mà phàm ngu kia 
khởi tưởng cao thấp. Như thế đời sau ngoại đạo ác kiến 
tập khí dẫy đầy y nơi kiến chấp một, khác, đồng, chẳng 
đồng, có, không, chẳng phải có, chẳng phải không, 
thường, vô thường tự hoại và hoại người. Còn luận lìa 
có không vô sanh cũng là ngôn thuyết không, kiến chấp 
bài báng nhân quả, nhổ gốc thiện căn, hoại nhân thanh 
tịnh. Người thắng cầu phải xa la đó. Khởi nói như thế 
là họ rơi nơi kiến chấp tự, tha, đồng, là vọng tưởng có 
không rồi, chìm nơi kiến lập (có) và phỈ báng (không), 
do ác kiến ấy sẽ đọa vào địa ngục. 

Thế Tôn nơi đây thâm trách ngoại đạo ác kiến, dựng lập 
tự tông phỈ báng chánh pháp, lưu truyền đời sau, tự hoại 
và hoại người sẽ đọa địa ngục. 

Thí như con mắt bệnh thấy có tóc rủ, liền bảo mọi 
người rằng các ông xem đây, mà thật tóc rủ cứu kính 
phi tánh phi vô tánh, vì thấy và chẳng thấy. Như thế, 
ngoại đạo vọng kiến hy vọng y nơi kiến chấp một, khác, 
đồng, chẳng đồng, có, không, chẳng phải có, chẳng phải 


không, thường, vô thường, mà phỉ báng chánh pháp tự 
đọa và làm người đọa. 

Cứu kính phi tánh phi vô tánh, vì thấy và chẳng thấy là, 
tất cả pháp thẩy như tóc rủ, chẳng phải tánh có không, 
do người thấy cùng chẳng thấy, đây là chỉ thẳng duy 
thức. Lặp lại nói phỈ báng chánh pháp, tự đọa và làm 
người đọa, là lòng thương xót thiết tha của Như Lai, đại 
khái có thể thấy vậy. 

Thí như vòng lửa chẳng phải vòng, người ngu tưởng là 
vòng, chẳng phải là người có trí. Như thế, ngoại đạo ác 
kiến hy vọng y nơi một, khác, đồng, chẳng đồng, có, 
không, chẳng phải có, chẳng phải không, thường, vô 
thường, tưởng tất cả tánh sanh. 

Bản dịch đời Ngụy không có đoạn này, cũng khắp dụ 
không có nghĩa riêng cho nên lược. 

Thí như bong bóng nước giống như châu ma-ni, đứa bé 
ngu không trí khởi tưởng ma-ni, chấp trước tìm cầu. 
Song bong bóng nước kia không phải ma-ni, chẳng phải 
phi ma-ni. Vì chấp và chẳng chấp. Như thế, ngoại đạo 
ác kiến vọng tưởng tập khí huân tập, đối với vô sở hữu 
nói là có sanh, duyên nơi có sanh nói là diỆt. 

Bong bóng nước là một, vì có người chấp người chẳng 
chấp, chẳng phải thật có sanh diệt. Phàm phu ngoại đạo 
đối với bong bóng nước vô sở hữu mà chấp cho là hữu. 


Kẻ ngu duyên nơi bong bóng nước có, chẳng chấp cho 
là diệt. Kinh Ương-quật-ma-la bài kệ nói: “Thí như có 
kể ngu, thấy bọt sanh vọng tưởng, cho là châu lưu ly, 
lấy rồi đem trở về, để nó ở trong bình, gìn giữ như chân 
bảo, chẳng lâu thảy tiêu dung, tưởng không lặng yên 
đứng, nơi chân lưu ly khác, cũng lại khởi tưởng không. 
Văn Thù cũng như thế, tu hành tột không tịch, thường 
khởi suy nghĩ không, phá hoại tất cả pháp. Giải thoát 
thật chẳng không, mà khởi tưởng tột không, ví như thấy 
bọt tiêu, lạm hoại các chân bảo. Người nay cũng như 
thế, lạm khởi tưởng tột không, thấy được pháp không 
rồi, chẳng không cũng nói không.” 

Lại nữa, Đại Huệ! Có ba thứ lượng, năm phần luận, 
mỗi thứ dựng lập rồi, được thánh trí tự giác, lìa việc hai 
tự tánh, mà khởi hữu tánh vọng tưởng chấp trước. 

Ba thứ lượng là, hiện lượng, tỷ lượng, thánh ngôn 
lượng. Hiện lượng là, thật cảnh hiện tiền, chẳng rơi vào 
ý ngôn, thân được pháp thể không có lầm lẫn, như tự 
giác thánh trí tương ưng với chứng biết. Tỷ lượng là, so 
sánh mà biết, như nhân cảnh mộng mà biết là tự tâm 
hiện, tuy chẳng phải thân chứng, mà so sánh biết không 
dối. Thánh ngôn lượng là, như Pháp thân Phật nói, Báo 
thân Phật nói, Hóa thân Phật nói, nhất định làm mô 
phạm. Ba chi là, tông, nhân, dụ. Như đối với giáo pháp 


của ta lập lượng rằng: “Như Lai tàng đệ nhất nghĩa tâm 
là Tông. Nhân nói, vì tự tâm hiện lượng. Dụ nói, như 
hoa trong gương, trăng đáy nước và cảnh trong mộng”. 
Như đối với ngoại đạo lập lượng rằng: Kia do thần ngã 
thắng tánh là Tông. Nhân nói, vì tập khí hư ngụy từ vô 
thủy và tác giả có không. Dụ nói, như lông rùa, dầu cát, 
bình bể v.v... Ba chi này cũng gọi là ba chi tỷ lượng, 
cùng với Hợp, Kết thành năm. Ba lượng và năm phần 
đều là Như Lai nói ra, để hiển bày thánh trí tự giác, lìa 
kiến chấp có và không. Song họ chẳng dựng lập thánh 
trí tự giác, lại khởi có tánh phân biệt, đây là phá nội ngu 
ngã tướng. 

Đại Huệ! Tâm, ý, ý thức thân tâm chuyển biến, tự tâm 
hiện năng nhiếp sở nhiếp các vọng tưởng dứt. Như Lai 
địa tự giác thánh trí, người tu hành không đối với kia 
khởi tưởng tánh và phi tánh. Nếu người tu hành kia nơi 
cảnh giới như thế, tánh (có) phi tánh (không) nhiếp thủ 
tướng sanh thì kia chấp trưởng dưỡng và chấp ngã 
nhân. 

Tâm, ý, ý thức thân tâm chuyển biến, tự tâm hiện năng 
nhiếp sở nhiếp vọng tưởng dứt là, đã chuyển tâm, ý, ý 
thức thì tự tâm hiện ra năng thỦ và sở thỦ các vọng 
tưởng liền đoạn. Cho nên lại nói: Như Lai tự giác thánh 
trí chẳng nên nơi kia lại khởi thấy có không. Nếu người 


tu thánh hạnh đối cảnh giới tự giác lìa pháp có không, 
mà khởi chấp có tánh tướng, tức là rơi vào ngã, nhân, 
chúng sanh, thọ giả. Đây là nương văn trước là khởi 
chấp trước có tánh lại thêm một phen cạo gọt. Kinh 
Viên Giác nói: “Tâm ấy cho đến chỨng cứu kính Như 
Lai rõ biết Niết-bàn thanh tịnh đều là ngã tướng”. Lại 
nói: “NgỘ rồi vượt hơn tất cả chứng, thấy là nhân 
tướng”. Lại nói: “Liễu chứng liễu ngộ đều là ngã nhân, 
mà tướng ngã nhân chẳng kịp, còn có sở liễu gọi là 
chúng sanh tướng”. Lại nói: “Tâm chiếu thanh tịnh giác 
được sở liễu, tất cả nghiệp trí trọn không tự thấy vẫn 
như mạng căn”. Lại nói: “Như nước sôi làm tiêu băng, 
không riêng có băng, biết băng tiêu vẫn còn ngã để giác 
ngã, cũng lại như thế”. Cho nên biết được tự giác thánh 
trí, la việc hai tự tánh (có, không) mà còn khởi hữu tánh 
vọng tưởng chấp trước, đều chẳng lìa bốn tướng này. 
Đại Huệ! Nếu nói tánh kia tự tánh, tự tướng, cộng 
tướng, tất cả đều là Hóa Phật nói ra, chẳng phải Pháp 
Phật nói. Lại, các ngôn thuyết, thẫy do ngu phu hy vọng 
kiến chấp mà sanh. Chẳng vì riêng dựng lập đến pháp 
tự tánh. Người được thánh trí tự giác tam-muội lạc trụ, 
mới phân biệt hiển bày. 

Đây lại nói Như Lai có khi nói tánh, nói tướng, các thứ 
tự và tha, đều là Hóa Phật nói. Bởi vì ngu phu hy vọng 


có sở đắc, vì chỉ hóa thành, mà chẳng thật có kiến lập 
tiến đến pháp tự tánh. Vì người được thánh trí tự giác 
tam-muội lạc trụ phân biệt hiển bày. Nhật dụng của 
chúng sanh thật chẳng phải vô thường. Vì trừ chấp 
thường nói tưởng vô thường, cho đến cũng phi vô lạc, 
ngã, tịnh. Vì trừ chấp lạc, ngã, tịnh nên nói tưởng vô 
lạc, ngã, tịnh. Thánh trí tự giác cũng không đắc quả đắc 
thiền, vì thuận theo hy vọng nói quả tướng, nói thiền 
tướng. Nếu không hy vọng, ắt Như Lai trước sau chẳng 
nói. Cho nên biết hy vọng tình kiến muốn đoạt gấp trong 
lời Phật nói, mà thánh trí thầm hợp, phải mở đường tỏ 
ngỘ ngoài lời nói. Như Lai vẫn có nói ra Ở đây, mà chỉ 
thú lại Ở kia. Đem chỗ này để rõ ngôn thuyết trọn chẳng 
đến, tức dùng dẫn dụ la lời nói tự đến. Trong nước 
chẳng phải mặt trăng, mà mặt trăng sáng hiện rõ ràng. 
Trong gương chẳng phải hình tượng, mà vạn tượng 
sum la đều lập. Chỗ chí lý chưa bày, mà thánh ý ẩn hiển 
vậy. Xem văn sau Hóa Phật nói ra, như bóng hình v.v... 
mới biết chỗ mê của ngu phu ngoại đạo, là chỗ thông 
của người trí, không có hai đường vậy. 

Thí như trong nước có bóng cây hiện, nó chẳng phải 
bóng phi chẳng phải bóng, chẳng phải hình cây phi 
chẳng phải hình cây. Như thế, ngoại đạo do kiến tập 
huân, vọng tưởng chấp trước, y nơi tưởng một, khác, 


đồng, chẳng đồng, có, không, chẳng phải có, chẳng phải 
không, thường, vô thường mà không thể hiểu tự tâm 
hiện lượng. Ví như gương sáng tùy duyên hiển hiện tất 
cả sắc tượng, mà không vọng tưởng. Kia chẳng phải 
tượng phi chẳng phải tượng, mà thấy tượng, chẳng 
phải tượng. Ngu phu vọng tưởng mà khởi tưởng là 
tượng. Như thế, ngoại đạo ác kiến nơi tỰ tâm tượng 
hiện, vọng tưởng chấp trước, y nơi kiến chấp một, 
khác, đồng, chẳng đồng, có, không, chẳng phải có, 
chẳng phải không, thường, vô thường. Thí như gió và 
nước hòa hợp phát ra tiếng. Kia chẳng phải tánh, phi 
chẳng phải tánh. Như thế, ngoại đạo ác kiến vọng 
tưởng y nơi kiến chấp một, khác, đồng, chẳng đồng, có, 
không, chẳng phải có, chẳng phải không, thường, vô 
thường. Ví như quả đất chỗ không có cỏ cây, do sỨc 
nắng nóng thấy như suối chảy, sóng dậy, mây tụ, kia 
chẳng phải tánh, phi chẳng phải tánh, vì tham và không 
tham. Như thế, ngu phu hư ngụy tập khí huân tập từ vô 
thủy, vọng tưởng chấp trước y nơi sanh trụ diệt, một, 
khác, đồng, chẳng đồng, có, không, chẳng phải có, 
chẳng phải không, thường, vô thường, duyên môn tự 
trụ sự, cũng như nắng nóng, sóng mòi. Ví như có người 
dùng chú thuật máy phát động, chẳng phải trong sỐ 
chúng sanh, do quŸ Tì-xá-xà phương tiện hiệp thành, 


dao động, lăng xăng, phàm phu vọng tưởng chấp trước 
cho là có qua lại. Như thế ngoại đạo ác kiến hy vọng, y 
nơi kiến chấp một, khác, đồng, chẳng đồng, có, không, 
chẳng phải có, chẳng phải không, thường, vô thường, hí 
luận chấp trước, chẳng thật kiến lập. Đại Huệ! Thế nên 
muốn được việc tỰ giác thánh trí phải lìa sanh trụ diệt, 
một, khác, đồng, chẳng đồng, có, không, chẳng phải có, 
chẳng phải không, thường, vô thường v.v... ác kiến 
vọng tưởng. 

Đây nêu ra do Hóa Phật nói để chỈ quyền, thật gồm bày. 
Bởi do tự tâm hiện lượng không mình không người, tùy 
duyên cảm đến ứng vật hiện hình, mặc các hữu tình 
phân biệt thấy khác. Bóng cây trong nước chẳng thuộc 
có không. Gương sáng hiện hình vốn không tâm chiếu. 
Gió nước phát tiếng chẳng phải nhân chẳng phải duyên. 
Do sức nắng nóng thấy như suối chảy, sóng dậy, mây 
tụ, tham cùng không tham đều chẳng phải sanh diệt. Bởi 
chú thuật nên tỬ thi đi, máy động, tượng dậy, trọn 
không có sự thật, mà đi đến rõ ràng. Đây đều là tự tâm 
hiện ra chẳng phải chân chẳng phải vọng, chẳng kia 
chẳng đây, chẳng hòa chẳng hợp, chẳng giác chẳng tri. 
Như Lai lấy mộng huyễn trăng đáy nước thuận theo căn 
dục kia, mà dùng toàn cơ đại dụng, ngỘ đây tu hành. 
Ngu phu và ngoại đạo chẳng biết ở trong pháp thánh trí 


tự chứng, vọng khởi tà kiến, có kiến lập ra đều thành hí 
luận. 
Khi ấy, Thế Tôn muốn trùng tuyên lại nghĩa này nói kệ 
rằng: 

Huyễn, mộng, bóng cây nước 

Tóc rủ, nắng mùa nóng 

Như thế xem ba cõi 

Cứu kính được giải thoát. 
Bài kệ này nói các pháp trong ba cõi, không thể có 
không, thảy đều như việc mộng huyễn v.v... Khởi quán 
như thế liền đó được giải thoát. 

Ví như nai khát tưởng 

Động chuyển tâm mê loạn 

Nai tưởng cho là nước 

Mà thật không có nước. 

Như thế chủng tử thức 

Động chuyển thấy cảnh giới 

Người ngu vọng tưởng sanh 

Như mắt nhặm bị che 

Nơi sanh tử vô thủy 

Chấp trước tánh nhiếp thọ 

Như ngược chốt tháo chốt 

Xả lìa tham nhiếp thọ. 

Như huyễn chú máy động 


Mây nổi mộng điện chớp 

Quán thế được giải thoát 

Hằng đoạn ba tương tục. 

Nơi kia không người tạo 

Ví như nắng trong không 

Như thế biết các pháp 

Tức là không chỗ biết. 
Năm bài kệ này nói ba cõi như mộng huyễn vốn không 
sự thật. Do chủng tử thức vọng thấy cảnh giới, như 
mắt bệnh thấy hoa đốm, lầm cho hoa tỪ con mắt sanh, 
chấp con mắt thấy hoa là tánh nhiếp thọ. Đây chính là 
căn bản sanh tử từ vô thủy, vọng tâm phân biệt. Nếu 
hay tỨc cái phân biệt này biết là vọng phân biệt, như 
tháo chốt ra. Mới biết máy động, chú đứng dậy, mây 
nổi, mộng, điện chớp, ngay đó không người, liền được 
xa lìa tam độc nhiếp thọ, mà không có người xa lìa. Nên 
nói dùng trí vô tác quán tất cả pháp, mà không phải cảnh 
giới giác tưởng. 

Ngôn giáo chỉ giả danh 

Kia cũng không có tướng 

Nơi kia khởi vọng tưởng 

Ấm hành như tóc rủ 

Như vẽ, tóc rủ, huyễn 

Mộng, thành Càn-thát-bà 


Vòng lửa, sóng nắng nóng 

Không mà hiện chúng sanh. 

Thường, vô thường, một, khác 

Đồng, chẳng đồng cũng vậy, 

Lỗi vô thủy tiếp nối 

Kể ngu sĩ vọng tưởng. 

Gương sáng, nước trong, mắt. 

Ma-ni diệu bảo châu 

Trong ấy hiện các sắc 

Mà thật không thể có 

Tất cả tánh hiển hiện 

Như vẽ sóng nắng nóng 

Các thứ sắc hiện bày 

Như mộng không thể có. 
Năm bài kệ này nói Như Lai thuyết pháp cũng vì chúng 
sanh giả lập danh ngôn. Nhân kia phân biệt vọng kiến, 
nên bảo họ rằng: “Năm ấm các hành như tóc r v.v... Ở 
trong cái vô sanh mà hiện việc sanh”. Cho đến bốn câu tà 
chấp cũng lại như thế, đều là hư ngụy từ vô thủy. Kể 
ngu không biết vọng sanh phân biệt. Hai bài kệ sau, lại 
nói tất cả ngôn giáo đều tùy theo căn dục của chúng 
sanh có bày hiện ra mà chẳng phải pháp thật. Đây là nhổ 
sốc kể ngu nhân lời nói sanh hiểu biết. Như Lai dẫn 
đường từ quyền về thật, ý rất thâm thiết. 


Lại nữa, Đại Huệ! Như Lai nói pháp la bốn câu như 
thế. Nghĩa là một, khác, đồng, chẳng đồng, có, không, 
chẳng phải có, chẳng phải không, thường, vô thường. 
Lầa nơi có không kiến lập và phỈ báng phân biệt, kiết tập 
chân đế duyên khởi đạo, diệt, giải thoát. Như Lai nói 
pháp lấy đó làm đầu, chẳng phải tánh, chẳng phải Tự 
Tại thiên, chẳng phải vô nhân, chẳng phải vi trần, chẳng 
phải thời, chẳng phải tự tánh tương tục, mà vì nói pháp. 
Lại nữa, Đại Huệ! Vì sạch phiền não và sở tri chướng, 
ví như thương chủ dẫn đường thứ lớp dựng lập một 
trăm lễ tám câu vô sở hữu, khéo phân biệt các thừa và 
tướng các địa. 

Đây là tổng kết Như Lai nói pháp là lìa tỨ cú có không 
phân biệt, để kiết tập chân đế. Chân đế là tự giác thánh 
trí đệ nhất nghĩa đế, đây chẳng phải tứ đế của Nhị thừa, 
mà có thể so sánh. Thấy tự giác đệ nhất chân đế, mới 
hay thâm đạt lý duyên khởi. Tùy thuận tu đạo chứng nơi 
tịch diệt mà được giải thoát. Đây là lý do cùng với luận 
của ngoại đạo nào là thắng tánh, tự tại v.v... khác vậy. 
Đoạn hai thứ chướng cũng tức là việc tu đạo chỨng 
diệt. Song đều kiết tập nơi tự giác chân đế. Nên nói 
dựng lập một trăm lẻ tám câu ở vô sở hữu. Vô sở hữu 
tức chỈ chân đế, không tất cả kiến chấp hữu vô. Tức 
thế gian tức phi thế gian, tức xuất thế gian, tức phi xuất 


thế gian, câu ấy rõ ràng trong sáng, thuần nhất không 
tạp. Cho nên biết vô sở hữu, là kho tàng bí mật của Như 
Lai, trong sạch không nhơ. Được trụ đây rồi tự hay 
khéo phân biệt biết các tướng thừa, địa. Đây vẫn là 
thuận tánh khởi dụng, khéo dùng các phương tiện để tự 
trang nghiêm, mà chẳng phải riêng có. Như Lai thuyết 
pháp khắp vì các Bồ-tát thành tựu tự giác, như thương 
chủ dẫn đường, đến nơi Bảo sở, lại không có pháp thật. 
6- CHỈ BỐN THỨ THIỀN ĐỂ HIẾN NHƯ LAI THANH 
TỊNH CHẲNG ĐỒNG NHỊ THỪA. 
Lại nữa, Đại Huệ! Có bốn thứ thiền. Thế nào là bốn? 
Nghĩa là ngu phu sở hành thiền, quán sát nghĩa thiền, 
phan duyên như thiền, Như Lai thiền. Thế nào là ngu 
phu sở hành thiền? Nghĩa là Thanh văn, Duyên giác, 
ngoại đạo tu hành, quán tánh nhân vô ngã, tự tướng, 
cộng tướng, các lóng xương, vô thường, khổ, tướng bất 
tịnh, chấp trước làm đầu. Tướng như thế chẳng quán 
khác, trước sau chuyển tiến, tướng chẳng trừ diệt. Ấy 
gọi là ngu phu sở hành thiền. 
Bốn thứ thiền, chỉ ngu phu sở hành thiền là chỗ tu của 
nhị thừa ngoại đạo. Quán sát thiền, duyên như thiền là 
hành tướng của các địa. Như Lai thiền là tướng cứu 
kính của tự giác thánh trí. Nhị thỪa quán khổ, không, vô 
ngã, bất tịnh, tu tập tứ đế. Nghĩa là biết khổ, đoạn tập, 


tu đạo, chứng diệt. Đây là đối trị thế gian vô thường 
chấp là thường, vô lạc chấp là lạc, vô ngã chấp là ngã, 
bất tịnh chấp là tịnh. Tu quán vô ngã, quán thành tựu rồi, 
đến chỗ ái hết được Niết-bàn, mà pháp tướng trong 
ngoài trọn chẳng trừ diệt. Do chẳng biết pháp trong 
ngoài tự tâm hiện ra, cho là thật có chỗ diệt, thật có chỗ 
chứng. Đây tuy là chánh pháp mà đồng với ngoại đạo. 
Cho nên Thế Tôn của ta ở trên hội Niết-bàn, đặc biệt vì 
nhị thừa nói bốn thật để. Gọi Bồ-tát Văn Thù nói: “Có 
khổ có đế có thật, có tập có đế có thật, có diệt có đế có 
thật, có đạo có đế có thật. Như Lai phi khổ phi đế là 
thật. Hư không phi khổ phi đế là thật. Phật tánh phi khổ 
phi đế là thật”. Đây nói khổ, là tướng vô thường, là 
tướng nên đoạn, ấy là chân đế. Tánh của Như Lai phi 
khổ phi vô thường, chẳng phải tướng nên đoạn, thế nên 
là thật. Nói là tập, hay khiến năm ấm hòa hợp mà sanh, 
cũng gọi là khổ, cũng gọi là vô thường, ấy là tướng nên 
đoạn. Tánh Như Lai chẳng phải tánh tập, chẳng phải là 
nhân ấm, chẳng phải là tướng nên đoạn, thế nên là thật. 
Nói là diệt, gọi là phiền não diệt, cũng có thường vô 
thường, là sở đắc của nhị thừa, gọi là vô thường. Sở 
đắc của chư Phật ấy gọi là thường, cũng gọi là chứng 
pháp. ấy là thật đế. Tánh của Như Lai chẳng gọi là diệt, 
mà hay diệt phiền não, chẳng phải có thường và vô 


thường, chẳng gọi là chứng biết mà thường trụ không 
biến, thế nên là thật. Đạo là hay đoạn phiền não, cũng có 
thường vô thường, là pháp nên tu, ấy gọi là thật đế. 
Như Lai chẳng phải đạo, mà hay đoạn phiền não, chẳng 
phải có thường và vô thường, chẳng phải pháp nên tu, 
thường trụ chẳng biến đổi, thếâ nên là thật. Lại nói: 
“Các ngoại đạo v.v... có khổ tập đế, không diệt đạo đế. 
Đối với cái chẳng phải diệt mà sanh tưởng diệt, đối với 
cái chẳng phải đạo mà sanh tưởng đạo, đối trong cái 
chẳng phải quả mà sanh tưởng quả, đối trong chẳng 
phải nhân mà sanh tưởng nhân. Bởi do nghĩa này nên kia 
không có một đạo thanh tịnh”. Kinh này nói: “Trước sau 
chuyển tiến, tướng chẳng trừ diệt”, chính chỈ có tướng 
nên đoạn, có tướng nên tu, pháp bị chứng biết. Nên nói 
chẳng phải quả mà sanh tưởng quả, chẳng phải nhân mà 
sanh tưởng nhân. 

Thế nào là quán sát nghĩa thiền? Nghĩa là nhân vô ngã, 
tự tướng, cộng tướng và ngoại đạo tự, tha, đồng, không 
tánh rồi, quán pháp vô ngã, nghĩa tướng địa kia thứ lớp 
tăng tiến, ấy gọi là quán sát nghĩa thiền. 

Đây là quán pháp vô ngã, mới vào duy thức. Bồ-tát 
chứng duy thức đạt tất cả pháp không, gọi là phần kiến 
đạo, ấy là Sơ địa. Do nghĩa tướng các địa ấy thứ lớp 


tăng tiến. 


Thế nào là phan duyên như thiền? Nghĩa là vọng tưởng 
về hai vô ngã vẫn là vọng tưởng, chỗ như thật chẳng 
sanh vọng tưởng, ấy gọi là phan duyên như thiền. 
Vào đất chân như thật tế, đã thấy pháp tướng hai vô ngã 
thanh tịnh, còn không hiện tiền. Nếu tướng này hiện 
tiền, vẫn gọi là vọng tưởng, chẳng gọi là như thật 
chứng biết. 
Thế nào là Như Lai thiền? Nghĩa là vào đất Như Lai 
được tướng tự giác thánh trí, ba thứỨ lạc trụ, thành tựu 
việc bất khả tư nghì cho chúng sanh, ấy gọi là Như Lai 
thiền. 
Ba thứ lạc trụ là nói ba tam-muội: Không tam-muội, vô 
tướng tam-muỘội, vô tác tam-muội. Không là đối hai 
mươi lăm cõi chẳng thấy có một pháp thật. Vô tác là đối 
hai mươi lăm cõi chẳng khởi nguyện cầu. Vô tướng là 
không có mười tướng: Sắc tướng, thanh tướng, hương 
tướng, vị tướng, xúc tướng, sanh tướng, trụ tướng, diệt 
tướng, nam tướng, nữ tướng. Thật tướng cũng có ba 
thỨ vui: Một thọ vui, hai vắng lặng vui, ba giác tri vui. 
Như Lai thường trụ không có đổi dời, gọi là thật tướng. 
Khi ấy Thế Tôn muốn trùng tuyên lại nghĩa này, nói kệ 
rằng: 

Phàm phu sở hành thiền, 

Quán sát tướng nghĩa thiền 


Phan duyên như thật thiền, 

Như Lai thanh tịnh thiền. 

Thí như hình nhật nguyệt 

Bát-đầu-ma, lặng sâu 

Như hư không, lửa hết, 

Người tu hành quán sát. 

Như thế các thỨ tướng 

Ngoại đạo nói thông thiền 

Cũng rơi vào Thanh văn 

Và cảnh giới Duyên giác. 

Bỏ làa tất cả kia 

Tức là vô sở hữu 

Chư Phật tất cả cõi 

Dùng tay bất tư nghì, 

Một lúc rờ đẳnh kia 

Tùy thuận vào tướng nhƯ. 
Bát-đầu-ma dịch là hoa sen hồng. Hình nhật nguyệt, hoa 
sen hồng, tướng biển lặng sâu, hư không lửa hết đều là 
cảnh giới sai biệt của thiền định. Ngoại đạo, nhị thừa vì 
chấp trước nên thành tà kiến. Nếu tất cả bổ ha, liền đó 
tỰ giác tức là chỗ vô sở hữu. Liền được chư Phật gia 
hộ tùy vào Như Lai địa chân như thật tướng. 

7- CHỈ NHƯ LAI TẠNG TỰ TÁNH NIẾT-BÀN CHẲNG 

ĐỒNG NHỊ THỪA. 


Khi ấy, đại Bồ-tát Đại Huệ lại bạch Phật: Thế Tôn! Vào 
Niết-bàn, nói những pháp gì gọi là Niết-bàn? Phật bảo 
Đại Huệ: Tất cả tự tánh, tập khí, tạng, ý, ý thức, kiến, 
tập chuyển biến gọi là Niết-bàn. Chư Phật và Niết-bàn 
của ta là cảnh giới tự tánh không sự. 

Tự tánh tập khí tàng là thức thứ tám. Ý là thức thứ bẩy. 
Ý thức là thức thứ sáu. Tức là tâm, ý, ý thức. Kiến tập 
chuyển biến, thức thứ tám là Như Lai tàng không có 
chuyển biến, bị chuyển biến chỉ là kiến và tập. Như Lai 
tàng bất giác vọng động khởi kiến phần, do đó nhân, 
pháp huân biến thành tập khí. Nếu hay phát minh thức 
tức là tánh, liên lìa kiến tập, ấy gọi là Niết-bàn. Niết- 
bàn gọi là tàng bí mật, như chữ y (o0o) ba điểm. Kinh 
Niết-bàn nói: “Pháp giải thoát cũng chẳng phải Niết-bàn, 
thân Như Lai cũng chẳng phải Niết-bàn, ma-ha Bát-nhã 
cũng chẳng phải Niết-bàn. Ba pháp mỗi thứ khác cũng 
chẳng phải Niết-bàn”. Đây là pháp thân Như Lai, trí tuệ, 
giải thoát viên mãn không thiếu, chẳng phải dọc chẳng 
phải ngang, nên gọi là tự tánh không sự. Lại nói: “Tu 
đại Niết-bàn thấy biết pháp giới, hiểu rõ thật tướng, 
không vô sở hữu, không có tướng hòa hợp hiểu biết”. 
Lại nữa, Đại Huệ! Niết-bàn là cảnh giới thánh trí tự 
giác, la đoạn thường, vọng tưởng tánh, phi tánh. Thế 
nào là phi thường? Nghĩa là tự tướng, cộng tướng, vọng 


tưởng dứt nên phi thường. Thế nào là phi đoạn? Nghĩa 
là tất cả thánh quá khứ vị lai hiện tại được tự giác nên 
phi đoạn. 

Kinh Niết-bàn nói: “Niết-bàn không nhân mà thể là quả. 
Vì cớ sao? Vì không sanh diệt, vì chẳng làm ra, vì chẳng 
phải hữu vi, vì là vô vi, vì thường chẳng đổi, vì không 
chỗ nơi, vì không thỦy chung. Thiện nam tử! Nếu Niết- 
bàn có nhân thì không được gọi là Niết-bàn. Vì không 
nhân nên chẳng rơi vào thường, vì thể tự giác thánh trí 
nên chẳng rơi vào đoạn. Lại Niết-bàn vô ngã, mà có tám 
thứ tự tại gọi là đại ngã: Một là hay thị hiện một thân 
làm vi trần thân. Hai là hay thị hiện một trần thân đầy cả 
đại thiên giới. Ba hay dùng thân đầy cả đại thiên giới 
nhẹ nhàng bay trong không. Bốn hay làm một việc mà 
khiến chúng sanh mỗi mỗi xong xuôi, hoặc ở một cõi mà 
khiến cõi khác đều thấy. Năm hay sáu căn hỗ dụng. Sáu 
hay được tất cả pháp mà không sở đắc. Bảy nói tự tại. 
Tám đầy khắp tất cả chỗ tự tại. Đây là cảnh giới đại bát 
Niết-bàn tự giác của ba đời Như Lai”. 

Đại Huệ! Niết-bàn chẳng hoại chẳng tử. Nếu Niết-bàn 
tử, lại phải thọ sanh tương tục. Nếu hoại lẽ ưng rơi vào 
tướng hữu vi. Thế nên, Niết-bàn lìa hoại, lìa tử. Vì thế 
nên là chỗ nương về của người tu hành. 

Thế Tôn thường bảo Ca-diếp rằng: “Ngươi không nên 


khởi nghĩ tưởng này, bảo Như Lai tánh là diệt tận. Ca- 
diếp! Diệt phiền não chẳng gọi là vật, vì hằng cứu kính 
thế nên gọi là thường”. Lại nói: “Thí như thánh vương 
nghỈ ở hậu cung, hoặc khi dạo chơi Ở sau vƯờn, vua tuy 
chẳng Ở trong các thể nỮ, không thể nói thánh vương 
mạng chung. NhƯ Lai cũng vậy, tuy không hiện trong 
cõi Diêm-phù-đề, vào trong Niết-bàn, mà chẳng gọi vô 
thường. Như Lai ra khổi vô lượng phiền não vào nơi 
Niết-bàn an lạc, dạo vườn hoa giác, hoan hỈ thọ vui”. 
Lại nói: “Nay ta sẽ khiến tất cả chúng sanh và đem bốn 
bộ chúng con ta thấy đều an trú trong kho bí mật. Ta 
cũng an trú trong ấy vào nơi Niết-bàn” (Những đoạn này 
đều dẫn trong kinh Niết-bàn). 

Lại nữa, Đại Huệ! Niết-bàn chẳng phải xả, chẳng phải 
đắc, chẳng phải đoạn, chẳng phải thường, chẳng phải 
một nghĩa, chẳng phải nhiều nghĩa, ấy gọi là Niết-bàn. 
Kinh Niết-bàn nói: “Giải thoát gọi là không có chỗ khác. 
Thí như có người chỈ ở trong cái nhà thanh tịnh thượng 
diệu, lại không có chỗ khác”. Phàm không có chỗ khác là 
chẳng phải xả vậy. Lại nói: “Giải thoát gọi là không thể 
thủ. Như trái a-ma-lặc người có thể nắm giữ, giải thoát 
không như vậy, không thể nắm giữ. Phàm không thể 
nắm giữ là chẳng phải đắc”. Lại nói: “Giải thoát gọi là 
đoạn tất cả pháp hữu vi, xuất sanh tất cả pháp vô lậu. 


Phàm đoạn hữu vi là chẳng phải thường, sanh vô lậu thì 
chẳng phải đoạn”. Lại nói: “Giải thoát gọi là không thể 
lường, thí như biển cả không thể tính lường. Lại giải 
thoát gọi là một vị, như sữa chỉ có một vị, giải thoát 
cũng vậy, chỉ có một vị. Phàm không thể lường thì 
chẳng phải một nghĩa, chỉ có một vị thì chẳng phải 
nhiều nghĩa”. 

Đại Huệ! Niết-bàn của Thanh văn, Duyên giác là giác 
được tự tướng cộng tướng, cảnh giới chẳng tập cận, 
chẳng kiến điên đảo, vọng tưởng chẳng sanh những vị 
kia đỐi trong kia khởi tưởng Niết-bàn. 

Thanh văn, Duyên giác đối với bốn điên đảo khởi thấy 
chẳng điên đảo, tưởng là Niết-bàn. Sao gọi là bốn điên 
đảo? Nghĩa là chẳng biết Như Lai thường lạc ngã tịnh, 
cho nên đối trong thường tưởng vô thường, đối trong 
lạc sanh tưởng khổ, đối trong ngã sanh tưởng vô ngã, 
đối trong tịnh sanh tưởng bất tịnh, ấy gọi là bốn đảo. 
Do bốn điên đảo cho là chẳng điên đảo, nên có tu tập 
đều là tác nhân, mà chẳng phải liễu nhân, nên không 
phải chân Niết-bàn. 

Đại Huệ! Hai thứ tướng tự tánh. Thế nào là hai? Nghĩa 
là ngôn thuyết tự tánh tướng chấp trước, sự tự tánh 
tướng chấp trước. Ngôn thuyết tự tánh tướng chấp 
trước là, từ vô thủy ngôn thuyết hư ngụy tập khí chấp 


trước sanh. Sự tự tánh tướng chấp trước là, từ bất giác 
tự tâm hiện chừng ngăn sanh. 
Ngôn thuyết tập khí chấp trước là, như áo màu trắng nói 
là trắng, áo màu đen nói là đen, cũng có cõi khác chẳng 
nói trắng đen. Cho nên biết đều là từ vô thỦy truyền tập 
cho là quyết định trắng, quyết định đen. Sự tự tánh chấp 
trước là như sắc tâm v.v... sanh diệt hiện tiền, hoặc 
chấp có nhân hoặc chấp không nhân, đều do chẳng biết 
tự tâm hiện ra vọng khởi tính xét. Hai tướng tự tánh này 
chính là sở do pháp chấp của phàm phu và ngoại đạo, 
nên nói lặp lại vậy. 

§- CHỈ THẦN LỰC DỰNG LẬP CHẲNG RƠI VÀO CÓ 
KHÔNG. 
Lại nữa, Đại Huệ! Như Lai dùng hai thứ thần lực kiến 
lập, đại Bồ-tát đảnh lễ chư Phật nghe nhận hỏi nghĩa. 
Thế nào là hai thứ thần lực kiến lập? Nghĩa là thần lực 
trong tam-muội chánh thọ vì hiện tất cả thân mặt ngôn 
thuyết và thần lực tay quán đẳnh. 
Đây là Như Lai kiến lập hai thứ thần lực, gia trì người 
tu hành trước sau hộ niệm, chẳng rơi vào lối tẽ. Trong 
thiền định hiện thân mặt ngôn thuyết, đây là Sơ địa trụ. 
Tay quán đẳnh là đầy đủ thập địa được quán đẳnh trao 
ngôi vị. Nếu không có hai thứ thần lực, quyết định 
chẳng thành tựu. 


Đại Huệ! Đại Bồ-tát khi được Sơ địa Bồ-tát trụ thần 
lực Phật, nên nói nhập Bồ-tát đại thừa Chiếu minh tam- 
muội. Nhập tam-muộỘi này rồi mười phương thế giới tất 
cả chư Phật dùng sức thần thông vì hiện tất cả thân mặt 
ngôn thuyết, như đại Bồ-tát Kim Cang Tạng và các Bồ- 
tát khác, tướng công đức như thế thành tựu đại Bồ-tát. 
Đại Huệ! Ấy gọi là Sơ địa Bồ-tát. 

Chiếu minh tam-muội là, định Quang minh. Bồ-tát được 
nhập định này do trụ thần lực. Bồ-tát Kim Cang Tạng 
trên hội Hoa Nghiêm nương sức gia trì của Phật, cử 
một lệ nhiều vậy. 

Đại Bồ-tát được Bồ-tát tam-muội chánh thọ thần lực, ở 
trăm ngàn kiếp chứa nhóm thiện căn được thành tựu 
tướng thứ lớp các địa đối trị và sở trị thông đạt cứu 
kính, đến Pháp vân địa trụ nơi cung điện Đại Liên hoa vi 
diệu, ngồi tòa sư tỬ báu Đại Liên hoa, đồng hàng đại 
Bồ-tát quyến thuộc vây quanh, các thứ báu anh lạc trang 
nghiêm thân, như huỳnh kim, chiêm-bặc, nhật nguyệt 
quang minh. Các bậc Tối thắng tử từ mười phương 
đến, đến ngồi trên tòa trong cung điện Đại Liên hoa mà 
quán đảẳnh kia. Thí như Chuyển luân thánh vương TỰ 
Tại và thái tử của trời Đế-thích quán đẳnh (rót nước 
trên đầu để truyền ngôi), ấy gọi là Bồ-tát tay quán đảnh 
thần lực. Đại Huệ! Đây gọi là đại Bồ-tát hai thứ thần 


lực. Nếu đại Bồ-tát trụ hai thứ thần lực này, diện kiến 
chư Phật Như Lai. Nếu chẳng như thế thì không thể 
thấy. 

Đây nương Sơ địa, kế đến các địa nhẫn đến Thập địa 
quán đảnh, đều là trụ thần lực của Phật. 

Lại nữa, Đại Huệ! Đại Bồ-tát phàm có phân biệt hạnh 
các pháp tam-muội thần túc, những vị ấy tất cả đều trụ 
hai thứ thần lực của Như Lai. Đại Huệ! Nếu đại Bồ-tát 
ha thần lực của Phật hay biện thuyết thì tất cả phàm 
phu cũng ưng biện thuyết. Vì cớ sao? Vì không trụ thần 
lực. Đại Huệ! Núi đá cây cối và các thứ nhạc khí thành 
quách cung điện, do sức oai thần của Như Lai khi nhập 
thành đều tự nhiên phát ra tiếng âm nhạc, huống là hữu 
tâm, mù điếc câm ngọng các khổ vô lượng đều được 
giải thoát. Như Lai có vô lượng thần lực như thế... làm 
lợi ích an lạc chúng sanh. 

Nói phàm phu ắt không thể biện thuyết, thấy Bồ-tát có 
nhạo biện (nhạo thuyết biện tài) đều do trụ thần lực của 
Phật. Lại đề ra vô tình dẫn đến hữu tình thần lực rộng 
lớn bất khả tư nghì, song cũng là tự tâm hiện ra. Một 
thể tròn khắp các loài hàm thức do tình sanh trí cách. 
Bồ-tát Đại Huệ lại bạch Phật: Thế Tôn! Do nhân duyên 
gì Như Lai Ứng cúng đẳng chánh giác, đại Bồ-tát khi trụ 
tam-muội chánh thọ và khi thắng tiến địa quán đẳnh, 


Phật gia trì thần lực kia? Phật bảo Đại Huệ: Vì lìa ma 
nghiệp phiền não và chẳng rơi vào thiền Thanh văn địa, 
vì được Như Lai tự giác địa và vì tăng tiến pháp sở đắc. 
Thế nên, Như Lai Ứng cúng đẳng chánh giác gồm dùng 
thần lực kiến lập các vị đại Bồ-tát. Nếu không dùng 
thần lực kiến lập ắt rơi vào ngoại đạo ác kiến vọng 
tưởng và các Thanh văn chỗ hy vọng của chúng ma, 
không được Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác. Vì lẽ 
ấy, chư Phật Như Lai đều dùng thần lực nhiếp thọ chư 
đại Bồ-tát. Khi ấy, Thế Tôn muốn trùng tuyên lại nghĩa 
này nói kệ rằng: 

Thần lực Nhân trung tôn 

Đại nguyện thầy thanh tịnh 

Tam-ma-đề quán đẳnh 

Sơ địa và Thập địa. 
Như Lai gia trì cho người tu hành trước sau quá đủ, mà 
ngu phu ngoại đạo không biết, tình chấp khó phá, trọn 


rơi vào đường tà, cũng nên lẫn nhau răn nhắc. 


9- CHỈ CÁC PHÁP DUYÊN KHỞI ĐỂ HIỂN BÀY 
NGHĨA NHƯ LAI TẠNG PHI NHÂN DUYÊN. 
Bấy giờ đại Bồ-tát Đại Huệ lại bạch Phật: Thế Tôn! 
Phật nói duyên khởi tức là nói nhân duyên, chẳng tự nói 
đạo. Thế Tôn! Ngoại đạo cũng nói nhân duyên. Nghĩa là 
thắng, tự tại, thời, vi trần sanh, như thế các tánh sanh. 
Nhưng, Thế Tôn! Bảo là ngôn thuyết nhân duyên sanh 
các tánh, hữu gián tất-đàn và vô gián tất-đàn (pháp thí). 
Mười hai nhân duyên tỪừ vô minh khởi hành, vô minh là 
nhân, các hành là quả. Hành là nhân thức là quả, đây là 
nhân duyên sanh pháp. Ngoại đạo cũng nói tỪ nơi thắng 
tánh, tự tại, thời, vi trần v.v... là nhân sanh tất cả pháp, 
nên nghi tất-đàn vô gián. Gián là khác. Chẳng biết mười 
hai nhân duyên từ vô minh bất giác, chẳng phải tác giả 
sanh, cũng chẳng phải tự thể sanh, mà ngoại đạo vọng 
chấp là thắng tánh, nói là tác giả hay sanh các pháp. 
Chẳng biết kia mê tự thể, bèn lấy tự thể sở mê làm nhân 
các pháp, toàn thể đều là thức, thức tánh hư vọng cũng 
tức là không nhân. 
Thế Tôn! Ngoại đạo cũng nói có, không là nhân có sanh, 
Thế Tôn cũng nói không nhân có sanh, sanh rồi diệt. 
Như Thế Tôn đã nói, vô minh duyên hành, cho đến lão 
tử. Đây là Thế Tôn nói không nhân chẳng phải nói có 
nhân. Thế Tôn kiến lập khởi nói như vầy: “Đây có nên 


kia có”, chẳng phải kiến lập thứ lớp sanh. Xét ngoại 
đạo nói là thắng, chẳng phải Như Lai. Vì cớ sao? Thế 
Tôn! Ngoại đạo nói nhân chẳng theo duyên sanh mà có 
chỗ sanh. Thế Tôn nói quán nhân có quả, quán quả có 
nhân, như thế nhân duyên tạp loạn, như thế lần lượt 
không cùng. 

Ngoại đạo cho tác giả là sanh nhân, tức là vô nhân, bèn 
nghi Thế Tôn nói bất giác vọng khởi, khởi rồi lại diệt 
cũng là vô nhân. Đây có nên kia có, nghĩa là đây có vô 
minh nên kia có các hành, lại nghi Thế Tôn chẳng kiến 
lập sanh nhân thứ lớp mà khởi. Kia đây sanh nhau thì 
nhân duyên tạp loạn. Trái lại chẳng bằng ngoại đạo nói 
tác giả rất thắng. Chẳng biết thảy do bất giác dường 
như có sanh khởi, nhân thành ra quả, quả lại khởi nhân, 
đều do vọng kiến thật không có nghĩa sanh. 

Phật bảo Đại Huệ: Ta không phải nói vô nhân và nói 
nhân duyên tạp loạn. Đây có nên kia có là năng nhiếp sở 
nhiếp phi tánh, giác tự tâm hiện lượng. Đại Huệ! Nếu 
chấp trước năng nhiếp sở nhiếp, không giác tự tâm hiện 
lượng, cảnh giới bên ngoài là tánh phi tánh, kia có lỗi 
như thế, chớ chẳng phải ta nói duyên khởi. Ta thường 
nói rằng nhân duyên hòa hợp mà sanh các pháp chẳng 
phải vô nhân sanh. 

Giác tự tâm hiện lượng mới biết năng thủ sở thủ đều do 


bất giác, vọng thấy có không, chẳng phải cảnh giới bên 
ngoài thật có tự tánh. Ngoại đạo chẳng giác tự tâm hiện 
ra mà đối với ngoại cảnh chấp tánh cùng phi tánh, vọng 
sanh chấp trước, do đó mà có lỗi. Đến như thế gian 
nhân duyên, đã có nghiệp nhân thì khó trốn khổ hệ. Tình 
mê chưa hết mà nói tất cả vô ngại ắt không thể được. 
Nên nói “Không ngã, không tạo tác, không người thọ mà 
nghiệp thiện ác trọn không mất”. Nói chẳng tự sanh mà 
chẳng phải chẳng sanh, chẳng phải vô nhân sanh. 

Đại Huệ lại bạch Phật: Thế Tôn! Chẳng phải ngôn 
thuyết có tánh mà có tất cả tánh ư? Thế Tôn! Nếu không 
tánh thì ngôn thuyết chẳng sanh. Thế nên ngôn thuyết có 
tánh có tất cả tánh. 

Đây nhân ngu phu và ngoại đạo y nơi danh tướng mà 
sanh vọng tưởng, cho là thật có các pháp. Nếu không có 
các pháp thì ngôn thuyết không có chỗ y khởi. Chẳng 
biết tất cả cảnh giới đều do tự tâm bất giác vọng hiện. 
Lại nhân vọng hiện mà sanh chấp thủ, vọng chấp danh 
tự. Đã có ngôn thuyết thầy đều thuộc về việc mê, không 
có nghĩa thật. 

Phật bảo Đại Huệ: không tánh mà có ngôn thuyết, nghĩa 
là như sừng thổ lông rùa v.v... Thế gian hiện ngôn 
thuyết. Đại Huệ! Phi tánh, chẳng phải phi tánh, chỈ có 
ngôn thuyết mà thôi. Như lời ông nói ngôn thuyết có 


tánh có tất cả tánh thì lý luận của ông ắt hoại. 

Lông rùa sừng thỏ dụ không pháp mà có ngôn thuyết, để 
lệ cho tất cả pháp do bất giác mà vọng hiện. Ở nơi tự 
giác thánh trí cũng ví như sừng thổ lông rùa, không mà 
có ngôn thuyết. 

Đại Huệ! Chẳng phải tất cả cõi nước có ngôn thuyết. 
Ngôn thuyết là tạo tác vậy. Hoặc có cõi Phật nhìn xem 
mà hiển bày pháp, hoặc có cõi Phật làm ra hình tướng, 
hoặc có cõi nước nhướng mày, hoặc có cõi nước chớp 
mắt, hoặc cười, hoặc ngáp, hoặc tằng hắng, hoặc cõi 
nước suy nghĩ, hoặc dao động. Đại Huệ! Như thế giới 
Chiêm Thị và Hương Tích, cõi nước Phổ Hiền, Như Lai 
chỉ dùng nhìn xem khiến các Bồ-tát được vô sanh pháp 
nhẫn và các tam-muội thù thắng. Thế nên chẳng phải 
ngôn thuyết có tánh (pháp) có tất cả tánh. Đại HuỆ! 
Thấy ở thế giới này ruồi lằng trùng kiến các chúng sanh 
ấy không có ngôn thuyết mà mỗi loài đều làm việc xong 
XuÔI. 

Ngôn thuyết là tạo tác, nghĩa là do tâm tạo ra. Đã do tâm 
tạo thì ngôn thuyết và sở thuyết thầy duy tự tâm, cho 
đến tạo hình tướng, nhướng mày đều là tự tâm, đều 
không có thể của tất cả pháp. Đều không có thể của 
pháp mà mỗi pháp có hiển bày. Mỗi pháp có hiển bày, 
chỈỉ nêu bày tự tâm. Ở nơi ngu sỉ là vọng chấp, ở nơi 


thánh trí là chỉ mê, đều hiển bày duy nhất tự tâm. Chẳng 
phải ngôn thuyết có tánh, có tất cả tánh. Ruồi lằng trùng 
kiến là nêu vật hiện tiền dễ thấy đều dùng để rõ ngôn 
thuyết vô tánh. 
Khi ấy, Thế Tôn muốn trùng tuyên lại nghĩa này, nên nói 
kệ rằng: 

Như hư không sừng thỏ 

Và cùng bàn đại tử (con thạch nữ) 

Không, mà có ngôn thuyết 

Như thế tánh vọng tưởng 

Nhân duyên hòa hợp pháp 

Phàm ngu khởi vọng tưởng 

Không thể biết như thật 

Luân hồi nhà tam giới. 
Tất cả thế gian vốn không các pháp mà có ngôn thuyết 
đều do vọng chấp. Tất cả xuất thế cũng không các pháp 
mà có ngôn thuyết, chỉ vì phá trừ. Vọng chấp vốn rỗng 
thì phá trừ cũng chẳng thật, nên nói như hư không v.v... 
Phàm ngu chẳng biết các pháp tự tướng như thật, mà 
đối với nhân duyên hòa hợp kiến lập (chấp có) phỈ báng 
(chấp không), luống trái với pháp thể. Do vọng phân biệt 
tự nhận lưu chuyển, thật đáng thương thay! 

10- CHỈ CÁC PHÁP THƯỜNG TRỤ NHƯ HUYỄN ĐỂ 

HIỂN NHƯ LAI TÀNG TỰ TÁNH VÔ SANH. 


- HIẾN HOẶC LOẠN THƯỜNG. 
Khi ấy, đại Bồ-tát Đại Huệ lại bạch Phật: Thế Tôn! 
Tiếng thường ấy là nói việc gì? Phật bảo Đại Huệ: Vì 
hoặêc loạn, bởi hoặc loạn kia chư thánh cũng hiện mà 
chẳng phải điên đảo. Đại Huệ! Như nắng mùa xuân, 
vòng lửa, tóc rủ, thành Càn-thát-bà, huyễn, mộng, bóng 
trong gương, là thế gian điên đảo chẳng phải minh trí, 
song chẳng phải không hiện. Đại Huệ! Hoặc loạn kia có 
các thứ hiện. Chẳng phải hoặc loạn có vô thường. Vì cớ 
sao? Vì lìa tánh và phi tánh. 
Tất cả các pháp thảy không tự tánh, như nắng mùa 
xuân, vòng lửa không thể có không, đây là lý do Như Lai 
nói thường. Chấp có không hoặc loạn là tưởng điên 
đảo. Điên đảo có thể diệt còn pháp tánh thường trụ. 
Kinh Pháp Hoa nói: 

Vô thượng Lưỡng túc tôn 

Biết pháp thường vô tánh 

Phật chủng từ duyên khởi 

Thế nên nói nhất thừa 

Các pháp trụ pháp v] 

Tướng thế gian thường trụ. 
Kinh Niết-bàn cũng nói: “Ta cũng chẳng nói lục nhập 
trong ngoài và lục ý thức thường, chính ta tuyên nói diệt 
lục nhập trong ngoài, sanh ra sáu thức, gọi đó là thường. 


Phàm trong ngoài duy tâm thánh phàm đồng hiện. Hoặc 
loạn là do thức, mê ngỘ phân chia. Nên nói phàm phu có 
hai thỨ tưởng: Một là thế lưu bố tưởng, hai là trước 
tưởng. Tất cả thánh nhân chỉ có thế lưu bố tưởng 
(tưởng phổ thông trong nhân gian), không có trước 
tưởng (tưởng chấp trước). Cho nên biết trước tưởng 
nếu diệt thì la tánh có không, nắng mùa xuân, vòng lửa, 
pháp nhĩ thường vậy. 

Đại Huệ! Thế nào là la hoặc loạn tánh (pháp) phi tánh 
(không pháp)? Nghĩa là các thứ cảnh giới của tất cả ngu 
phu. Như nước sông Hằng kia ngạ quỈ thấy và chẳng 
thấy, không có tánh hoặc loạn thì hiện nơi kể khác, 
chẳng phải nó không tánh. Hoặc loạn như thế, các thánh 
la điên đảo và chẳng điên đảo. Thế nên hoặc loạn 
thường, vì tướng tướng chẳng hoại. Đại Huệ! Chẳng 
phải các thứ tướng hoặc loạn, tướng vọng tưởng hoại, 
thế nên hoặc loạn thường. 

Một nước sông Hằng mà ngạ quỉ chẳng thấy, không thể 
nói có; các chúng sanh khác thấy thì không thể nói 
không. Không tánh có không mà chẳng phải không 
nước. Nên nói chẳng hoại tướng thế gian, mà thành 
pháp xuất thế. Tất cả pháp do vọng tưởng phân biệt, mà 
pháp không có phân biệt. Pháp không có phân biệt, ấy 
gọi là thường trụ. Điên đảo thuộc pháp phàm phu, 


chẳng điên đảo thuộc pháp nhị thừa. Điên đảo cùng 
chẳng điên đảo đều là phân biệt, chẳng phải pháp thật 
tướng. Cho nên các thánh đều lìa. 

Đại Huệ! Thế nào hoặc loạn là chân thật? Nếu là nhân 
duyên thì chư thánh đối với hoặc loạn này chẳng khởi 
giác điên đảo và giác chẳng phải chẳng điên đảo. Đại 
Huệ! Trừ ngoài chư thánh, đối với hoặc loạn này có ít 
phần tưởng là chẳng phải tướng của thánh trí sự. Đại 
Huệ! Phàm có đó là ngu phu vọng thuyết, chẳng phải 
thánh ngôn thuyết. 

Đây lại nói việc thánh trí, đối với pháp hoặc loạn không 
có ít phần tưởng. Phàm phu ngoại đạo đối trên pháp như 
huyễn vô thường chấp là thường, cho đến vô ngã lạc 
tịnh mà chấp là ngã lạc tịnh. Đây là việc làm điên đảo 
của phàm phu ngoại đạo. Nhị thừa ở trên pháp như 
huyễn, thường chấp là vô thường cho đến ngã, lạc, tịnh 
mà chấp là vô ngã, vô lạc, bất tịnh. Đây là nhị thừa đối 
trị phàm phu ngoại đạo mà tự cho là chẳng điên đảo. 
Không biết điên đảo cùng chẳng điên đảo đều là bị giác 
tưởng chuyển, mà đối với tự tướng chân thật của hoặc 
loạn chẳng được tương ưng. Cho nên biết có ít phần 
tưởng tức không thể vào việc thánh trí. 

- CHỈ HOẶC LOẠN KHỞI HAI THỨ TÁNH ĐỂ 
HIẾN BÀY CHÂN NHƯ BÌNH ĐẲNG. 


+ CHỈ HOẶC LOẠN KHỞI HAI CHỦNG TÁNH. 

Hoặc loạn kia có vọng tưởng đảo và chẳng đảo, khởi 
hai thứ chủng tánh. Nghĩa là thánh chủng tánh và ngu 
phu chủng tánh. Thánh chủng tánh là ba thứ phân biệt. 
Nghĩa là Thanh văn thừa, Duyên giác thừa và Phật thừa. 
Thế nào là ngu phu vọng tưởng khởi Thanh văn thừa 
chủng tánh? Nghĩa là chấp trước tự tướng cộng tướng 
khởi Thanh văn thừa chủng tánh, ấy gọi là vọng tưởng 
khởi Thanh văn thừa chủng tánh. Đại Huệ! Tức hoặc 
loạn vọng tưởng kia khởi Duyên giác thừa chủng tánh. 
Nghĩa là tức nơi hoặc loạn kia tự tướng cộng tướng 
chẳng thân chấp trước, khởi Duyên giác thỪa chủng 
tánh. Thế nào người trí tức nơi hoặc loạn kia khởi Phật 
thừa chủng tánh? Nghĩa là giác tỰự tâm hiện lượng, 
ngoại tánh phi tánh, chẳng có tướng vọng tưởng, khởi 
Phật thừa chủng tánh, ấy gọi là tức hoặc loạn kia khởi 
Phật thừa chủng tánh. Lại các thỨ sự tánh, phàm phu 
lầm tưởng khởi ngu phu chủng tánh. 

Đây tức nơi hoặc loạn hiển bày khởi hai chủng tánh, để 
rõ pháp hoặc loạn vốn tự bình đẳng, chỉ hay lìa các phân 
biệt liền gọi là chân như. Chấp trước tự tướng cộng 
tướng là, Thanh văn quán ấm giới nhập là không, khởi 
tưởng vô ngã, chứng nhân vô ngã, mà tự tướng cộng 
tướng chẳng diệt, nên không được pháp vô ngã. Tự 


tướng cộng tướng chẳng thân chấp trước là, Duyên-giác 
đối với tự tướng cộng tướng chấp nơi duyên khởi, 
chẳng ưa chỗ ồn náo, mà đối với pháp ngã vẫn chưa 
liền quên. Tức hoặc loạn kia khởi Phật thừa chủng tánh 
là, tỨc nơi hoặc loạn mà tức phi hoặc loạn, liền đó 
tưởng hết, tức là như như Phật. Đây là giác tự tâm hiện 
lượng, thấy tất cả pháp không có pháp thể, nên vọng 
tưởng chẳng sanh. Tất cả phàm phu ngoại đạo chấp các 
thứ sự vật hiện tiền cho là thật có, ấy là ngu phu chủng 
tánh. Nên nói chẳng phải thường tưởng là thường, 
chẳng phải lạc, ngã, tịnh, khởi tưởng lạc, ngã, tịnh. 

+ CHỈ LÌA VỌNG BÌNH ĐẲNG CHÂN NHƯ. 

Kia chẳng phải có sự chẳng phải không sự, ấy gọi là 
nghĩa chủng tánh. Đại Huệ! Tức hoặc loạn kia chẳng 
vọng tưởng. Chư thánh đối với tâm, ý, ý thức lỗi tập khí 
tự tánh, pháp chuyển biến tánh, ấy gọi là như. Thế nên 
nói như lìa tâm, ta nói câu này hiển bày lìa tưởng, tỨc 
nói lìa tất cả tưởng. 

Nương trước đối với pháp hoặc loạn khởi ra các chủng 
tánh, pháp hoặc loạn kia chẳng phải có sự thật, chẳng 
phải không sự thật, do y vọng tưởng mà có phân biỆt. 
Các bậc thánh trí quán hoặc loạn kia la các phân biỆt, 
chỉ hay chuyển tâm, ý, ý thỨc tất cả vọng tưởng tập 
khí, trở về gốc tự tánh. Được thấy pháp tánh gọi là chân 


như, nên nói “như lìa tâm”. Lầa tất cả tâm phân biệt, 
chân như pháp tánh tự nhiên hiện bày. Câu này là chân 
như pháp tánh. Chân như pháp tánh hiển bày pháp môn 
ha phân biệt, ha tất cả phân biệt lại không có nghĩa nào 
khác. Cho nên biết tất cả hoặc loạn, pháp chẳng phải 
phân biệt, tất cả vọng tưởng, tánh chẳng phải phân biệt. 
Thảy do bất giác bên trong khởi vọng tâm, bên ngoài 
thấy vọng pháp, trong ngoài hoặc loạn đều không có sự 
thật. ChỈ ở trong mê cũng chẳng phải không sự. 

- CHỈ HOẶC LOẠN KHÔNG PHÁP. 

+ CHỈ HOẶC LOẠN KHÔNG PHÁP NHƯ HUYỄN. 
Đại Huệ bạch Phật: Thế Tôn! Hoặc loạn là có hay là 
không? Phật bảo Đại Huệ: Như huyễn không có tướng 
chấp trước. Nếu hoặc loạn có tướng chấp trước thì tánh 
chấp trước không thể diệt. Duyên khởi nên như ngoại 
đạo nói nhân duyên sanh pháp. 

Đây hỏi pháp hoặc loạn là có hay không là, nhân chấp ở 
trước nói nghĩa hoặc loạn là thường. Chẳng biết nói 
thường là diệt lục nhập trong và ngoài sanh ra lục thức 
gọi là thường. Chẳng phải thật có pháp thường. Trong 
ngoài sanh ra sáu thức đã diệt thì pháp không có tự tánh, 
không thể có hay không, nói nó như huyễn thì tướng 
chấp trước không có chỗ nương để sanh. Nếu như 
huyễn vẫn có tướng chấp trước thì pháp chấp trước ắt 


không thể diệt, như ngoại đạo nói. Ngoại đạo đối mười 
hai nhân duyên chấp tỪ nhân sanh. Đây do chẳng biết tự 
tâm hiện ra vọng thấy thật có vậy. 

Đại Huệ bạch Phật: Thế Tôn! Nếu hoặc loạn như 
huyễn, lại sẽ cùng các hoặc khác làm nhân? Phật bảo 
Đại Huệ: Chẳng phải huyễn làm nhân cho hoặc, vì 
chẳng khởi lỗi. Đại Huệ! Huyễn chẳng khởi lỗi, vì 
không có vọng tưởng. Đại Huệ! Huyễn là tỪ minh chú 
sanh, chẳng phải từ lỗi vọng tưởng chỗ tập khí sanh. 
Thế nên chẳng khởi lỗi. Đại Huệ! Đây là ngu phu tâm 
hoặc chấp trước, chẳng phải thánh hiền. 

Hoặc loạn như huyễn lại sẽ cùng các hoặc khác làm 
nhân là, pháp hoặc loạn này tuy là như huyễn, nếu 
người vẫn ở đây khởi vọng chấp, thì huyễn không thể 
dừng hoặc, lại sẽ vì hoặc làm nhân. Đây là đề phòng 
người bác không, chẳng thể thâm đạt như huyễn, ắt mê 
tình chưa hết, trước tưởng vẫn còn, mượn miệng nói 
không hoa, trở lại thành điên đảo. Chẳng biết ở Tây 
Vức huyễn pháp từ minh chú mà sanh khởi. Dụ pháp 
như huyễn tỪ tự tâm bất giác vọng có hiện ra, không có 
chủ, không có giác biết. Nên nói “huyễn chẳng khởi 
lỗi không có vọng tưởng”. Chẳng phải tỪừ lỗi vọng 
tưởng chỗ tập khí sanh là, vọng tưởng do chẳng đạt tự 
tâm hiện ra, tất cả các pháp thẩy đồng huyễn khởi, tùy 


thuận tập khí vọng chấp có không, bèn là lỗi lầm. Đạt 
pháp như huyễn vọng chấp liền dừng, nên nói huyễn 
chẳng phải là nhân của hoặc. Mê sanh hoặc loạn, ngỘ 
đồng huyễn hóa, tâm vọng tưởng không còn chỗ gá, tức 
cấu tạo nhân duyên rỗng vậy. Thánh hiền xưa nay thật 
không có hai chỉ thú. 
Khi ấy, Thế Tôn muốn trùng tuyên lại nghĩa này nên nói 
kệ: 

Thánh chẳng thấy hoặc loạn 

Khoảng giữa cũng không thật 

Khoảng giữa nếu chân thật 

Hoặc loạn tức chân thật. 

Lầa bố tất cả hoặc 

Nếu có tướng sanh đó 

Ấy cũng là hoặc loạn 

Không sạch ví như che. 
Thánh chẳng thấy hoặc loạn là, hoặc loạn tức chân thật. 
Không thể ở khoảng giữa hoặc loạn lại có cái chẳng 
hoặc loạn cho là chân thật. Cho nên nói: “Trong khoảng 
giữa nếu chân thật, hoặc loạn tức chân thật”. Biết vọng 
tức chân, liền lìa tướng, kiến trong ngoài. Đây giác tự 
tâm hiện đến vô sở hữu, ví như lưu ly không có các che 
ngại. Bồ-tát trụ Cửu địa thấy pháp có tánh, vẫn nói 
“chẳng thấy Phật tánh”. Nghĩa là thấy Phật tánh thì 


chẳng còn thấy tất cả pháp có tánh. Kinh Niết-bàn nói: 
“Đại Bồ-tát thật không có chỗ thấy”. Không có chỗ 
thấy, tức vô sở hữu. Vô sở hữu tức tất cả pháp, nên nói 
“hoặc loạn tức chân thật”. 

+- LẠI CHỈ NHƯ HUYỄN KHÔNG LỖI. 

Lại nữa, Đại Huệ! Nếu chẳng phải huyễn thì không có 
gì tương tợ, thấy tất cả pháp như huyễn. Đại Huệ bạch 
Phật: Thế Tôn! Vì các thứ huyễn tướng chấp trước nên 
nói tất cả pháp như huyễn? Hay vì tướng khác chấp 
trước? Nếu vì các thứ huyễn tướng chấp trước nên nói 
tất cả tánh như huyễn thì, Thế Tôn, có tánh chẳng như 
huyễn. Vì cớ sao? Nghĩa là các thứ tướng sắc chẳng 
phải nhân. Thế Tôn! Không có nhân các thứ tướng sắc 
hiện như huyễn. Thế Tôn! Thế nên không có các thứ 
huyễn tướng chấp trước tương tợ tánh như huyễn. 

Tất cả pháp không có chủ, không có giác tri, nếu không 
phải huyễn thì không lấy gì để làm dụ được. Cho nên, 
Thế Tôn nói lặp lại đó, mà chẳng phải do các thứ chấp 
trước tướng nói như huyễn. Nếu do các thứ chấp trước 
tướng nói như huyễn thì, sắc tướng hiện tiền chẳng do 
chấp trước mà vẫn hiện ra. “Có tánh chẳng như huyễn”, 
bèn chẳng phải không nhân. Bởi muốn hiển bày tất cả 
pháp do mê tự tâm nên chẳng đồng với nhân tướng tác 
giả. Cho nên nói: “Không có nhân các thỨ tướng hiện 


như huyễn”. Lại rốt sau nói: “Không các thứ huyễn 
tướng chấp trước tương tợ tánh như huyễn”. Thế là, 
Thế Tôn nói tất cả pháp như huyễn chỉ thú tự rõ ràng. 
Cho nên biết ngoại đạo nhân khác thảy do chẳng biết 
sắc tướng hiện tiền đều tự tâm hiện. Các tánh có không 
đều không thể được. Tất cả pháp chẳng sanh, tất cả 
pháp như huyễn. Đây là yếu chỈ bí mật của Như Lai, 
Đại Huệ thâm nhận pháp yếu mà dùng như huyễn chẳng 
phải tướng chấp trước, gọi là thẳng bày pháp tánh vậy. 
Phật bảo Đại Huệ: Chẳng phải các thứ huyễn tướng 
tương tợ tất cả pháp như huyễn. Đại Huệ! Song các 
pháp chẳng thật chóng diệt như điện, ấy là như huyễn. 
Đại Huệ! Thí như điện chớp hiện trong khoảng sát-na, 
hiện rồi liền diệt, chẳng phải như cảnh giới ngu phu 
hiện. Như thế, quán sát tất cả tánh tự vọng tưởng tự 
tướng cộng tướng không tánh chẳng hiện, do chấp 
trước sắc tướng. 

Đây nói chẳng phải nhân chấp trước các tướng mà nói 
tất cả pháp như huyễn. Nghĩa là tất cả pháp chóng diệt 
như điện, nên nói như huyễn. Tất cả các pháp như làn 
chớp hiện, không thể nói có hay không. Kẻ ngu chẳng 
đạt thật tướng các pháp vọng khởi phân biệt, cho là thật 
có tỰ tướng cộng tướng hiện, mà chẳng biết vọng hiện 
phi tánh. ChỈ do chấp trước sắc tướng liền đó vô sanh. 


Ngang dọc xoay quanh đều không chỗ dùng. 
Khi ấy, Thế Tôn muốn trùng tuyên lại nghĩa này nên nói 
kệ rằng: 

Chẳng huyễn không có thí 

Thuyết pháp tánh như huyễn 

Chẳng thật chóng như điện 

Thế nên nói như huyễn. 
Pháp không tự tánh chính khi sanh mà chẳng sanh, chẳng 
sanh nói không, sanh mà không sanh, nên nói như huyễn. 
Đây là người được pháp thật tướng bày hiện. 
- CHỈ THẰNG VÔ SANH NHƯ HUYỄN KHIẾN LÌA 
HY VỌNG.. 
Đại Huệ lại bạch Phật: Như Thế Tôn đã nói tất cả tánh 
vô sanh và như huyễn, đâu chẳng phải Thế Tôn trước 
sau nói ra tự trái nhau ư? Vì nói vô sanh tánh như huyễn. 
Tất cả pháp chẳng sanh, tất cả pháp như huyễn, đây là 
yếu chỉ chính khi sanh mà chẳng sanh. Vì tánh mà không 
tự tánh nên nói vô sanh, là vô mà chẳng phải vô. Như 
hoa đốm trong hư không nên nói như huyễn, là có mà 
chẳng phải có. Bí mật của Như Lai chẳng phải chỗ trí 
hiểu đến. Lời nạn trước sau trái nhau, bởi muốn nói rõ ý 
này vậy. 
Phật bảo Đại Huệ: Chẳng phải ta nói tánh vô sanh như 


huyễn, có lỗi trước sau trái nhau. Vì cớ sao? Vì sanh mà 


vô sanh. Giác tự tâm hiện lượng, có mà chẳng phải có. 
Ngoại tánh mà chẳng phải tánh thì lý vô sanh hiện. Đại 
Huệ! Chẳng phải ta nói có lỗi trước sau trái nhau. Song 
vì phá ngoại đạo chấp nhân sanh, nên ta nói tất cả tánh 
vô sanh. Đại Huệ! Ngoại đạo quá si muốn khiến cái có 
và không là có sanh, chẳng phải duyên tự vọng tưởng 
các thứ chấp trước. Đại Huệ! Ta chẳng phải có và 
không là có sanh, thế nên ta dùng thuyết vô sanh mà nói. 
Sanh mà chẳng sanh, đây là yếu chỉ quyết định của Như 
Lai. Vì ngƯỜi giác tự tâm hiện lượng nói bí mật này. Vì 
tự tâm hiện ra, nên chẳng phải không tánh. Vì hiện chỉ 
nơi tự tâm nên chẳng phải có tánh. Vì tất cả ngoại tánh 
chẳng phải tánh thì vô sanh hiện tiền. Nói có nhân sanh, 
nói không nhân sanh đều tự vọng tưởng chấp trước vậy. 
Đại Huệ! Nói có tánh đó, vì nhiếp thọ sanh tử, vì hoại 
kiến chấp không và kiến chấp đoạn, vì đệ tử ta nhiếp 
thọ các thứ nghiệp có chỗ thọ sanh, dùng tánh âm thanh 
nói để nhiếp thọ sanh tỬ. 

Chữ tánh là pháp vậy. Phật nói có pháp đó, vì khiến đệ 
tỬ biết cái nhân sanh tỬ nhiếp thọ, vì phá chấp đoạn 
kiến vô nhân vậy. Kinh Niết-bàn nói: “Hành nghiệp của 
chúng sanh chẳng thường chẳng đoạn mà được quả 
báo. Tuy niệm niệm diệt mà không thể mất. Tuy không 
có ngƯỜời làm mà có tạo nghiệp. Tuy không người thọ 


mà có quả báo. Người thọ tuy diệt mà quả chẳng hư 
mất. Không có nghĩ biết, hòa hợp mà có. Tất cả chúng 
sanh tuy cùng mười hai nhân duyên cùng đi mà chẳng 
thấy biết. Vì chẳng thấy biết nên không có trước sau. 
Đây là lý do Phật nói tánh nhân duyên. Âm thanh là danh, 
cú. Nghĩa là có pháp nhiếp thọ, cũng không mà có ngôn 
thuyết. Bởi cần chỉ hành nghiệp kia nhân nơi mê, giác 
thì liền đó tánh la. Kinh Niết-bàn vì chúng sanh mà nói, 
chẳng phải vì người giác. Đây không thể cùng người 
chưa hết mê tình mà nói. 

Đại Huệ! Nói huyễn tánh và tướng tự tánh là vì lìa tánh 
và tướng tự tánh, rơi vào ác kiến của ngu phu hy vọng 
tướng, chẳng biết tự tâm hiện lượng, hoại nhân sỞ tác 
sanh, duyên tự tánh tướng chấp trước. Nói huyễn mộng 
tự tánh tướng tất cả pháp, chẳng khiến ngu phu ác kiến 
hy vọng chấp trước tự và tha tất cả pháp. Chỗ thấy như 
thật làm ra luận bất chánh. Đại Huệ! Thấy chỗ như thật 
tất cả pháp ấy, là vượt ngoài tự tâm hiện lượng. 

Huyễn không tự tánh chỈ tâm hiện ra. Hiện như mộng 
huyễn không thể vì tất cả pháp mà làm sanh nhân. Đây là 
lý do hoại kể ngu hy vọng chấp trước. Chỗ như thật, 
tức chỈ tự tâm hiện ra tất cả pháp như huyễn, chẳng rơi 
vào có không năng sở. Nên nói “thật tướng các pháp”. 
Chẳng thấy một pháp thì mới thấy thật tướng. Đây là 


giác cảnh giới tự tâm hiện lượng, chỉ chứng tương ưng. 
Khi ấy, Thế Tôn muốn trùng tuyên lại nghĩa này nên nói 
kệ rằng: 

Vô sanh tác phi tánh 

Hữu tánh thuộc sanh tử 

Quán sát như huyễn thầy 

Nơi tướng chẳng vọng tưởng. 
Tất cả các pháp không có tánh sanh, do vọng nên có tạo 
ra, liền chịu sanh tử. Sanh tử như huyễn mà do sự 
nhiếp trì cỦa vọng tưởng, nên nói chẳng tự sanh, chẳng 
phải chẳng sanh. Vô sanh là duyên khởi, duyên khởi thì 
vô sanh. Người ngộ được chỗ này khả dĩ siêu nhiên tự 
đƯỢc. 

11- CHỈ LÌA LỜI NÓI ĐƯỢC NGHĨA, DỪNG NGOẠI 
ĐẠO KHÁC NGU PHU, CHỌN LỰA TÂM GIÁC 
DỰNG LẬP NIẾT BÀN. 

- CHỈ LÌA LỜI NÓI , ĐƯỢC NGHĨA. 

Lại nữa, Đại Huệ! Nên nói tướng danh, cú, hình, thân, 
đại Bồ-tát khéo quán danh, cú, hình, thân tùy vào danh cú 
hình thân chóng được Vô thượng Chánh đẳng Chánh 
giác. Giác như thế rồi, giác cho tất cả chúng sanh. Đại 
Huệ! Danh thân đó, nghĩa là y sự lập danh ấy gọi là danh 
thân. Cú thân đó, nghĩa là cú có nghĩa thân, tự tánh quyết 
định cứu kính, ấy gọi là cú thân. Hình thân đó, nghĩa là 


hiện bày danh cú, ấy gọi là hình thân. Lại hình thân ấy, 
nghĩa là dài ngắn cao thấp. Lại cú thân ãây nghĩa là dấu 
vết như dấu vết voi ngựa người thú v.v... đi để dấu vết 
lại, được tên là cú thân. Đại Huệ! Danh và hình đó, 
nghĩa là dùng danh nói bốn ấm không sắc, nên nói là 
danh. Tự tướng hiện nên nói hình. Ấy gọi là danh cú 
hình thân. Nói tướng chừng ngăn danh cú hình thân nên 
phải tu học. 

Trước nói ngôn thuyết chẳng hiển bày đệ nhất nghĩa. 
Đây nói tùy vào nghĩa của cú hình thân chóng được Vô 
thượng Chánh đẳng Chánh giác. Nghĩa là chẳng phải 
ngôn thuyết là đệ nhất nghĩa, cũng chẳng phải sở thuyết 
là đệ nhất nghĩa. Chỗ đệ nhất nghĩa thánh trí lạc, do 
ngôn thuyết được vào. Cho nên biết ngôn thuyết được 
vào, tức là cú tỰ tánh quyết định cứu kính. Vào quyết 
định cứu kính thì ngôn thuyết sở thuyết chẳng đủ hiển 
bày. Song sở dĩ người đạt được chỗ này cũng do ngôn 
thuyết. Gọi đó là dùng chốt tháo chốt, nên phải khéo 
quán vậy. Y sự lập danh đó, như y nước đất nhân công 
làm ra đồ đựng tương gọi đó là khạp. Tự tánh quyết 
định cứu kính là như y câu “các pháp như huyễn” liền 
được các pháp quyết định không có tự tánh, được nghĩa 
cứu kính Như Lai tàng chân như. Chữ viết có dài ngắn, 
âm vận có cao thấp, nhân chỮ được tên, góp chữ thành 


câu, nên nói hiển bày danh cú. Dấu vết là, xem dấu vết 
biết có voi ngựa người thú đi, nhữ xem câu mà được 
nghĩa. Bốn ấm không sắc là, thọ tưởng hành thức. Nhân 
tên thọ tưởng hành thức mà biết bốn ấm không sắc. 
Xem viết chấm dài ngắn âm vận cao thấp mà tự tướng 
của chữ hiện ra. Do danh cú hình thân mà vào nghĩa đệ 
nhất cứu kính. Nên nói chóng được Bồ-đề, tự giác và 
giác tha. 
Khi ấy, Thế Tôn muốn trùng tuyên lại nghĩa này, nên nói 
kệ rằng: 

Danh thân cùng cú thân 

Và hình thân sai biệt 

Phàm phu, ngu chấp trước 

Như voi mắc lầy sâu. 
Kệ trách ngu ngoại chẳng biết ha lời nói được nghĩa. 
Trở lại bị cảnh giới giác tưởng chuyển, như voi mắc 
lầy rất đáng thương xót. 
- NÊU CHỈ LUẬN ĐỂ RÕ NGHĨA CHẲNG Ở LỜI 
NÓI. 
Lại nữa, Đại Huệ! Người thế trí đời sau do lìa một, 
khác, đồng, chẳng đồng, kiến, tướng là nghĩa thông 
thường của ta, đem hỏi người vô trí, kia liền đáp rằng: 
Đây chẳng phải hỏi đúng. Nghĩa là sắc v.v... thường, vô 
thường, là khác, chẳng khác, như thế các hạnh Niết-bàn, 


tướng và sở tướng, cầu-na, sở cầu-na, tạo, sở tạo, kiến, 
sở kiến, trần và vi trần, tu cùng người tu, tướng so sánh 
lần lượt như thế. Những câu hỏi như thế mà hỏi, Phật 
nói là vô ký, chỉ luận chẳng phải chỗ hay hiểu của 
người si kia. Vì họ văn tuệ chẳng đủ vậy. Như Lai ứng 
cúng đẳng chánh giác vì khiến họ lìa kinh sợ nên nói vô 
ký, chẳng vì nói ký (quyết định). Lại dừng luận kiến 
chấp của ngoại đạo mà chẳng vì nói. 

Chỉ luận là một trong bốn luận, có hai nghĩa. Một là 
dừng luận vô ký cỦa ngoại đạo, chẳng vì ký (quyết 
định) nói, vì người si không trí, vì lìa kinh sợ kia, vì 
dừng tà luận. Hai là dừng người căn chưa thuần thục, vì 
khiến ha chấp trước, vì thầm khế hội không lời, vì thời 
tiết nhân duyên. Cho nên dù người trí đời sau, nếu đem 
ha tứ cú của Như Lai, nghĩa thông thường mà hồi người 
không trí, ắt có cái đáp chẳng chánh. Trái lại, họ dùng 
các tướng sắc v.v... năng sở lần lượt nhiều câu nạn 
vấn. Đây là Phật nói vô ký, nên dừng mà chẳng luận. 
Bởi người si kia không biết, vì văn tuệ chẳng đủ, dù vì 
nói quyết định ắt họ sanh kinh hãi. Bởi vì la tỨ cú, 
nghĩa không rất sâu, chẳng phải chỗ thức nương được. 
Nếu rơi trong tứ cú lại thành hý luận, tăng trưởng tà 
kiến. Vì lẽ đó Như Lai răn người đời sau vậy. Sắc v.v... 
nghĩa là đối với các pháp ấm giới nhập đãø có thường, 


dị bốn câu. Các hạnh Niết-bàn, nghĩa là hạnh hay chứng 
Niết-bàn. Tướng sở tướng là năng tướng sở tướng. Y 
sở y là, năng y và sở y. Tạo sở tạo là, năng tạo sở tạo. 
Kiến sở kiến là, năng kiến sở kiến. Trần và vi trần là, 
khối đất và vi trần. Tu và người tu là, nhân ngã pháp 
ngã. Đây là lần lượt đối đãi, rỗng, không có nghĩa thật, 
không thể ghi chép nên nói vô ký. 

Đại Huệ! Ngoại đạo nói như thế này, mạng tức là thân, 
những lối luận vô ký như thế. Đại Huệ! các ngoại đạo 
ngu sỉ kia đối với nhân, tác luận vô ký, chẳng phải chỗ 
ta nói. Đại Huệ! Chỗ ta nói là, lìa nhiếp sở nhiếp, vọng 
tưởng chẳng sanh. Tại sao dừng họ? Đại Huệ! Nếu 
người chấp trước nhiếp sở nhiếp thì không biết tự tâm 
hiện lượng, cho nên dừng họ. Đại Huệ! Như Lai Ứng 
cúng đẳng chánh giác dùng bốn thứ ký luận vì chúng 
sanh nói pháp. Đại Huệ! Chỉ ký luận là, ta thường nói ra 
vì người căn chưa thuần thục, chẳng vì người căn đã 
thuần thục. 

Đây nói về sở do nói chỈ ký luận. Mạng là gốc sanh tử, 
cho nó là thân, thành nhân tạo tác. Đây là vô ký luận của 
ngoại đạo, chẳng phải Như Lai nói ra. Nghĩa là Như Lai 
nói ra, lìa năng thủ sở thủ, vọng tưởng chẳng sanh, mà 
chẳng chỉ thẳng duy tâm đó, vì chấp trước có nhân tạo 
tác, chẳng biết tự tâm hiện ra nên dừng đó. Song chư 


Phật Như Lai dùng bốn thứ ký luận để dẫn đường cho 
chúng sanh. Chỉ ký luận đó, chẳng phải chỈ vì ngoại 
đạo, cũng vì người căn chưa thuần thục, thời tiết chưa 
đến, không thể thêm chấp danh ngôn kia. Thời tiết sắp 
đến, vả lại muốn họ ngộ yếu chỉ ngoài lời nói, nên nói 
để ngăn cái sai kia, mà chẳng nói cái phải kia. Kinh 
Niết-bàn nói: “Như chim uyên ương kia theo con chim 
lân-đề cùng nhau dạo chơi không khi nào xa rời nhau. 
Như Lai nói pháp này là khổ, pháp kia là lạc, pháp nọ là 
thường, pháp khác là vô thường, pháp ấy là ngã, pháp đó 
là vô ngã, thời tiết nếu đến lý kia tự bày”. 

Lại nữa, Đại Huệ! Tất cả pháp la làm ra nhân duyên 
chẳng sanh, không có tác giả nên tất cả pháp chẳng 
sanh. Đại Huệ! Vì sao tất cả tánh lìa tự tánh? Bởi khi tự 
giác quán thì tự cộng tánh tướng không thể được, nên 
nói tất cả pháp chẳng sanh. Vì sao tất cả pháp không thể 
đem lại, không thể đem đi? Bởi tự cộng tướng muốn 
đem lại thì không có chỗ lại, muốn đem đi thì không có 
chỗ đi. Thế nên tất cả pháp lìa đem đi đem lại. Đại Huệ! 
Vì sao tất cả pháp chẳng diệt? Vì tướng tánh và tự tánh 
không, tất cả pháp không thể được, nên tất cả pháp 
chẳng diệt? Đại Huệ! Vì sao tất cả pháp vô thường? 
Nghĩa là tướng khởi là tánh vô thường, thế nên nói tất 
cả pháp vô thường. Đại Huệ! Vì sao tất cả pháp 


thường? Nghĩa là tướng khởi là tánh vô sanh, hằng vô 
thường, nên nói tất cả pháp thường. 
Đây chính nói về thuyết chỉ luận. Tất cả pháp chẳng 
sanh lìa năng sở, vì không có tác giả. Tất cả pháp không 
tự tánh, vì tự tướng cộng tướng không thể được. Tất cả 
pháp không đến đi, vì tự tướng cộng tướng đến không 
tỪ đâu, đi không chỗ đến. Tất cả pháp chẳng diệt, vì 
không có tánh tướng. Tất cả pháp vô thường, vì tướng 
khởi tánh vô thường. Tất cả pháp thường, vì khởi tức là 
chẳng khởi, vô thường tánh hằng thường. Rõ được sáu 
nghĩa này chỉ là vô sở hữu. Trừ vô sở hữu ra không cho 
có nói năng, cho nên nói chỉ luận. Dùng nó để chế phục 
các ngoại đạo, cũng dùng nó riêng chỉ huyền nghĩa. Chỗ 
sâu kín của Như Lai chỉ phải thầm khế hội. 
Khi ấy, Thế Tôn muốn trùng tuyên lại nghĩa này nên nói 
kệ rằng: 

Ký luận có bốn thứ: 

Nhất hướng, phản cật vấn 

Phân biệt và chỈ luận 

Để chế phục ngoại đạo 

Hữu và phi hữỮu sanh 

SƯ tăng-khư, tỳ-xá 

Tất cả thầy vô ký 

Kia như thế hiển bày. 


Chánh giác đã phân biỆt 

Tự tánh không thể được 

Bởi vì lìa ngôn thuyết 

Nên nói lìa tự tánh. 
Nhất hướng là đáp thẳng. Phản cật là đáp bằng cách 
vẫn nạn lại. Phân biệt là đáp rành rẽ. Chỉ luận là đáp 
bằng cách gác lại. Tăng-khư là chỈ Số luận lập ra hai 
mươi lăm minh đế. Tỳ-xá là chỉ cho Thắng luận lập ra 
sáu câu. Nhân cùng vô nhân không có nghĩa thật. Không 
thể vì nói, chỈ nói vô tánh. 
- RIÊNG TỨ QUẢ, ĐỂ CHỈ RA CHÂN GIÁC. 
+ HỎI BỔN QUẢ SAI BIỆT. 
Khi ấy, đại Bồ-tát Đại Huệ lại bạch Phật: Thế Tôn! Cúi 
xin vì nói chư Tu-đà-hoàn và Tu-đà-hoàn thú thông 
tướng sai biệt. Nếu đại Bồ-tát khéo hiểu Tu-đà-hoàn thú 
sai biệt thông tướng và Tư-đà-hàm, A-na-hàm, A-la-hán 
tướng phương tiện, phân biệt biết rồi như thế như thế 
vì chúng sanh thuyết pháp. Nghĩa là tướng hai vô ngã và 
hai chướng thanh tịnh, tướng qua các địa, cỨu kính 
thông đạt, được cảnh giới cứu kính bất tư nghì của 
Như Lai, nhữ ngọc ma-nI có các sắc, khéo hay làm lợi 
ích tất cả chúng sanh, dùng cảnh giới tất cả pháp, thân 
tài vô tận để nhiếp dưỡng tất cả. 
Hỏi tướng bốn quả, muốn rõ bốn quả cùng giác địa chỗ 


chung và riêng, vì chúng sanh phân biệt hiển bày, khiến 
bỏ hai chướng nhân và pháp, chứng hai vô ngã, vƯỢt 
khỏi tướng các địa thông đạt Phật địa, cỨu kính trang 
nghiêm được châu như ý, dùng vô sở hữu xoay lại độ 
thoát nhau. Cảnh giới tất cả pháp là, cảnh giới vô sở 
hữu. 

+ LIỆT BÀY BA THỨ TU-ĐÀ-HOÀN. 

Chỉ quả tướng tu-đà-hoàn. 

Phật bảo Đại Huệ: Lắng nghe, lắng nghe! Khéo suy 
nghĩ đó, nay vì ông nói. Đại Huệ bạch Phật: Thế Tôn, 
lành thay! Xin vâng nghe nhận. Phật bảo Đại Huệ: Có 
ba hạng Tu-đà-hoàn, quả Tu-đà-hoàn sai biệt. Thế nào là 
ba? Nghĩa là hạ, trung, thượng. Hạ đó, tột bẫy đời mới 
vào Niết-bàn. Trung đó, ba hoặc năm đời mới vào Niết- 
bàn. Thượng đó, tức đời kia liền vào Niết-bàn. Ba hạng 
này có ba kết: Hạ, trung và thượng. Thế nào là ba kết? 
Nghĩa là thân kiến, nghi, giới thủ. Ba kết ấy sai biệt, 
thăng tiến mãi lên được A-la-hán. 

Tu dịch là vô lậu. Đà-hoàn dịch là tu tập. Nghĩa là tu tập 
vô lậu vậy. Lại Tu dịch là lưu. Đà-hoàn dịch là nghịch. 
Nghĩa là nghịch dòng sanh tử. Lại dịch là nhập. Nghĩa là 
vào dòng thánh. Hạ trung thượng chia hai hạng lợi và 
độn. Người độn căn còn bảy phen sanh lên cõi trời mới 
vào Niết-bàn. Hiện đời là chỈ cho người rất lợi căn. Ba 


hạng người này đoạn ba thứ kết. Bản dịch đời Đường 
không có ba chữ hạ trung thượng. Song đoạn kết cũng 
phân lợi và độn, nên nói ba kết sai biỆt. 

* CHỈ TU-ĐÀ-HOÀN ĐOẠN KẾT SAI BIỆT. 

Đại Huệ! Thân kiến có hai thứ: Nghĩa là câu sanh và 
vọng tưởng. Như duyên khởi vọng tưởng và tự tánh 
vọng tưởng vậy. Thí như y duyên khởi tự tánh, các thứ 
vọng tưởng tự tánh chấp trước sanh. Bởi kia chẳng 
phải có chẳng phải không, chẳng phải có không vì 
tướng vọng tưởng không thật. Kể ngu vọng tưởng các 
thỨ vọng tưởng tự tánh tướng chấp trước, như khi 
nắng thấy sóng nắng, nai khát tưởng nước. Ấy là vọng 
tưởng thân kiến của Tu-đà-hoàn, kia do nhân vô ngã 
nhiếp thọ không tánh, đoạn trừ đã lâu xa, mà còn vô tri 
chấp trước. 

Thân kiến có hai thứ. Nghĩa là câu sanh và phân biỆt. 
Vọng tưởng tức là phân biệt. Phân biệt thuộc kiến hoặc, 
tuy rộng nhiếp các pháp trong ngoài, cũng y ngũ uẩn 
vọng chấp có không. NhƯ người huyễn do duyên mà 
khởi ra hình nam nữ các tướng co duỗi, sanh tất cả phân 
biệt của chúng sanh, mà thật chẳng có chẳng không, 
trọn không có sự thật, chỉ là tướng vọng tưởng. Như 
con nai khát nước vọng thấy có nước thật. Tu-đà-hoàn 


này dùng trí nhân vô ngã quán nhiếp thọ không tánh mà 


được trừ đoạn. Xét về Tu-đà-hoàn đoạn hai thứ phiền 
não, chẳng rơi vào ngoại đạo chấp có nhân tạo tác, vẫn 
y nơi trí nhân vô ngã diệt tánh nhiếp thọ, nên đối với 
pháp vô ngã chẳng có phần. 

Đại Huệ! Câu sanh là, Tu-đà-hoàn thân kiến, vì thân tự 
tha v.v... Bốn ấm không sắc tướng, vì sắc sanh tạo và 
sở tạo, vì tướng lần lượt làm nhân nhau, vì đại chủng 
và sắc chẳng nhóm họp. Tu-đà-hoàn quán loại có không 
chẳng hiện thì đoạn được thân kiến. Như thế thân kiến 
đoạn thì tham ắt chẳng sanh, ấy gọi là tướng thân kiến. 
Câu sanh thuộc tư hoặc, Thanh văn phân tích ngũ uẩn 
không, nên được giải thoát. Nghĩa là thọ v.v... bốn uẩn 
không có sắc tướng. Sắc uẩn y tứ đại và tứ đại tạo sắc 
lẫn nhau hòa hợp, không có tự và tha, xa lìa tà kiến có 
không. Tưởng tham chẳng sanh, cả hai thứ đoạn, ấy gọi 
là thân kiến đoạn. 

Đại Huệ! Tướng nghi là, vì được pháp thiện kiến 
tướng, vì tước đoạn vọng tưởng hai thứ thân kiến, nên 
nghi pháp chẳng sanh. Không đối với chỗ khác khởi 
kiến chấp là Đại sư, là tịnh là bất tịnh, ấy gọi là tướng 
nghi Tu-đà-hoàn đã đoạn. 

Được pháp khéo thấy tướng là, thấy chân đế vậy. Lầa 
nhân có không, thấy được chân đế, ấy là chứng pháp 
thiện kiến. Thân kiến đã đoạn thì nghi ắt chẳng sanh. 


Nghi có ba thứ: Nghi pháp, nghi mình, nghi ngƯỜi. 
Chứng pháp thiện kiến thì không nghi pháp. Thân kiến 
đã đoạn thì không nghi mình. Chẳng nghi pháp chẳng 
nghi mình thì cũng chẳng nghi người. Nghĩa là nghi pháp 
nghi mình nghi người đoạn, nên chẳng đối chỗ khác 
khởi tưởng Đại sư. Là tịnh chẳng tịnh, chính là lời nghi 
vậy. 

Đại Huệ! Giới thỦ ấy, tại sao Tu-đà-hoàn chẳng thủ 
giới? Nghĩa là vì khéo thấy tướng khổ ở chỗ thọ sanh, 
thế nên chẳng thủ. Đại Huệ! Thủ là, kể ngu quyết định 
nhận tập khổ hạnh, vì được các thỨ vui nên cầu thọ 
sanh. Kia ắt chẳng thủ, trừ hồi hướng tự giác thù thắng, 
ha vọng tưởng, pháp tướng vô lậu hành phương tiện, 
thọ trì giới luật. Ấy gọi là Tu-đà-hoàn tướng giới thủ 
đoạn. 

Cầu sanh chỗ vui mà giữ giới luật, ấy là giới thỦ. Tu- 
đà-hoàn nếu có thọ trì đều vì tự giác thù thắng, hồi 
hướng vô lậu pháp hạnh, nên giới thủ đoạn. 

Tu-đà-hoàn đoạn ba kết thì tham si chẳng sanh. Nếu Tu- 
đà-hoàn khởi nghĩ thế này: Các kết này ta chẳng thành 
tựu, liền có hai lỗi rơi vào thân kiến và các kết chẳng 
đoạn. Đại Huệ bạch Phật: Thế Tôn! Thế Tôn nói nhiều 
thứ tham dục, kia vì sao đoạn tham? Phật bảo Đại Huệ: 
Yêu thích người nỮ tham trước triền miên, các thứ 


phương tiện thân khẩu tạo ác nghiệp, thọ cái vui hiện 
tại gieo nhân khổ đời vị lai, Tu-đà-hoàn thì chẳng sanh. 
Vì cớ sao? Vì được cái vui tam-muội chánh thọ. Thế nên 
kia đoạn, chẳng phải cái tham tiến đến Niết-bàn đoạn. 
Kinh Kim Cang Bát-nhã nói: “Tu-đà-hoàn hay khởi nghĩ 
thế này: Ta được quả Tu-đà-hoàn chăng? Tu-bồ-đề 
thưa: Bạch Thế Tôn không vậy. Vì cớ sao? Vì Tu-đà- 
hoàn gọi là nhập lưu, mà thật không có chỗ nhập ...” 
cho đến, nếu A-la-hán khởi nghĩ thế này: “Ta được đạo 
A-la-hán”, tức là chấp trước ngã nhân chúng sanh thọ 
giả. Thế nên có thể biết, khởi tưởng đoạn kết là rơi vào 
thân kiến và các kết chẳng đoạn. Tu-đà-hoàn chỈ đoạn 
dục tham. Còn tham Niết-bàn thì tứ quả chẳng đoạn. 
Tam-muội chánh thọ tức là chứng pháp thiện kiến sanh 
ra. Nghĩa là tam-muỘi chướng tham dục kia nên được 
hiện đoạn. Bởi tư hoặc Tu-đà-hoàn chưa hết. 

+ CHỈ TUỚNG QUẢ TƯ-ĐÀ-HÀM. 

Đại Huệ! Thế nào là tướng Tư-đà-hàm? Nghĩa là chóng 
soi tướng sắc tướng vọng tưởng sanh, nên kiến, tướng 
chẳng sanh. Vì khéo thấy tướng thiền thú chóng đến đời 
này sạch mé khổ, được Niết-bàn. Thế nên gọi là Tư-đà- 
hàm. 

Câu chóng soi tướng sắc tướng vọng tưởng sanh là, bậc 
Nhất lai này vì rõ sắc tướng sanh ra phân biệt, nên phân 


biệt chẳng sanh. Phân biệt này là chỈ tư hoặc, chẳng 
phải kiến hoặc. Khéo thấy thiền thú là, chứng pháp 
thiện kiến chỗ khởi thiền định. Kinh Đại Bát Niết-bàn 
nói: “Người Tư-đà-hàm buộc tâm tu đạo, vì đoạn tham 
dục, sân, si, kiêu mạn. Do tâm buộc này nên một phen 
qua lại rồi, tột bờ mé khổ mà vào Niết-bàn”. 

+- CHỈ TƯỚNG QUẢ A-NA-HÀM. 

Đại Huệ! Thế nào là A-na-hàm? Nghĩa là vì đối với sắc 
tướng tánh phi tánh quá khứ, hiện tại, vị lai sanh thấy 
lỗi lầm, khiến vọng tưởng chẳng sanh và vì kết đoạn, 
gọi là A-na-hàm. 

A-na-hàm hay thấy sắc tướng ba đời khởi ra phân biệt 
lỗi lầm, sạch hết các phân biệt, hằng bỏ các kết. Cái 
phân biệt này cũng chỈ cho tư hoặc. A-na-hàm vào Niết- 
bàn có bảy hạng: Một, trung vào Niết-bàn. Nghĩa là xả 
dục giới chưa đến sắc giới ở giữa đó vào Niết-bàn. Trừ 
hiện tại vào Niết-bàn, trung vào Niết-bàn là lợi căn. Hai, 
hành vào Niết-bàn, có hai hạng: Một, tinh tấn không tự 
tại định; hai, giải đãi có tự tại định. Xét đây chỉ riêng 
kiến phần lỗi lầm, mà chẳng nói thiền lạc, sẽ chỈ cho lợi 
căn tinh tấn... 

+ CHỈ TƯỚNG QUẢ A-LA-HÁN. 

Đại Huệ! A-la-hán là, đủ các thiền định tam-muội, giải 
thoát, lực minh, các thỨ phiền não, khổ, vọng tưởng 


chẳng còn, gọi là A-la-hán. 

A-la-hán tức là vô học. Do giới, định, tuệ, giải thoát, 
giải thoát tri kiến, năm phần pháp thân, được đến bờ 
kia, hằng đoạn sanh nhân trong ba đời, cũng đoạn ấm 
thân trong tam giới. Nên nói ta sanh đã hết, phạm hạnh 
đã lập, chẳng thọ thân sau. 

+ RIÊNG A-LA-HÁN CHẲNG ĐỒNG SIÊU GIÁC. 
Đại Huệ bạch Phật: Thế Tôn! Thế Tôn nói ba thứ A-la- 
hán. Ở đây nói đó là A-la-hán nào? Thế Tôn! Là được 
đạo tịch tĩnh nhất thừa, là đại Bồ-tát phương tiện thị 
hiện A-la-hán hay là Phật Hóa hóa ra? Phật bảo Đại 
Huệ: Là Thanh văn được đạo nhất thừa tịch tĩnh, chẳng 
phải hạng khác. Khác là, Bồ-tát hành hạnh Bồ-tát và 
Hóùa Phật hóa ra, vì bản nguyện nên dùng phương tiện 
khéo léo, Ở trong chúng thị hiện thọ sanh, vì trang 
nghiêm quyến thuộc của Phật. Đại Huệ! Ở trong chỗ 
vọng tưởng thuyết pháp các thứ. Nghĩa là được quả 
được thiền, thiền giả nhập thiền thì thẩy xa la. Thị hiện 
được tự tâm hiện lượng, được quả tướng, nói là được 
quả. Lại nữa, Đại Huệ! Người muốn siêu thiền vô 
lượng vô sắc giới, phải lìa tướng tự tâm hiện lượng. 
Đại Huệ! Chánh định diệt thọ tưởng, vượt tự tâm hiện 
lượng thì chẳng phải. Vì cớ sao? Vì còn tâm lượng. 
Trên nói A-la-hán, nghĩa là chỉ định tánh nhất thừa trong 


ba thừa, chẳng phải Bồ-tát thị hiện và Phật Hóa hóa ra. 
Bồ-tát và Phật Hóa là đối trong chúng sanh vọng tưởng 
có các thỨ nói pháp là, được quả, được thiền. Trọn 
không có năng sở, vì chỈ tự tâm hiện lượng. Đây được 
quả tướng cùng định tánh chẳng đồng, vì nhiếp các 
người đồng sự dẫn tiến lên đại thừa. Thế nên, người 
muốn vượt khỏi tứ thiền ở thế gian và tứ vô lượng tâm, 
tỨ vô tưởng định, phải lìa tướng tự tâm hiện lượng. 
Lại về định diệt thọ tưởng xuất thế gian cũng thuộc tâm 
lượng. Siêu tự tâm hiện lượng, chẳng phải như vậy. 
Văn sau nói, nếu giác thì được giải thoát, chính là chỈ ở 
đây vậy. Một mặt nói được tự tâm hiện lượng, một mặt 
nói lìa tự tâm hiện lượng. Được tức là nghĩa giác. Giác 
tức là ha. 
Khi ấy, Thế Tôn muốn trùng tuyên lại nghĩa này, nên nói 
kệ rằng: 

Các thiền tứ vô lượng 

Vô sắc tam-ma-đề 

Tất cả thọ tưởng diệt 

Tâm lượng kia không có. 

Quả Tu-đà-bàn-na 

Vãng lai và bất hoàn 

Cùng với A-la-hán 

Những đây tâm hoặc loạn. 


Thiền giả, thiền và duyên 

Đoạn, tri, kiến chân đế 

Đây là lượng vọng tưởng 

Nếu giác được giải thoát. 
Thiền giả và thiền, tức ở trên nói năng nhập và sở nhập. 
Đã có năng sở tức có cảnh giới sở duyên của thiền. 
Đoạn là đoạn tập. Tri là tri khổ. Do biết khổ đoạn tập 
nên thấy chân đế, chẳng lìa tâm lượng. Giác là giác tự 
tâm hiện lượng. Giác thì chóng lìa, la tâm hiện lượng 
mới thật chứng tâm hiện lượng. 
- CHỌN LỰA GIÁC TÂM. 
+ CHÁNH CHỈ QUÁN SÁT TƯỚNG GIÁC. 
Lại nữa, Đại Huệ! Có hai thứ giác. Nghĩa là quán sát 
giác và vọng tưởng tướng nhiếp thọ kế trước kiến lập 
giác. Đại Huệ! Quán sát giác là, nếu giác tướng tánh tự 
tánh chọn lựa xa la bốn câu không thể được, ấy là quán 
sát giác. Đại Huệ! Bốn câu kia là, một, khác, đồng, 
chẳng đồng, có, không, chẳng phải có, chẳng phải 
không, thường, vô thường, ấy gọi là bốn câu. Đại Huệ! 
Lìa bốn câu này gọi là tất cả pháp. Đại Huệ! Bốn câu 
này quán sát tất cả pháp, nên phải tu học. 
Tất cả chúng sanh chẳng được tự giác thánh trí, đều do 
chẳng rõ các pháp trước mắt duy tâm hiện ra, vọng sanh 
suy tính. Vừa có suy tính liền thuộc về bốn câu. Nếu hay 


quán sát tất cả pháp lìa bốn câu không thể được thì tự 
tâm vọng tưởng tùy đó mà hết, giác thể tự như. Thế là, 
động tịnh ra vào không nương không chủ, không có giác 
tri, đều là chiếu liễu, không có tự tha, chẳng cho an trí. 
Nên nói nếu giác được giải thoát, ấy là quán sát giác nên 
phải tu học. Tướng tánh tự tánh chọn lựa là, đối thể 
tướng tất cả pháp chọn lựa rành rẽ, biết cái nào hư cái 
nào thật, chẳng bị cảnh trước mắt làm ngu, mới hay siêu 
việt chóng lìa. 

+ CHỈ VỌNG TƯỞNG GIÁC TƯỚNG ĐỂ RÕ TỰ 
GIÁC THÁNH LẠC. 

Đại Huệ!Thế nào là tướng vọng tưởng nhiếp thọ kế 
trước kiến lập giác? Nghĩa là tướng vọng tưởng nhiếp 
thọ chấp trước, như chất cỨng, ướt, nóng, động là 
tướng vọng tưởng chẳng thật thuộc tứ đại chủng: tông, 
nhân, tướng, thí dụ chấp trước, chẳng thật dựng lập mà 
dựng lập, ấy gọi là vọng tưởng tướng nhiếp thọ kế 
trước kiến lập giác. Đây là tướng của hai thứ giác. Nếu 
đại Bồ-tát thành tựu hai tướng giác này thì tướng nhân 
pháp vô ngã được cứu kính, khéo biết phương tiện giác 
vô sở hữỮu. Quán sát hạnh địa liền được sơ địa vào cả 
trăm tam-muội, được sai biệt tam-muội, thấy cả trăm 
đức Phật và cả trăm Bồ-tát. Biết việc về trước về sau 


cả trăm kiếp, hào quang chiếu cả trăm cõi nước, biết 


tướng các địa trên, đại nguyện thù thắng, thần lực tự 
tại, được Pháp vân địa vào vị Quán đẳnh, sẽ được Như 
Lai tự giác địa. Khéo buộc tâm nơi thập vô tận cú, làm 
thành thục chúng sanh, các thỨ biến hóa trang nghiêm 
sáng suốt, được tự giác thánh lạc tam-muội chánh thọ. 

Cứng ướt nóng động là chỈ cho tứ đại chủng. Nghĩa là y 
tứ đại chủng các tướng chẳng thật vọng tự bám giữ 
phân biệt dựng lập. Như y tướng đất lập lượng rằng: 
Đây là pháp thật có, lấy đó làm tông. Nhân nói: vì cỨng 
chắc. Dụ nói: như kim cương. Đây là tướng chẳng 
thật phân biệt, vọng tự bám giữ phân biệt dựng lập. 
Nếu hay liễu đạt hai thỨ giác tướng, biết chấp như thế 
là ngu phu ngoại đạo, biết như thế là ngã pháp vô sở 
hữu tự giác quán sát. Thế mới biết tất cả pháp trước 
mắt đều do tự tâm bất giác vọng hiện. Hiện duy tự tâm 
không có nhân tướng khác. Biết nó không có khác, thầy 
do bất giác. Trong bất giác không có tác giả, ấy là không 
ngƯỜời; ngoài bất giác không có nhân khác, ấy là không 
pháp. Hai thứ vô ngã này cứu kính như thế. Quán sát 
như thế thì phân biệt chóng dứt. TỰ hay khéo biết 
phương tiện dùng giác tâm vô sở hữu hiểu rõ hạnh địa, 
liền vào Sơ địa, được trăm ngàn tam-muỘi sai biệt, 
mười phương ba đời vô biên cõi nước, một lúc chóng 
thấy chóng nhập, bản nguyện thần lực được tự tại vô 


ngại, trải qua các địa vượt lên Pháp vân địa ở vị Quán 
đẳnh, đến cứu kính pháp thân của Như Lai tỰ giác. Y 
thập vô tận thiện căn khắp hiện hóa thân xoay vần dạy 
bảo không có cùng tận, mà chẳng rời tự giác thánh trí, 
an trụ cảnh giới thắng lạc. 

+ CHỈ RÕ TỨ ĐẠI TẠO SẮC VÀO QUÁN SÁT GIÁC. 
Lại nữa, Đại Huệ! Đại Bồ-tát phải rõ tứ đại tạo sắc. 
Thế nào Bồ-tát hiểu rõ tứ đại tạo sắc? Đại Huệ! Đại 
Bồ-tát khởi giác thế này: Đối chân đế kia tứ đại chẳng 
sanh. Đối với kia tứ đại chẳng sanh, khởi quán sát như 
thế, quán sát rồi giác được danh, tướng,vọng tưởng, 
phần tề (phân biệt) là tự tâm hiện phần tê (phân biệt) vì 
tự tánh chẳng phải tánh, ấy gọi là tâm hiện vọng tưởng 
phần tê (phân biệt). Nghĩa là nơi tam giới quán tứ đại 
tạo sắc kia tánh nó lìa, sạch luôn bốn câu, lìa ngã và ngã 
sở, trụ như thật tướng tự tướng phần đoạn, thành tựu 
tự tướng vô sanh. 

Đây dạy khéo nơi tứ đại tạo sắc vào quán sát giác. TỨ 
đại là, đất nước gió lửa. Tạo sắc là sắc hương vị xúc. 
Giác chân đế kia là, giác tỨ đại chân đế. Sao gọi là tỨ 
đại chân đế? Nghĩa là tứ đại không có tự tánh, do phân 
biệt mà thấy có. Phân biệt khi chưa khởi thì pháp tánh 
thường vắng lặng. Chính danh, tướng, phần tề (phân 
biệt) hiện tại Ở trong tam giới đều là tướng tưởng phân 


biệt của tự tâm, mà pháp tánh này thường vắng lặng, 
chẳng do phân biệt mà có ra vào. Cho nên biết, tứ đại và 
tỨ đại tạo sắc đều thanh tịnh không thừa. Lầa bốn câu là, 
la ngã và ngã sở, thường trụ trong pháp tự tướng như 
thật. Trụ trong pháp như thật dựng lập phần đoạn tự 
tướng (tự tướng từng đoạn tỪng phần), vô sanh pháp 
nhẫn liền nơi đây thành tựu. 

Đại Huệ!Tứ đại chủng kia vì sao sanh tạo sắc? Nghĩa là 
do vọng tưởng thấm ướt đại chủng sanh thỦy giới trong 
và ngoài, vọng tưởng kham năng đại chủng sanh hỏa 
giỚi trong và ngoài, vọng tưởng phiêu động đại chủng 
sanh phong giới trong ngoài, vọng tưởng cắt đứt sắc đại 
chủng sanh địa giới trong ngoài. Sắc cùng hƯ không 
đồng, chấp trước tà đế, năm ấm nhóm họp tứ đại tạo 
sắc sanh. 

Tứ đại chủng từ vọng tưởng mà thành, sanh tứ đại 
trong ngoài. Nên nói vọng tưởng thấm ướt thành thủy 
đại chủng sanh thỦy giới trong ngoài, địa hỗa phong 
cũng lại như thế. Bởi mê tự tâm nên có vọng tưởng 
sanh khởi, chẳng phải có nhân sanh, cũng chẳng phải 
không nhân, cũng chẳng phải cái khác làm nhân sanh. 
Ngoại đạo vọng chấp ngũ đại hay sanh mười một căn. 
Chẳng biết sắc và hư không từ vô thỦy bất giác đồng 
thời liền hiện. Kinh Phật Đẳnh nói: “Biển giác tánh lắng 


tròn, tròn lóng giác nguyên diệu, nguyên minh chiếu sanh 
sở, sở lập chiếu tánh vong, mê vọng có hư không, y 
không lập thế giới, tưởng lóng thành cõi nước, tri giác 
làm chúng sanh”. Thế mà lầm cho sắc, không đều hay 
làm nhân nên là tà đế. 

Đại Huệ! Thức ấy vì ưa các thứ dấu vết (tướng) cảnh 
giới, các cõi tiếp nối. Đại Huệ! Địa v.v... tỨ đại và tạo 
sắc v.v... Có tỨ đại duyên và phi tứ đại kia duyên. Vì cớ 
sao? Nghĩa là tánh, hình, tướng, xứ, phương tiện làm ra, 
không tánh thì đại chủng chẳng sanh. Đại Huệ! Tánh, 
hình tướng xứ phương tiện làm ra hòa hợp sanh, chẳng 
phải vô hình. Thế nên tướng tứ đại tạo sắc ngoại đạo 
vọng tưởng chẳng phải pháp của ta. 

Tiếp trên tỨ đại vọng tưởng sanh khởi, đây lại đề ra tứ 
sanh các cõi, đều do bất giác vọng hiện, chẳng phải tứ 
đại kia hay làm sanh nhân. Thức tức là vọng tưởng. Tứ 
đại đã là nội thức biến hiện, mà thức tánh này lại ưa 
thấy các thứ sắc tướng, lại hay nơi các cõi tiếp nối. Thế 
thì biết sắc tướng trong ngoài Ở trong tam giới đều do 
thức tưởng biến. Đã do thức tưởng tiếp nối thì chẳng 
phải tỨ đại kia hay làm nhân sanh. TỨ đại tỪ vọng 
tưởng sanh, nên nói có tứ đại duyên. Tứ đại không thể 
lại làm sanh nhân nên nói phi tỨ đại kia duyên. Vả lại 
địa v.v... mỗi thứ có tự thể, mỗi thứ có hình tướng, mỗi 


thứ có phương vị, phương tiện làm ra tuy không có tự 
tánh mà chẳng phải không hình sắc. Hình sắc đâu thể 
làm nhân cho hình sắc, huống hay làm nhân cho vô sắc 
uẩn, đây là lầm to vậy. Nên nói ngoại đạo vọng tưởng 
chẳng phải pháp cỦa ta. 

Lại nữa, Đại Huệ! sẽ nói tướng tự tánh các ấm. Thế 
nào tướng tự tánh các ấm? Nghĩa là ngũ ấm. Thế nào là 
ngũ? Nghĩa là sắc thọ tưởng hành thức. Bốn ấm kia 
chẳng phải sắc là, thọ tưởng hành thức. Đại Huệ! Sắc 
ấy, tứ đại và tạo sắc mỗi mỗi có tướng khác. Đại HuỆ! 
Chẳng phải không sắc có số bốn, vì như hư không. Thí 
như hư không vượt ngoài số tướng, lìa nơi số mà vọng 
tưởng nói một hư không. Đại Huệ! Như thế ấm vượt 
ngoài số tướng, lìa nơi số, la tánh và phi tánh, lìa tứ cú. 
Số tướng ấy, là ngu phu nói năng, chẳng phải là thánh 
hiền. 

Lại phân biệt tự tánh năm ấm để thấy tứ đại không thể 
sanh ngũ ấm. Nghĩa là sắc ấm từ tứ đại sanh, do sắc tạo 
ra, vẫn có số bốn mỗi thứ đều có tướng khác. Đến vô 
sắc ấm không có số bốn, ví như hư không. Hư không 
kia lìa nơi số tướng, cũng không có danh từ hư không, 
do vọng phân biệt cho là một hư không. Các ấm cũng 
vậy, lìa các số tướng, la bốn câu có không, nên nói tứ 
đại hay sanh đó, vẫn là ngoại đạo tà kiến. Tức họ cho 


rằng sắc thọ tưởng hành thức thật có tự tướng có thể 
được. Cũng là lời nói vọng chấp của ngu phu, chẳng 
phải chư thánh. Xét ở đây phân biệt tự tánh ngũ ấm, tuy 
thấy tứ đại không thể sanh ngũ ấm, nhưng cũng chỉ 
thẳng ngũ ấm lìa các tướng, lìa có không, tứ cú, ngay đó 
là vô sanh. 

Đại Huệ! Bậc thánh thấy các thứ sắc tượng như huyễn, 
la lập bày khác chẳng khác, lại như mộng, bóng, thân sĩ 
phu, vì lìa khác và chẳng khác. Đại Huệ! Chỗ tiến đến 
của thánh trí đồng ấm vọng tưởng hiện, ấy gọi là tướng 
tự tánh các ấm. Các ông phải nên trừ diệt, diệt rồi nói 
pháp tịch tĩnh, đoạn tất 

cả kiến chấp của ngoại đạo về cõi Phật. Đại Huệ! Khi 
nói tịch tĩnh thấy pháp vô ngã được thanh tịnh và vào 
Bất động địa (Bát địa Bồ-tát). Vào Bất động địa rồi, 
được vô lượng tam-muỘi tự tại và được ý sanh thân, 
được như huyễn tam-muội, thông đạt cứu kính, thần 
lực tam minh tự tại, cứu hộ lợi ích tất cả chúng sanh, 
ví như quả đất chở nuôi chúng sanh. Đại Bồ-tát khắp 
giúp ích chúng sanh cũng lại như thế. 

Năm ấm như huyễn lìa khác chẳng khác, giác ngộ tự 
tướng như thật, ấy gọi là chỗ đến của thánh trí. Chẳng 
giác tỰ tướng vọng có phân biệt, ấy gọi là vọng tưởng. 


Đồng năm ấm này mà mê giác phân chia. Nên nói chỗ 


đến của thánh trí đồng vọng tưởng hiện, Phật bảo ông 
Kiều Trần Như rằng: “Sắc là vô thường, nhân diệt sắc 
ấy nhận được sắc giải thoát thường trụ. Thọ tưởng 
hành thức cũng là vô thường, nhân diệt thức ấy, nhận 
được thức giải thoát thường trụ. Sắc tức là khổ, nhân 
diệt sắc khổ ấy, nhận được sắc giải thoát an lạc. Thọ 
tưởng hành thức cũng lại như thế. Sắc tức là không, 
nhân diệt sắc không ấy, nhận được sắc giải thoát bất 
không. Thọ tưởng hành thức cũng lại như thế. Sắc là vô 
ngã, nhân diệt sắc ấy, nhận được sắc giải thoát chân 
ngã. Thọ tưởng hành thức cũng lại như thế”. Cho nên 
biết Ở đây phải trừ diệt đó, tức là diệt năm ấm vô 
thường, khổ, không, vô ngã này. Diệt rồi nói đó, tức là 
nói năm ấm giải thoát thường trụ, giải thoát an lạc, giải 
thoát bất không, giải thoát chân ngã này. Nên nói pháp 
tịch tĩnh vậy. Phàm phu ngoại đạo tức sắc cho là ngã, Ở 
trong pháp vô thường vô nøã vô tịnh vô lạc mà vọng 
thấy thường lạc ngã tịnh. Kể ngu cho là lìa sắc có ngã, 
vì đối trị phàm phu ngoại đạo, lại ở trong pháp thường 
lạc ngã tịnh vọng thấy vô thường vô lạc vô ngã vô tịnh, 
đều là vọng tưởng. Diệt vọng tưởng này, lìa sự lập bày 
bốn câu khác chẳng khác, ngay đó được tịch tĩnh. Thấy 
pháp vô ngã thanh tịnh không còn thừa, tức vào đệ bát 
Bất động địa. Thành tựu vô lượng tam-muội, được ý 


sanh thân, lực thông như huyễn tự tại vô ngại, ví như 
quả đất khắp nuôi quần sanh. Bởi từ bất giác khởi lên 
vọng có phân biệt tức là hoặc loạn. Giác chỗ khởi phân 
biệt thảy do tự tâm, tất cả hoặc loạn như huyễn như 
mộng, vốn tự như như, tức cái phân biệt này thành diệu 
quan sát. Nên nói phàm phu thấy hai, người trí liễu đạt 
tánh nó không hai. 

- CHỈ KIẾN LẬP NIẾT-BÀN. 

+ RIÊNG BÀY NIẾT-BÀN CỦA NGOẠI ĐẠO, NHỊ 
THỪA ĐỂ HIẾN NIẾT-BÀN CỦA NHƯ LAI 

Lại nữa, Đại Huệ! Các ngoại đạo có bốn thứ Niết-bàn. 
Thế nào là bốn? Nghĩa là tánh tự tánh phi tánh Niết-bàn, 
chủng chủng tướng tánh phi tánh Niết-bàn, tự tướng tự 
tánh phi tánh giác Niết-bàn, chư Ấm tự cộng tướng 
tương tục lưu chú đoạn Niết-bàn. Ấy gọi là bốn thứ 
Niết-bàn của các ngoại đạo, chẳng phải pháp cỦa ta 
nói.Đại Huệ! Ta nói ra đó, là thức vọng tưởng diệt gọi 
là Niết-bàn. 

Trước kể bốn thứ Niết-bàn để bài xích tà nhân tà quả. 
Nhiên hậu đề ra Niết-bàn trong chánh pháp của ta. Tánh 
tự tánh phi tánh Niết-bàn là, Số luận sư lầm cho là Minh 
đế, từ minh sanh giác, tỪ giác sanh ngã tâm, cứu kính trở 
về Minh đế. Chủng chủng tướng tánh phi tánh Niết-bàn 
là, Minh luận sư chấp đại phạm, thời, phương, bản tế, 


hư không, ngã; bảy pháp là thường trụ hay sanh tất cả 
pháp, tất cả pháp thảy trở về thường trụ. Tự tướng tự 
tánh phi tánh giác Niết-bàn là, Thuận thế sư chấp tãât cả 
pháp sắc, tâm v.v... đều do tỨ đại cực vi làm nhân, tức 
trong tứ đại có cái rất tinh linh hay duyên là giác thể, 
dùng làm tâm pháp. Tất cả hữu tình vô tình tự tướng tự 
tánh đều có cực vi giác thể, nên nói chấp tất cả giác lấy 
làm Niết-bàn. Chư ấm tự cộng tướng tương tục lưu 
chú đoạn Niết-bàn là, tương tục lưu chú tức là hành ấm. 
Hành ấm khi diệt nó lặng lẽ chẳng dao động, chẳng 
phải là thật tịch diệt như dòng nước thác, trông như 
lặng lẽ, nên nói: “Lặng nhập vào lặng, trở về bờ mé của 
thức”. Nhị thừa chẳng biết tự tâm hiện ra nơi tương tục 
diệt khởi tưởng Niết-bàn, thảy đều chẳng lìa thức. Niết- 
bàn của Như Lai là vọng tưởng thức diệt, tức là diệt 
thức phân biệt. Thức phân biệt này từ mê tự tâm bất 
giác mà khởi. Giác tự tâm hiện ra thì phân biệt chẳng 
sanh, đây tức là Niết-bàn. Tự giác là nhân, thức diệt là 
quả. Ở đây nói thức diệt là lấy quả để rõ nhân. 

+ CHỈ VỌNG TƯỞNG THỨC DIỆT TỨC LÀ NIẾT- 
BÀN. 

Đại Huệ bạch Phật: Thế Tôn! Chẳng dựng lập tám thức 
sao? Phật bảo: Dựng lập. Đại Huệ bạch Phật: Nếu 
dựng lập tại sao lìa ý thức chẳng phải lìa thất thức? 


Phật bảo Đại Huệ: Vì kia (thức 6 và§) làm nhân và kia 
(6 và 8) phan duyên, thất thức chẳng sanh. Ýthức là, 
chấp trước cảnh giới phần đoạn sanh tập khí nuôi lớn 
nơi tàng thức. Ý(thức 7) đồng chấp trước ngã ngã sở, 
suy tư nhân duyên sanh, chẳng hoại thân tướng của tàng 
thức, nhân phan duyên cảnh giới tự tâm hiện ra rồi chấp 
trước, nhóm tâm liền sanh, lần lượt làm nhân nhau, thí 
như biển và sóng, giócảnh giới cỦa tự tâm hiện thổi, 
hoặc sanh hoặc diệt cũng như thế. Thế nên, ý thức diệt 
thì thất thức cũng diệt. 

Như Lai đã đáp dựng lập tám thứ thức, mà Đại Huệ 
riêng nghi chẳng lìa thức thứ bảy ấy, là do mê Như Lai 
tàng toàn thể là thức, toàn thỨc tức tàng, nên thức thứ 
tám không thể lìa. Song thức thứ tám vọng khởi kiến 
phần thành cái chấp ngã của thức thứ bẩy, nghi nên 
đoạn trừ. Không biết rằng thức thứ sáu cùng thức thứ 
tám làm nhân, mà thức thứ tám cùng thức thỨ sáu cũng 
làm duyên, thức thứ bảy y đó khởi, không có tự thể 
tánh, để hiển bày ý thức là lỗi. TỪ đây về sau phát minh 
hai nghĩa nhân duyên, để chỨng thành thức thứ bẩy 
chẳng sanh, nên ý thức phải diệt. Ý thức góp cảnh 
giới ngoại trần vọng có phân biệt, dẫn phát tập khí, 
thêm mê tàng thức. Do đó ý thức thứ bảy (thất thức ý) 
đồng thời chung khởi chấp ngã ngã sỞ, suy tư nhân 


duyên tương tục mà sanh, song thức thứ bẩy cùng tàng 
thức đồng một Như Lai tàng chẳng hoại chân tướng, mê 
chân mà khởi không có hai thể. Đây nói rõ thức thỨ sáu 
cùng thức thứ tám làm nhân, nên thức thứ bảy y đó mà 
khởi, không có tự thể tánh. Tàng thức làm nhân hiện ra 
sáu trần, cảnh giới củỦa tự tâm. Thức thứ sáu do đây 
phan duyên chấp trước khởi nhóm thất thức tâm. Đây 
nói rõ thức thứ tám cùng thức thứ sáu làm duyên, thức 
thứ bẩy y đó mà khởi không có tự thể tánh. Nhân duyên 
lần lượt lỗi tại ý thức. Như biển tâm, sóng ý, do thỨc 
thứ sáu duyên cẳnh giới tự tâm hiện ra làm gió thổi, mà 
có sanh diệt. Thức thứ sáu nếu diệt thì tâm ý tự dừng. 
Như biển cả không gió thì cảnh tượng đây được rỗng 
sáng vậy. Song thầy do mê tự tâm lượng nên kiến phần 
tướng phần theo đó mà sanh. Kiến chấp là ý duyên 
tướng sanh thức. Nếu giác tự tâm hiện lượng thì đối tất 
cả cảnh giới phân biệt chẳng sanh, kiến chấp theo đó 
liền hết, Như Lai tàng tâm liền đó tròn lặng. Song ở đây 
không nói giác tự tâm hiện lượng là Niết-bàn, vì Phật 
tánh là nhân, Niết-bàn là quả. Nhân ấy chẳng phải quả, 
gọi là Phật tánh, quả ấy chẳng phải nhân, gọi là Niết- 
bàn. Nay dùng quả để nói nên nói thức diệt. 

Khi ấy, Thế Tôn muốn trùng tuyên lại nghĩa này nên nói 
kệ rằng : 


Ta chẳng tánh Niết-bàn 

Lầm ra cùng với tướng 

Vọng tưởng, sở tri, thức 

Đây diệt, ta Niết-bàn 

Kia nhân, kia phan duyên 

Ý tiến thảy thành thân 

Cùng nhân ấy là tâm 

Là sở y của thức. 

Như dòng nước lớn cạn 

Sóng mời ắt chẳng nổi 

Như thế ý thức diệt 

Các thứ thức chẳng sanh. 
Niết-bàn không có tánh cũng không có thủ xả, chỈ tự tâm 
hiện ra, chỗ giác tưởng diệt, đây là Niết-bàn. Tuy thức 
thứ tám làm nhân cùng thức thứ sáu làm duyên, thức thứ 
bẩy thân chuyển. Song kia hoại tướng đồng chuyển, 
cảnh giới sáu trần duy tâm hiện ra dường như có hiện 
tiền, làm chỗ nương của thức không có đoạn dứt, chẳng 
đạt được tự tâm thì sự phân biệt khó dừng. Như dòng 
nước lớn cạn, sóng mòi ắt chẳng nổi. Đây là nhằm vào 
thức diệt thì biển tâm tự như. 
+ CÙNG TỘT VỌNG TƯỞNG SAI BIỆT ĐỂ HIỂN 
TRÍ, NHƯ, THÀNH THẬT, BIỂN QUẢ NIẾT-BÀN. 
Lại nữa, Đại Huệ! Nay sẽ nói thông tướng vọng tưởng 


tự tánh phân biệt. Nếu khéo phân biệt thông tướng vọng 
tưởng tự tánh phân biệt thì ông và các đại Bồ-tát lìa 
vọng tưởng đến tự giác thánh, khéo thấy thông thú (lối 
chung) của ngoại đạo, giác vọng tưởng năng nhiếp sở 
nhiếp đoạn, duyên khởi các thỨ tướng vọng tưởng tự 
tánh hành, không còn khởi vọng tưởng. 

Trên nói thức vọng tưởng đoạn liền gọi là Niết-bàn. Ở 
đây muốn Bồ-tát tột cùng vọng tưởng sai biệt thẳng đó 
chóng lìa, đến tự giác thánh. Duyên khởi vốn không hai 
pháp, giác vọng cũng chẳng hai tâm. Cùng tỘt vọng 
không có nhân, ngỘ giác chẳng phải riêng khác. Đến chỗ 
năng sở đoạn, mới biết cùng ngoại đạo đồng một duyên 
khởi. Nơi đi của vọng tưởng tự tánh, là chỗ hiển bày 
của tự giác thánh trí. 

Đại Huệ! Thế nào là thông tướng vọng tưởng tự tánh 
phân biệt? Nghĩa là ngôn thuyết vọng tưởng, sở thuyết 
sỰ vọng tưởng, tướng vọng tưởng, lợi vọng tưởng, tự 
tánh vọng tưởng, nhân vọng tưởng, kiến vọng tưởng, 
thành vọng tưởng, sanh vọng tưởng, bất sanh vọng 
tưởng, tương tục vọng tưởng, phược bất phược vọng 
tưởng, ấy gọi là thông tướng vọng tưởng tự tánh phân 
biệt. Đại Huệ! Thế nào là ngôn thuyết vọng tưởng? 
Nghĩa là các thỨ tiếng hay ca vịnh vui đẹp chấp trước, 
gọi là ngôn thuyết vọng tưởng. 


Đại Huệ! Thế nào là sở thuyết sự vọng tưởng? Nghĩa là 
tự tánh cỦa sự có nói ra là chỗ thánh trí biẾt, y nơi kia 
mà sanh ngôn thuyết vọng tưởng, ấy gọi là sở thuyết sự 
vọng tưởng. 

Đại Huệ! Thế nào là tướng vọng tưởng? Nghĩa là việc 
nói ra kia, như con nai khát nước tưởng, các thứ chấp 
trước, rồi chấp trước. Như là tướng cứng, ướt, ấm, 
động tất cả tánh vọng tưởng, ấy gọi là tướng vọng 
tưởng. 

Đại Huệ! Thế nào là lợi vọng tưởng? Nghĩa là ưa các 
thỨ vàng bạc trân bảo, ấy gọi là lợi vọng tưởng. 

Đại Huệ! Thế nào là tự tánh vọng tưởng? Nghĩa là gìn 
giữ tự tánh này như thế chẳng đổi khác, ác kiến vọng 
tưởng ấy gọi là tự tánh vọng tưởng. 

Đại Huệ! Thế nào là nhân vọng tưởng? Nghĩa là hoặc 
nhân hoặc duyên phân biệt có không nên nhân tướng 
sanh, ấy gọi là nhân vọng tưởng. 

Đại Huệ! Thế nào là kiến vọng tưởng? Nghĩa là các thứ 
ác kiến có, không, một, khác, đồng, chẳng đồng là ngoại 
đạo vọng tưởng chấp trước vọng tưởng, ấy gọi là kiến 
vọng tưởng. 

Đại Huệ! Thế nào là thành vọng tưởng? Nghĩa là tưởng 
ngã ngã sở tạo thành luận quyết định, ấy gọi là thành 
vọng tưởng. 


Đại Huệ! Thế nào là sanh vọng tưởng? Nghĩa là duyên 
có tánh không tánh sanh chấp trước, ấy gọi là sanh vọng 
tưởng. 

Đại Huệ! Thế nào là bất sanh vọng tưởng? Nghĩa là tất 
cả tánh vốn không sanh, không có chủng tử nhân duyên, 
thể sanh vô nhân, ấy gọi là bất sanh vọng tưởng. 

Đại Huệ! Thế nào là tương tục vọng tưởng? Nghĩa là 
kia đồng tương tục, như kim với chỉ, ấy gọi là tương 
tỤc vỌng tưởng. 

Đại Huệ! Thế nào là phược bất phược vọng tưởng? 
Nghĩa là chấp trước nhân duyên phược cùng chẳng 
phược, như sĩ phu dùng phương tiện hoặc phược hoặc 
giải, ấy gọi là phược bất phược vọng tưởng. 

Đây là thông tướng vọng tưởng tự tánh phân biệt, tất cả 
ngu phu chấp trước có không. 

Tiếng hay ca vịnh gồm thanh vận và văn tỪ. Thanh vận 
có thanh có trọc, văn từ có nhã có tục, là chỗ nương 
khởi phân biệt. 

Sự có nói ra là, lời nói nói ra sự lý. Là chỗ thánh trí biết, 
y kia mà sanh là, chỗ thánh trí hiển bày phải ngộ nhập 
không thể nhân ngón tay mà thấy mặt trăng thì, chỗ hiển 
bày biến thành cảnh giới giác tưởng. 

Việc nói ra kia như con nai khát nước tưởng là, như 
nghe nói đất mà khởi tưởng cứng, nghe nói nước khởi 


tưởng ướt, nghe nói lửa khởi tưởng nóng, nghe nói gió 
khởi tưởng động. Nghe nói ngũ uẩn mà cho là sắc, thọ, 
tưởng, hành, thức có pháp tướng chân thật, rồi chấp tức 
uẩn, ly uẩn khởi các thỨ phân biệt, như con nai khát 
nước tưởng. 

Lợi vọng tưởng là, y nơi vàng bạc trân bảo mà khởi 
đắm trước. Gìn giữ tự tánh này như thế chẳng đổi khác 
là, phân biệt tất cả pháp có thể tánh của nó rồi chấp giữ 
chẳng bỏ. 

Hoặc nhân hoặc duyên phân biệt có không nên nhân 
tướng sanh là, đối với nhân duyên khởi phân biệt có 
nhân tướng hoặc không nhân tướng. Bảo rằng nhân này 
thì duyên này, nhân kia thì duyên kia; nhân kia không 
nhân này, nhân này không nhân kia; tất cả nhân tướng 
do phân biỆt mà sanh. 

Có, không, một, khác, đồng, chẳng đồng là, pháp tứ cú 
này là phân biệt tà kiến của ngoại đạo. 

Tưởng ngã và ngã sở tạo thành luận quyết định là, chấp 
ngã sở là pháp nhất định, như phân biệt tâm cảnh, tự tha 
hoặc căn thân và khí giới thành luận quyết định. 

Duyên có tánh không tánh sanh là, tất cả pháp có không 
đều từ duyên sanh, duyên có thì có hiện, duyên không thì 
không hiện, không có nhân quả. 

Tất cả tánh vốn không sanh, không có chủng tử nhân 


duyên thể sanh vô nhân là, tất cả pháp không có nhân 
sanh, chẳng do duyên khởi, như cò nhất định trắng, quạ 
nhất định đen, bỗng nhiên mà hiện, không có tánh nhân. 
Kia đồng tương tục như kim với chỉ là, tất cả pháp do 
hòa hợp mà thành như không và sắc, như bình và đất 
nước, bởi lệ thuộc lẫn nhau mà thành tất cả pháp. 

Chấp trước nhân duyên phược cùng chẳng phược, như 
sĩ phu dùng phương tiện, hoặc phược hoặc giải là, do 
năng phược mà có sở phược, phược hay giải là do ta, 
sức chấp phương tiện mà sanh phân biệt. 

Mười hai thỨ vọng tưởng sai biệt này, tất cả ngu phu 
nhân đó chấp trước có không. Tất cả người trí nhân đó 
liễu đạt trừ đoạn. Nên nói tự giác thánh trí khéo phân 
biệt cùng với ngoại đạo chung đường. 

Đại Huệ! Chấp trước duyên khởi mà chấp trước, các 
thứ vọng tưởng chấp trước tự tánh, như huyễn thị hiện 
các thứ thân. Phàm phu vọng tưởng thấy các thứ khác 
với huyễn. Đại Huệ! Huyễn cùng các thứ chẳng phải 
khác chẳng phải chẳng khác. Nếu khác thì huyễn chẳng 
phải các thứ nhân. Nếu chẳng khác thì huyễn cùng các 
thứ không sai biệt mà thấy sai biệt. Thế nên chẳng 
phải khác chẳng phải chẳng khác. Do đó, nên Đại Huệ! 
Ông và các vị đại Bồ-tát khác đối với duyên khởi vọng 
tưởng tự tánh như huyễn chớ chấp trước khác, chẳng 


khác, có, không. 
Huyễn là dụ tất cả pháp duyên khởi. Huyễn hiện các 
thứ phàm phu vọng thấy là, dụ duyên khởi mà chấp 
trước các thứ tánh tướng. Y nơi huyễn hiện các thứ 
thân, như y nơi mộng có các việc trong mộng, kể ngu 
thấy cho là thật, bảo là khác với huyễn. Nếu khác với 
huyễn thì lý ưng huyễn không làm nhân tạo tác, mà thật 
nhân huyễn tạo tác, như việc trong mộng thật nhân nơi 
mộng. Nếu chẳng khác thì, huyễn cùng các thứ chẳng có 
sai biệt, mà thật khi hiện các thứ chẳng phải không có 
các thứ, như khi mộng hiện thật thấy có việc hiện. Cho 
nên biết, huyễn hiện các thứ chẳng phải khác chẳng 
phải chẳng khác. Duyên khởi như huyễn cùng với các 
thứ chấp trước pháp tướng cũng chẳng phải khác chẳng 
phải chẳng khác. Người giác tự tâm hiện chẳng nên ở 
nơi đây khởi tưởng có, không, khác, chẳng khác. Đây là 
lý do Thế Tôn chỉ thẳng hiển bày. 
Khi ấy, Thế Tôn muốn trùng tuyên lại nghĩa này nói kệ 
rằng: 

Tâm cột nơi cảnh giới 

Giác tưởng trí tùy chuyển 

Vô sở hữu và thắng 

Bình đẳng trí tuệ sanh 

Vọng tưởng tự tánh có 


Nơi duyên khởi ắt không 

Vọng tưởng hoặc nhiếp thọ 

Duyên khởi phi vọng tưởng. 

Các thứ chi phần sanh 

Như huyễn thì chẳng thành 

Tướng kia có các thứ 

Vọng tưởng thì chẳng thành. 
Đây nói mê duyên khởi tức là biến kế. Đạt duyên khởi 
tức là Viên thành. Duyên khởi như huyễn, chẳng phải 
người giác tự tâm thì không thể đạt. Chẳng giác tự tâm 
hiện ra, nơi cảnh hiện ra vọng chấp là có không. Nên nói 
tâm cột nơi cảnh giới thì giác tưởng tùy chuyển. Vô sở 
hữu thắng xứ tức là giác cảnh giới tự tâm, biết tự 
tướng như thật, nên nói bình đẳng trí. Một bài kệ này đã 
tột chỈ thú, về sau để biết sâu về lý duyên khởi thật 
không có tự tánh. Nếu có chấp trước các thứ đều là 
vọng tưởng. Cho nên nói vọng tưởng tự tánh có, nơi 
duyên khởi ắt không. Song vọng tưởng này Ở trong mê 
hoặc dường như có nhiếp thọ. Nếu đạt được lý duyên 
khởi như huyễn mới biết vọng tưởng vốn chẳng phải 
tánh nhiếp thọ. Tánh chẳng phải nhiếp thọ tức là 
không vọng tưởng có thể được, song huyễn hiện chỉ 
phần không thành sự thật, các thứ tướng cũng không 
cho phân biệt. Nên nói “vọng tưởng thì chẳng thành” 


đến đây phải tự tỉnh sáng vậy. 

Tướng kia tức là lỗi 

Đầu từ tâm phược sanh 

Vọng tưởng không sỞ tri 

Nơi duyên khởi vọng tưởng. 

Tánh các vọng tưởng này 

Tức là duyên khởi kia 

Vọng tưởng có các thứ 

Nơi duyên khởi vọng tưởng. 
Ở trên nói duyên khởi không tánh nên chỉ phần chẳng 
thành, các tướng vốn dối, vọng tưởng không chỗ gá. 
Đây lại nói, nếu thấy có tướng tức là có lỗi tâm bị 
phược. Đây bởi không biết vọng tưởng, nên nói duyên 
khởi như huyễn khởi kiến chấp phân biệt. Song tánh 
phân biệt đã không có chỗ biết tức đồng với duyên 
khởi. Tướng tâm phược không có nhân, tướng mê hoặc 
của tâm cũng vậy. Nên nói tánh các vọng tưởng này, tức 
là duyên khởi kia. Phân biệt tuy có các thứ cũng như 
huyễn các thứ hiện thầy đều không thể được. 

Thế đế, đệ nhất nghĩa 

Thứ ba vô nhân sanh 

Vọng tưởng nói thế đế 

Đoạn thì cẳnh giới thánh. 
Đây nói về thế đế và đệ nhất nghĩa đế, tại mê ngỘ mà có 


chuyển biến, chớ không có nói riêng. Mê thì thánh trí 
đều đồng giác tưởng. NgỘ thì phân biệt thảy là diệu 
quan sát trí. Thế đế là nhân mê, đệ nhất nghĩa đế thì 
nhân ngộ. Bỏ hai thứ mê ngỘ này thì hai đế không có 
nhân. Không nhân mà vọng chấp, là không phải chỗ nói 
của thánh. Nên nói “thỨ ba vô nhân sanh”. Như Lai đối 
với các pháp duyên khởi muốn người giác tự tâm hiện 
ra thì vọng chấp liền dừng, tức là cảnh giới đệ nhất 
nghĩa. Thẳng đó đẩảm nhận không có thừa sót, chẳng 
phải đây thì kia, không cho nghĩ nghị. 


Thí như viỆc tu hành 

Nơi một, các thứ hiện 

Nơi kia không các thứ 

Tướng vọng tưởng như thế. 

Thí như các bệnh mắt 

Vọng tưởng các sắc hiện 

Bệnh không sắc phi sắc 

Duyên khởi chẳng giác vậy. 

Thí như lọc vàng ròng 

Xa lìa các cặn bã 

Hư không chẳng mây che 

Vọng tưởng sạch cũng thế. 
Thiền quán hiện ra các thứ sắc tướng vốn là hư dối. 
Bệnh mắt thấy sắc không thể nói có không, để dụ không 
rõ duyên khởi vọng tưởng các tướng sanh, pháp nhĩ 
như thế. Song duyên khởi vốn huyễn, vọng tưởng 
chẳng phải ai khác. Cặn bã bất giác nếu lìa thì vàng ròng 
hiện tiền. Mây che con mắt bệnh nếu sạch thì hư không 
như nhiên. Lại dụ vọng sạch chẳng riêng có chân. 

Không có tánh vọng tưởng 

Và có duyên khởi kia 

Kiến lập và phÏ báng 

Thầy do vọng tưởng hoại. 

Vọng tưởng nếu không tánh 


Mà có tánh duyên khởi 

Không tánh mà có tánh 

Có tánh không tánh sanh. 

Y nhân nơi vọng tưởng 

Mà được duyên khởi kia 

Tướng, danh thường theo nhau 

Mà sanh các vọng tưởng 

Cứu kính chẳng thành tựu 

Thì qua các vọng tưởng 

Về sau trí thanh tịnh 

Ấy gọi đệ nhất nghĩa. 
Vọng tưởng duyên khởi thấy đều không thật, mà khởi 
chấp có không thường thấy do vọng tưởng hoại. VỌng 
tưởng không tánh người còn dễ biết, pháp duyên khởi 
hư dối rất khó liễu đạt. Cho nên thiết lập “vọng tưởng 
nếu không mà có duyên khởi” là, la vọng tưởng mà có 
duyên sanh, ấy là có pháp từ vô nhân sanh. Chẳng biết 
mê Như Lai tàng làm thành thức, vọng có thấy sanh rồi 
khởi ra tướng. Y nơi tướng lập danh trở lại sanh phân 
biệt, như bó lau không có sự thật. Biết không sự thật 
thì liền đó được tròn sáng, ấy là đệ nhất nghĩa thanh 
tịnh không bị ngăn che. Kinh Lăng Nghiêm nói: “Căn 
trần đồng nguồn, phược thoát không hai, thức tánh hư 
vọng ví như không hoa. Do trần phát biết, nhân căn có 


tướng, tướng kiến không tánh, đồng nhƯ bó lau”. Lại 
nói: “Thấy biết lập biết, là gốc vô minh, thấy biết 
không chấp, đây là Niết-bàn, vô lậu chân tịnh”. Làm sao 
Ở trong đó lại cho có vật khác? Căn trần tức là pháp 
duyên khởi. Thức tánh vẫn là vọng tưởng. Luận Duy 
Thức nói: “Sắc tâm các pháp đều do nội thức biến 
dường như hiện tiền”. Nên biết duyên khởi vốn từ thức 
sanh, trở lại sanh thức. Thức tánh vốn dối, căn trần 
nương đâu mà lập? Thì tánh tri kiến kia thanh tịnh không 
thừa vậy. 

Vọng tưởng có mười hai 

Duyên khởi có sáu thứ 

Tự giác biết sỞ tri 

Kia không có sai biỆt. 

Năm pháp là chân thật 

Tự tánh có ba thứ 

Tu hành phân biệt đây 

Chẳng ngoài nơi như như. 
Nương trên nói vọng tưởng thanh tịnh thành đệ nhất 
nghĩa. Cho nên ở đây nói người chứng tự giác thánh trí 
thấy rõ vọng tưởng, duyên khởi, trí và sở tri, năm pháp, 
ba tánh đều không có sai biệt, hội quy về chân thật tự 
tướng như như. 

Các tướng và duyên khởi 


Kia gọi khởi vọng tưởng 

Các tướng vọng tưởng kia 

Từ duyên khởi kia sanh. 

Giác tuệ khéo quán sát 

Không duyên không vọng tưởng 

Thành rồi không có tánh 

Thế nào vọng tưởng giác? 

Tự tánh vọng tưởng kia 

Dựng lập ba tự tánh 

Vọng tưởng các thứ hiện 

Cảnh giới thánh thanh tịnh. 

Vọng tưởng như màu vẽ 

Duyên khởi chấp vọng tưởng 

Nếu khác với vọng tưởng 

Là y luận ngoại đạo. 

Vọng tưởng nói tưởng ra 

Nhân thấy hòa hợp sanh 

Người lìa hai vọng tưởng 

Như thế là được thành. 
Năm bài kệ này qua lại nói vọng tưởng tức là chánh trí, 
danh tướng tức là như như, duyên khởi tức là thành 
thật. Kể ngu phân biệt thấy hai, người trí liễu đạt tánh 
nó không hai. Y nơi duyên khởi vọng chấp danh tướng, 
duyên khởi như huyễn thì tướng chấp vốn rỗng. Các 


hư huyễn hết thì thành thật hiện tiền. Vì không riêng 
thật tánh, nên giác tưởng (vọng) đâu còn, tánh vốn 
không hai do vọng kiến lập mà có. Kinh Niết-bàn nói: 
“Khi có trí tuệ thì không phiền não, khi có phiền não thì 
không trí tuệ”. Lại nói: “Nếu nói tất cả pháp vô ngã thì 
bí tạng của Như Lai cũng không có ngã”. Phàm phu cho 
là hai, trí giả liễu đạt tánh nó không hai. Tánh không hai 
tức là thật tánh. Cho nên nói: “Vọng tưởng các thứ hiện, 
cảnh giới thánh thanh tịnh”. Mới biết thật tánh vô minh 
tức là Phật tánh. Ngộ vọng vốn chân chẳng lìa vọng mà 
có. ChỈ trừ vọng chấp, tánh chấp không vọng, lìa nó để 
tìm nơi khác tức là dị nhân (lối chấp nhân khác của 
ngoại đạo). Vọng tưởng như màu vẽ, duyên khởi chấp 
vọng tưởng là, nói duyên khởi vốn từ vọng tưởng mà 
hiện, lại chính nơi duyên khởi mà sanh phân biệt, như 
vẽ tướng địa ngục, tự vẽ rồi tự sợ, vẫn do vọng tưởng 
nói rồi lại tưởng ra. Năng hiện và sở hiện hiệp thành hai 
cái vọng. Biết vọng tức la, lìa vọng tức thật, không có 
hai mối. 

D- Chỉ tự giác nhất thừa soi sáng các địa, khéo 
đoạn các lậu, viên mãn thân phật, chẳng rơi vào 
có không. 

1- CHỈ TỰ GIÁC NHẤT THỪA. 

- CHỈ TỰ GIÁC THÁNH TRÍ. 


Đại Bồ-tát Đại Huệ lại bạch Phật: Thế Tôn! Cúi mong 
vì nói tướng tỰ giác thánh trí và nhất thừa. Nếu tướng 
tự giác thánh trí và nhất thừa, con và các Bồ-tát khác 
rành tướng tự giác thánh trí và nhất thừa thì chẳng do 
nơi khác thông đạt Phật pháp. Phật bảo Đại Huệ: Lắng 
nghe, lắng nghe! Khéo suy nghĩ đó, sẽ vì ông nói. Đại 
Huệ bạch Phật: Xin vâng thọ giáo. Phật bảo Đại Huệ: 
Thánh trước biết rõ trao truyền cho nhau, “vọng tưởng 
là không tánh”, đại Bồ-tát riêng ở chỗ vắng về tự giác 
quán sát, chẳng do nơi khác lìa kiến chấp vọng tưởng, 
tiến thẳng lên trên vào Như Lai địa, ấy gọi là tướng tự 
giác thánh trí. 

Đây đáp tự giác thánh trí mà nói thánh trước biết rõ trao 
truyền cho nhau “vọng tưởng là không tánh”! Cho nên 
biết, tất cả phàm phu không thể rõ thấu được giác tánh 
đều bị vọng tưởng kềm giữ, lần lượt phá trừ thì tưởng 
tế lại sanh. Nếu biết không tánh thì tức vọng liền chân, 
chỗ giác tưởng hết, chẳng do nơi khác mà ngỘ, nên nói 
tỰ giác. Ngài Vĩnh Minh Giác nói: “Đồng một không 
tánh nên được hiện thành, tánh vọng vốn rỗng chúng 
sanh nguyên là Phật, chân tánh đã được, đâu phải nay 
mới thành”. Đây là nhằm vào căn bản trí vậy. 

- CHỈ NHẤT THỪA. 

Đại Huệ! Thế nào là tướng nhất thừa? Nghĩa là giác 


ngộ đạo nhất thừa nên ta nói nhất thừa. Thế nào là giác 
ngộ đạo nhất thừa? Nghĩa là chỗ năng nhiếp sở nhiếp 
vọng tưởng như thật, chẳng sanh vọng tưởng, ấy gọi là 
giác nhất thừa. Đại Huệ! Người giác ngỘ nhất thừa, 
chẳng phải chỗ các hàng ngoại đạo, Thanh văn, Duyên 
giác, Phạm thiên vương v.v... có thể được, chỈ trừ Như 
Lai, do đó nên gọi là nhất thừa. 

Chỗ năng nhiếp sở nhiếp vọng tưởng như thật chẳng 
sanh vọng tưởng là, cảnh giới vọng tưởng của chúng 
sanh hiện tiền tức là trường đại tịch diệt của chư Phật 
Như Lai, chân tục không hai, bình đẳng một pháp giới 
không có sai biệt. Kinh Tối Thắng Vương nói: “Người 
tu hạnh bồ-đề đối với cảnh chư thánh, thể chẳng phải 
một khác, chẳng bỏ nơi tục, chẳng lìa nơi chân, y nơi 
pháp giới. Pháp giới là, tất cả chúng sanh là chân không 
thường trụ, tự tướng tự tánh bản tế như thật, chẳng 
sanh chẳng diệt, không có giác tri. Đây là chỗ đi của 
Như Lai, chẳng phải chỗ hiểu của phàm, chẳng phải 
chỗ biết của thánh”. Cho nên nói: “Chẳng phải chỗ các 
hàng ngoại đạo, Thanh văn, Duyên giác, Phạm thiên 
vương... có thể được”. Nên nói: “Cứu kính giác” vậy. 

- CHỈ TAM THỪA TÙY CƠ. 

Đại Huệ lại bạch Phật: Thế Tôn! Cớ sao nói tam thừa 
mà chẳng nói nhất thừa? Phật bảo Đại Huệ: Chẳng tự 


vào pháp Niết-bàn, nên chẳng nói nhất thừa với tất cả 
Thanh văn Duyên giác. Bởi tất cả Thanh văn Duyên giác, 
Như Lai điều phục trao cho phương tiện tịch tĩnh mà 
được giải thoát, chẳng phải tự sức mình, thế nên chẳng 
nói nhất thừa. Lại nữa, Đại Huệ! Vì phiền não chướng, 
nghiệp, tập khí chẳng đoạn nên không nói nhất thừa với 
tất cả Thanh văn, Duyên giác. Vì chẳng giác pháp vô 
ngã, chẳng lìa phần đoạn tỬ nên nói tam thừa. 

Như Lai chẳng vì Thanh văn Duyên giác nói pháp nhất 
thừa. Bởi vì Thanh văn Duyên giác không thể lìa ngôn 
thuyết và sở thuyết được tự giác thánh trí, chẳng được 
pháp tự vào Niết-bàn. Tự vào Niết-bàn là tự tánh Niết- 
bàn. Sẵn có tự tánh vốn tự vắng lặng chẳng chịu sanh 
tỬ. Ở trong sanh tử mà chẳng bị pháp sanh tỬ chen vào, 
thường tự vắng lặng, ngay đó là như như. Tánh như 
như mà không thể tự giác cần nhờ duyên khởi. Gặp 
duyên thế gian liền khởi phân biệt, bám lấy thanh sắc 
tạo nhân trong tam giới, chuốc quả luân hồi. Gặp duyên 
xuất thế liền khởi chán lìa, bám chặt vào thiền định, tạo 
nhân tỨ đế mười hai nhân duyên, thành quả giải 
thoát.Song tự tánh như như chẳng phải luân hồi, chẳng 
la luân hồi, chẳng phải giải thoát, chẳng la giải thoát, 
chẳng phải hai bên này, cũng chẳng lìa hai bên. Như Lai 
thương xót các phàm phu đắm mê thế gian, cho thế gian 


là thường nên vì họ nói vô thường, cho thế gian là lạc 
nên vì họ nói khổ, cho thế gian là tịnh nên vì họ nói bất 
tịnh, cho thế gian là ngã nên vì họ nói vô ngã. Nhị thừa 
lấy đây để điều phục, được đạo giải thoát mà chẳng 
phải tự tánh giải thoát. Về phần khởi phiền não đã đoạn, 
còn tập phiền não chẳng đoạn, được nhân vô ngã, chẳng 
giác ngộ pháp vô ngã. Tập phiền não khởi từ vô minh 
bất giác nghiệp động, chẳng phải người giác tự tánh thì 
không thể xa lìa. Nghiệp tập chẳng đoạn thì chỉ là bất tri 
bất giác mà thôi. Thế Tôn thường nói: “Thanh văn 
Duyên giác còn không thấy chân tánh vô ngã, huống là 
chân tánh hữu ngã”. Đồng một chân tánh do vô ngã 
được vào, chẳng phải giác tự tánh, cho nên nói “chẳng 
thấy”. Chúng sanh phân biệt ta người là lỗi của bất giác, 
không dùng tức và lìa, nên nói “chỗ năng nhiếp sở nhiếp 
vọng tưởng như thật” thật khó mà gánh vác. Vừa sanh 
phân biệt liền rơi vào sở tri. Câu “chẳng la phần đoạn 
tử” theo bản dịch đời Ngụy thì “chưa được bất khả tư 
nghì biến dịch sanh”. Về phần đoạn nh] thừa đã la, còn 
biến dịch nhị thừa chưa đoạn. Mà nói bất khả tư nghì 
biến dịch sanh, chính chỉỈ tùy loại đối hiện thì nhị thừa 
không có phần. 

- CHỈ NHẤT THỪA BÌNH ĐẲNG. 

Đại Huệ! Những người kia đối tất cả khởi phiền não, 


lỗi tập khí đã đoạn và giác pháp vô ngã. Kia đối tất cả 
khởi phiền não, lỗi tập khí đoạn, đắm vị tam-muội lạc 
chẳng phải tánh, giác được vô lậu giới. Giác rồi, lại 
nhập xuất thế gian thượng thượng vô lậu giới, đầy đủ 
các thứ công đức sẽ được pháp thân Như Lai bất khả tư 
nghì tỰ tạI. 

Kinh Phật Đảnh nói: “Giác chẳng phải sở minh, nhân 
minh mà lập giác, sở đã vọng lập thì sanh vọng năng của 
ông”. Sở là chỉ cho tướng phần. Kinh Phật Đảnh nói sở 
trước cái năng thì biết tột gốc pháp ngã, tập khí rất là tế 
nhị và kín đáo, chỗ này Bồ-tát đến Diệu giác mới hết. 
Khởi phiền não là nhân ngã. Nhị thừa tuy đoạn khởi 
phiền não, mà lỗi kiến phần tập khí chưa quên. Đây 
đồng nói đoạn là, chính khi thời tiết đã đến, bỗng nhiên 
giác ngộ, chỗ tập khí đoạn thìø pháp vô ngã tự nhiên 
sáng tỎ. Đắm vị tam-muội, đây là tập khí pháp ngã. Kia 
đối với chỗ chẳng phải chuyển mà sanh tưởng chuyển, 
nhƯ người say kia thấy mặt trăng mặt trời thật không 
phải xoay vòng, mà sanh tưởng xoay vòng. Cho nên 
dùng cái tưởng vô thường, khổ, không, vô ngã, đắm vị 
tam-muội, đối với cái lưu chuyển kia được thế gian giải 
thoát, vào vô lậu giới. Nơi đây nếu giác ngộ thì đắm vị 
tam-muội cũng chẳng có tánh nhất định, tập khí liền 
đoạn, tất cả kiến chấp dứt, liền là xuất thế vô lậu, tánh 


bẳn giác liền hiện, pháp thân rõ ràng, chẳng phải bảo 
riêng có xuất thế vô lậu giới. 
- TỤNG CHUNG. 
Khi ấy, Thế Tôn muốn trùng tuyên lại nghĩa này nói kệ 
rằng: 

Chư thiên và Phạm thừa 

Thanh văn Duyên giác thừa 

Chư Phật Như Lai thừa 

Ta nói các thỪa này 

Cho đến có tâm chuyển 

Các thừa phi cứu kính. 

Nếu tâm kia diệt hết 

Không thừa và người thừa 

Không có thừa dựng lập 

Ta nói là nhất thừa. 
Chính Như Lai thừa mà có tâm phân biệt còn chẳng phải 
cứu kính. Cho nên sở tri ngu đến Thập nhất địa vẫn còn 
vi tế chưa hết. Được hết cái này rồi chân như tự tánh 
mới là hiện tiền, không có thừa cùng với người thừa 
(cỡi), vượt ngoài số lượng không thể dựng lập, nên nói 
nhất thừa. Phật bảo ngài Xá-lợi-phất rằng: “Như Lai tất 
cả đều biết thấy giác, cũng chẳng tự biết ta biết thấy 
giác. Nếu cho Như Lai khởi tướng biết thấy giác, ấy là 
chẳng phải Phật Thế Tôn, gọi là phàm phu”. Cho nên 


biết, đạo nhất thừa bặt tướng lìa tánh, riêng một không 
có bạn bè, thoát ba thứ duyên, tập khí, chỉ một diệu viên 
giác, lại không có gì khác. Kinh Viên Giác nói: “Tâm 
diệu viên giác của tất cả Như Lai vốn không có Bồ-đề 
cùng với Niết-bàn, cũng không có thành Phật cùng 
chẳng thành Phật, không vọng luân hồi và phi luân hồi”. 
Chỗ này nếu không phải người đạt tự tánh tất cả pháp 
chân như bình đẳng thì không thể thấy. 

Vì dẫn đạo chúng sanh 

Phân biệt nói các thừa 

Giải thoát có ba thứ 

Cùng với pháp vô ngã. 

Phiền não trí tuệ thầy 

Giải thoát thì xa lìa 

Như cây nổi trong biển 

Thường theo sóng gió dỜi. 

Thanh văn ngu cũng vậy 

Tướng gió thổi trôi giạt 

Kia khởi phiền não diệt 

Còn tập phiền não ngu. 

Đắm vị tam-muội lạc 

An trụ vô lậu giới 

Không tiến đến cứu kính 

Cũng lại chẳng thối lùi. 


Được các thân tam-muỘi 

Cho đến kiếp chẳng giác 

Thí như người mê say 

Rượu hết sau mới tỉnh 

Kia giác pháp cũng vậy 

Được thân Phật vô thượng. 
Ba thứ giải thoát tức là quả chứng của tam thừa. Nhân 
pháp vô ngã, phiền não sở tri đều vì dẫn đạo hàng nhị 
thừa mà nói. Người được nhất thừa giải thoát đều xa lìa 
những thỨ này, nên nói “không thừa và người thừa”. 
Nhị thừa đoạn khởi phiền não, mà còn ngu tập phiền 
não, thường bị không tịch chuyển, như cây nổi kia bị gió 
thổi trôi giạt. Thấy tất cả pháp trong ngoài đều theo sở 
tri chuyển, đắm vị tam-muỘi an trụ ngoại giới, liền dứt 
nhân sanh, cho nên cũng chẳng thối lùi. Say cái tam- 
muội này nhiều kiếp không giác, nếu giác tức là vô 
thượng, nên nói “tự tánh chân như chẳng phải các thứ 
giải thoát, cũng chẳng phải lìa giải thoát”. 
2- CHỈ THÁNH TRÍ CHIẾU MINH CÁC ĐỊA. 
-BÀY BA THỨ Ý SANH THÂN. 
Khi ấy, Thế Tôn bảo đại Bồ-tát Đại Huệ rằng: Nay ta 
sẽ nói phân biệt tướng chung của ý sanh thân. Lắng 
nghe, lắng nghe! Khéo suy nghĩ đó. Đại Huệ bạch Phật: 
Thế Tôn, lành thay! Xin vâng thọ giáo. Phật bảo Đại 


Huệ: Có ba thỨ ý sanh thân. Thế nào là ba? Là: Tam- 
muội lạc chánh thọ ý sanh thân, giác pháp tự tánh tánh ý 
sanh thân, chủng loại câu sanh vô hành tác ý sanh thân. 
Người tu hành rõ biết tướng sơ địa tiến lên các địa 
được ba thứ thân. 

Ba thứ thân từ Sơ địa đến Phật địa là phân biệt sở 
chứng. Tam-muộỘi lạc chánh thọ là từ Sơ địa đến Thất 
địa. Giác pháp tự tánh tánh là từ Bát địa đến Thập địa. 
Chúng loại câu sanh vô hành tác là rốt sau của Kim 
Cang địa chứng được pháp thân, như hạt châu ma-ni tùy 
loại đối hiện. Ba thân này có thể phối hợp với ba pháp 
quán. Tam-muội chánh thọ thuộc về chỈ. Giác pháp tự 
tánh tánh thuộc về quán. Chủng loại là chủng loại thánh, 
tất cả Phật tự tánh ảnh hiện không thể nghĩ bàn thuộc 
về trung đạo thiên-na. Giác tự tâm hiện là, tam quán 
đồng thời đầy đủ. Ba đức tự tánh này tức một mà ba, 
tức ba mà một, chẳng đồng với quyền thừa thỦy giáo 
một vị chẳng biết một vị. Song tùy địa sâu cạn chẳng 
ngại mỗi vị có thân chỨng nên nói viên dung (đốn 
chứng) chẳng ngại hành bố (tiệm chứng). 

- CHỈ THÂN TƯỚNG THẤT ĐỊA TRỞ LÊN. 

Đại Huệ! Thế nào là tam-muội lạc chánh thọ ý sanh 
thân? Nghĩa là đệ tam địa, đệ tứ địa, đệ ngũ địa, vì tam- 
muội lạc chánh thọ, các thỨ tự tâm vắng lặng, an trụ 


nơi tâm hải, tướng thức nổi sóng chẳng sanh. Biết cảnh 
giới tự tâm hiện tánh (pháp) là phi tánh (không pháp), ấy 
gọi là tam-muội lạc chánh thọ ý sanh thân. 

Từ Sơ địa đến Tứ địa đoạn kiến hoặc hết, từ Ngũ địa 
đến Thất địa đoạn tư hoặc hết. Đại thừa giác tự tâm 
hiện đã đoạn hai hoặc tuy chẳng đồng nhị thừa thấy có 
thật pháp, say đắm tam-muội, đối trị sanh tử. Song từ 
sóng thức chuyển biến, giác tự tâm hiện thẳy không thật 
có, tỰ tâm vắng lặng bỗng nhiên hiện tiền, đã có tam- 
muội đều từ liễu nhân. Nên nói an trụ tâm hải, không có 
thọ lạc. 

- CHỈ THÂN TƯỚNG BÁT ĐỊA. 

Đại Huệ! Thế nào là giác pháp tự tánh tánh ý sanh thân? 
Nghĩa là đệ bát địa quán sát giác liễu các pháp thảy như 
huyễn đều không thật có, thân tâm chuyển biến được 
như huyễn tam-muội và các môn tam-muội khác. Vô 
lượng tướng, lực, tự tại, minh như hoa đẹp trang 
nghiêm chóng được như ý. Ví như huyễn, mộng, trăng 
đáy nước, bóng trong gương chẳng phải năng tạo chẳng 
phải sở tạo. Như năng tạo sở tạo tất cả sắc các thứ chi 
phần đầy đủ trang nghiêm, tùy vào tất cả cõi Phật có đại 
chúng. Vì thông đạt pháp tự tánh, ấy gọi là giác pháp tự 
tánh, tánh ý sanh thân. 

ĐỆ bát địa thấy pháp vô ngã, giác tự tâm hiện tất cả 


cảnh giới thảy như mộng huyễn. Liền dùng tự giác 
chiếu liễu thân tâm chuyển biến, thuận tánh khởi dụng, 
nhập như huyễn tam-muội và vô lượng tam-muội lực, 
thông, hiện tất cả thân như trăng đáy nước, bóng trong 
gương như ý tự tại khắp các cõi Phật. Hiểu sâu pháp 
tánh chẳng phải có chẳng phải không, chẳng do tạo tác, 
tự nhiên đầy đủ trang nghiêm. 

- CHỈ PHẬT ĐỊA THÂN TƯỚNG KHÔNG HÀNH 
TÁC VÀ BÀI TỤNG. 

Đại Huệ! Thế nào là chủng loại câu sanh vô hành tác ý 
sanh thân? Nghĩa là giác tất cả Phật pháp duyên tự được 
tướng lạc, ấy gọi là chủng loại câu sanh vô hành tác ý 
sanh thân. Đại Huệ! Đối với tướng ba thân kia quán sát 
giác liễu nên phải tu học. 

Giác tất cả Phật pháp duyên tự được tướng lạc là, 
chứng được tự tánh pháp thân tất cả Như Lai đã chứng. 
Như hạt châu ma-ni tùy năm sắc hiện. Tự tánh pháp thân 
của Như Lai cũng lại như thế, tùy tâm chúng sanh đối 
diện liền hiện. Như Lai không có tâm niệm. Đây là do bi 
nguyện nhiều kiếp làm thành, cũng là tự tánh pháp 
tướng lý ưng như thế, chỉ một mình Phật mới hay viên 
chứng. 

Khi ấy, Thế Tôn muốn trùng tuyên lại nghĩa này nên nói 
kệ rằng: 


Thừa ta phi Đại thừa 

Phi thuyết cũng phi tự 

Phi đế phi giải thoát 

Phi cảnh giới có không. 

Song thừa Đại thừa này 

Được chánh quán tự tại 

Các thỨ ý sanh thân 

Hoa trang nghiêm tự tại. 
Bài kệ hiển bày Như Lai tự giác thánh trí lìa các tướng 
thừa, chẳng phải lời nói đến, chẳng phải tất cả đế, 
chẳng phải tất cả giải thoát, cũng chẳng phải cảnh giới 
không thật có. Đây chính hiển bày đệ nhãât nghĩa tự 
chứng tự biết của pháp môn Đại thừa. Vào pháp môn 
này tự nhiên được ba thứ thân trang nghiêm tự tại, 
chẳng cần dụng công. 
3- CHỈ PHƯƠNG TIỆN KHÉO VÀO NĂM HẠNH. 
- NHÂN ĐẠI HUỆ HỎI LIỆT BÀY HẠNH NGŨ VÔ 
GIÁN. 
Đại Bồ-tát Đại Huệ bạch Phật: Thế Tôn! Như Thế Tôn 
nói “Nếu người nam kể nữ hành nghiệp ngũ vô gián 
chẳng vào địa ngục vô gián”. Thế Tôn! Thế nào người 
nam kẻ nữ hành nghiệp ngũ vô gián mà chẳng vào địa 
ngục vô gián? Phật bảo Đại Huệ: Lắng nghe, lắng nghe! 
Khéo suy nghĩ đó, sẽ vì ông nói. Đại Huệ bạch Phật: 


Thế Tôn, lành thay! Xin vâng thọ giáo. Phật bảo: Đại 
Huệ! Thế nào là nghiệp vô gián? Nghĩa là giết cha, giết 
mẹ, hại A-la-hán, phá hòa hợp tăng, ác tâm làm thân 
Phật ra máu. 

Giết cha, giết mẹ, hại A-la-hán, phá hòa hợp tăng, làm 
thân Phật ra máu, năm nghiệp vô gián này quyết định 
mắc quả báo trong địa ngục vô gián. Song Phật cũng có 
khi nói: cũng có người hành nghiệp ngũ vô gián mà 
không mắc quả báo trong địa ngục vô gián, cho nên Ở 
văn sau phát minh. 

- CHỈ HAI CĂN BẢN ĐOẠN. 

Đại Huệ! Thế nào là mẹ chúng sanh? Nghĩa là ái lại thọ 
sanh, cùng với tham và hỞ chung, như duyên nơi mẹ mà 
sanh thành. Vô minh là cha sanh vào xóm làng lục nhập 
thập nhị xứ. Đoạn hai thứ căn bẳn này gọi là giết cha 
mẹ. 

Ái là phần ái trong mười hai nhân duyên, vì nó hay 
nhuận sanh, cho nên nói “lại thọ sanh cùng với tham và 
hỷ chung” có nghĩa dưỡng dục, nên nói “như duyên nơi 
mẹ mà sanh thành”. Phần vô minh thì hay phát nghiệp 
nên gọi nó là cha. Mẹ tham ái hiệp với cha vô minh tức 
là vào xóm làng lục nhập và thập nhị xứ, thành thân đời 
sau. Hai cái này là nhân sanh tử nên nói căn bẳn. Đoạn 


hai cái căn bẳn này gọi là giết cha mẹ. 


- CHỈ CÁC PHÁP CỨU KÍNH ĐOẠN. 

Các sử kia chẳng hiện như chuột độc phát các pháp, cứu 
kính đoạn nó, gọi là hại La-hán. 

La-hán đoạn mười chánh sử, chưa đoạn tập khí. Nói 
như chuột độc phát là, như con chuột độc cắn người vết 
thương tuy đã lành, mà gặp sấm chớp lại phát sanh. Dụ 
La-hán đoạn được nội sắc mà chưa đoạn ngoại sắc, cho 
nên gặp duyên liền dao động. ChỨng tự giác trí thì tập 
khí chóng trừ, tất cả pháp đã có như chuột độc phát sanh 
thảy đều hằng đoạn, gọi là hại La-hán. 

- CHỈ CÁC ẤM CỨU KÍNH ĐOẠN. 

Thế nào phá hòa hợp tăng? Nghĩa là các ấm tướng khác 
hòa hợp chứa nhóm, cứu kính đoạn nó, gọi là phá Tăng. 
Sắc thọ tưởng hành thức là tướng khác của các ấm. 
Năm ấm hòa hợp chứa nhóm sanh tử nên gọi là tập. Nếu 
hay đoạn nó thì gọi là phá tăng. Vì tăng là nghĩa hòa hợp. 
- CHỈ BẢY THỨ THỨC ĐOẠN. 

Đại Huệ! Do bất giác ngoại cảnh tự tướng cộng tướng 
tỪ tự tâm hiện lượng nên bẩy thức thân sanh. Dùng ba 
thứ giải thoát vô lậu ác tưởng, cứu kính đoạn bẩy thứ 
thức Phật kia, gọi là ác tâm làm thân Phật ra máu. Nếu 
người nam kể nữ hành việc vô gián này gọi là ngũ vô 
gián, cũng gọi là vô gián đẳng. 


Tám thức có hai nghĩa giác và bất giác. Nếu bất giác 


ngoại cảnh tự tướng cộng tướng đều tự tâm hiện thì, 
giác là ngã tướng của bảy thức. Do kiến phần vọng giác 
của thức thứ tám, thức thứ bảy liền chấp làm ngã. Đây 
gọi là bẩy thức thân. Bản nhà Đường dịch là tám thức 
vẫn đồng với ý chỈ này. Nếu giác tự tâm hiện ra liền hay 
dùng vô tác, vô tướng, vô nguyện an trụ bất giác trong 
biển tâm tịch tịnh. Nên nói “dùng ba thỨ giải thoát vô 
lậu ác tưởng đoạn thân giác kia”. Hiệp năm hạnh này thì 
chứng được thật pháp chánh chân, nên nói “vô gián 
đẳng”. 

- CHỈ NGOẠI NGŨ VÔ GIÁN HẠNH CÙNG TỤNG. 
Lại nữa, Đại Huệ! Có ngoại ngũ vô gián, nay sẽ diễn 
nói, ông và các đại Bồ-tát khác nghe nghĩa này rồi, ở đời 
vị lai chẳng rơi vào ngu si. Thế nào là ngũ vô gián? 
Nghĩa là trước đã nói vô gián, nếu người hành được 
pháp này đối ba môn giải thoát mỗi mỗi chẳng được 
pháp vô gián đẳng. Trừ người này ra, còn các vị hóa 
thần lực hiện vô gián đẳng, như là Thanh văn hóa thần 
lực, Bồ-tát hóa thần lực, Như Lai hóa thần lực, vì 
người khác tạo tội vô gián để trừ nghi và hối quá. Vì 
khuyến phát nên dùng thần lực biến hóa hiện vô gián 
đẳng. Không có một bề làm việc vô gián mà chẳng mắc 
vô gián đẳng. Trừ người giác tự tâm hiện lượng lìa thân 
(người) tài (cảnh) vọng tưởng, lìa ngã và ngã sở nhiếp 


thọ; hoặc khi gặp thiện tri thức giải thoát vọng tưởng 
tương tục trong các cõi. 
Đối năm thứ vô gián trước, nên nói ngoại vô gián. Còn 
ba hạng dùng thần lực biến hóa là vì người tạo tội vô 
gián trừ nghi và khiến hối quá. Như trong luật đã phạm 
thầy đều thuộc quyền thị hiện. Như Điều Đạt ở trong 
địa ngục như thọ vui trên cõi trời Tam thiêân, chợt được 
Thế Tôn thọ ký. Chưa có một bề tạo nghiệp vô gián mà 
không mắc quả báo vô gián. TrỪ giác tự tâm hiện là, trừ 
người này hiện đời giác tự tâm hiện, chóng lìa tất cả 
vọng tưởng năng sở của thân căn và khí giới, thì nghiệp 
tánh không Ở trong ngoài và giữa. Như tự tâm chẳng ở 
trong ngoài giữa, nghiệp tánh cũng thế. Nếu chẳng được 
vậy thì, gặp thiện tri thức dạy khiến trừ diệt liền được 
giải thoát các thú. Như vua A-xà-thế liền ở trước Phật 
được lòng tin không căn, phá hoại tâm ác, chẳng phải 
bảo đợi đến đời khác. Nếu thân này mất rồi thì nhân quả 
khó trốn. 
Khi ấy, Thế Tôn muốn trùng tuyên lại nghĩa này nên nói 
kệ: 

Tham ái gỌi là mẹ 

Vô minh tức là cha 

Giác cảnh thức là Phật 

Các sử là La-hán 


Ấm họp gọi là Tăng 

Vô gián thứ lớp đoạn 

GỌI là ngũ vô gián 

Chẳng vào ngục vô gián. 
Giác là Phật tánh, song ở trong chúng sanh mê liễu biệt 
cảnh tức là vọng giác, ấy là nên đoạn, cũng gọi là làm 
thân Phật ra máu. La-hán các sử chẳng hiện, mà nói các 
sử là La-hán, vì văn gọn vậy. 
4- CHỈ VIÊN MÃN PHẬT GIÁC. 
- CHỈ PHẬT GIÁC. 
Bồ-tát Đại Huệ lại bạch Phật: Thế Tôn ! Cúi xin vì nói 
tri giác của Phật. Thế Tôn ! Những gì là tri giác củỦa 
Phật? Phật bảo Đại Huệ: Giác nhân pháp vô ngã, rõ biết 
hai chướng, lìa hai thứ tử, đoạn hai thứ phiền não, ấy 
gọi là tri giác Phật. Thanh văn, Duyên giác được pháp 
này cũng gọi là Phật. Do nhân duyên ấy nên ta nói nhất 
thừa. 
Khi ấy, Thế Tôn muốn trùng tuyên lại nghĩa này nên nói 
kệ: 

Khéo biết hai vô ngã 

Hai chướng phiền não đoạn 

Hằng lìa hai thứ tử 

Ấy gọi tri giác Phật. 
Tam thừa đồng một tánh tri giác mà chẳng đồng tri giác. 


Bởi tri giác sai biệt nên chỗ chỨng cũng sai biệt. Như 
Lai là như tánh kia mà giác nên không có giác khác, như 
tánh kia mà biết nên không có biết khác. Như tánh kia 
mà giác thì không có bất giác. Không có giác khác thì 
không vọng giác. Không bất giác không vọng giác, ấy 
gọi là chân như tự tánh thanh tịnh không che đậy. Giác 
có người, giác có pháp, đều do bất giác tự tánh mà khởi 
vọng giác. Giác có tỰ tha, ấy là nhân tướng. Giác có tự 
tánh tha tánh, ấy là pháp tướng. Như tánh kia mà giác 
không có giác khác thì, nhân ngã pháp ngã liền đó tan 
biến. Hai chướng là, hoặc chướng và trí chướng. Hoặc 
là kiến hoặc và tư hoặc. Trí là, sở tri. Khi hai hoặc 
không mà trí năng không và lý sở không mảy may chưa 
sạch thì chướng này chưa quên. Đến Thập nhất địa vẫn 
có hai phần sở tri ngu rất vi tế, như cách tấm lụa 
mÖñông, chỉ Phật mới hay xong. Tóm lại, như tánh kia 
mà giác không có giác khác thì một lúc chóng xong. 

Hai thứ tử là, phàm phu phần đoạn sanh tử (chết từng 
phần), nhị thừa biến dịch sanh tử (chết theo dời đổi). 
Biến dịch là, nhân dời quả đổi, ha phần đoạn sanh tử 
trong tam giới, vẫn còn cõi phương tiện v.v... biến dịch 
sanh tử. TỨ trụ phiền não cảm phần đoạn sanh tử, vô 
minh phiền não cảm biến dịch sanh tử. Hai thứ tử này 
đã lìa thì hai thứ phiền não cũng đoạn. 


Tứ trụ hoặc là, kiến hoặc trong tam giới là một trụ. 
Tất cả kiến hoặc trụ địa, tức là kiến hoặc phân biệt 
trong tam giới. Do ý căn đối với pháp trần khởi phân 
biệt, dấy các tà kiến trụ trước tam giới. Tư hoặc trong 
tam giới phân làm ba trụ. 1) Dục ái trụ địa hoặc, do năm 
căn đối cảnh năm trần khởi tâm tham ái, mà trụ trước 
nơi dục giới. 2) Sắc ái trụ địa hoặc, tức là tư hoặc trong 
sắc giới. Do chẳng rõ hoặc này nên trụ trước thiền định 
sắc giới không thể bỏ lìa. 3) Hữu ái trụ địa hoặc, tức là 
tư hoặc vô sắc giới. Do chẳng rõ hoặc này nên trụ trước 
thiền định vô sắc giới không thể bỏ lìa. 

Vô minh phiền não là, chỈ căn bản vô minh. Nghĩa là mê 
Như Lai tạng bất giác phát nghiệp. Phiền não này nhị 
thừa không biết. Chính Đại thừa Bồ-tát đoạn hoặc chưa 
hết, vẫn ở nơi cõi Thật báo, chỉ Phật mới xong. Nhưng, 
như tánh kia mà giác không có giác khác, thì một lúc 
chóng xong. Cho nên nói “Thanh văn, Duyên giác được 
pháp này cũng gọi là Phật. Do nhân duyên ấy ta nói nhất 
thừa”. Thế nên biết, nhất thừa tức là tánh tri giác. Tánh 
của tri giác thì không khác, mà tri giác của tánh thì 
chẳng đồng. Do cái chẳng đồng này nên chỗ chứng có 
khác. Hàng nhị thừa không giác tự tánh, vọng có sở giác, 
ấy là khác. Song vọng giác vốn dối, chân tánh thường 
trụ. Giác cái vọng tức là chân, biết chân thì vọng diệt, 


cũng cứu kính không hai. 

- CHỈ NHƯ LAI TỰ, NGỮ, THÂN, PHÁP BỐN THỨ 
ĐỒNG. 

Khi ấy, Bồ-tát Đại Huệ bạch Phật: Thế Tôn! Cớ sao 
Thế Tôn ở trong đại chúng xướng lời thế này: “Ta là tất 
cả Phật thời quá khứ và các thứ thọ sanh. Ta khi ấy làm 
Chuyển luân thánh vương Mạn-đà, voi lớn sáu ngà và 
chim anh võ, Thích Đề Hoàn Nhân (Trời Đế Thích), tiên 
nhân Thiện Nhãn v.v... kinh nói trăm ngàn đời như thế”. 
Đây là nghi thỦy giác bản giác đã có sai thù thì pháp, 
báo, hóa thân đâu không đồng khác, nên có lời hỏi này. 
Chẳng biết do bản giác có thỦy giác, thủy như bản kia. 
Pháp thân sanh báo thân hóa thân, báo hóa như pháp 
thân. Chỉ một đạo bình đẳng trước sau không hai. Hoa 
Nghiêm luận nói: “Vô biên cõi nước, tự tha chẳng cách 
mảy lông, mười đời xưa nay trước sau chẳng lìa niệm 
hiện tại”. Người được tự giác thánh trí tự nhiên chẳng 
nghi xưa chẳng nghi nay, chẳng nghi người chẳng nghỉ 
ta, chẳng nghi nhân chẳng nghi quả, chẳng nghi căn thân 
chẳng nghi khí giới, chẳng nghi hữu tình chẳng nghi vô 
tình, chẳng nghi một chẳng nghi khác, chẳng nghi hiện 
thành chẳng nghi tác khởi, tất cả chẳng nghi nên mới 
chứng biết. 

Phật bảo Đại Huệ: Do tứ đẳng nên Như Lai Ứng cúng 


đẳng chánh giác Ở trong đại chúng xướng lời thế này: 
“Ta khi ấy làm Phật Câu-lưu-tôn, Câu-na-hàm Mâu-ni, 
Ca-diếp”. Thế nào là tứ đẳng? Nghĩa là tự đồng, ngữ 
đồng, pháp đồng, thân đồng, ấy gọi là tứ đẳng. Do bốn 
thứ đồng nên Như Lai Ứng cúng đẳng chánh giác Ở 
trong chúng xướng nói như thế. 

Do tứ đẳng nên Như Lai Ở trong đại chúng xướng nói 
Ca-diếp, Câu-lưu-tôn, Câu-na-hàm là ta. Đây là Như Lai 
đáp và lẫn hiển cả quyền và thật. Người chứng tự giác 
thánh trí tự biết tự chứng không thể nói bày. Quyền để 
chỉ bày nên nói quyền, cũng có thể tức nơi đây thầm hội 
nên nói thật. Đó là nói lẫn hiển quyền thật vậy. 

Thế nào là tự đẳng? Hoặc chữ xưng ta là Phật, chữ kia 
cũng xưng tất cả Phật, chữ ấy tự tánh không có sai biệt, 
ấy gọi là tự đẳng. 

Thế nào là ngữ đẳng? Nghĩa là ta có sáu mươi bốn thứ 
phạn âm nên tướng ngôn ngữ sanh. Chư Như Lai Ứng 
cúng đẳng chánh giác kia cũng có sáu mươi bốn thứ 
phạn âm nên tướng ngôn ngữ sanh như thế, không thêm 
không bớt, không có sai biệt, tánh tiếng phạn âm như 
Ca-lăng-tần-già. 

Tự đẳng là, tự là danh tự. Ba đời Như Lai đều tên là 
Phật. Tự tánh chữ là chữ Phật để hiển bày nghĩa tự tánh 


giác, cũng không có sai biỆt. 


Ngữ đẳng là, cổ chú rằng: Tiếng Tây VỨc có tám 
chuyển: 1) Thể, 2) Nghiệp, 3) Cụ, 4) Vi, 5) Tùng, 6) 
Thuộc, 7) Ư, 8) Hô. Như Lai nơi tám chuyển này mỗi 
cái đủ tám đức: 1) Điều hòa, 2) Nhu nhuyễn, 3) Rõ chắc 
thật, 4) Dễ hiểu, 5) Không lầm lẫn, 6) Không tiếng 
giọng mái nhỏ, 7) Tiếng to lớn, 8) Tiếng sâu xa. Tám lần 
tám là sáu mươi bốn tướng. Song trong kinh Bất Tư 
Nghì Bí Mật Đại thừa cũng nói: “Phật bảo Bồ-tát Tịch 
Huệ: Như Lai chẳng phải nơi môi, răng, lưỡi, cổ họng 
và nơi cửa mặt mà phát ra các âm thanh. Nên biết âm 
thanh của Như Lai từ hư không mà ra, đầy đủ sáu mươi 
bốn tướng thù diệu: 1) Trôi chảy, 2) Nhu nhuyến, 3) Vui 
lòng, 4) Đáng mến, 5) Thanh tịnh, 6) Lầa cấu, 7) Trong 
sáng, 8) Ngọt ngào, 9) Ưa nghe, 10) Không kém, II) 
Tròn đủ, 12) Điều thuận, 13) Không rít, I4) Không ác, 
15) Mềm dịu, 16) Vừa tai, 17) Thích thân, 18) Tâm sanh 
bén mạnh, 19) Tâm mừng, 20) Vui thích, 21) Không 
nhiệt não, 22) Như giáo lịnh, 23) Khéo hiểu biết, 24) 
Rành rõ, 25) Khéo mến, 26) Khiến sanh vui mừng, 27) 
Khiến người như lời dạy vâng làm, 28) Khiến người 
khéo hiểu biết, 29) Đúng lý, 30) Lợi ích, 31) Lầa lỗi 
trùng lập, 32) Như tiếng sư tử, 33) Như tiếng rồng, 34) 
Như tiếng sấm sét, 35) Như Long vương, 36) Như tiếng 
ca hay của Khẩn-na-la, 37) Như tiếng chim Ca-lăng-tần- 


già, 38) Như Phạm vương, 39) Như tiếng chim Cộng 
Mạng, 40) Như tiếng hay đẹp của Đế Thích, 41) Như 
đánh trống, 42) Chẳng cao, 43) Chẳng thấp, 44) Tùy 
vào, 45) Không khuyết giảm, 46) Không phá hoại, 47) 
Không ô nhiễm, 48) Không mong cầu, 49) Đầy đủ, 50) 
Trang nghiêm, 51) Hiển bày, 52) Viên mãn tất cả âm, 
53) Các căn thích vui, 54) Không chê bai, 55) Không 
khinh chuyển, 56) Không dao động, 57) Tùy vào tất cả 
chúng hội, 58) Các tướng đầy đủ, 59) Khiến chúng sanh 
tâm ý vui mừng, 60) Nói tâm hạnh chúng sanh, 61) Vào 
tâm ý chúng sanh, 62) Tùy chúng sanh tin hiểu, 63) 
Người nghe không phần lượng, 64) Chúng sanh không 
thể suy nghĩ xứng lượng”. Hiệp với chỗ này để tham 
quán thì tỘt âm thanh vi diệu thù đặc. Cho nên ba đời 
Như Lai ngữ đồng. Ca-lăng-tần-già là tên chim, tiếng nó 
hơn tiếng các thứ chim, dùng nó để làm thí dụ. 

Thế nào là thân đẳng? Nghĩa là ta cùng pháp thân và sắc 
thân tướng tốt của chư Phật không sai biệt. Trừ vì điều 
phục chúng sanh sai biệt ở các thú kia nên thị hiện các 
thứ sắc thân sai biệt, ấy gọi là thân đẳng. 

Thế nào là pháp đẳng? Nghĩa là ta cùng chư Phật kia 
được pháp ba mươi bảy phần bồ-đề, trí lược nói Phật 
pháp không có chướng ngại, ấy gọi là tứ đẳng. Thế nên 
Như Lai Ứng cúng đẳng chánh giác Ở trong đại chúng 


xướng lời như thế. 
Khi ấy, Thế Tôn muốn trùng tuyên lại nghĩa này nên nói 
kệ: 

Ca-diếp, Câu-lưu-tôn 

Câu-na-hàm là ta 

Do bốn thứ bình đẳng 

Ta vì phật tử nói. 
Pháp thân Như Lai có hai thứ: 1) Lý pháp, nghĩa là tánh 
tịnh thể sáng xưa nay lìa nệm đồng với hư không giới, 
không đâu chẳng khắp chúng sanh cùng Phật đều đồng. 
2) Trí pháp, nghĩa là trí thỦy giác cứu kính, khế hợp với 
lý bản giác thanh tịnh, lý trí dung nhau, sắc và tâm không 
hai. Do trí hiện ra nên gọi là trí pháp. 
Sắc thân tức là báo thân, cũng có hai thỨ: I) Tự thọ 
dụng thân cũng gỌi là viên mãn báo thân. Nghĩa là tự 
mình tu nhân mà cảm được, xứng tánh thọ dụng các thứ 
pháp lạc, tự tại không ngại. Thân và cõi chẳng lìa nhau 
nên cũng gọi là tự thọ dụng đỘ, cũng gọi là thật báo 
trang nghiêm độ. Chư Phật trải qua vô số kiếp tu tập vô 
lượng thiện căn mà cẩm nên, khắp giáp cả pháp giới là 
tự thọ dụng. Các vị đại Bồ-tát chỉ được nghe tên mà 
không thể thấy được. 2) Tha thọ dụng thân, nghĩa là do 
căn cơ kể khác cảm nên mà thấy. Chư Phật vì khiến 
chúng Bồ-tát thọ đại pháp lạc, tiến tu thắng hạnh nên 


tùy nghi mà hiện, cõi cũng như thế, khiến họ thọ dụng. 
Các thứ sai biệt sắc thân tức là hóa thân, cũng có ba thứ: 
1) Đại hóa nghĩa là Lô-xá-na ngàn trượng gia bị cho phù 
hợp với Đại thừa Bồ-tát. Hoặc hiện tám mươi bốn ngàn 
tướng tốt, hoặc hiện vi trần số tướng tốt, đầy khắp hư 
không. 2) Tiểu hóa, nghĩa là thân vàng trượng sáu, ba 
mươi hai tướng tốt, phù hợp căn cơ tiểu thừa, người, 
trời v.v... 3) Tùy loại hóa, nghĩa là như Chuyển luân 
thánh vương Đẳnh Sanh, Thích Đề Hoàn Thiên Đế, 
Thiện Nhãn, voi lớn, anh võ, vượn nai v.v... tùy loại mà 
vào. Báo Hoá thân này đều nhiếp thuộc sắc thân, tỪ trí 
pháp mà được. Nếu mê lý pháp tức là vọng giác, theo 
nhân duyên vọng giác mà có mười hai loại thân trong 
tam giới. Ngộ lý pháp thì chuyển vọng giác làm thủy 
giác. Do thủy hợp bản thành căn bản trí. Do sức căn bẩn 
vô tác trí cảm phát bi nguyện, tất cả báo thân, hóa thân 
lần lượt thành tựu. Đây là ba đời chư Phật không có hai, 
không có khác. Ba mươi bẩy pháp bồ-đề phần là, tứ 
niệm xứ (thân, thọ, tâm, pháp), tứ chánh cần (đã sanh 
điều ác khiến hằng dứt, chưa sanh ác khiến chẳng sanh, 
chưa sanh thiện khiến sanh, đã sanh thiện khiến tăng 
trưởng), tứ như ý túc (dục như ý túc, tinh tấn như ý túc, 
niệm như ý túc, tư duy như ý túc), ngũ căn (tín căn, tấn 


căn, niệm căn, định căn, tuệ căn), ngũ lực (tín lực, tấn 


lực, niệm lực, định lực, tuệ lực), thất giác chi (trạch 
giác, tĩnh tấn giác, hỷ giác, trừ giác, xã giác, định giác, 
niệm giác), bát chánh đạo (chánh kiến, chánh tư duy, 
chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, 
chánh niệm, chánh định). Cộng lại thành ba mươi bảy 
phẩm. Đây là ba mươi bảy pháp trợ bồ đề của Đại thừa, 
nhiếp vô lượng a-tăng-kỳ pháp trợ bồ-đề, nó là liễu nhân 
không phải tác nhân. Kinh Đại Bát Niết-bàn nói: “Đại 
Niết-bàn không phải tỪ tác nhân mà có, chỉ tỪ liễu 
nhân”. Liễu nhân là nói ba mươi bảy pháp trợ đạo. Ba 
đời chư Phật dùng liễu nhân này thành tựu đệ nhất 
nghĩa tỰ giác thánh thú, tự độ và giáo tha, bình đẳng 
không sai biệt. Hiệp bốn thứ bình đẳng này cho nên Như 
Lai Ở trong đại chúng xướng lời rằng “Ca-diếp, Câu- 
lưu-tôn, Câu-na-hàm là ta”. Ý chỉ bí mật ngõ hầu nhờ 
đây thầm hội. Bỏ qua chỗ này về sau không thể nói bày, 
chỉ chứng tương ưng. Đâu phải chỗ trọn suy nghĩ tính 
toán mà hay lường được. 

- CHỈ PHẬT GIÁC TỰ CHỨNG, KHÔNG THỂ NÓI 
BÀY. 

Đại Huệ lại bạch Phật: Như Thế Tôn đã nói ““Ta từ đêm 
ấy được tối chánh giác, cho đến đêm ấy vào Niết-bàn, ở 
trong khoảng giữa kia cho đến không nói một chữ, cũng 
chẳng đã nói sẽ nói, chẳng nói ấy là Phật nói”. Thế Tôn! 


Như Lai Ứng cúng đẳng chánh giác nhân đâu nói rằng 
“Chẳng nói ấy là Phật nói”. Phật bảo Đại Huệ: Ta nhân 
hai pháp nên nói như thế. Thế nào là hai pháp? Nghĩa là 
duyên pháp tự đắc và pháp bổn trụ, ấy gọi là hai pháp. 
Nhân hai pháp này nên ta nói như thế. 

Như Lai tỪ khi thành Phật cho đến nhập Niết-bàn, ở 
trong khoảng giữa đó không nói một chữ là, chỈ cho 
người lìa năng thuyết và sở thuyết được đệ nhất nghĩa 
tỰ giác thánh thú. Trước nói tứ đẳng, ở đây nói bất 
thuyết. Tứ đẳng vẫn là lời nói xứng tánh chẳng phải 
cảnh giới tự chứng. Đến chỗ tự chứng mới biết lời nói 
không thể hiển bày nên nói “chẳng nói”. Duyên tự được 
tức chỈ cho trí pháp. Bổn trụ là lý pháp. Về lý pháp thì có 
Phật hay không Phật, pháp tánh cũng như vậy. Trí pháp 
thì ngàn Phật muôn Phật cũng đồng một trí chứng, đều 
không phải cảnh giới ngôn thuyết vọng tưởng giác. 

Thế nào là pháp duyên tự đắc? Nếu chỗ được của Như 
Lai kia thì ta cũng được như thế, không thêm không bớt. 
Cảnh giới duyên tự đắc pháp cứu kính lìa ngôn thuyết 
vọng tưởng, lìa văn tự hai đường. 

Không thêm không bớt cảnh giới cứu kính là, chứng căn 
bản trí này như tánh kia vậy, không thể thêm bớt. Chỗ 
sở hành cứu kính thánh lạc lìa tướng ngôn thuyết, lìa 
tướng phân biệt, la năng thuyên và sở thuyên, tất cả 


tướng cảnh giới. Văn tự hai đường là hay nói và bị nói. 
Thế nào là pháp bổn trụ? Nghĩa là đạo bậc thánh trước 
như tánh vàng bạc v.v... pháp giới thường trụ. Hoặc 
Như Lai ra đời, hoặc chẳng ra đời pháp giới thường trụ, 
như đường đến thành kia. Thí như có người đi trong 
đồng vắng thấy con đường bằng phẳng đi đến cổ thành, 
liền theo đó vào thành được cái vui như ý. Đại Huệ! Ý 
ông nghĩ sao? Người kia làm ra con đường ấy và làm ra 
các thỨ vui trong thành chăng? Đáp: “Chẳng phải vậy”. 
Phật bảo Đại Huệ: Ta và tất cả chư Phật thời quá khứ 
pháp giới thường trụ cũng lại như thế. Thế nên nói 
rằng: “Ta từ đêm ấy được tối chánh giác, cho đến đêm 
ấy vào Niết-bàn, ở trong khoảng giữa kia không nói một 
chỮ, cũng chẳng đã nói, sẽ nói”. 
Khi ấy, Thế Tôn muốn trùng tuyên lại nghĩa này nên nói 
kệ: 

Ta đêm ấy thành đạo 

Đến đêm ấy Niết-bàn 

Ở trong khoảng giữa này 

Ta trọn không có nói 

Duyên tự đắc pháp, trụ 

Nên ta nói thế ấy 

Phật kia cùng với ta 

Thầy không có sai biỆt. 


Lý pháp bổn trụ đồng với pháp giới. Như vàng bạc v.v... 
tuy còn Ở trong mỏ mà tánh vàng chẳng đổi. Như đường 
về cổ thành và các thứ vui, chẳng phải do ngày nay tạo. 
Cho nên biết tự tánh bản giác thánh phàm đồng đủ. Y 
bất giác mà thành tam giới, y trí pháp thì tròn đủ ba thân, 
chẳng phải có chẳng phải không, như huyễn như sóng 
nắng, chỉ người chứng mới tương ưng. Ba đời chư 
Phật đồng cái bí mật này, trọn không có chỖ nói. 

- CHỈ CẢNH GIỚI PHẬT GIÁC XA LÌA HAI BÊN. 

+ CHỈ THẾ GIAN CHẤP CÓ KHÔNG. 

Bồ-tát Đại Huệ lại thỉnh Phật: Cúi xin vì nói tất cả pháp 
tướng có và không có, khiến con và các vị đại Bồ-tát, lìa 
tướng có và không có, chóng được Vô thượng Chánh 
đẳng Chánh giác. Phật bảo Đại Huệ: Lắng nghe, lắng 
nghe! Khéo suy nghĩ đó, sẽ vì ông nói. Đại Huệ bạch 
Phật: Thế Tôn, lành thay! Xin vâng thọ giáo. Phật bảo 
Đại Huệ: Thế gian này y có hai thứ, nghĩa là y có và y 
không, rơi vào tánh (có) và phi tánh (không), muốn thấy 
chẳng lìa, la tướng. 

Hai thứ chấp có không này đều chỈ chánh pháp rơi vào 
kiến chấp của ngoại đạo. Song nghiêng nặng bên chấp 
không, nghĩa là nương ghé bên thánh giáo để phá hoại 
chánh pháp, đâu có gì hơn chấp này. Phật lần lượt phát 
minh để soi sáng cho đời sau, khiến người tu hành biết 


pháp để chọn lựa. Y có là, nhân pháp sắc, tâm v.v... hiện 
có trước mắt, chấp các pháp có tự tánh (có thật), khởi 
tưởng xa lìa. Y không là, nhân pháp sắc, tâm v.v... vô 
thường biến diệt, chấp các pháp phi tánh (không có), 
khởi tưởng vắng lặng. Đây đều chẳng lìa, lìa tướng. 

+ CHỈ RA NHÂN TƯỚNG HAI THỨ CHẤP CÓ 
KHÔNG. 

Đại Huệ! Thế nào thế gian y có? Nghĩa là thế gian có 
nhân duyên sanh, chẳng phải chẳng có, từ có mà sanh 
chẳng phải không có mà sanh. Đại Huệ! Kia nói như 
thế, là nói thế gian không nhân. Đại Huệ! Thế nào thế 
gian y không? Nghĩa là nhận tham, sân, si đã có, về sau 
vọng tưởng chấp trước tham, sân, si tánh (có), phi tánh 
(chẳng có). Đại Huệ! Nếu chẳng nhận có tánh ấy, vì 
tánh tướng vắng lặng. Bảo là chư Như Lai, Thanh văn, 
Duyên giác chẳng nhận tánh tham, sân, si là có hay là 
không. 

Các pháp thế gian từ nhân duyên sanh, bèn có chỗ giải 
ha uẩn, riêng có kẻ hiểu bỏ vọng cầu chân. Đây do 
chẳng biết tự tâm hiện ra, vọng thấy nhân duyên liền 
cho là vô nhân. Đây chấp có ấy, nhân lời thánh nói vọng 
chấp thật pháp. Trọn không bằng cái hại lớn là chấp 
không. Như Lai nói tham sân si không tánh (có) ấy, do 


tâm tham, sân, si đều nhân nơi bất giác, ban đầu không 


có tánh nhất định. Chính vì chỈ bày cho người liền đó 
rỗng rang mê vọng chóng dứt, là lý do chẳng nhận có 
không. Ngoại đạo kia nhận tham, sân, si tánh (có), trong 
hiện tại có, về sau vọng tưởng chấp trước tham, sân, sĩ 
tánh (có) vốn chẳng phải có tánh (có). Xét vọng chấp kia 
cho là không có tánh (có) luống thấy tánh tướng vắng 
lặng, bèn gá vào thánh giáo, bảo là chư Như Lai, Thanh 
văn, Duyên giác chẳng nhận có không. Không biết rằng 
tất cả tánh tướng gốc tuy vắng lặng, song tâm nhận có 
hiện tại lưu chuyển. Đây là vọng tưởng chấp, chẳng 
phải tự giác trí. Tự giác trí là, giác cảnh giới hiện ra, do 
mê tự tâm vọng có hiện ra, vọng hiện chẳng phải có, 
nhân mê mà có. Giác mê thì mê diệt, giác chẳng sanh mê. 
Tâm cảnh trong ngoài một lúc thanh tịnh. Kinh Lăng 
Nghiêm nói: “Tự tâm thỦ tự tâm, chẳng phải huyễn 
thành pháp huyễn, chẳng thỦ không phi huyễn, phi 
huyễn còn chẳng sanh, pháp huyễn từ đâu lập”. Đây là 
hiển bày chỉ thú bí mật, ba đời Như Lai đồng một tâm 
yếu. Ngàn đời ghi chép nêu cao, chính khiến người tự 
phụ tâm tông (Thiền tông) vọng bàn vô ngại, sao không 
nhận lấy chỗ này nghiền ngẫm kỹ lưỡng sẽ sanh rất hổ 
thẹn. 

+ BÀI XÍCH CHẤP KHÔNG HAY PHÁ HOẠI CHÁNH 
PHAP. 


Đại Huệ! Trong đây những gì là hoại? Đại Huệ bạch 
Phật: Thế Tôn! Nếu kia nhận tham sân si tánh (có) rồi 
sau lại không nhận. Phật bảo Đại Huệ: Ông hiểu như 
thế, lành thay, lành thay! Đại Huệ! Chẳng những tham 
sân sĩ tánh (có), phi tánh (không) là hoại, mà đối với 
Thanh văn, Duyên giác và Phật cũng là hoại. Vì cớ sao? 
Vì trong ngoài không thể được, vì phiền não tánh khác 
và chẳng khác. Đại Huệ! Tham sân si hoặc trong hoặc 
ngoài không thể được, tham sân si tánh vì không thân, vì 
không thủ. Chẳng phải Phật, Thanh văn, Duyên giác là 
hoại, Phật, Thanh văn, Duyên giác vì tự tánh giải thoát, 
vì phược cùng nhân phược phi tánh (không có). Đại 
Huệ! Nếu có người phược thì nên có phược là nhân 
phược. Đại Huệ! Như thế nói hoại ấy gọi là không có 
tướng. 

Lại bày rõ về chấp không. Tự gá vào chánh pháp, nghĩa 
là Như Lai cũng nói tham sân si tánh là không thể được, 
khiến chúng sanh vô trí nghi chê chánh pháp cho đó là 
hoại. Đâu biết tham sân si trong ngoài không thể được, 
bởi tham sân si vốn không tự tánh, nhân mê vọng hiện. 
Cho nên nói “không thân”. Giác mê thì mê diỆt, giác 
chẳng sanh mê, ấy là không thủ. Chẳng phải Như Lai, 
Thanh văn, Duyên giác đồng với thuyết hoại kia. Như 
Lai thấy rõ tự tánh nên vọng tưởng chẳng sanh, đã 


không tâm năng phược cũng không cảnh sở phược, năng 
sở đều dẹp mới là giải thoát. Nếu có cảnh sở phược, ắt 
có tâm năng phược, nên nói “nhân phược”. Nhân phược 
chưa đoạn mà vọng chấp là không. Nói là hoại, tức đây 
chấp không có tướng vậy. 

Đại Huệ! Vì nhân đó nên ta nói thà chấp nhân kiến bằng 
núi Tu-di, chẳng khởi chấp không thật có tăng thượng 
mạn không. Đại Huệ! Không thật có tăng thượng mạn, 
ấy gọi là hoại, rơi vào kiến chấp tự tướng cộng tướng 
mong mỏi, chẳng biết tự tâm hiện lượng. Thấy ngoại 
tánh vô thường sát-na lần lượt hoại, ấm giới nhập 
tương tục lưu chú biến diệt, la tướng văn tự vọng 
tưởng, ấy gọi là hoại. 

Nhân kiến là chấp có. Thà chấp ấy, nghĩa là người kia 
mắc kẹt ở trời người; chẳng bằng chấp không mà diệt 
mất nhân quả, lừa dối chánh pháp, lưu độc vô cùng. Rơi 
vào tỰ tướng cộng tướng mong mỏi là, tất cả sắc tâm 
các pháp đã có tự tướng cộng tướng cảnh giới vọng 
tưởng, hiện rơi trong ấy khởi tưởng ưa thích, chẳng lìa 
nhân phược. Nên nói: Chẳng đạt tâm lượng luống thấy 
ngoại pháp vô thường, ấm giới biến diệt cho là không, 
không thật có, mà không biết kia chuốc ương họa mênh 
mông. Lầìa văn tự tướng vọng tưởng ấy, bởi vì giác tự 
tâm hiện lượng thì đường ngôn ngữ dứt, chỗ tâm hành 


diệt, đây là lìa tướng văn tự. Bởi kia tự đạt thẳng nguồn 
tâm. Kẻ chẳng biết tự tâm hiện lượng mượn miệng nói 
xa lìa văn tự vẫn trái lời dạy của thánh, buông lung 
hoang đường. Đây chính là phá hoại hồ tâm chạy theo 
vọng tưởng, vừa là hoại mình, hoại người, diệt chủng 
tộc Phật. 
+ TỔNG TỤNG. 
Khi ấy, Thế Tôn muốn trùng tuyên lại nghĩa này nên nói 
kệ: 

Có không là hai bên 

Cho đến cảnh giới tâm 

Trừ sạch cảnh giới kia 

Tâm bình đẳng tịch diệt. 

Không thủ cảnh giới tánh 

Diệt chẳng phải không có 

Có việc thẳy như như 

Như cảnh giới hiền thánh. 

Không chủng mà có sanh 

Sanh rồi mà lại diệt 

Nhân duyên có chẳng có 

Chẳng trụ giáo pháp ta. 

Phi ngoại đạo phi Phật 

Phi ngã cũng phi khác 

Nhân duyên chung họp khởi 


Làm sao mà được không? 

Gì họp nhân duyên có 

Mà lại nói rằng không? 

Tà kiến luận sanh pháp 

Vọng tưởng chấp có không. 

Nếu biết không chỗ sanh 

Cũng lại không chỗ diệt 

Quán đây thảy không tịch 

Có không hai đều lìa. 
Lầa hai bên có không, giác tự tâm lượng, bình đẳng tịch 
diệt, không chấp cảnh giới chính là chân như bản hữu, 
là sở hành của thánh hiền, chẳng phải diệt không còn gì 
cả. Hai bài kệ trên đây nói tâm bình đẳng xa la cảnh 
giới có không. Một bài kệ dưới nói không chủng mà 
sanh là chấp có, sanh rồi lại diệt là chấp không. Bởi 
nhân duyên có không này đồng với ngoại đạo. Nghĩa là 
chẳng phải giáo pháp của Như Lai. Ba bài kệ dưới rốt 
nói nhân duyên họp sanh. Nghĩa là y Pháp tánh thì không 
Phật, không chúng sanh, không ngoại đạo, không nhân 
ngã. Do nhân duyên họp khởi mới có sai biệt. Kinh Pháp 
Hoa nói: “Lưỡng Túc Tôn vô thượng, biết pháp thường 
không tánh, Phật chủng từ duyên khởi”. Vẫn có tập 
nhân mà lại nói không tức là rơi vào ngoại đạo tà kiến. 


Đây là do không biết lưu chú sanh nhân nên vọng chấp 


có không. Nếu biết tâm vốn không sanh, nhân mê dường 
nhƯ có, ngộ vốn không sanh thì cũng không diệt, xưa 
nay là không tịch, tánh tướng nhất như chẳng chấp tánh 
sanh, có không đều là hý luận. 

E- CHỈ TÔNG THUYẾT HAI ĐỀU THÔNG ĐỂ 
RÀNH VỀ DỤNG NGỮ NGHĨA THỨC TRÍ, GIẢN 
BIỆT NGU NGOẠI, GIÚP TIẾN MÌNH NGƯỜI, 
CHÁNH PHÁP GIẢI THOÁT. 

1- CHỈ TÔNG THUYẾT HAI ĐỀU THÔNG XA LÌA 
VỌNG TƯỞNG CHẤP TRƯỚC. 

- CHỈ TÔNG THUYẾT HAI ĐỀU THÔNG. 

Khi ấy, Bồ-tát Đại Huệ lại bạch Phật: Thế Tôn! Cúi xin 
vì con và các Bồ-tát nói tướng tông thông. Nếu khéo 
phân biệt tướng tông thông, con và các Bồ-tát thông đạt 
tướng ấy, thông đạt tướng ấy rồi, chóng thành Vô 
thượng Chánh đẳng Chánh giác, chẳng theo giác tưởng 
và chúng ma ngoại đạo. Phật bảo Đại Huệ: Lắng nghe, 
lắng nghe! Khéo suy nghĩ đó, sẽ vì ông nói. Đại Huệ 
bạch Phật: Xin vâng thọ giáo. Phật bảo Đại Huệ: Tất cả 
Thanh văn, Duyên giác, Bồ-tát có hai thỨ tướng thông, 
nghĩa là tông thông và thuyết thông. 

Đến tột tự tánh là tông, viên dung chẳng hai là thông. 
Tùy cơ hiển bày chẳng kẹt quyền giáo gọi là thuyết 
thông. Bồ-tát được hai pháp này tự thành và làm thành 


cho người, không rơi vào cảnh giới ma ngoại giác 
tưởng, đây là phải học. 

Đại Huệ! Tông thông là, duyên tướng tự đắc thắng tiến, 
xa la ngôn thuyết văn tự vọng tưởng, đến vô lậu giới tự 
giác địa tỰ tướng, xa lìa tất cả hư vọng giác tưởng, 
hàng phục tất cả ngoại đạo chúng ma, duyên tự giác thú, 
hào quang phát sáng, ấy gọi là tướng tông thông. 

Duyên tướng tự đắc thắng tiến là, tự là tự tánh, tự 
được tánh kia tối tôn tối thượng, tức là đã chỨng căn 
bản trí. Duyên căn bản trí này xa la ngôn thuyết vọng 
tưởng, cứu kính vô lậu giác địa, nên nói “Phật tánh là 
nhân, Niết-bàn là quả”. Tự giác tông thông này là chỗ sở 
hành thánh lạc, trí tuệ minh đạt hàng phục tất cả, tất cả 
không thể hàng phục được. 

Thế nào là tướng thuyết thông? Nghĩa là nói chín bộ 
giáo pháp, lìa tướng khác, chẳng khác, có, không v.v... 
do phương tiện khéo léo tùy thuận chúng sanh, như đáng 
nói pháp khiến được đỘ thoát, ấy gọi là tướng thuyết 
thông. Đại Huệ! Ông và các Bồ-tát khác nên phải tu học. 
Chín bộ là: 1) Tu-đa-la dịch là Khế kinh. 2) Kỳ-dạ dịch 
Ứng tụng. 3) Già-đà dịch Kệ. 4) Y-đế-mục-đa dịch Bổn 
sự. 5) Xà-đa-già dịch Bổn sanh. 6) A-phù-đạt-ma dịch 
VỊ tằng hữu. 7) Ưu-đà-na dịch Tự thuyết. 8) Tỳ-phật 
lược dịch Phương quảng. 9) Hòa-già-la dịch Thọ ký. 


Chẳng nói mười hai bộ đó, nghĩa là các kinh Đại thừa 
nói thẳng đại pháp chẳng nhờ nhân duyên, chỉ bàn lý 
viên mãn dứt các luận nghị, riêng hiển chân thường 
chẳng đợi thí dụ, cho nên không có ba bộ. Song cũng có 
đủ ba bộ. Chín bộ kinh này đều là phương tiện tùy cơ, 
hiển bày chỗ vào chẳng lìa tự tánh, chân tục viên dung, 
độ thoát các kiến, chẳng phải có pháp thật, nên nói là 
thông. 
Khi ấy, Thế tôn muốn trùng tuyên lại nghĩa này nên nói 
kệ: 

Tông thông và thuyết thông 

Duyên tự cùng giáo pháp 

Khéo thấy khéo phân biệt 

Chẳng theo các giác tưởng. 

Chẳng có tánh chân thật 

Như kể ngu vọng tưởng 

Thế nào khởi vọng tưởng 

Phi tánh cho giải thoát? 

Quán sát các hỮu vi 

Sanh diệt thầy tiếp nối 

Tăng trưởng hai chấp này 

Điên đảo không hiểu biết. 

Một ấy là chân đế 

Không tội là Niết-bàn 


Quán sát vọng tưởng đời 

Như mộng huyễn cây chuối. 

Tuy có tham sân sĩ 

Mà thật không có người 

Từ ái sanh các ấm 

Có đều như huyễn mộng. 
Bài kệ thỨ nhất nói chánh pháp tông thuyết đều duyên 
tự tánh tự giác, có nói ra dạy bảo cốt đạt yếu chỉ này, 
phải khéo phân biệt chớ theo giác tưởng (vọng tưởng). 
Hai bài kệ hai và ba nói kể ngu vọng tưởng chẳng phải 
tánh chân thật, không thể giải thoát. ChỈ quán sanh diệt 
tăng trưởng hai chấp, do điên đảo mà thành. Hai bài kệ 
tƯ và năm nói tỰ giác chân đế này chỈ một không hai. 
Cần ở trên thể tự giác không thêm tội cấu liền là Niết- 
bàn. Song vọng cấu ở thế gian tất cả các pháp sắc tâm ví 
như huyễn mộng, tuy có độc tham sân si v.v... cũng 
chính nơi đó không người. Các ấm hiện tại đều tỪ ái 
sanh, thảy không thể được. Nếu hay biết chỗ này liền đó 
chóng la, thấy tánh bản thật. 
- CHỈ TỘT TƯỚNG SANH CỦA VỌNG TƯỞNG ĐỂ 
HIẾN ĐỆ NHẤT NGHĨA. 
+NHÂN ĐẠI HUỆ HỎI, CHỈ TƯỚNG SANH CỦA 
VỌNG TƯỞNG. 
Khi ấy, Bồ-tát Đại Huệ bạch Phật: Thế Tôn! Cúi xin vì 


nói tướng vọng tưởng chẳng thật. Vọng tưởng chẳng 
thật vì sao mà sanh? Những gì là pháp tên vọng tưởng 
chẳng thật? Ở trong những pháp nào mà vọng tưởng 
chẳng thật? Phật bảo Đại Huệ : Lành thay, lành thay! 
Ông khéo hỏi Như Lai nghĩa như thế, được nhiều lợi 
ích, được nhiều an lạc, thương xót tất cả người trời ở 
thế gian. Lắng nghe, lắng nghe! khéo suy nghĩ đó, ta sẽ 
vì ông mà nói. Đại Huệ bạch Phật: Thế Tôn, lành thay! 
Xin vâng thọ giáo. Phật bảo Đại Huệ: Do các thứ nghĩa, 
các thứ vọng tưởng chẳng thật chấp trước, vọng tưởng 
sanh. Đại Huệ! Chấp trước năng nhiếp (tâm), sở nhiếp 
(cảnh), chẳng biết tự tâm hiện lượng và rơi vào kiến 
chấp “có không” tăng trưởng vọng tưởng tập khí theo 
kiến chấp ngoại đạo, chấp trước các thỨ nghĩa bên 
ngoài, tâm (tâm vương), tâm sỐ (tâm sở), vọng tưởng 
chấp trước làm ngã ngã sở mà sanh. 

Đây là tột tướng vọng tưởng sanh, để phát minh đệ nhất 
nghĩa chẳng sanh vọng tưởng. Đại Huệ hỏi tướng vọng 
tưởng chẳng thật tỪ đâu mà sanh. Thế Tôn bảo: Nhân 
các thỨ nghĩa vọng tưởng chẳng thật sanh. Các thứ là, 
tất cả pháp sắc tâm v.v... và thánh phàm tất cả danh 
tướng chân vọng. Các pháp tướng này không có tự tánh, 
la có và không, lìa tứ cú, y đó mà sanh vọng tưởng. Cho 
nên nói “vọng tưởng chẳông thật”. Ở đây chỈ nói vọng 


tưởng chẳng thật y đây mà sanh khởi, đoạn sau mới nói 
“vì sao vọng tưởng chẳng thật” để đáp “pháp gì chẳng 
thật, trong pháp gì chẳng thật”. Năng nhiếp sở nhiếp tức 
là thể tánh của vọng tưởng. Nghĩa là vọng tưởng này do 
không biết các thứ nghĩa đều tự tâm hiện, rơi vào kiến 
chấp có không, tăng trưởng tập khí ngoại đạo, huân phát 
nơi tâm vương, tâm sở tất cả vọng tưởng, khởi chấp 
trước năng sở. Nguyên chỗ đáp của Thế Tôn cốt chỉ 
không biết tự tâm hiện lượng là căn do vọng tưởng. 
Nếu các thứ nghĩa bị nương tuy hiện khởi kiến chấp 
năng sở có không chẳng thật, song các thỨ nghĩa này 
thấy đều không có tự tánh, vốn tự lìa kiến (tâm), lìa 
tướng (cảnh), liền đó tức là đệ nhất nghĩa. Cho nên biết 
đồng các thỨ nghĩa này, mà một bên thì các thứ nghĩa 
vọng tưởng y đó khởi; một bên là đệ nhất nghĩa vọng 
tưởng chẳng sanh. Ý này đợi đoạn văn nạn Ở sau sẽ rõ. 
Tóm lại, giác tự tâm hiện tức vọng tưởng chẳng sanh, 
chẳng giác tự tâm hiện thì vọng tưởng y đó mà khởi. 
Chẳng phải do các thứ nghĩa, lìa tánh la kiến mà khiến 
vọng tưởng có không sai biệt, không thể chẳng xét kỹ. 
Tâm là tám thức tâm vương. Số là 51 thứ tâm sở. Biến 
hành có 5, biệt cảnh có 5, thiện 11, căn bản phiền não có 
6, tùy phiền não 20, bất định có 4, tám thức tâm vương 
mỗi thứ đều đầy đủ. 


+ NẠN VỌNG TƯỞNG MỘT BÊN SANH MỘT BÊN 
CHẲNG SANH. 

Đại Huệ bạch Phật: Thế Tôn! Nếu các thứ nghĩa, các 
thứ chấp trước vọng tưởng chẳng thật mà vọng tưởng 
sanh, chấp trước nhiếp (tâm), sở nhiếp (cảnh), chẳng 
biết tự tâm hiện lượng và rơi vào kiến chấp có không, 
tăng trưởng vọng tưởng tập khí theo kiến chấp ngoại 
đạo, chấp trước các thỨ nghĩa bên ngoài, vọng tưởng 
tâm (tâm vương), tâm số (tâm sở), chấp trước ngã ngã 
sở sanh. Thế Tôn! Nếu như thế thì các thứ nghĩa tướng 
bên ngoài rơi vào tướng có không, lìa tánh và phi tánh, 
ha kiến (tâm), tướng (cảnh). Thế Tôn! Đệ nhất nghĩa 
cũng như thế, lìa tướng lượng, căn, phần, thí, nhân. Thế 
Tôn! Vì sao một chỗ thì nghĩa vọng tưởng chẳng thật 
các thứ tánh chấp trước vọng tưởng sanh? Chỗ thì 
chẳng phải chấp trước tướng đệ nhất nghĩa vọng tưởng 
sanh? Đâu không phải Thế Tôn nói về tà nhân luận sao? 
Nên nói một sanh, một chẳng sanh. 

Đây là lặp lại lời đáp của Thế Tôn mà riêng nêu ra các 
thứ nghĩa bên ngoài và có không kiến tướng đều ngay đó 
tánh la, kiến tướng không thể được, mà Thế Tôn bảo 
rằng vọng tưởng y đó mà khởi. Đệ nhất nghĩa căn 
lượng tông nhân thí dụ cũng ngay đó tánh ha, kiến 
tướng không thể được, mà Thế Tôn bảo là vọng tưởng 


chẳng sanh. Đồng một tánh lìa, tướng lìa, kiến lìa, mà 
một bên bảo các thứ nghĩa vọng chấp có không; một bên 
bảo đệ nhất nghĩa vọng tưởng chẳng sanh. Đâu không 
phải Thế Tôn cũng rơi vào tà luận. Nghĩa là một bên 
chấp có sanh, một bêân chấp không sanh. Không biết 
chỗ chấp củỦa ngoại đạo cùng với chỗ nói của thánh 
giáo, tuy tất cả tánh tướng thảy không thể được, các 
kiến chấp chóng lìa; song do giác tự tâm hiện lượng thì 
tất cả đều dứt, cùng chẳng giác tự tâm hiện lượng, mà 
cho là tất cả đều không thể được, thật là sai hào ly cách 
xa ngàn dặm. Nay những thiền gia Ở trong thiên hạ nói 
là tâm tông mà bảo tất cả không thể được, tự tại vô 
ngại, đều không ngoài tâm lượng vọng tưởng, theo giác 
tưởng lưu chuyển mà vẫn hiu hiu tự đắc cho là phát 
minh tự tâm. Tất cả tánh ha, thế đế và đệ nhất nghĩa đế 
không hai không khác. Song không biết rằng hiện chấp 
có tánh rồi sau nói không, cùng chẳng chấp có tánh bình 
đẳng tịch diệt. Đây là giác tự tâm cùng chẳng giác tự 
tâm, riêng khác giữa chân và ngụy, học giả không thể 
không xét kỹ. 

+ CHỈ GIÁC TỰ TÂM LƯỢNG VỌNG TƯỞNG 
CHẲNG SANH. 

Phật bảo Đại Huệ: Chẳng phải vọng tưởng một sanh, 
một chẳng sanh. Vì cớ sao? Nghĩa là vì vọng tưởng có 


không đều chẳng sanh, mà bên ngoài hiện tánh (có), phi 
tánh (không). Giác tự tâm hiện lượng thì vọng tưởng 
chẳng sanh. Đại Huệ! Ta nói những kẻ ngu vì tự tâm các 
thỨ tướng vọng tưởng, sự nghiệp hiện tiền các thứ tánh 
tướng vọng tưởng chấp trước sanh. Làm sao kể ngu 
được lìa chấp trước ngã ngã sở; lìa lỗi nhân duyên năng 
tác sỞ tác, giác tâm lượng vọng tưởng cỦa mình, thân 
tâm chuyển biến, cứu kính hiểu rõ tất cả địa, cảnh giới 
Như Lai tự giác, la năm pháp, tự tánh, sự kiến vọng 
tưởng? Do nhân duyên này, nên ta nói vọng tưởng từ 
chấp trước các thứ nghĩa chẳng thật sanh. Biết nghĩa 
như thật được giải thoát các thỨ vọng tưởng nơi tự 
tâm. 

Chẳng phải vọng tưởng một sanh, một chẳng sanh, cho 
là vọng tưởng có không đều chẳng sanh. Đây là chỉ 
thẳng người giác tự tâm hiện lượng thì tất cả vọng 
tưởng có không đều chẳng sanh. Nay hiện Ở trong cái có 
mà bảo tất cả tánh ha, tất cả không thể được, đây là 
vọng tưởng chấp trước. Giác tự tâm hiện lượng trọn 
không có cái tưởng này. Nên nói: “chẳng chấp có tánh, 
bình đẳng tịch diệt. Người ngu đối các thứ tướng sự 
nghiệp hiện tiền chấp là có, cũng chấp là không, đều do 
vọng tưởng lưu chuyển. Không giác tự tâm hiện lượng 
thì động niệm dứt niệm đều trở về mê muội. Cho nên 


nói “muốn được xa lìa các thứ lỗi về ngã ngã sở, phải 
giác tâm lượng vọng tưởng nơi mình. Giác tất cả vọng 
tưởng thảy do tâm hiện”. Cái bị hiện chẳng thật thì cái 
tưởng nơi tâm được lìa, liền chuyển thân tâm bất giác 
kia theo trí tự giác, chiếu sáng các địa đến Như Lai địa, 
tất cả năm pháp, ba tự tánh đều là hý luận. Vọng tưởng 
do y chấp trước các thứ nghĩa chẳng thật. Đệ nhất nghĩa 
do biết tự tánh như thật. Tự thể giải thoát là vọng 
tưởng chẳng sanh, đây là quyết định vậy. 
+ TỤNG CHUNG. 
Khi ấy, Thế Tôn muốn trùng tuyên lại nghĩa này nên nói 
kệ: 

Các nhân cùng với duyên 

Từ đây sanh thế gian 

Vọng tưởng chấp tứ cú 

Chẳng biết rành ngã sỞ. 

Thế gian chẳng có sanh 

Cũng lại chẳng không sanh 

Chẳng từ có không sanh 

Cũng chẳng phi có không. 

Các nhân cùng với duyên 

Tại sao ngu vọng tưởng 

Chẳng có cũng chẳng không 

Cũng lại chẳng có không. 


Như thế quán thế gian 

Tâm chuyển được vô ngã 

Tất cả tánh chẳng sanh 

Vì bởi từ duyên sanh 

Tất cả duyên tạo ra 

Tạo ra chẳng tự có 

Sự chẳng tự sanh sự 

Vì có lỗi hai sự. 

Vì không lỗi hai sự 

Chẳng có tánh khá được. 
Đây nói tất cả thế gian tỪ nhân duyên sanh. Chẳng biết 
duyên sanh vọng chấp có không tứ cú. Song thế gian này 
thẳng đó thật không có tứ cú có thể được, đều do kể ngu 
vọng tưởng chẳng đạt lý này. Nếu hay quán kỹ như thế, 
mới biết tất cả vô ngã. Tự tánh chẳng sanh thảy từ 
duyên khởi, duyên khởi cũng không thì ngườøi tạo cùng 
việc tạo ra đều không có thật tánh, thẳng đó liền la. Câu 
sự chẳng tự sanh sự, sự tức là quả sự. Nghĩa là quả cần 
đợi nhân, nhân thành ra quả, không có tánh tự sanh. Tóm 
lại tâm buổi đầu chẳng giác không thể tự chủ lầm theo 
nhân duyên dường như có sanh diệt. Kẻ ngu chẳng biết 
vọng chấp có không, người giác chóng lìa vốn không 
thật tánh. 

Quán các pháp hỮu vi 


Lầa phan duyên sở duyên 

Không tâm lượng của tâm 

Ta nói là tâm lượng. 

Lượng ấy chỗ tự tánh 

Duyên sanh cả hai la 

Tánh cứu kính diệu tịnh 

Ta nói tên tâm lượng. 
Ở trước nói thế gian duyên sanh, duyên sanh nên không 
tánh. Ở đây mới chỉ ra người giác tự tâm lượng, chỉ hay 
ha phan duyên và sở duyên liền đó không tâm, bèn hợp 
với tâm lượng. Nghĩa là tự tánh tâm này vốn không 
năng duyên sở duyên, cứu kính là viên diệu. Nếu ở ngoài 
tâm mà vừa có chấp trước bèn rơi vào vọng tưởng, 
chẳng phải bản hiện lượng. 

Lập bày ngã thế đế 

Ấy là không sự thật 

Lập bày các ấm thân 

Không sự cũng như thế. 

Có bốn thứ bình đẳng 

Tướng và nhân tánh sanh 

Thứ ba vô ngã đồng 

Thứ tư người, pháp tu. 
Trước nói tự tánh tâm lượng tất cả tánh lìa đương thể là 
diệu tịnh. Đây nói lập bày năm uẩn, hoặc người hoặc 


pháp cho đến tướng cùng vô tướng, sanh cùng vô sanh, 
ngã cùng vô ngã, năng tu và sở tu thẩy đều bình đẳng 
không có thật tánh, để hiển chỈ có tự tánh tâm lượng, 
ngoài tánh này không có cái gì riêng khác. Lập bày thế 
đế là nhân tướng. Lập bày các ấm là pháp tướng. Bốn 
thứ bình đẳng: tướng, nhân, ngã, tu. Tướng tức là 
tướng năm ấm. Năm ẫm không thật thì tướng cùng vô 
tướng bình đẳng. Tướng ắt có nhân, nhân là tập đế 
trong tứ đế, là sanh nhân của năm ấm. Quả tướng đã dối 
thì sanh cùng vô sanh bình đẳng. Nhân quả sanh nhau thì 
đủ có nghĩa ngã, nhân quả chẳng sanh thì ngã cùng vô 
ngã bình đẳng. Rõ ngã chẳng phải ngã gọi đó là tu, rõ 
không có bị rõ thì tu cùng không tu bình đẳng. 

Vọng tưởng tập khí chuyển 

Có các thỨ tâm sanh 

Cảnh giới hiện bên ngoài 

Ấy tâm lượng thế tục. 

Hiện ngoài mà chẳng có 

Tâm thấy các thứ kia 

Dựng lập làm thân, tài 

Ta nói là tâm lượng. 
Đây nói tâm lượng thế tục do tập khí chuyển ra, vọng 
sanh phân biệt dường như có ngoại cảnh. Giác được lý 
này thì trở lại là tự tánh tâm lượng. Hiện ngoài chẳng 


phải có là, chẳng phải riêng có do tâm vọng thấy, căn 
thân khí giới, hiện ra đều duy tâm. 

Lầa tất cả các kiến 

Và lìa tưởng sở tưởng. 

Không được cũng không sanh 

Ta nói là tâm lượng. 

Phi tánh phi phi tánh 

Tánh phi tánh thầy lìa 

Gọi kia tâm giải thoát 

Ta nói là tâm lượng. 

Như như cùng không tế 

Niết-bàn và pháp giới 

Các thứ thân ý sanh 

Ta nói là tâm lượng. 
Các kiến là hai ngã kiến nhân và pháp. Tưởông sở tưởng 
là năng tưởng và sở tưởng. Lìa những cái này thì được 
sốc tự tâm, mà chẳng phải mới được, cho nên nói 
“không được”. Tâm lượng hiện tiền thì chẳng chấp có 
tánh là sanh và nhân cả hai đều đoạn, cho nên nói “không 
sanh”. Hai pháp có không do tứ cú sanh ra, tỨ cú đã lìa 
liền đó giải thoát. Như như, không tế, Niết-bàn, pháp 
giới đều chỉ cho tâm lượng chân tịnh viên mãn, cho đến 
các thứ thân ý sanh thể dụng đều diệu, thầy nói về tự 
tánh đến chỗ cùng tỘIt. 


2- CHỈ NGỮ, NGHĨA, THỨC, TRÍ ĐỂ HIẾN DỤNG 
TÔNG THÔNG. 

-CHỈ NGỮ, NGHĨA. 

+ NHÂN ĐẠI HUỆ HỎI, TRƯỚC CHỈ TƯỚNG NGỮ. 
Khi ấy, Bồ-tát Đại Huệ bạch Phật rằng: Thế Tôn! Như 
Thế Tôn đã nói đại Bồ-tát phải rành rẽ về ngữ, nghĩa. 
Thế nào Bồ-tát rành ngữ, nghĩa? Thế nào là ngữ? Thế 
nào là nghĩa? Phật bảo Đại Huệ: Lắng nghe, lắng nghe! 
Khéo suy nghĩ đó, ta sẽ vì ông nói. Đại Huệ bạch Phật: 
Lành thay, Thế Tôn ! Xin vâng thọ giáo. Phật bảo Đại 
Huệ: Thế nào là ngữ? Nghĩa là lời nói văn tự vọng 
tưởng hòa hợp, y nơi cổ họng môi lưỡi răng nướu cằm 
má, nhân đó ta nói vọng tưởng tập khí chấp trước sanh, 
ấy gọi là ngữ. 

Ngữ là ngôn giáo Như Lai nói ra tam thừa và nhất thừa. 
Nghĩa là đệ nhất nghĩa thánh lạc hành xứ. Đệ nhất nghĩa 
thánh lạc hành xứ do ngôn thuyết được vào. Vào đệ 
nhất nghĩa thánh lạc hành xứ thì hay xa lìa tất cả cảnh 
giới ngôn thuyết vọng tưởng giác. Nhân ngữ mà nhập 
nghĩa, nên nói chiếu liễu, mà chẳng phải y ngữ sanh 
nghĩa, trở lại rơi vào giác tưởng. Trước biện biệt thể 
tướng hai thứ ngữ nghĩa, nhiên hậu bảo, do ngữ nhập 
nghĩa, như ngọn đèn soi cảnh sắc, chẳng phải ngọn đèn 
tức là cảnh sắc. Tông thông này là hiển bày tông thú, 


mượn lời nói mà nhập, không nên y lời nói chấp trước 
vọng tưởng tướng khác. Vọng tưởng tập khí hòa hợp 
với bảy thứ: cổ họng... thành thể tướng của ngữ. Đây là 
y thế gian mà nói. Nếu thánh ngôn giáo tức là đệ nhất 
nghĩa diệu tâm khéo vì hiển bày. Cho nên Ở sau nói “có 
ngữ chẳng khác với nghĩa”. Nhân ngữ mà biện nghĩa do 
ngữ nhập nghĩa nên nói giáo liễu nghĩa. Phàm vọng 
tưởng tập khí cùng đệ nhất nghĩa diệu tâm, thể một mà 
tên khác. Thảy do mê giác chuyển ra, nên biết tông thông 
hiển bày do lời nói mà vào, chẳng phải cảnh giới vọng 
tưởng. 

+ CHỈ TƯỚNG NGHĨA. 

Đại Huệ! Thế nào là nghĩa? Nghĩa là ha tất cả tướng 
vọng tưởng tướng ngôn thuyết, ấy gọi là nghĩa. Đại 
Huệ! Đại Bồ-tát đối với nghĩa như thế ở riêng chỗ vắng 
vẻ văn tƯ tu tuệ, duyên tự giác liễu, hướng thành Niết- 
bàn, tập khí thân chuyển biến rồi, cảnh giới tự giác xét 
nghĩa tướng khoảng giữa các địa mà thắng tiến, ấy gọi 
là đại Bồ-tát rành nghĩa. 

Đây chỉ thể tướng của nghĩa mà chẳng nói những gì là 
nghĩa. ChỈ bảo lìa tất cả vọng tưởng ngôn thuyết, ấy gọi 
là nghĩa. Bởi vì muốn người lìa chỗ ngôn thuyết vọng 
tưởng được chỗ tự giác. Duyên chỗ tự giác này mới hay 
Ở riêng chỗ vắng vẻ, chóng rõ văn tư tu tuệ, hồi hướng 


Niết-bàn. Nên nói “chuyển tập khí thân toàn là cẳnh giới 
tỰ giác. Dùng tỰ giác diệu tuệ chiếu sáng các địa tiến 
thẳng lên trên chẳng do nơi khác”. Do nghĩa tướng này 
để thấy đệ nhất nghĩa diệu tâm của Như Lai khéo vì 
hiển bày, mà hay khiến người nhân ngữ biện được 
nghĩa, do ngữ nhập nghĩa, nên nói “ngỮ chẳng khác 


nghĩa”. Văn sau sẽ nói rõ đó. 


+ CHỈ DO NGỮ NHẬP NGHĨA. 

Lại nữa, Đại Huệ! Đại Bồ-tát rành ngữ nghĩa quán ngữ 
cùng nghĩa chẳng khác, chẳng phải chẳng khác. Quán 
nghĩa cùng ngữ cũng lại như thế. Nếu ngữ khác với 
nghĩa thì chẳng nhân ngữ mà biện nghĩa. Song do ngữ 
nhập nghĩa như đèn soi cảnh sắc. 

Đây chính bày tông thông hiển thị sở nhập. Có bao nhiêu 
chương cú đều là liễu nghĩa. Cho nên Bồ-tát rành ngữ 
nghĩa thì quán ngữ biết nghĩa là chẳng khác, chẳng phải 
chẳng khác. Khác thì chẳng nhân ngữ mà biện nghĩa, mà 
hẳn do ngữ nhập nghĩa. Đến chỗ tự chứng lìa ngôn ngữ 
mà được, mới biết tất cả ngôn giáo là chiếu liễu nguồn 
tâm, lìa tất cả cảnh giới ngôn thuyết vọng tưởng. Chúng 
sanh do tập khí che đậy nên không thể nhân ngữ mà biết 
chỗ trở về, trái lại duyên ngôn thuyết theo đó chấp có 
không, chẳng phải lỗi tại thánh giáo. 

+ RIÊNG Y NGỮ CHẤP NGHĨA. 

Lại nữa, Đại Huệ! Chẳng sanh chẳng diệt, tự tánh, 
Niết-bàn, tam thừa, nhất thừa, tâm, tự tánh v.v... như 
duyên lời nói nghĩa rồi chấp trước, rơi vào chấp dựng 
lập (có), phỈ báng (không), khác dựng lập (có), khác 
vọng tưởng, như huyễn các thứ vọng tưởng hiện. Thí 
như các thứ huyễn, chúng sanh phàm ngu cho là khác 
vọng tưởng, chẳng phải thánh hiền. 


Đây nói kể ngu không thể nhân ngữ nhập nghĩa, đối tự 
thể các pháp trong đệ nhất nghĩa chẳng sanh diỆt v.v... 
không có chiếu liễu, trái lại y ngôn thuyết chấp trước 
cảnh giới giác tưởng sở thuyết, rơi vào có không. Là 
khác với tự thể các pháp đệ nhất như nghĩa mà khởi 
dựng lập. Có các thứ vọng chấp như y nơi huyễn mà 
khởi các phân biệt. Cho nên biết, tất cả các pháp đều là 
đệ nhất nghĩa mà thánh phàm đồng hiện, mê giác vẫn 
phân. Người giác tự tâm hiện la tướng ngôn thuyết, lìa 
tướng tâm duyên, nhận được pháp thể, mới tin nhật 
dụng không khác, như chư thiên kia đồng bát đựng thức 
ăn, tùy phước dày mỏng mà thấy mỗi phần có khác. 
+ TỤNG CHUNG. 
Khi ấy, Thế Tôn muốn trùng tuyên lại nghĩa này nên nói 
kệ: 

Ngôn thuyết vọng tưởng kia 

Dựng lập ra các pháp 

Bởi do kia dựng lập 

Chết rơi vào địa ngục. 

Trong ấm không có ngã 

Ấm chẳng tức là ngã 

Chẳng như vọng tưởng kia 

Cũng lại phi vô ngã. 

Tất cả thầy có tánh 


Như phàm ngu vọng tưởng 

Nếu như kia đã thấy 

Tất cả nên thấy đế (chân) 

Tất cả pháp không tánh 

Tịnh uế thầy không có 

Chẳng thật như kia thấy 

Cũng chẳng phải không có. 
Đây nói ngoại đạo y ngôn thuyết vọng tưởng dựng lập 
có không, đó là tà pháp nhân chấp nên phải đọa. Song 
Nhị thừa bảo trong ấm vô ngã, tuy chẳng giống vọng 
tưởng tức ấm là ngã, mà không biết vô ngã cũng chẳng 
phải đệ nhất nghĩa. Phàm ngoại chẳng phân mê giác, 
lầm cho vọng là chân. Nhị thừa đối trị tà chấp bổ chân 
đồng vọng. Đây đều chẳng đạt tánh sẵn đủ, chẳng lìa 
vọng tưởng mà có chân thật. Nếu quyết lìa vọng thì nào 
khác lẫn vọng, cho nên nói “Nếu như kia đã thấy tất cả 
nên thấy đế (chân thật)”. Nghĩa là Nhị thừa vô ngã 
chẳng phải chân thật. Thế nên biết, tất cả các pháp chân 
thật vốn không tự tánh, đã có tịnh uế đều do kiến chấp 
mà sanh. ChỈ trừ kiến chấp chẳng thật thì chân thật hiện 
tiền. Nên nói đệ nhất nghĩa như thật bản tế thầm hợp 
tương ưng, không có thủ xả. Đây là cảnh giới tự thông 
chẳng phải không có, mà không phải chỗ hay nói của 
ngôn thuyết vọng tưởng. Đó là sở do bài kệ chót trưng 


bày. 

- BIỆN THỨC, TRÍ. 

+ CHỈ TƯỚNG BA THỨ TRÍ. 

Lại nữa, Đại Huệ! Tướng trí, thỨc nay sẽ nói, nếu khéo 
phân biệt tướng trí và thức thì ông và các Bồ-tát ắt hay 
thông đạt tướng trí và thức, chóng được Vô thượng 
Chánh đẳng Chánh giác. Đại Huệ! Trí kia có ba thứ: 
Nghĩa là thế gian, xuất thế gian, xuất thế gian thượng 
thượng. Thế nào là trí thế gian? Nghĩa là tất cả ngoại 
đạo phàm phu chấp trước có không vậy. Thế nào trí 
xuất thế gian? Nghĩa là tất cả Thanh văn, Duyên giác rơi 
vào chấp trước hy vọng tự tướng cộng tướng. Thế nào 
là trí xuất thế gian thượng thượng? Nghĩa là chư Phật 
Bồ-tát quán pháp không thật có, thấy chẳng sanh chẳng 
diệt, lìa các loại có không. Như Lai địa nhân pháp vô 
ngã, duyên tự đắc mà sanh. 

Tất cả chúng sanh chẳng được duyên tự giác liễu đều 
do không đạt hai tướng trí và thức. Cho là trí mà thật là 
thức, thành tăng thượng mạn. Đó là lý do Như Lai lặp đi 
lặp lại để hiển bày vậy. Trong ba thứ trí, thế gian trí chỈ 
cho ngoại đạo. Cũng nói người trí, bởi vì ngoại đạo tự 
cho là người trí. Nhị thừa đạt các ấm vô ngã, vẫn còn 
chấp pháp ấm, không biết đều là tự tâm hiện, nên nói 
“theo tự tướng cộng tướng hy vọng”. Chư Phật Bồ-tát 


giác tỰ tâm hiện, đạt tất cả pháp đều không thật có, ha 
có không sanh diệt, tự tánh như như. Bởi vì Như Lai địa 
nhân pháp đều quên, duyên tự đắc sanh, chẳng cùng 
ngoại đạo, Nhị thừa chấp có không, hy vọng tự cộng mà 
so sánh đƯợc. 

+ CHỈ THỨC, TRÍ SAI BIỆT. 

Đại Huệ! Cái sanh diệt kia là thức; cái chẳng sanh diệt 
là trí. Lại nữa, rơi vào tướng vô tướng và các thứ nhân 
tướng có không là thức; siêu việt tướng có không là trí. 
Lại nữa, tướng trưởng dưỡng là thức; chẳng phải 
tướng trưởng dưỡng là trí. 

Bất giác tự tâm hiện, vọng thấy tất cả pháp sanh, vọng 
thấy tất cả pháp diệt. Giác tự tâm hiện, chỗ hiện là duy 
tâm, không có sanh diệt. Đây là lý do trí cùng thức phân 
biệt vậy. Y cái sanh diệt này chấp tướng có không, cùng 
nhân có không là thức. Hay siêu việt cái này là trí. 
Trưởng dưỡng là nghĩa sanh. Đối tất cả pháp mà tạo 
sanh nhân là thức. Đối tất cả pháp mà làm liễu nhân là 
trí. Như Lai đã có ba mươi bảy pháp trợ bồ-đề và sáu 
ba-la-mật, tất cả vô lượng ba-la-mật đều là liễu nhân mà 
chẳng phải sanh nhân. 

Lại nữa, có ba thứỨ trí: Biết sanh diệt, biết tự cộng 
tướng, biết bất sanh bất diệt. Lại nữa, tướng vô ngại là 
trí, cảnh giới các thỨ tướng ngại là thỨc. Lại nữa, 


tướng ba việc hòa hợp phương tiện sanh là thức, tướng 
vô sự phương tiện tự tánh là trí. Lại nữa, tướng đắc là 
thức, tướng chẳng đắc là trí. Cảnh giới tự đắc thánh trí 
chẳng ra chẳng vào, cho nên như trăng trong nước. 

Sanh diệt là mê chân duyên tập. Nghĩa là các phàm phu 
ngoại đạo mê chân tánh mình, khởi ra tất cả nhân duyên 
sanh diệt. Tự cộng tướng là kẹt nơi chân duyên tập. 
Nghĩa là Nhị thừa kẹt nơi pháp chấp chẳng đạt chân 
tánh, khởi ra tất cả nhân duyên nhàm chán tự tướng 
cộng tướng. Chẳng sanh chẳng diệt là tự chân duyên 
tập. Nghĩa là Bồ-tát thủy giáo thấy chân tánh mình 
chẳng lìa chân tế, khởi ra tất cả pháp nhân bồ-đề chẳng 
sanh diệt. Biết ba thứ này mới gọi là trí. Hay biết ba thỨ 
mà biết chẳng phải ba thứ, nên nói nhất thiết trí trí thanh 
tịnh. Vô ngại tức là nghĩa tỨ vô ngại trong kinh Hoa 
Nghiêm. Nghĩa là lý vô ngại, sự vô ngại, sự lý vô ngại, 
sự sự vô ngại. Chân thuyên vô ngại vừa có thiên trọng 
liền rơi vào thức tâm. Ba việc là, căn trần thức. Rõ biết 
căn trần đều do nội thức biến dường như có, mà không 
có căn trần có thể được. Tất cả phân biệt tức là vô phân 
biỆt trí, nên nói “tùy thuận phân biỆt các tướng pháp, mà 
nơi đệ nhất nghĩa chẳng động”. Tướng tức là tất cả 
tướng sắc, tâm v.v... Giác tự tâm hiện không có các 
tướng có thể được, gọi là tướng chẳng đắc. Đây đều là 


cảnh giới tự giác thánh trí như trăng trong nước chẳng 
phải có chẳng phải không, chẳng phải ra chẳng phải 
vào, không thể hiển bày, chỉ chứng tương ưng. 
Khi ấy, Thế Tôn muốn trùng tuyên lại nghĩa này nên nói 
kệ: 

Gom nhóm nghiệp là thức 

Chẳng gom nhóm là trí 

Quán sát tất cả pháp 

Thông đạt không thật có 

Liền được sức tự tại 

Ấy tức tên là tuệ 

Buộc cảnh giới là tâm 

Giác tưởng sanh là trí 

Không thật có và thắng 

Tuệ ắt tỪ ấy sanh. 
Đây phân trí tuệ. Trí là nhằm giác liễu tự tâm, chẳng 
theo thức tâm phân biệt nhiếp thọ, là chỉ căn bẳn trí. Tuệ 
là nhằm sai biệt, được tất cả chỗ vô sai biệt trí, vào 
pháp hạnh Phổ Hiền, nhậm vận trang nghiêm. Buộc 
cảnh giới là, bị tất cả pháp sanh diệt buộc, tâm giác 
cảnh buộc này vốn tự viên tịnh. ChỈ do vọng tưởng thầy 
không thể được, cũng nhiếp thuộc căn bản trí. Giác thì 
hay liễu, liễu mà không có sở liễu, đến chỗ vô tướng, 
lần lượt tăng thắng cũng nhiếp thuộc sai biệt. Vô tướng 


là cảnh giới Bát địa. Thắng tức Như Lai địa. 

Tâm ý cùng với thức 

Xa lìa tưởng suy nghĩ 

Được pháp không tưởng nghĩ 

Phật tử phi Thanh văn 

Nhẫn tịch tĩnh thắng tiến 

Như Lai trí thanh tịnh 

Sanh ra nghĩa thiện thắng 

Đã làm thầy xa ha. 
Đây tức nơi tâm ý ý thức mà được trí thanh tịnh Như 
Lai, chẳng phải Nhị thừa đến được. Tâm ý ý thức 
đương thể toàn không, chỈ hay lìa các phân biệt thì được 
pháp thể vô phân biệt, liền khéo vào nhẫn tịch diệt đến 
trí địa thanh tịnh Như Lai. Do trí thanh tịnh Như Lai đều 
từ pháp vô phân biệt mà sanh. Pháp vô phân biệt tức là 
nghĩa thiện thắng. Pháp thiện thắng vô phân biệt này tức 
là thể cỦa suy nghĩ phân biệt. Vì mê nên y thể khởi 
vọng, vì giác nên thể hợp tưởng dừng, bẳn trụ hiện tiền 
tâm hành chóng hết. Đó là nghĩa đế vô phân biệt tối 
thắng vậy. Nhẫn có năm: Phục, tín, thuận, vô sanh, tịch 
diệt. Từ tam hiền cho đến Phật địa chỗ chứng có sâu 
cạn. Về tịch diệt nhẫn đến địa thứ mười là Pháp vân 
mới chứng, bậc Đẳng giác và Diệu giác Phật địa các 
hoặc đoạn hết cũng nhiếp thuộc nhẫn nầy. 


Ta có ba thứỨ trí 

Thánh vạch mở chân thật 

Nơi kia suy nghĩ tưởng 

Đầu nhiếp thọ các tánh 

Nhị thừa chẳng tương ưng 

Trí lìa các sở hỮu 

Chấp trước nơi tự tánh 

Từ các Thanh văn sanh 

VưƯỢt qua các tâm lượng 

Như Lai trí thanh tịnh. 
Ba thứ, tức trong chánh văn biết ba thỨ sanh diỆt v.v... 
ba thứ hay biết này tức là trí thể thanh tịnh chân thật của 
Như Lai. Bởi vọng suy nghĩ khởi các nhiếp thọ, liên 
nhiếp thọ các pháp. Cùng nhiếp thọ không tương ưng 
tức thuộc Nhị thừa. Nếu đạt pháp tánh không thật có thì 
nhiếp thọ chóng la, liền đồng thánh trí. Cho nên biết, 
Nhị thừa chỈ đối với không thật có mà vọng sanh chấp 
trước, bèn thành tâm lượng. Siêu vượt nơi đây liền đó 
thanh tịnh chẳng phải lại riêng có Như Lai trí. 
+ CHỈ NGOẠI ĐẠO CHUYỂN BIẾN CHẲNG LÌA 
VỌNG THỨC. 
NÊU DANH TƯỚNG NGOẠI ĐẠO CHUYỂN BIẾN. 
Lại nữa, Đại Huệ! Ngoại đạo có chín thứ chuyển biến 
luận, mà kiến chấp ngoại đạo chuyển biến sanh. Nghĩa 


là Hình xứ chuyển biến, tướng chuyển biến, nhân 
chuyển biến, thành chuyển biến, kiến chuyển biến, tánh 
chuyển biến, duyên phân minh chuyển biến, sở tác phân 
minh chuyển biến, sự chuyển biến. Đại Huệ! Ấy gọi là 
chín thứ kiến chấp chuyển biến, các ngoại đạo nhân đó 
khởi ra có không, sanh chuyển biến luận. Thế nào là 
hình xứ chuyển biến? Nghĩa là hình xứ thấy khác, thí 
nhƯ vàng biến làm các món vật thì có các thứ hình xứ 
hiển hiện, chẳng phải tánh vàng có biến đổi. Tất cả tánh 
biến cũng lại như thế. Hoặc có ngoại đạo khởi vọng 
tưởng như thế cho đến vọng tưởng sự biến, vì vọng 
tưởng kia chẳng phải như, chẳng phải khác. 

Ngoại đạo chín thứ chuyển biến nhân nơi thân tứ đại 
năm uẩn và tất cả pháp hữu vi ở thế gian hiện thấy ở 
trước mắt, nhân quả sanh diệt thành bại khổ vui, các thứ 
dời đổi thật có như thế, tạo thành định luận. Họ chẳng 
biết tự tâm hiện ra, như vàng làm các món trang sức, 
vàng không cố định là món trang sỨc, món trang sỨc 
chẳng ngoài vàng, chẳng phải một chẳng phải khác, 
chẳng phải có chẳng phải không. Vì mê nên thấy rõ 
ràng, vì giác nên thấy như huyễn. Duy Thức luận nói là 
“tùy duyên bất biến, bất biến tùy duyên”. Như Lai nêu ra 
chỗ này, tuy chỈ cái sở do vọng chấp của ngoại đạo 


cũng là vì tất cả chúng sanh trong thiên hạ ở đời sau và 


người tu hành dẹp trừ chướng hý luận trước mắt. Do 
đạt tự tâm hiện ra thật không có tự tánh. Hình tức là uẩn 
thân, thân có lưu chuyển trong sáu đạo, tướng có đẹp 
xấu không nhất định. Hình tướng có nhân, nhân đủ thì 
quả thành, thấy già trể nhiều thay đổi, tánh khổ vui 
chóng đổi thay. Duyên sanh ra rõ ràng, pháp duyên sanh 
rành rễ, năng sở đã đủ thì việc sanh sáng tỏ. Đây là chín 
thứ chuyển biến, ngoại đạo y theo đó thành kiến chấp 
hữu nhân vôâ nhân. Lại nêu lên hình sự là toát yếu hết 
chín thứ, dùng vàng và trang sức làm dụ, la vàng nói 
trang sức cũng tỨc trang sức nói vàng, chẳng phải tức, 
chẳng phải ly, là tức là ly đồng với hý luận, thảy do 
vọng tưởng. Đây cũng thuộc về thức. 

CHỈ CHUYỂN BIẾN KHÔNG TÁNH, ĐỀU DO VỌNG 
THỨC. GỒM TỤNG. 

Như thế, tất cả tánh chuyển biến nên biết như sữa, lạc, 
rượu, trái v.v... đã chín. Ngoại đạo chuyển biến vọng 
tưởng, kia cũng không có chuyển biến. Hoặc có hoặc 
không tự tâm hiện ra ngoại tánh (có), phi tánh (không). 
Đại Huệ! Như thế, chúng sanh phàm ngu tự vọng tưởng 
tu tập sanh. Đại Huệ! Không có pháp hoặc sanh hoặc 
diệt, như thấy sắc huyễn mộng sanh. 

Lại nêu tất cả pháp như sữa, lạc, rượu, trái v.v... hiện 
thấy chuyển biến để thấy ngoại đạo y đây mà khởi vọng 


tưởng chuyển biến. Song tất cả pháp không có tánh 
chuyển biến. Sữa không có tánh lạc, trái không có tánh 
rượu, do nhân duyên biến đổi hoặc có hoặc không, đều 
là tự tâm hiện mà không có tự tánh. Như thấy tất cả sắc 
tướng mộng huyễn, nó chẳng phải sanh chẳng phải diệt, 
chẳng phải có chẳng phải không. Phàm ngu không biết 
cho là tự tu tập sanh, vọng thấy có thật pháp. 
Khi ấy, Thế Tôn muốn trùng tuyên lại nghĩa này nên nói 
kệ: 

Hình, xứ, thời, chuyển biến 

Tứ đại chủng các căn 

Trung ấm thứ lớp sanh 

Vọng tưởng phi minh trí. 

Tối Thắng đối duyên khởi 

Chẳng như vọng tưởng kia 

Song thế gian duyên khởi 

Như thành Càn-thát-bà. 
Thấy tứ đại các căn có hình, xứ, thời, tướng của chuyển 
biến và thân trung ấm thứ lớp sanh trưởng, đều là vọng 
tưởng, chẳng phải minh trí. Thế gian duyên khởi như 
thành Càn-thát-bà, chẳng phải có chẳng phải không, 
chẳng phải một chẳng phải khác. Chư Phật Như Lai 
quyết chẳng ở nơi duyên khởi có không mà có chút ít 
phân biệt, như kể vọng chấp kia. Hiện sanh là tiền ấm, 


hậu sanh là hậu ấm. Xã hiện sanh chưa đến hậu sanh, 
khoảng giữa có hiện thân, gọi là trung ấm. 

- RIÊNG Y NGỮ THỦ NGHĨA THÀNH CHẤP SÂU 
KÍN. 

+ ĐẠI HUỆ THƯA HỎI. 

Khi ấy, Bồ-tát Đại Huệ lại bạch Phật: Thế Tôn! Cúi xin 
vì nói nghĩa tất cả pháp tương tục và nghĩa giải thoát. 
Nếu khéo phân biệt tướng tất cả pháp tương tục và 
chẳng tương tục thì con và các Bồ-tát hiểu rành tất cả 
tương tục phương tiện khéo léo, chẳng rơi vào như 
nghĩa đã nói, chấp trước tương tục. Chúng con khéo đối 
với tướng tất cả pháp tương tục, chẳng tương tục và lìa 
ngôn thuyết văn tự vọng tưởng giác, dạo đi tất cả cõi 
nước chư Phật, vô lượng đại chúng, lực tự tại thông, 
được ấn tổng trì, các thứ biến hóa, hào quang chiếu 
sáng, giác tuệ khéo nhập mười vô tận cú, không có hạnh 
phương tiện, ví như nhật nguyệt, ma-ni, tứ đại. Đối tất 
cả địa ha kiến chấp tướng vọng tưởng của mình, thấy 
tất cả pháp như mộng huyễn v.v... nhập thân Phật địa. 
Đối tất cả chúng sanh giới tùy chỗ họ mong mỏi mà vì 
nói pháp, dẫn đường cho họ, đều khiến họ an trụ, tất cả 
các pháp như mộng huyễn v.v... la các loại có không và 
vọng tưởng sanh diệt, khác với nghĩa ngôn thuyết, thân 
kia chuyển biến thù thắng. 


Đoạn này duyên ngôn thuyết nghĩa chấp trước, muốn 
Thế Tôn phát minh được nhân ngôn thuyết vào đệ nhất 
nghĩa thánh lạc hành xứ, để tiến đến cứu kính không rơi 
vào lối tẽ. Duyên ngôn thuyết nghĩa chỗ chấp sâu kín 
giác tưởng chẳng dứt, cho nên nói tương tục, Nhị thừa 
nhất thừa đồng có cái chướng này, nên nói chấp pháp. 
Như nhân thánh giáo nói “năm uẩn vô ngã”, Nhị thỪa 
duyên đây vào quán vô ngã, chứng nhân vô ngã cho là 
thật có pháp năm uẩn, thật có pháp đã chứng vô ngã. Cái 
chướng này đến Thất địa, chưa vào Bát địa còn không 
thể khỏi. Nếu pháp vô ngã thì vi tế sở tri đến Phật địa 
mới hết. Sở tri tức là lý không sở chứng. Trí không năng 
chứng vừa còn sở liễu thì đối với đệ nhất nghĩa thánh 
lạc hành xứ còn chưa viên mãn. Đây là tỘt cùng tế 
tướng tương tục. Song, nếu Bồ-tát hiểu rành phương 
tiện cũng không rơi vào cảnh giới ngôn thuyết vọng 
tưởng giác mà được giải thoát, tổng trì giác tuệ, dùng 
giác tuệ này dạo đi tất cả cõi Phật, thần thông biến hóa, 
chợt hay nương mười nguyện vô tận như nhật, nguyệt, 
ma-ni, tỨ đại, soi khắp mười phương không dừng 
không mắc, trải tất cả địa, la kiến chấp các tướng, đạt 
pháp như huyễn, được thân cõi cứu kính của Như Lai. 
Nhiên hậu tùy căn cơ chúng sanh mà vì dẫn đường, như 
chỗ mình hiểu, chóng trừ có không sanh diệt, siêu tất cả 


ngôn thuyết vọng tưởng tương tục. Cho nên biết ngoại 
đạo Nhị thừa đều do chẳng rành phương tiện, chấp 
ngôn thuyết vọng tưởng, không thể phát minh giác tuệ 
giải thoát. Đây là lý do phân trí cùng thỨc, sự xoay 
chuyển của mê với giác vậy. Ý Bồ-tát Đại Huệ thỉnh 
chỗ then chốt sâu kín. Thập vô tận cú, trong kinh Hoa 
Nghiêm, Bồ-tát được sơ Hoan hỞ địa phát nguyện rộng 
lớn như pháp giới, dùng thập vô tận mà được thành tựu, 
thập cú này có tận thì nguyện ta có tận, do thập cú này 
không tận nên nguyện ta không tận. 1l) Chúng sanh giới 
vô tận. 2) Thế giới vô tận. 3) Hư không giới vô tận. 4) 
Pháp giới vô tận. 5) Niết-bàn giới vô tận. 6) Phật xuất 
hiện giới vô tận. 7) Như Lai trí giới vô tận. 8) Tâm sở 
duyên vô tận. 9) Phật trí sở nhập cảnh giới vô tận. 10) 
Thế gian chuyển, pháp chuyển, trí chuyển vô tận. Như 
nhật, nguyệt, ma-ni, tứ đại là, nhật, nguyỆt đi trong 
không chẳng nương gá, ma-ni tùy phương hiện sắc 
không có tự tánh, đất nước lửa gió khắp giáp pháp giới 
không có chướng ngại. 

+ CHỈ RA MƯỜI MỘT THỨ TƯƠNG TỤC SÂU KÍN. 
Phật bảo Đại Huệ: Lành thay, lành thay! Lắng nghe, 
lắng nghe! Khéo suy nghĩ đó, sẽ vì ông nói. Đại Huệ 
bạch Phật: Xin vâng thọ giáo. Phật bảo Đại Huệ: Vô 
lượng tất cả pháp như nghĩa đã nói, chấp trước tương 


tục. Nghĩa là: Tướng kế trước tương tục, duyên kế 
trước tương tục, tánh phi tánh kế trước tương tục, sanh 
bất sanh vọng tưởng kế trước tương tục, diệt bất diệt 
vọng tưởng kế trước tương tục, thỪa phi thừa vọng 
tưởng kế trước tương tục, hữỮUu vi vô vi vọng tưởng kế 
trước tương tục, địa địa tự tướng vọng tưởng kế trước 
tương tỤc, tự vọng tưởng vô gián vọng tưởng kế trước 
tương tục, hữu vô phẩm ngoại đạo y vọng tưởng kế 
trước tương tục, tam thừa nhất thừa vô gián vọng 
tưởng kế trước tương tục. 

Tướng tức là Nhị thừa chấp pháp tướng năm uẩn và trí 
tướng pháp vô ngã của Thập địa đều là tướng. Duyên 
tức là nhân duyên cũng là chỗ chấp của Nhị thừa và 
duyên tự giác liễu vừa có chỗ nương đều là pháp duyên. 
Tánh vẫn là pháp. Tánh phi tánh, sanh bất sanh, diệt bất 
diệt, thỪa phi thừa, vi vô vi đều là chỗ chấp đối đãi của 
thế gian và xuất thế gian. Địa địa tự tướng là, địa địa 
đều không thật pháp. Kinh Hoa Nghiêm một địa tức đủ 
các địa, lại các địa mỗi mỗi vào một địa, như lưới châu 
của trời Đế Thích lẫn nhau nhiếp nhập không có tự 
tánh. Nếu có địa tướng sở chứng liền có tự tướng năng 
chứng, nên nói “tự vọng tưởng”. Hữu vô phẩm tức là 
trước nương nơi có và nhận tánh tham sân si, về sau nói 


không, đều y thánh ngôn thành tăng thượng mạn, phá 


hoại Phật pháp đồng với ngoại đạo ấy vậy. Tam thừa 
nhất thừa cũng là thánh giáo đã nói, không biết phương 
tiện, nhân lời nói nhận nghĩa rồi chấp cho là thật pháp, 
thầy đều thuộc về tương tục. 

+ CHỈ TƯƠNG TỤC SÂU KÍN TỰ HOẠI HOẠI 
NGƯỜI. 

Lại nữa, Đại Huệ! Đây cùng chúng sanh phàm ngu khác 
tỰ vọng tưởng tương tục. Bởi cái tương tục này mà 
phàm ngu vọng tưởng, như tằm nhả tơ làm kén; do tơ 
vọng tưởng tự trói trói người, tướng có không có tương 
tục chấp trước. 

Nương trước suy rộng ra lại có vô lượng thứ chấp 
trước sâu kín. Tự trói trói người đây đều y ngôn thủ 
nghĩa vọng sanh tướng khác cho là bí mật. Tự hoại lại 
hoại chánh pháp làm chướng chúng sanh, rất đáng 
thương xót, là lý do Như Lai không ngớt thương xót. 

+ CHỈ CÁC PHÁP TỊCH TĨNH, XA LÌA TƯƠNG TỤC 
VÀ CHẲNG TƯƠNG TỤC. 

Lại nữa, Đại Huệ! Trong kia cũng không tướng tương 
tục và chẳng tương tục, vì thấy tất cả pháp tịch tĩnh nên 
vọng tưởng chẳng sanh. Đại Bồ-tát thấy tất cả pháp tịch 
tĩnh. Lại nữa, Đại Huệ! Giác ngoại tánh (có), phi tánh 
(không), tự tâm hiện tướng không thật có, tùy thuận 
quán sát tự tâm hiện lượng, có không tất cả tánh không 


tướng thì thấy tương tục tịch tĩnh. Cho nên đốùi tất cả 
pháp không tướng tương tục và chẳng tương tục. Lại 
nữa, Đại Huệ! Trong kia không có hoặc trói hoặc mở, 
những người rơi vào giác tri không như thật thấy có trói 
có mở. Vì cớ sao? Vì đối tất cả pháp có không có, không 
chúng sanh có thể được. 

Cũng không tướng tương tục và chẳng tương tục, lại vì 
người chấp chẳng tương tục mà nói. Được tự giác đệ 
nhất nghĩa thấy tất cả pháp tịch nh thì vọng tưởng 
chẳng sanh, tương tục cùng chẳng tương tục thảy thành 
hý luận. Sở dĩ như thế, vì giác tất cả pháp bên ngoài 
không có tự tánh, do tự tâm hiện như huyễn như mộng 
đều không thật có. Quán sát như thật giác tự tâm lượng 
thì có không đều dứt, thuần một tịch tĩnh, không tướng 
tương tục nên cũng không tướng chẳng tương tục. Nếu 
có trói có mở đều rơi vào không giác tri như thật, chẳng 
phải tất cả pháp tự tướng chân như. Tất cả pháp tự 
tướng chân như thì có không có đều không chủ tể. Đây 
là tự giác đệ nhất nghĩa trong ngoài tương ưng. 

Lại nữa, Đại Huệ! Kế ngu có ba thứ tương tục. Nghĩa 
là: tham, sân, sĩ và ái, vị lai có ái hỞ chung. Do tương tục 
này nên có thú tương tục. Tương tục ấy là tiếp nối 
trong ngũ thú. Đại Huệ! Tương tục dứt thì không có 
tướng tương tục cùng chẳng tương tục. Lại nữa, Đại 


Huệ! Ba hòa hợp duyên tạo phương tiện chấp trước nên 
thức tương tục vô gián sanh. Phương tiện chấp trước 
thì có tương tục. Ba hòa hợp duyên thức dứt thì thấy ba 
giải thoát, tất cả tương tục chẳng sanh. 

Kể ngu có ba thứ tương tục, Nhị thừa nương tương tục 
này chứng chẳng tương tục, thành kiến chấp chẳng 
tương tục. Cho nên Như Lai đặc biệt gọi đó bảo “tương 
tục dứt thì không có tướng tương tục chẳng tương 
tục”. Tham sân si là nhân tương tục. Nhân này từ vô 
minh bất giác liền sanh kiến tướng nên nhân pháp rõ 
ràng, phiền não y đó mà khởi. Do cái ái ấy đến sanh đời 
sau cùng tham hỷ chung. BỞi cái tương tục này bèn 
thành ngũ thú. Nhị thừa tuy đoạn nhân tương tục mà 
chẳng biết vô minh bất giác thảy đồng huyễn hóa, lầm 
cho là có tướng nên đoạn, nên nói “chấp pháp”. Ba hòa 
hợp duyên phương tiện chấp trước thức sanh là, ba hòa 
hợp tức căn, trần, thức. ThứỨc này tuy gồm tám thức, 
song thủ nghĩa này thì chỈ thức chấp ngã thứ bẩy. Thức 
này Nhị thừa chỉ đoạn nhân chấp ngoại ngã. Ngoại ngã 
này đoạn không có người nhiếp thọ thì nhân sanh trong 
tam giới tự đoạn. Bởi vô minh chưa đoạn nên kiến phần 
nội ngã vẫn còn. Nội ngã tức là pháp ngã. Do có pháp 
ngã nên khi nhân sanh đoạn khởi tưởng chẳng tương 
tục, chẳng phải chân giải thoát. Nếu thức thứ bảy nội 


ngã ngoại ngã đều đoạn thì thấy ba môn giải thoát của 
đại thừa là tất cả tương tục chẳng sanh. Nhị thừa khởi 
tướng chẳng tương tục vẫn là nhân nói thỦ nghĩa. Cái 
tương tục này lại là sâu kín, đến chứng giải thoát mới 
hay hằng đoạn. Ba giải thoát là, không, vô tướng, vô 
nguyện. Vô nguyện mới đặc biệt nh] ngã chân lạc. Thế 
nên vào môn này thì tất cả pháp tịch tĩnh. 
+ TỤNG CHUNG. 
Khi ấy, Thế Tôn muốn trùng tuyên lại nghĩa này nên nói 
kệ rằng: 

Chẳng chân thật vọng tưởng 

Là nói tướng tương tục. 

Nếu biết chân thật kia 

Lưới tương tục ắt đoạn 

Đối các tánh không biết 

Tùy ngôn thuyết nhiếp thọ 

Thí như con tằm kia 

Nhả tơ mà tự trói. 

Kể ngu vọng tưởng trói 

Tương tục chẳng quán sát. 
Ý bài kệ nói chỉ nhập chân thật đệ nhất nghĩa thì tương 
tục tự đoạn, không có tướng tương tục cùng chẳng 
tương tục. Kể ngu hiện tại bị trói trong tương tục, bởi 
không khéo quán sát y nơi ngôn thuyết thỦ nghĩa vọng 


sanh tưởng khác. Muốn cầu giải thoát trở lại tự trói 
buôâïc, đều do chẳng được đệ nhất nghĩa tự giác vậy. 

- CHỈ THÁNH TRÍ KHÔNG SỰ ĐỂ PHÁ VỌNG 
CHẤP. 

+ ĐẠI HUỆ NẠN CÁC PHÁP ĐOẠN DIỆT. 

Đại Huệ lại bạch Phật: Như Thế Tôn đã nói “Do các 
vọng tưởng kia vọng tưởng các pháp kia, chẳng phải 
các pháp có tự tánh, chỉ là tự tánh vọng tưởng thôi”. Thế 
Tôn! Nếu chỉ là tự tánh vọng tưởng, chẳng phải tánh tự 
tánh đối đãi, Thế Tôn nói như thế đâu không mắc cái lỗi 
phiền não thanh tịnh đều không có chăng? Vì tất cả pháp 
do tự tánh vọng tưởng thảy đều không có? 

Tất cả các pháp do tự tâm hiện ra nên chẳng phải có 
chẳng phải không. Bởi mê tự tâm vọng khởi chấp trước 
có tự tánh các pháp. Như Lai Thế Tôn thường nói: “Các 
pháp không tự tánh chỈ có tánh vọng tưởng”. Cho nên 
Đại Huệ nạn rằng: “Nếu chỈ có tánh vọng tưởng mà 
không có tự tánh các pháp thì, các pháp nhiễm tịnh đâu 
không hoàn toàn hoại”. Đây là nghi các pháp đoạn diỆt. 
Chẳng biết các pháp do tự tâm hiện ra không có tự tánh. 
Kể ngu không biết vọng tưởng thấy có. Vì khiến họ lìa 
vọng chấp nên nói thánh trí tự tánh không sự. Không, 
chẳng rơi vào có, mà có thánh trí sở tri, lại chẳng phải 
pháp hoại. Văn sau lặp đi lặp lại cho sáng tỏ, thầy chỉỈ ra 


ý này. 

+ CHỈ KHÔNG TÁNH CÁC PHÁP, CHẲNG PHẢI 
KHÔNG TRI KIẾN THÁNH TRÍ. 

Phật bảo Đại Huệ: Như thế, như thế, như ông đã nói. 
Đại Huệ! Chẳng phải như kể ngu tánh tự tánh vọng 
tưởng chân thật, tự tánh vọng tưởng này chẳng có 
tướng tánh, tự tánh. Song, Đại Huệ! Như thánh trí có 
tánh tự tánh, thánh tri thánh kiến thánh tuệ nhãn. Như 
thế, tánh tự tánh biết. 

Chấp nhận lời thuật lại của Đại Huệ, chỈ có tánh vọng 
tưởng không tánh các pháp, mà chẳng phải đoạn diệt. 
Nghĩa là tất cả các pháp không có tánh nhất định là 
phiền não, thanh tịnh, mà chẳng phải không tánh. Cho 
nên nói “như thánh trí có tánh tự tánh, thánh tri thánh 
kiến thánh tuệ nhãn, như thế tánh tự tánh biết”. Sở dĩ 
thánh trí có tánh tự tánh, là vì thánh tri thánh kiến thánh 
tuệ nhãn, nhất như thật tướng các pháp trong ngoài 
tương ưng không có cảnh giới riêng. Chẳng như kể ngu 
vọng sanh phân biệt, vọng có chỗ chấp. 

+ NẠN CÁC PHÁP CHẲNG KHÔNG, THÁNH TRÍ 
RƠI VÀO CÓ. 

NGHI CHỖ BIẾT CỦA THÁNH TRÍ ĐỒNG VỌNG 
TƯỞNG HIỆN. 

Đại Huệ bạch Phật: Nếu như thánh dùng thánh tri thánh 


kiến thánh tuệ nhãn, chẳng phải thiên nhãn, chẳng phải 
nhục nhãn, tánh tựï tánh như thế biết, chẳng phải như 
vọng tưởng của ngu phu. Thế Tôn! Làm sao ngu phu lìa 
vọng tưởng ấy, vì chẳng giác việc thánh tánh? Thế Tôn! 
Họ cũng chẳng phải điên đảo, chẳng phải không điên 
đảo. Vì cớ sao? Vì họ chẳng giác thánh sự tánh tự tánh, 
vì chẳng thấy lìa tướng có không. 

Chỗ biết của thánh trí chẳng phải như vọng tưởng. 
Nghĩa là chỗ biết của thánh trí chẳng như cảnh giới 
vọng tưởng. Đây nêu ra ngu phu chẳng lìa vọng tưởng, 
chẳng giác thánh tánh. Tuy cảnh giới chẳng đồng, mà 
đồng một năng kiến, đồng một sở kiến, là năng sở của 
vọng tưởng muốn lìa tức căn trần của thánh trí rành rõ. 
Đây là lý do của Đại Huệ nạn vậy. Ý nói phàm phu ngu 
si hiện có vọng tưởng phân biệt làm sao được lìa. Hiện 
có cảnh giới thánh trí mà không biết như thật thì không 
thể nói giác. Song chỗ biết của thánh trí tướng tánh tự 
tánh đồng với vọng tưởng hiện. Nên nói, thế gian nói 
trâu, thánh nhân cũng nói là trâu; thẾ gian nói ngựa, 
thánh nhân cũng nói là ngựa, chỗ chấp tưởng chẳng 
đồng mà đồng một phổ thông. Cho nên nói “họ chẳng 
phải điên đảo, chẳng phải không điên đảo”. Chẳng thấy 
lìa tướng có không, đây tức là chẳng giác thánh sự. Nên 
nói “chẳng phải không điên đảo”. Tướng tánh tự tánh 


này, một bên thấy lìa có không, một bên chẳng thấy lìa 
có không, trọn không có hai pháp, mà cảnh giới mỗi bên 
có khác. Do đây mà khởi nạn, cũng do đây mà rõ tông 
chỉ. Phật cùng Bồ-tát cơ cẳm hợp nhau thật không có ý 
chỈ riêng. 

Thế Tôn! Thánh cũng chẳng như thế thấy như việc 
vọng tưởng, vì chẳng lấy cảnh giới tự tướng làm cảnh 
giới. Thế Tôn! Kia cũng tướng tánh tự tánh vọng tưởng 
tự tánh như thế hiện, vì chẳng nói nhân không nhân, vì 
rơi vào cái thấy tánh tướng. Cảnh giới khác chẳng phải 
như kia v.v... như thế mắc cái lỗi vô cùng. Thế Tôn! Vì 
chẳng giác tướng tánh tự tánh. Thế Tôn! Cũng chẳng 
phải tự tánh vọng tưởng nhân tướng tánh tự tánh. Kia 
tại sao vọng tưởng chẳng phải vọng tưởng, như thật 
biết vọng tưởng? 

Lại nói thánh trí tuy chẳng cùng vọng tưởng đồng thấy, 
mà các pháp chưa tỪng chẳng cùng vọng tưởng đồng 
hiện. Chẳng cùng vọng tưởng đồng thấy thì cảnh giới 
ấy chẳng lìa các pháp mà khác. Mà cùng vọng tưởng 
đồng hiện thì các pháp chẳng nhân thánh trí mà không. 
Các pháp đồng nhất mà tại vọng tưởng chỉ muốn nói 
không, tại thánh trí chẳng hiềm rơi vào có. Đây là chỗ 
nạn của văn sau. Câu “thánh cũng chẳng như thế thấy 
như việc vọng tưởng ...”, nghĩa là thánh trí giác tự tâm 


hiện, nên chẳng lấy tướng tự tâm hiện mà cho là cảnh 
giới thật. Song chẳng phải không tướng tánh tự tánh 
hiện ra đồng với tự tánh vọng tưởng hiện. Chỉ thánh trí 
chẳng nói nhân cùng không nhân, rơi vào cái thấy tánh 
tướng. Chẳng phải như cảnh giới riêng khác cỦa ngu 
phu, tự sanh cái lỗi vô cùng. Bởi ngu phu chẳng giác 
tướng tánh tự tánh do tự tâm hiện ra. Nên biết tướng 
tánh tự tánh này, chỗ biết của thánh trí đồng với vọng 
tưởng hiện, mà không nên bảo nhân vọng tưởng mà có. 
Cho nên nói “cũng chẳng phải vọng tưởng nhân tướng 
tánh tự tánh”. Tướng tánh tự tánh đã chẳng nhân vọng 
tưởng mà có thì, chỗ chấp của vọng tưởng tức chẳng 
phải vọng tưởng chấp, cũng như vọng tưởng chấp. 
Tóm lại, các pháp đồng nhất mà chỗ biết của thánh trí là 
chỗ chấp của vọng tưởng. Đợi đến văn sau ngăn vọng 
chấp nói không, mà chỗ hành của thánh trí lại rơi vào 
thấy có. 

NGHI THÁNH TRÍ RƠI VÀO CÓ. 

Thế Tôn! Vọng tưởng khác, tướng tự tánh khác. Thế 
Tôn! Chẳng tương tợ, nhân vọng tưởng tướng tự tánh, 
kia tại sao mỗi mỗi chẳng vọng tưởng, mà ngu phu 
chẳng như thật biết. Song Phật vì chúng sanh lìa vọng 
tưởng nói như tướng vọng tưởng chẳng như thật có. 
Thế Tôn! Cớ sao ngăn chúng sanh thấy có không tự tánh 


chấp trước, mà cảnh giới sở hành của thánh trí lại rơi 
vào thấy có? Nói không pháp chẳng có , mà nói thánh trí 
tự tánh? 

Đoạn này tiếp Ở trước “tướng tánh tự tánh thấy khác 
mà đồng hiện”. Bởi vì Như Lai ngăn vọng tưởng mà nói 
chẳng phải thật, hiển bày thánh trí mà nói sở hành, vẫn 
là rơi vào không và có. Tướng tự tánh chẳng nhân vọng 
tưởng mà có, cho nên nói “khác vọng tưởng, khác tướng 
tự tánh, khác thì chẳng tương tợ, đã chẳng tương tợ mà 
vẫn nhân vọng tưởng thấy tướng tự tánh”. Đây là ngu 
phu chẳng như thật biết mỗi mỗi tướng tự tánh, mỗi 
mỗi không cảnh giớùi vọng tưởng. Song đã vì chúng 
sanh la vọng tưởng chấp có, mà lại nói cảnh giới sở 
hành của thánh trí. Năng sở của vọng tưởng ấy muốn 
không thì cảnh giới sở hành của tự tánh thánh trí rõ ràng 
không lỗi. Không biết rằng tất cả các pháp thánh phàm 
đồng hiện, mà người giác tự tâm thì chẳng rơi vào có 
không. Cho nên nói: “Các pháp không tánh, chẳng giác 
tỰ tâm, vọng chấp là có, hoặc lầm là không, thấy trái 
pháp thể. Như Lai thương xót kể này vì nói không 
pháp”. Nghĩa là không pháp tánh chỈ có vọng tưởng. Nếu 
biết pháp thể vốn rỗng, vọng chấp chẳng thật thì chính 
nơi cảnh giới vọng tưởng là sở hành của thánh trí, 
chuyển biến trong sát-na không hai không khác, ắt chẳng 


nói nơi đây thì ngăn, nơi kia lại rơi. Chân vọng thể khác, 
có không đối đãi, không phải người trụ tự giác quán sát 
hiển bày ra. 

+ CHỈ THÁNH TRÍ KHÔNG SỰ LÌA CÓ KHÔNG. 
Phật bảo Đại Huệ : Chẳng phải ta nói không pháp phi 
tánh, cũng chẳng rơi vào thấy có, nói việc thánh trí tự 
tánh. Song vì khiến chúng sanh lìa câu khủng bố. Chúng 
sanh từ vô thủy đến nay chấp trước tướng tánh tự tánh, 
thánh trí sự, tự tánh chấp trước tướng kiến nói không 
pháp. Đại Huệ! Ta không nói tướng tánh tự tánh. Đại 
Huệ! Chỉ ta trụ tự được như thật không pháp, lìa hoặc 
loạn tướng kiến, lìa thấy tự tâm hiện ra có chẳng có, 
được ba môn giải thoát, như thật ấn mà ấn, đối tánh tự 
tánh được duyên tự giác quán sát trụ, la tướng kiến có 
không. 

Như Lai nói không, nói thánh trí tự tánh xưa nay tịch 
tĩnh. Bởi vì chúng sanh từ vô thủy tập khí chấp trước 
tất cả tánh tướng trong ngoài, muốn khiến xa ha. Lại sợ 
họ tự sanh khủng bố nên nói việc thánh trí tự tánh không 
pháp, là nói “trụ tự được như thật không pháp”. Như 
thật không pháp này, lìa tự tâm hiện chẳng phải rơi vào 
không, được giải thoát ấn mà chẳng phải rơi vào có. Ba 
giải thoát là, không, vô tướng, vô nguyện. Được giải 
thoát này mới biết tự tánh không sự như thật pháp ẫn, 


sẵn có sẵn lặng, thật là duy thức tánh. Tự giác quán sát 
xa lìa có không tất cả tướng kiến hoặc loạn. 

+ CHỈ THÁNH TRÍ KHÔNG SỰ CHẲNG LẬP TÔNG 
THÚ. 

CHỈ CHẲNG NÊN LẬP TÔNG BẤT SANH. 

Lại nữa, Đại Huệ! Tất cả pháp chẳng sanh, đại Bồ-tát 
chẳng nên lập tông ấy. Vì cớ sao? Vì tông tất cả tánh 
phi tánh và vì nhân sanh tướng kia nên nói tất cả pháp 
chẳng sanh làm tông, tông kia ắt hoại. Tông kia tất cả 
pháp chẳng sanh, tông kia ắt hoại ấy, bởi vì tông có đối 
đãi mà sanh. Lại vì tông kia chẳng sanh vào tất cả pháp, 
vì tướng chẳng hoại chẳng sanh. Lập tất cả pháp chẳng 
sanh làm tông, thì thuyết kia ắt hoại. Đại Huệ! Có không 
chẳng sanh làm tông, tông kia vào tất cả tánh, tướng có 
không chẳng thể được. Đại Huệ! Nếu khiến tông kia 
chẳng sanh, tất cả tánh chẳng sanh mà lập tông. Như thế 
tông kia hoại, vì có, không tánh tướng chẳng sanh, 
chẳng nên lập tông. Vì năm phần luận nhiều lỗi, vì lần 
lượt nhân tướng khác và vì tạo tác, chẳng nên lập tông 
phần. Bảo tất cả pháp chẳng sanh, như thế tất cả pháp 
không, như thế tất cả pháp không tự tánh, chẳng nên lập 
tông. 

Tất cả pháp chẳng sanh ba đời Như Lai đồng nói, chính 
vì kẻ bất giác, chẳng vì người giác. Người giác tự tâm 


hiện chóng dứt các vọng, nỘi thân tự chứng trọn không 
thể chỉ bày. Trừ vì chúng sanh khiến lìa các chấp trước 
nên nói tánh không sanh; vì lìa các khủng bố nói có thánh 
trí tự tánh không sự. Song chẳng nên lập đó làm tông. 
Tông tất cả tánh phi tánh ấy, nguyên tất cả tánh vốn vô 
sanh tánh. Lập tông chẳng sanh, nhân ấy vọng thấy 
tướùng sanh. Cho nên nói “và vì nhân kia sanh tướng”. 
Đã nhân vọng thấy tướng sanh, mà nói chẳng sanh, lại 
lập đó làm tông thì tông ấy ắt hoại. Bởi vì chẳng sanh là 
đối với sanh, vì có đối đãi. Lại tông này vào tất cả pháp, 
tất cả pháp đã chẳng sanh cũng nên không tướng chẳng 
sanh, mà vẫn còn có pháp tướng chẳng sanh thì pháp 
chẳng phải không sanh, là lý do thuyết này bị hoại. Câu 
“tướng chẳng hoại chẳng sanh”, bản Đường dịch 
“tướng chẳng sanh cũng chẳng sanh”. Tức chính chỉ 
thánh tánh không sự, vì khiến ha chấp trước và khủng 
bố, chẳng nên lập đó làm tông. Nhân vọng chấp có nên 
nói chẳng sanh. Không nhân có mà lập, có không thành 
hai tướng, đối tất cả pháp thì tánh không thể được. Nếu 
lập đó làm tông thì trái với pháp thể. Như năm phần 
luận, tông nhân lần lượt, có ra tướng khác đều thuộc tạo 
tác chỈ thành nhiều lỗi. Mới biết tất cả pháp chẳng sanh 
ấy, là vì la chấp trước. Như thế tất cả pháp không, tất 
cả pháp không có thể tánh, xét đến tự tướng như thật 


trọn không thuyết ấy, nên chẳng ưng lập tông. Xét trong 
ba lượng (hiện lượng, tỷ lượng, thánh giáo lượng) thì tỷ 
lượng có ba chi: 1) Tông, 2) Nhân, 3) Dụ, gồm Hiệp và 
Kết làm năm phần. Tông có 9 lỗi, nhân có 14 lỗi, đồng 
dụ có 5 lỗi, dị dụ có 5 lỗi, chung lại là 33 lỗi. Đây là 
ngoại đạo lập ra. Nếu do pháp của ta thì tông cũng có 
một lỗi, nghĩa là chẳng được pháp thể. Nhân, Dụ là 
thành lập tông, mà tông đã lỗi thì nhân, dụ lần lượt 
tướng khác càng nhiều. Sao nói không được pháp thể? 
Như lập lượng rằng: Tất cả pháp chẳng sanh làm 
TÔNG, NHÂN nói vì không tự tánh, DỤ nói như cây 
chuối. Gạn lỗi rằng: Những pháp gì chẳng sanh? Đáp: 
Pháp tâm hiện ra, pháp đều tâm hiện không có tánh sanh. 
Gạn lại: Tâm không tánh sanh thì có tánh chẳng sanh 
chăng? Đáp: Nghĩa là tánh không sanh nên nói chẳng 
sanh, đâu được lại có. Kết lỗi rằng: Nếu chẳng lại có 
mà lập tông chẳng sanh thì chẳng được pháp thể. Song 
pháp của ta phương tiện vì đoạn chấp kia, chẳng phải 
có thật pháp. Chấp kia đoạn rồi tự nhiên rõ tướng tâm 
ban đầu, trở lại nơi bản đắc, như thật tự chứng đại 
dụng hiện tiền, ngôn ngữ tình lượng chóng dứt, sanh 
cùng vô sanh, đều là lời nói thừa. Cho nên chẳng ưng 
lập tông. Như Lai chỉ thẳng nguồn tâm chẳng do nơi 


khác mà nsỘ. 


CHỈ THÁNH TRÍ XEM THẤY NHƯ HUYỄN KHÔNG 
LỖI. 

Đại Huệ! Song đại Bồ-tát nói tất cả pháp như huyễn 
mộng, vì tướng hiện và chẳng hiện và vì lỗi Ở giác 
tưởng. Phải nói tất cả pháp như tánh huyễn mộng. Trừ 
vì ngu phu lìa khủng bố. Đại Huệ! Ngu phu rơi vào cái 
thấy có không, chớ khiến họ kinh sợ xa lìa Đại thừa. 
Huyễn mộng chẳng phải thật, không thể nói có. Huyễn 
mộng rõ ràng, không thể nói không. Có không đều chẳng 
phải, có hiện chẳng hiện thầy do giác tưởng. Vì thế nói 
như huyễn mộng đối các pháp thể vẫn không lầm trái, 
cũng hay cảnh giác người trí chính nơi ấy biết chỗ trở 
về được gốc vô sự, cho nên “phải nói”. Trừ vì ngu phu 
ha khủng bố là, bởi ngu phu rơi vào cái thấy có không, 
mỗi bên có chỗ y cứ, nghe nói mộng huyễn mờ mịt 
không chỗ vin bèn sanh kinh sợ, xa la Đại thỪa. Cho 
nên phàm nói thánh tánh sự, hoặc bát Niết-bàn đều thuộc 
về phương tiện. Nếu được đường ngôn ngữ dứt chỗ 
tâm hành diệt thì thẳn nhiên tự giác. Mới biết Như Lai 
đêm ấy thành Phật, đêm ấy nhập Niết-bàn, ở trong 
khoảng giữa đó không nói một chữ. Thầm hợp tương 
ưng khó vì hiển bày. Dù muốn chỈ điểm trước mắt, 
không phải huyễn thì không lấy gì làm thí dụ. 

TỔNG KẾT CHẲNG SANH NHƯ HUYỄN. 


Khi ấy, Thế Tôn muốn trùng tuyên lại nghĩa này nên nói 
kệ rằng: 

Không tự tánh không nói 

Không sự không tương tục 

Ngu phu kia vọng tưởng 

Như tử thi ác giác 

Tất cả pháp chẳng sanh 

Chẳng phải tông ngoại đạo 

Đến tột chỗ không sanh 

Tánh duyên được thành tựu. 

Tất cả pháp chẳng sanh 

Người tuệ không khởi tưởng 

Vì tông kia nhân sanh 

NgƯời giác thấy trừ diệt. 
Như Lai tàng vốn không tự tánh, cũng không nói bày. 
Tất cả tám thức như hoa đốm trong hư không, đều 
không sự thật. Sở dĩ Phật dạy chỉ vì chỉ bày cho kể mê. 
Kẻ ngu không trí chẳng đạt phương tiện, đây là vọng 
tưởng ác kiến. Tất cả pháp chẳng sanh, tất cả pháp đến 
tột không có chỗ sanh, do nhân duyên hòa hợp như 
huyễn như mộng, người trí ở trong đó không nên khởi 
tưởng. Bởi vì ngoại đạo nhân sanh mà nói chẳng sanh, 
chấp là thật pháp. Cho nên tất cả pháp chẳng sanh ở 
đây, không đồng với ngoại đạo nói. Giác thì phương 


tiện thầy trừ. Chữ “sự ” tức là tướng . Chữ “tương tục” 
tức là lưu chú. Tướng cùng lưu chú thầy đều chỉ cho 
tám thức sanh diệt, như huyễn không thể được. 

Ví như mắt bệnh xem 

Vọng thấy tướng tóc rủ 

Chấp trước tánh cũng vậy 

Ngu phu tà vọng tưởng 

Lập bày ra ba cõi 

Không có sự tự tánh 

Lập bày sự tự tánh 

Suy nghĩ khởi vọng tưởng 

Tướng sự lập ngôn giáo 

Ý loạn rất lăng xăng 

Phật tử khéo ra khỏi 

Xa lìa các vọng tưởng. 
Mắt bệnh, tóc rủ dụ cho ngu phu vọng thấy. Do vọng 
thấy này nên khởi các giác tưởng, lập bày ba cõi. Lại do 
ba cõi giả lập danh tướng rồi chấp là thật tánh. Lại khởi 
vọng chấp dựng lập ngôn giáo, lần lượt nhân nhau nên ý 
loạn lời rối. Kinh Lăng Nghiêm nói: “Tri kiến mỗi cái 
muốn lưu ở thế gian thì nghiệp vận mỗi thứ thường dời 
nơi quốc độ”. Vọng tưởng thế gian niệm niệm sanh 
diệt. Nếu hay giác được chỗ này thì trong khoảng sát-na 
đương thể là lặng lẽ, thật không thể nghĩ bàn. 


Chẳng phải nước tưởng nước 
Đây tỪ khát ái sanh 

Ngu phu lầm như thế 
Thánh thấy ắt chẳng vậy. 
Thánh nhân thấy thanh tịnh 
Tam thoát tam-muộỘi sanh 
Xa lìa nơi sanh diệt 

Dạo đi không ngăn ngại. 
Tu hành không ngăn ngại 
Cũng không tánh phi tánh 
Tánh phi tánh bình đẳng 
Từ đây sanh thánh quả. 


Chẳng phải nước tưởng nước, đây là chỗ mê của ngu 
phu, chính là chỗ ngộ của thánh nhân. Thanh tịnh tam- 
muội tức là ngộ chỗ trở về. Dùng ba môn giải thoát, an 
trụ trong tâm hải, thuận tánh khởi hạnh, lìa nơi sanh 
diệt, chỗ đến không ngại. Bài tụng kinh Tịnh Danh nói: 
“Chẳng dính thế gian như hoa sen, thường khéo vào nơi 
hạnh không tịch, đạt các pháp tướng không ngăn ngại, 
đảnh lễ như không không chỗ nương”. Đây chính là 
tánh phi tánh bình đẳng, nhân gồm biển quả, quả suốt 


nguồn nhân, biết không sai biỆt. 


Thế nào tánh phi tánh? 
Thế nào là bình đẳng? 


Bảo kia tâm chẳng biết 

Trong ngoài rất xao động. 

Nếu hay hoại được kia 

Tâm ắt thấy bình đẳng. 
Trụ trong cái có không thì chẳng đạt được bình đẳng. 
Chỉ vì chẳng rõ các pháp vô sanh. Rõ tự tâm hiện, hiện 
không thể được thì đương xứ vắng lặng, cũng không 
bình đẳng và chẳng bình đẳng. Đây là tâm bình đẳng 
vậy. 
+CHỈ THÁNH TRÍ XA LÌA SỞ TRI. 
Khi ấy, Bồ-tát Đại Huệ lại bạch Phật: Thế Tôn! Như 
Thế Tôn nói như việc phan duyên, trí tuệ chẳng được. 
Lượng bày vẽ ấy dựng lập bày vẽ, sở nhiếp thọ phi 
tánh, năng nhiếp thọ cũng phi tánh. Bởi không nhiếp thọ 
nên trí ắt chẳng sanh, chỉỈ là bày vẽ tên mà thôi. 
Cảnh giới có không của tất cả pháp đều là giả lập bày, 
chẳng phải sở hành của trí tuệ. Giác tự tâm hiện lượng 
mới biết tất cả dựng lập, vọng chấp năng sở thảy đều 
không có tự tánh. Nhiếp thọ đã dứt, đây là đại trí hiện 
tiền. Tất cả cảnh giới như nước sôi tiêu băng, lại không 
có băng biết băng tiêu. Thế là, ở thế gian tùy theo thông 
lệ thế gian mà không điên đảo. Đại Huệ nêu ra ý này, 
trước thuật lại lời Phật sau mới khởi nạn. NhƯ việc 
phan duyên tức là các pháp thế gian có không. Sở nhiếp 


thọ là cảnh sở thủ. Năng nhiếp thọ là tâm năng thủ. 
Thấy năng thủ sở thủ thảy đều không tự tánh, trí ắt 
chẳng sanh là, trí chẳng đối với chỗ này mà khởi phân 
biệt. 

Thế Tôn! Thế nào? Vì tánh bất giác nên tự tướng cộng 
tướng, khác chẳng khác, mà trí chẳng được ư? Vì tự 
tướng cộng tướng các thỨ tướng tánh tự tánh ẩn khuất, 
mà trí chẳng được ư ? Vì núi đá tường vách, nước lửa 
gió ngăn che, mà trí chẳng được ư ? Vì rất xa hay rất 
gần, mà trí chẳng được ư ? Vì già trể mù lòa các căn 
chẳng đủ, mà trí chẳng được ư ? Thế Tôn! Nếu bất giác 
tự tướng cộng tướng khác chẳng khác, mà trí chẳng 
được thì không nên nói trí, ưng nói không trí, vì có viỆc 
mà biết chẳng được. Nếu lại các thứ tự cộng tướng, 
tướng tánh tự tánh ẩn khuất, mà trí chẳng được thì, kia 
cũng không trí, chẳng phải là trí. Thế Tôn! Vì có sở tri 
nên trí sanh, chẳng phải không tánh hiểu sở tri mà gọi là 
trí. Nếu núi đá tường vách đất nước lửa gió rất xa hay 
rất gần, già trẻ mù lòa các căn chẳng đủ, mà trí chẳng 
sanh thì, đây cũng chẳng phải trí, ưng là vô trí, vì có việc 
không thể biết được. 

Trí tuệ chẳng được, có ba thứ nạn. Một, bất giác liễu vì 
trí chẳng đủ. Hai, các pháp lẫn nhau ẩn khuất, vì cảnh 
sở tri khó biết. Ba, núi đá tường vách già trể mù lòa, vì 


có chỗ chướng mà không biết. Ba thứ chẳng biết này 
đều chẳng phải trí, để nêu ra văn sau biết mà tướng 
chẳng được, chẳng phải chẳng biết mà tướng chẳng 
đƯỢc. 

Phật bảo Đại Huệ! Chẳng như thế mà không trí, nên là 
trí chẳng phải chẳng trí, ta chẳng nói ẩn lấp như thế. 
Việc phan duyên trí tuệ chẳng được, ấy là lượng bày vẽ 
dựng lập. Giác tự tâm hiện lượng ngoài có không tánh 
phi tánh, biết mà sự chẳng được. Vì chẳng được nên trí 
tuệ đối với sở tri chẳng sanh. Thuận ba môn giải thoát, 
trí cũng chẳng được. Chẳng phải vọng tưởng từ vô 
thủy tánh phi tánh hư ngụy tập trí, khởi biết như thế, là 
biết chẳng biết kia. 

Ba nạn trước là không trí mà sự chẳng được. Như Lai 
nói ra ưng là trí chẳng phải vô trí. Nếu không trí mà 
chẳng được là nói ẩn lấp vậy. Cho nên lại nói: Việc 
phan duyên trí tuệ chẳng được, chỈ bày vẽ dựng lập, đây 
chính là giác tự tâm hiện lượng. Giác tự tâm lượng thì 
giác cái bị hiện tất cả pháp có không đều không có tự 
tánh, đối với việc phan duyên hiểu thấu nguồn đáy, phân 
biệt chóng dứt. Tùy thuận ba môn giải thoát mà cũng 
không thánh trí có thể được, là an trụ tâm hải sẵn có tịch 
chiếu. Chẳng đồng với ngoại đạo vọng giác theo cảnh 
giới sở tri của tập khí từ vô thủy. Cái sở tri của ngoại 


đạo này, chính bảo là thật vô trí vậy. 
Cho nên đối việc bên ngoài chỗ nơi tướng tánh vô tánh 
vọng tưởng chẳng dứt. Tự tâm hiện lượng dựng lập, 
nói tướng ngã ngã sở rồi nhiếp thọ chấp trước. Chẳng 
giác tự tâm hiện lượng, đối với trí sở tri mà khởi vọng 
tưởng. Vì vọng tưởng, ngoại tánh phi tánh, quán sát 
chẳng được, y nơi đoạn kiến. 
Đây chính chỈ kia chẳng biết vậy. Kia đối tất cả chỗ nơi 
các pháp có không, hiện tại vọng tưởng chẳng dứt. 
Thảy từ tự tâm hiện lượng dựng lập năng sở, rồi nhiếp 
thọ chấp trước. Xét tột chỗ ban đầu chỉ là bất giác, nên 
đối với trí vô phân biệt mà tự sanh phân biệt, y nơi cảnh 
sở tri khởi các vọng tưởng. Vọng chấp có không, rồi 
quán sát có không sanh diệt không có nguyên nhân, lại 
thành đoạn diệt. Nếu hay biết được chỗ này thì trí tuệ 
hiện tiền, các việc phan duyên một lúc chóng dứt. Nên 
nói “biết mà sự chẳng được, trí đối sở tri chẳng sanh”. 
Khi ấy, Thế Tôn muốn trùng tuyên lại nghĩa này nên nói 
kệ: 

Có các việc phan duyên 

Trí tuệ chẳng quán sát 

Đây vô trí phi trí 

Ấy vọng tưởng mà nói 

Đối tánh tướng chẳng khác 


Trí tuệ chẳng quán sát 

Chướng ngại và xa gần 

Ấy gọi là tà trí 

Già trễ các căn lòa 

Mà trí tuệ chẳng sanh 

Lại thật có sở tri 

Ấy cũng nói tà trí. 
Kệ nói ba thứỨ trí trước mà có chỗ không được, đều 
không phải trí. Biết cái chẳng phải trí kia thì trí đối với 
nhiếp thọ chẳng sanh chấp trước, chỉ là bày vẽ, chỗ đi 
của tâm lượng, chẳng phải cảnh giới có thể bàn. 
- NHÂN CHẲNG RÕ TỰ TÔNG VỌNG CHẤP 
PHƯƠNG TIỆN, LẠI CHỈ TÔNG THUYẾT ĐỂ PHÁ 
THẾ LUẬN. 
+ TRÁCH NGU PHU CHẤP THUYẾT PHƯƠNG TIỆN, 
KHỞI ĐẠI HUỆ THƯA THỈNH. 
Lại nữa, Đại Huệ! Phàm phu ngu sĩ tỪ vô thủy bị vọng 
tưởng ác tà hƯ ngụy xoay chuyển. Khi bị xoay chuyển 
thì tự tông thông và thuyết thông chẳng khéo rõ biết. Vì 
chấp tánh tướng bên ngoài do tự tâm hiện, nên chấp 
thuyết phương tiện, đối tướng chung thanh tịnh bốn câu 
của tự tông chẳng khéo phân biệt. Đại Huệ bạch Phật: 
Thật như Thế Tôn dạy, xin Thế Tôn vì con phân biệt 
thuyết thông và tông thông. Con và các đại Bồ-tát rành rõ 


hai cái thông và phàm phu Thanh văn, Duyên giác đời 
sau không mắc cái dở. 

Đây vì kể ngu chẳng khéo rõ biết tướng chung thanh 
tịnh bốn câu của tự tông, nên có lời hỏi này. Chẳng rõ 
biết bốn câu thanh tịnh của tự tông nên đối với lời nói 
phương tiện trong thánh giáo vọng sanh phân biệt. BỊ 
tập khí ác giác lưu chuyển, đó là lý do hiển bày tông 
thông, thuyết thông. Bốn câu là, có không bốn câu. Lầa 
bốn câu được pháp thể thanh tịnh, ấy là tướng chung 
thanh tịnh. 

+ CHỈ TÔNG THUYẾT KHÔNG RƠI VÀO KIẾN 
TƯỚNG CỦA PHÀM PHU. 

Phật bảo Đại Huệ: Lành thay, lành thay! Lắng nghe, 
lắng nghe! Khéo suy nghĩ đó, ta sẽ vì ông nói. Đại Huệ 
bạch Phật: Xin vâng thọ giáo. Phật bảo Đại Huệ: Ba đời 
Như Lai có hai thứ pháp thông. Nghĩa là thuyết thông và 
tỰ tông thông. Thuyết thông là, tùy chỗ thích hợp với 
tâm chúng sanh, vì nói các thứ các loại khế kinh, ấy gọi 
là thuyết thông. Tự tông thông là, người tu hành ha tự 
tâm hiện các thứ vọng tưởng. Nghĩa là chẳng rơi vào 
loại một, khác, đồng, chẳng đồng, vượt khỏi tất cả tâm, 
ý, ý thức. Cảnh giới thánh tự giác, lìa nhân thành kiến, 
tướng. Tất cả ngoại đạo Thanh văn, Duyên giác rơi vào 
hai bên đều không thể biết. Ta nói đó là pháp tự tông 


thông. Đại Huệ! Ấy gọi là tướng tự tông thông và thuyết 
thông, ông cùng các đại Bồ-tát khác nên phải tu học. 
Khế kinh tức là chín bộ đã nói. Nghĩa là khế lý khế sự 
đều y tâm chúng sanh mà vì dẫn đường, không có pháp 
thật. Đây là thuyết thông phương tiện thật chẳng bổ 
quyền, cần phải ly ngôn được ý chỉ. Lại nhân người tu 
hành nói đạt tông thông. Lầa tự tâm hiện các thứ vọng 
tưởng... là, tự tâm hiện ra tất cả vọng chấp bốn câu có 
không, đều do mê Như Lai tạng, theo cảnh vọng hiện 
của tâm, ý, ý thỨc, tùy vọng hiện lại khởi phân biệt. 
Một phen giác tự tâm thì vọng tưởng chẳng sanh, phân 
biệt hằng dứt cảnh giới sở hành cỦa tự giác thánh trí 
này, lìa nhân duyên tương ưng với tất cả kiến tướng, ấy 
gọi là tướng tự tông thông. Chẳng rơi vào tất cả ngôn 
thuyết phương tiện, nên chẳng phải chỗ hay biết của 
ngoại đạo Nhị thừa. 
Khi ấy, Thế Tôn muốn trùng tuyên lại nghĩa này nên nói 
kệ: 

Ta nói hai thứ thông 

Tông thông và ngôn thuyết 

Thuyết là dạy đồng mông 

Tông vì người tu hành. 
Đồng một thánh giáo mà kể đồng mông được thuyết, 
người tu hành được tông. Chẳng phải Như Lai thật có 


hai thỨ phân biệt. Nên nói “ChỈ ký luận ta thường 
thường nói”, cũng tùy chỗ thấy vậy. 

+ BÁC THẾ LUẬN ĐỂ HIỂN TỰ TÔNG. 

CHỈ THẾ LUẬN CHẲNG VÀO TỰ THÔNG, HAY 
CHIÊU CẢM KHỔ, PHÁ HOẠI KIẾT TẬP. 

Khi ấy, Bồ-tát Đại Huệ bạch Phật: Thế Tôn! Như Thế 
Tôn một hôm nói rằng các luận thế gian mọi thứ biện 
thuyết, dè dặt chớ gần gũi. Nếu gần gũi thì chấp nhận 
tham dục, chẳng chấp nhận pháp. Thế Tôn cớ sao nói 
lời như thế? Phật bảo Đại Huệ: Ngôn luận thế gian các 
thứ cú vị, nhân duyên thí dụ gom nhóm trang nghiêm, dụ 
dẫn dối gạt kể phàm phu ngu si, không vào được chân 
thật tự thông, chẳng giác tất cả pháp, vọng tưởng điên 
đảo rơi vào hai bên. Kể phàm ngu lầm mà tự phá hoại, 
tiếp nối sanh trong các cõi không được giải thoát, không 
thể giác biết tự tâm hiện lượng, chẳng lìa tánh tự tánh 
vọng tưởng chấp trước bên ngoài. Thế nên, ngôn luận 
thế gian các thứ biện thuyết chẳng thoát khỏi sanh già 
bệnh chết lo buồn khổ não dối gạt mê loạn. 

Đây nhân thuyết thông lấy làm luận nghị trong ngoài 
khéo léo để giúp cho nhạo biện; bèn nhớ Thế Tôn 
thường dạy nên có nghi trước sau trái nhau. Các luận 
thế gian là chỈ cho kinh sách ngoại đạo, mỗi quyển y 
theo tà kiến chấp làm định luận. Hoặc thông một cạnh 


thấu một góc, trang nghiêm danh lý như nói “trời đất 
một ngón tay, muôn vật một con ngựa”, dẫn bày nghĩa 
vị dối lầm tâm thức mà nơi câu chân thật tự thông thì 
thật là trái xa. Phàm giác tâm nội chứng xa lìa sở tri thức 
tánh ưa thấy dễ thành cảnh giới, tất cả lý giải, điểu đạo 
huyền vi là chỗ đi của giác tưởng, đổi thành bí mật. Thứ 
chấp sâu này so với chấp dục lạc thô trọng rất khó giải 
thoát. Hoặc giả có người y thông tự tông, khuôn mẫu 
thánh giáo. Dùng lời tinh vi của tuyệt học làm thành 
luận ác giác. Nên nói: “Trong câu không ý, ý tại trong 
câu”, phát xuất từ nhóm này trọn thành tập ngữ (nói 
theo). Như “trong câu chủ khách”, đâu đồng với nghĩa 
học biểu và giá. Giá (ngăn) tức đồng không, biểu (bày) 
trọn rơi vào có. Giá biểu chẳng khác toàn thể là vô minh. 
Giá biểu đồng thời thì danh tướng rối ren, mũi tên 
miệng hiện thành, mà nghĩ siêu cách ngoại. Cái hiểu này 
thành ngại, hoảng hốt lìa chỗ vi diệu, dối gạt trên danh 
cú chẳng đạt tự tông. Tuy ở trong chánh pháp mà đồng 
với thế luận. Đây là sau năm mươi năm phá hoại kiết 
tập nên nói “ác giác nhân kiến”. Người giác tự tâm hiện 
thì cảnh nên quán sát ra ngoài tỰ tâm đều là điên đảo, 
tăng trưởng vọng thức tiếp nối nhân sanh tử, không thể 
chẳng dè dặt. Trong Địa Trì bảo tu tập ngũ minh, tất cả 
nỘi minh, ngoại minh, thanh minh, y phương minh, công 


xão minh. Đây là vì hàng đại Bồ-tát đã tu tập lâu xa, 
tàng thức được minh bạch, vào tất cả thế gian tùy tâm 
chúng sanh mà vì họ dẫn đường. Chẳng nên mượn đây 
liền bỏ bê lời răn cấm của Phật, nên phải tự xét mới là 
biết thời. 

Đại Huệ! Thích Đề Hoàn Nhân rộng giải các luận, tự 
tạo thanh luận. Thế luận kia có một người đệ tử giữ 
hình tượng rồng, đến thiên cung Đế Thích dựng lập 
luận tông, cốt phá bánh xe ngàn căm của Đế Thích. Nếu 
tôi chẳng bằng xin chặt mỗi đầu để đền chỗ thua. Tạo 
lời cam kết ấy rồi, liền dùng pháp Đế Thích đè bẹp Đế 
Thích, Đế Thích thua liền phá bánh xe kia. Rồi ông ta trở 
về nhân gian. Như thế, Đại Huệ! Thế gian ngôn luận 
nhân dụ trang nghiêm, cho đến súc sanh cũng hay dùng 
các thỨ cú vị làm hoặc loạn chư thiên kia và A-tu-la kẹt 
trong kiến chấp sanh diệt, huống là loài người. Thế nên, 
Đại Huệ! Thế gian ngôn luận nên phải xa ha, bởi hay 
chuốc lấy nhân sanh khổ, dè dặt chớ gần gũi. 

Nêu đây để làm gương không nên gần gũi học tập. 
Nghĩa là thế luận nhân dụ trang nghiêm tột các xảo biện, 
chạm việc vô cùng, khó mà chiết phục. Đây là thức tâm 
biến huyễn dối gạt cái thấy nghe, chẳng nói chánh lý, có 
chướng ngại cho tự tông, chuốc khổ sanh tử, không gì 
hại bằng. 


Đại Huệ! Thế luận chỈ nói cảnh giới thân cẳm giác mà 
thôi. Đại Huệ! Thế luận kia có đến trăm ngàn, chỉ ở thời 
sau, sau năm mươi năm sẽ phá hoại kiết tập, ác giác 
nhân kiến thạnh, nên đệ tỬ ác thọ học. Như thế Đại 
Huệ! Thế luận phá hoại kiết tập các thứ cú vị nhân dụ 
trang nghiêm, nói việc ngoại đạo, đắm nhân duyên của 
mình, không có tự thông. Đại Huệ! Các ngoại đạo kia 
không có luận tự thông, đối các thế luận nói rộng vô 
lượng trăm ngàn sự môn, không có tự thông, cũng không 
tự biết thế luận là ngu sĩ. 

Cảnh giới thân cẳm giác, nghĩa là cảnh giới sở hành của 
thấy nghe hiểu biết nơi thân năm ấm. Hoặc tức nơi thấy 
nghe hiểu biết mà khởi luận thuyết. Hoặc do thấy nghe 
hiểu biết duyên được cảnh không tịch linh diệu huyền vi 
mà làm tông thú. Phá hoại kiết tập là phá hoại chánh 
giáo kiết tập của Như Lai. Đây là học chánh pháp mà rơi 
vào tà kiến vậy. Nếu không phải bọn này quyết định 
không thể phá hoại chánh giáo. Nhân duyên của mình là 
cảnh giới cẩm giác nơi thân. Họ có trước tác chẳng 
ngoài thấy nghe hiểu biết, chẳng lấy làm tự tánh, liền bổ 
đó đến chỗ hư huyền, y bên cạnh tự thông, thật đồng 
với ngoại đạo truyền bá hiện đời làm lầm lẫn đời sau. 
Tự đã chìm đắm cũng làm chìm đắm người. Luận 
thuyếtù vô cùng mê hoặc càng lắm, thật đáng đau buồn 


vậy. 

CHỈ NHƯ LAI THEO CHỖ TỰ THÔNG NÓI. 

Khi ấy Đại Huệ bạch Phật: Thế Tôn! Nếu ngoại đạo 
thế luận các thứ cú vị nhân dụ trang nghiêm không có tự 
thông, từ việc chấp trước ấy. Thế Tôn cũng nói thế 
luận, vì các chúng nơi khác đi đến pháp hội, trời người 
A-tu-la, nói rộng vô lượng các thứ cú vị, cũng chẳng 
phải tự thông chăng? Cũng vào số trí tuệ ngôn thuyết 
của ngoại đạo chăng? Phật bảo Đại Huệ: Ta chẳng nói 
thế luận, cũng không đến đi, chỉ nói chẳng đến chẳng đi. 
Đại Huệ! Đến là đến chỗ tụ hội sanh, đi là tan hoại. 
Chẳng đến chẳng đi là chẳng sanh chẳng diệt. Nghĩa ta 
nói ra chẳng rơi trong số vọng tưởng thế luận. Vì cớ 
sao? Nghĩa là chẳng chấp trước bên ngoài là có là không, 
chỗ tự tâm hiện ra, vọng tưởng hai bên trọn không thể 
chuyển. Tướng cảnh chẳng phải có, giác tự tâm hiện ra. 
Đã tự tâm hiện thì vọng tưởng chẳng sanh. Vọng tưởng 
chẳng sanh thì không, vô tướng, vô tác vào ba môn giải 
thoát, gọi là giải thoát. 

Thế Tôn cũng thường vì chúng phương khác đến hội và 
trời ngƯỜi bát bộ nói rộng bộ Bổn Sự, hoặc bộ Bổn 
Sanh, bộ Vị Tằng Hữu, đều nói rộng vô lượng nhân 
duyên cú vị, cho nên nghi Như Lai cũng nói thế luận. 
Chẳng biết Như Lai nói ra nhân duyên đều vì tự thông 


duyên khởi, hoặc tức thế đế nói đệ nhất nghĩa đế, mà 
người chẳng biết lầm là thế đế. Thế Tôn nơi đây trọn 
không nói rõ. ChỉỈ nói ta chẳng nói thế luận, cũng chẳng 
nói đã nói việc gì là chẳng phải thế luận. Thế thì biết, 
Như Lai hiện tiền tất cả ngôn thuyết đều chẳng phải thế 
luận. Lại nói “cũng không đến đi”, bởi chúng ở phương 
khác đến hội dường như có đến đi. Như Lai thẳng nơi 
tự thông hiện lượng trong đệ nhất nghĩa thẳng bẳng chỉ 
bày. Cho nên nói “chỉ nói chẳng đến chẳng đi”, thì biết 
tất cả chúng sanh chẳng đạt được cảnh giới hiện tiền, 
đối tự tâm hiện lượng sanh vọng tưởng chấp trước, cho 
là thật có đến đi. Cho nên lại bảo rằng “đến là đến chỗ 
tụ hội sanh, đi là tan hoại, đây là sanh diệt; chẳng đến 
chẳng đi ấy là chẳng sanh diệt; để rõ nghĩa ta đã nói 
chẳng rơi vào trong số vọng tưởng thế đế”. Như Lai tự 
thông trụ tự tâm hiện lượng thấy tất cả ngoại tánh phi 
tánh, chẳng phải cảnh giới có không hai bên mà hay 
xoay chuyển. Ở trong nhân thiên theo cảnh giới mình nói 
có ba đời. Người ta bảo Như Lai nói ba đời, mà thật 
Như Lai không có ba đời. Nói có tam thừa nhân thiên, 
người ta bảo Như Lai nói tam thừa nhân thiên, mà thật 
Như Lai không có tam thừa nhân thiên. Theo chỗ điên 
đảo của thế gian nói có ba đời, nói có tam thừỪa nhân 
thiên, vì muốn chúng sanh đạt tự tông thông, được cảnh 


giới chính mình của Như Lai, chẳng do ngôn thuyết. 
Cho nên lại đinh ninh bảo rằng: “Giác tự tâm hiện thì 
đối cảnh tự tâm hiện ra vọng tưởng chẳng sanh. Vọng 
tưởng chẳng sanh là không, vô tướng, vô tác vào ba môn 
giải thoát, gọi là giải thoát”. Ba môn giải thoát này đối 
với giác tỰ tâm lượng tam-muội sẵn có rất là tương 
ưng. Ấy là lý do Như Lai đôi ba lần nêu ra chỈ dạy. 

NÊU NHƯ LAI CHỈ LUẬN. 

Đại Huệ! Ta nhớ một hôm dừng nghỈ một nơi, có Bà-la- 
môn thế luận đi đến chỗ ta, chẳng hỏi rẳnh rang chăng? 
Liền hỗi ta rằng: “Cù-đàm! Tất cả tạo ra chăng?”. Ta 
đáp rằng: “Bà-la-môn! Tất cả tạo ra là thế luận thứ 
nhất”. Kia lại hỏi rằng: “Tất cả chẳng phải tạo ra 
chăng?”. Ta lại đáp: “Tất cả chẳng phải tạo ra là thế 
luận thứ hai.” Kia lại hỏi ta: “Tất cả thường chăng? Tất 
cả vô thường chăng? Tất cả sanh chăng? Tất cả chẳng 
sanh chăng?”. Ta đáp rằng: “Ấy là thế luận thứ sáu”. Đại 
Huệ! Kia lại hỏi ta rằng: “Tất cả là một chăng? Tất cả 
là khác chăng? Tất cả là đồng chăng? Tất cả là chẳng 
đồng chăng? Tất cả nhân các thứ thọ sanh hiện chăng?”. 
Ta đáp rằng: “Ấy là thế luận thứ mười một”. Đại Huệ! 
Kia lại hỏi rằng: “Tất cả vô ký chăng? Tất cả ký chăng? 
Có ngã chăng? Không ngã chăng? Có đời này chăng? 
Không đời này chăng? Có đời khác chăng? Không đời 


khác chăng? Có giải thoát chăng? Không giải thoát 
chăng? Tất cả là sát-na chăng? Tất cả chẳng phải sát-na 
chăng? Hư không chăng? Phi số diệt chăng? Niết-bàn 
chăng? Cù-đàm! Tạo ư ? Chẳng tạo ư ? Có trung ấm 
? Không trung ấm tư ?”. Đại Huệ! Ta đáp rằng: “Bà-la- 
môn nói như thế ấy thảy đều là thế luận, chẳng phải 
chỗ ta nói, là thế luận của ông”. 

Ngoại đạo này tỪ trong thế luận khởi hỏi, Như Lai từ 
trong tự thông đệ nhất nghĩa chánh đáp, chẳng phải loại 
bỏ ấy vậy. Tạo ra tức là nhân sanh. Chẳng phải tạo ra 
tức là vô nhân sanh. Tất cả thường, vô thường, sanh, 
chẳng sanh, một, khác, đồng v.v... đều thuộc về thế 
luận. Trong đệ nhất nghĩa tự thông không có, Như Lai 
bảo thế luận thỨ nhất, thế luận thứỨ hai, đây cố chỉ 
thẳng không có che dấu. Ngoại đạo chẳng biết đặt 
nhiều câu hỏi, có thể nói trước mặt lầm qua vậy. Như 
Lai trước sau chỉ thẳng, bảo nói như thế ấy đều là thế 
luận, chẳng phải chỗ nói của ta, là thế luận của ông. 
Xưa Phạm Chí hỏi Thế Tôn rằng: “Chẳng hỏi có lời, 
chẳng hỏi không lời”. Thế Tôn im lặng giây lâu, Phạm 
Chí nói: “Thế Tôn đại từ vạch mây mờ cho tôi, khiến tôi 
được vào”. Đây là ngựa hay thấy bóng roi vậy. Như Lai 
chúng ta thường nói: “ChỈ ký luận, ta thường thường 
nói”. Cho nên biết, gặp được căn cơ là khó. Bà-la-môn 


phát xuất từ Ngũ Thiên Trúc, tự xưng thủy tổ họ từ 
miệng Phạm thiên sanh, liên lập họ Phạm nên gọi là 
Phạm Chí. Dòng họ này kiêu căng, nhiều tranh luận, 
hoặc xuất gia, hoặc tại gia, thành thừa kế nhau, có nhiều 
kinh luận. Chẳng hỏi rảnh rang chăng, ấy cũng là manh 
mối kiêu căng. Theo lễ phép ở Ấn Độ, có thưa hồi điều 
gì tước bạch cho phép, là hổi “rảnh rang chăng”. Sát-na 
là sanh diệt rất vi tế. Hư không, Niết-bàn, phi trạch diệt, 
đây là ba pháp vô vi, trong chánh pháp có. Tạo, chẳng 
phải tạo là hỏi ba pháp vô vi là tạo tác hay chẳng phải 
tạo tác. 

Ta chỉ nói hư ngụy vọng tưởng tập khí các thứ ác từ vô 
thủy là nhân của ba cõi. Không thể giác biết tự tâm hiện 
lượng mà sanh vọng tưởng, phan duyên pháp bên ngoài, 
như pháp ngoại đạo. Hỏi ta câu nghĩa các căn ba thứ hòa 
hợp thức sanh, ta chẳng như thế. Bà-la-môn! Ta chẳng 
nói nhân, chẳng nói vô nhân, chỈ nói vọng tưởng tánh 
năng nhiếp sở nhiếp lập bày duyên khởi. Chẳng phải 
ông và các người rơi vào thọ ngã tương tục mà hay hiểu 
được. Đại Huệ! Niết-bàn, hư không, diệt chẳng phải có 
ba thứ, chỉ có số ba mà thôi. 

Mê Như Lai tạng mà làm vô minh, bất giác vọng động. 
Đây là hư ngụy tập khí từ vô thủy vậy. Tất cả thế gian 
căn thân khí giới đều lấy hư ngụy làm nhân. Nhân cái 


hư ngụy này không thể hiểu biết tự tâm hiện ra. VỌng 
sanh chấp trước, chấp nhận pháp bên ngoài, mà ngoại 
đạo lầm là căn, trần, thức ba thứ hòa hợp sanh khởi. 
Ngoại đạo không biết hiện tiền căn trần thức, vì mê tự 
tâm nên nội thức biến dường như có, rồi vọng chấp thật 
có. Muôn pháp theo đó mà sanh liền thành Nhân luận. 
Quán kỹ sự sanh diệt, hiểu biết nhân ấy hết, lại chấp Vô 
nhân. Đây chẳng phải Như Lai nói. Như Lai chỈ nói hư 
ngụy tập khí vọng chấp năng sở, giả danh lập bày. Cho 
nên nói: “Chẳng phải ông và các người rơi vào thọ ngã 
tương tục mà hay hiểu được”. Ngã tương tục chỈ cho 
Nhị thừa. Nhị thừa chấp pháp ngã chưa hết nên chưa 
biết tướng ban đầu của vô minh phát nghiệp, càng thấy 
rõ ba pháp vô vi không có tự tánh. Vả lại chẳng phải 
cảnh giới của người còn pháp chấp, huốâùng là ngoại 
đạo. 

Lại nữa, Đại Huệ! Khi ấy Bà-la-môn thế luận hỏi ta: Vì 
nghiệp nhân sĩ ái có ba cõi chăng? Vì vô nhân chăng? Ta 
đáp rằng: Hai cái ấy cũng là thế luận. Kia lại hỏi rằng: 
Tất cả tánh đều vào tự cộng tướng chăng? Ta lại đáp: 
Đây cũng là thế luận. Bà-la-môn! Cho đến ý chạy vọng 
chấp ngoại trần đều là thế luận. Lại nữa Đại Huệ! Khi 
ấy Bà-la-môn thế luận lại hỏi ta: Vả lại có chẳng phải 
thế luận chăng? Tôi là chủ tất cả ngoại đạo nói các thứ 


cú vị nhân duyên thí dụ trang nghiêm. Ta liền đáp: Bà-la- 
môn! Có. Mà chẳng phải ông có, chẳng phải làm, chẳng 
phải tông, chẳng phải thuyết, chẳng phải chẳng nói các 
thứ cú vị, chẳng phải chẳng nhân thí trang nghiêm. Bà- 
la-môn hỏi: Những gì là chẳng phải thế luận? Chẳng 
phải chẳng tông? Chẳng phải chẳng thuyết? Ta đáp 
rằng: Bà-la-môn! Có cái chẳng phải thế luận, là chỗ ông 
và các ngoại đạo không thể biết. Bởi vì ngoại tánh 
chẳng thật vọng tưởng hư ngụy chấp trước. Nghĩa là 
vọng tưởng chẳng sanh thì giác liễu có không, tự tâm 
hiện lượng nên vọng tưởng chẳông sanh, chẳng nhận 
ngoại trần thì vọng tưởng hằng dứt, ấy gọi là chẳng 
phải thế luận. Đây là pháp của ta, chẳng phải nơi ông 
có. Bà-la-môn! Lược nói thức kia, hoặc đến, hoặc đi, 
hoặc sanh, hoặc tử, khổ vui chìm hiện xúc trước các thứ 
tướng. Hoặc hòa hợp tương tục, hoặc ái, hoặc nhân 
chấp trước. Bà-la-môn các loại như thế là thế luận của 
các ông, chẳng phải ta có. Đại Huệ! Bà-la-môn thế luận 
hỏi như thế, ta đáp như thế, kia liền lặng thinh chẳng từ 
mà lui đi. Kia suy xét chỗ tự thông, khởi nghĩ thế này: 
Sa-môn Thích tử ra ngoài thông thường nói vô sanh, vô 
tướng, vô nhân, giác tự vọng tưởng hiện tướng thì vọng 
tưởng chẳng sanh. 

Thế Tôn lại đáp thấy không ngoài hai chữ thế luận. Sau 


lại kèm nói cho đến ý thức vừa động thầm dính ngoại 
trần đều là thế luận. Tức một câu này có thể gọi vì nhau 
triệt để vậy. Có chẳng phải thế luận mà chẳng phải ông 
biết, đây cũng là ý xa la khủng bố. Vừa nói chẳng phải 
làm chẳng phải thuyết, liền nói chẳng phải chẳng nói 
các thứ cú vị, chẳng phải chẳng nhân thí trang nghiêm. 
Đoạt chỗ chấp kia, mà cũng chẳng lìa chỗ chấp, riêng có 
đường khác. Nên nói chẳng phải tức chẳng phải ly, chỉ 
phải tự giác. Chẳng giác ngoại tánh chẳng thật đều do 
hư ngụy thì vọng tưởng sanh khởi. Giác các pháp có 
không thấy tỪ tự tâm chẳng nhận duyên ngoài thì vọng 
tưởng hằng dứt. Cũng chỉ đến chỗ bất giác hằng ngày 
của ngoại đạo, khiến tự giác đó. Trước sau Chỉ ký luận, 
kia tự không thương tích chớ làm cho họ có thương tích. 
Lại chính chỗ chấp vọng thức của ngoại đạo, rỐt sau 
bảo đó rằng: hoặc đến, hoặc đi, hoặc tử, hoặc sanh, khổ 
vui chìm hiện xúc trước các thứ tướng, hoặc hòa hợp 
tương tục, hoặc ái, hoặc nhân chấp trước, các loại như 
thế đều là thế luận của ông. Thật là toàn mâm đảo 
ngược, giết tột sống tột, mà bèn lui đi tự nghĩ rằng: Sa- 
môn Thích tử ra ngoài thông thường, nói vô sanh vô 
tướng vô nhân, giác tự vọng tưởng hiện tướng thì vọng 
tưởng chẳng sanh. Ngoại đạo thuật lời này là chê ngược 
lại. Hãy bảo y hay nhận hết lời nói Như Lai chăng? Hay 


không tột lời nói Như Lai. Nếu cho là chẳng tột thì lời 
vẫn rõ ràng. Nếu cho là tột thì Như Lai tự thông chỉ là 
như thế. Nên nói mật chỈ từ trước đâu những mấy lời 
mà Bà-la-môn soi thấu? 

CHỈ THẾ LUẬN CHẤP NHẬN THAM DỤC, CHẲNG 
NHẬN CHÁNH PHÁP. 

Đại Huệ! Đây tức là chỗ ông hỏi ta “Cớ sao nói gần gũi 
thế luận các thứ biện thuyết, chấp nhận tham dục, 
chẳng chấp nhận pháp”. Đại Huệ bạch Phật: Thế Tôn! 
Chấp nhận tham dục và pháp có cú nghĩa gì? Phật bảo 
Đại Huệ: Lành thay, lành thay! Ông mới hay vì chúng 
sanh đời sau suy nghĩ thưa hỏi cú nghĩa như thế. Lắng 
nghe, lắng nghe! Khéo suy nghĩ đó, ta sẽ vì ông nói. Đại 
Huệ bạch Phật: Xin vâng thọ giáo. Phật bảo Đại Huệ: 
Nói là tham đó, hoặc lấy, hoặc bỏ, hoặc xúc, hoặc vị 
bám chặt ngoại trần rơi vào cái thấy hai bên. Lại sanh 
khổ ấm sanh già bệnh chết lo buồn khổ não. Các hoạn 
như thế đều từ ái mà khởi. Đây do gần gũi thế luận và 
người thế luận. Ta và chư Phật nói tên là tham, ấy gọi là 
chấp nhận tham dục, chẳng chấp nhận pháp. 

Pháp tham dục chỉ là hai tâm lấy bổ tóm hết cẳnh giới 
thân cẩm giác. Tột cảnh giới cảm giác của thân, hoặc 
pháp tướng hiện tại, hoặc ảnh hiện ý pháp hư duyên tất 
cả lông rùa sừng thỏ, là tình là lý, thảy đều gọi là trần 


cảnh. Theo trần cảnh này hoặc lấy hoặc bỏ thầy rơi vào 
kiến phần tướng phần có không. Tất cả nhóm khổ thành 
tựu do tham ái. Ái, hữu làm nhân, sanh tử làm quả. Đây 
là lý do không nên gần gũi thế luận. 

CHỈ CHẤP NHẬN CHÁNH PHÁP, XA LÌA THẾ 
LUẬN. 

Đại Huệ ! Thế nào là chấp nhận pháp ? Nghĩa là 
khéo hiểu biết tự tâm hiện lượng, thấy tướng nhân vô 
ngã và pháp vô ngã, vọng tưởng chẳng sanh. Khéo biết 
tiến lên địa trên, lìa tâm, ý, ý thức, được tất cả chư Phật 
dùng trí tuệ quán đảnh, chấp nhận đầy đủ mười câu vô 
tận, đối tất cả pháp không khai phát tự tại, ấy gọi là 
pháp. Nên nói chẳng rơi vào tất cả kiến chấp, tất cả hư 
ngụy, tất cả vọng tưởng, tất cả tánh, tất cả hai bên. Đại 
Huệ! Phần nhiều người sĩ ngoại đạo rơi Ở hai bên, hoặc 
thường hoặc đoạn. Chẳng phải trí tuệ thì nhận vô nhân 
luận liền khởi thường kiến ngoại nhân hoại nhân duyên 
phi tánh thì khởi đoạn kiến. Đại Huệ! Ta chẳng thấy 
sanh trụ diệt nói tên là Pháp. Đại Huệ! Ấy gọi là tham 
dục và pháp, ông cùng các đại Bồ-tát khác nên phải tu 
học. 

Tự tâm hiện lượng không có tự tha, phàm có chỗ thấy 
đều là hư vọng. Đối chỗ này biết sâu tin sâu thì nhân 
pháp hai ngã liền đó tiêu sạch. Tất cả thời tất cả chỗ 


chẳng nhận có tánh thì giác tưởng hoàn toàn sạch, soi 
sáng các địa, chẳng nhân tâm niệm cùng trí tuệ chư Phật 
không có sai biệt, tự hay dùng mười câu vô tận, chẳng 
cần công dụng tự tại tăng thắng. Lại nói chẳng rơi vào 
các kiến chấp hư ngụy có không tánh tướng ấy, bởi vì 
ngoại đạo rơi vào đây khởi chấp đoạn thường. Đây khác 
với tự thông thân giác thâm thiết rõ ràng. Bèn trân trọng 
nói “ta chẳng thấy sanh trụ diệt nói tên là pháp”. Như 
Lai vì chỈ cho người chỗ rành rõ tự sạch, toàn thể đại 
dụng, ý chỉ tĩnh vi vậy. Nhận vô nhân luận, tức chỉ 
ngoại đạo chỗ chấp sanh nhân mà khởi thường kiến. 
Bảo vô nhân ấy, nhân chẳng phải nhân kia, ấy là vô 
nhân. Giác sanh nhân hết, lại khởi đoạn kiến. Song nhân 
cùng vô nhân thảy thành đoạn diệt. 
TỔNG TỤNG. 
Khi ấy, Thế Tôn muốn trùng tuyên lại nghĩa này nên nói 
kệ: 

Tất cả thế gian luận 

Ngoại đạo hƯ vọng nói 

Vọng thấy tác, sở tác 

Kia ắt không tự tông 

Chỉ ta mỘt tự tông 

Lầa nơi tác sỞ tác 


Vì các đệ tử nói 


Xa lìa các thế luận. 

Tâm lượng không thể thấy 

Chẳng quán sát hai tâm 

Nhiếp sở nhiếp phi tánh 

Đoạn thường hai đều ha 

Nhẫn đến tâm lưu chuyển 

Thảy đều là thế luận 

Vọng tưởng chẳng chuyển ấy 

Người này thấy tự tâm. 

Đến đó là việc sanh 

Đi đó việc chẳng hiện 

Biết rành rõ đi đến 

Vọng tưởng chẳng còn sanh 

HữUu thường và vô thường 

Sở tác không sỞ tác 

Đời này đời khác thầy 

Đây đều thế luận thông. 
Hai bài kệ đầu bảo ngoại đạo không có tự tông, đều do 
năng sở nhiếp thọ bèn bị vọng tưởng lưu chuyển. Như 
Lai tỰ tông cùng ngoại đạo khác, cũng chỈ xa la năng sở 
lại không có ý chỈ riêng. Bài kệ thứ ba thứ tư là chỉ 
người khi xa lìa năng sở, thì mặc nhiên tự khế hợp, 
chẳng khởi tướng kiến. Nên nói “tất cả không có chân, 
chẳng do thấy nơi chân, nếu thấy nơi chân ấy, thấy ấy 


trọn chẳng chân”. Kinh Lăng Nghiêm nói “Chẳng thủ 
không phi huyễn, phi huyễn còn chẳng sanh, huyễn pháp 
từ đâu lập?”. Tức là tâm lượng không thể thấy này, tự 
biết tự tin chẳng nên lại khởi quán sát thì, một lúc các 
kiến chấp có không năng sở đoạn thường thấy đều 
không còn. Nếu đến mé này vừa dính niệm vi tế liền bị 
lưu chuyển, trở thành thế luận. Cho nên nói “vọng 
tưởng chẳng chuyển ấy, người này thấy tự tâm” có thể 
nói đinh ninh răn nhắc vậy. Hai bài kệ chót lại chỈ cho 
người chính nơi sự vật hằng ngày tất cả tướng đi đến 
rỖng sáng rõ ràng, đến không tỪ đâu, đi không chỗ đến, 
như mây như điện, như bóng như vang. Người chánh 
giác được tự tâm hiện lượng này thì mình người chẳng 
cách, xưa nay đồng xem. Chẳng như các thứ kiến giác 
thế luận là hữu thường vô thường, sỞ tác vô tác, đời này 
đời khác vậy. 


3- CHỈ CHÁNH PHÁP GIẢI THOÁT, XA LÌA NGU 
NGOẠI. 

- LIỆT BÀY VỌNG TƯỞNG VÀ NIẾT-BÀN. 

Khi ấy, Bồ-tát Đại Huệ lại bạch Phật: Thế Tôn! Nói là 
Niết-bàn đó, nói những pháp gì gọi là Niết-bàn, mà các 
ngoại đạo mỗi phái khởi vọng tưởng? Phật bảo Đại 
Huệ: Lắng nghe, lắng nghe! Khéo suy nghĩ đó, ta sẽ vì 
ông nói. Như các ngoại đạo vọng tưởng Niết-bàn, 
chẳng phải vọng tưởng kia tùy thuận Niết-bàn. Đại Huệ 
bạch Phật: Xin vâng thọ giáo. Phật bảo Đại Huệ: Hoặc 
có ngoại đạo ấm, giới, nhập diệt, cảnh giới lìa dục, thấy 
pháp vô thường, các loại tâm tâm sở chẳng sanh, chẳng 
nghĩ cảnh giới quá khứ vị lai hiện tại, các thọ ấm hết, 
như ngọn đèn tắt, như hạt giống hư, vọng tưởng chẳng 
sanh, nơi những cái này khởi tưởng Niết-bàn. Đại Huệ! 
Chẳng phải do kiến hoại gọi là Niết-bàn. 

Trước nói về chấp nhận pháp, đây thì y chánh nhân biện 
chánh quả. Ban đầu nói “như các ngoại đạo vọng tưởng 
Niết-bàn”. Lại nói “chẳng phải vọng tưởng kia tùy 
thuận Niết-bàn”, vọng tưởng, tùy thuận tà chánh rành rõ. 
Sau bày các thứ chẳng ngoài vọng tưởng. Rốt chỉ ra 
chánh pháp, chính rõ tùy thuận. Nói là tùy thuận tức là 
tùy thuận tự tánh. Xưa nay tự tánh thanh tịnh mà do 
khách nhiễm che ngăn, nên chẳng hiển lộ. Nếu giác tự 


tâm hiện lượng thì chân thánh đạo sanh, dứt che được 
hiển lộ gọi là Niết-bàn. Nên nói tùy thuận chân như, do 
la chướng mà lập bày. Cẳnh giới ấm, giới, nhập diệt lìa 
dục đó, nghĩa là kia quán sát pháp ấm giới nhập cứu 
kính vô thường, chẳng tham cảnh giới đã chẳng tham 
cảnh giới thì pháp tâm tâm sở chẳng hiện Ở trước, cho 
nên cũng không có niệm ba đời khứ, lai. Như ngọn đèn 
tắt, hạt giống hư tức là dụ cho cảnh giới diệt thọ. Loại 
vọng chấp này chỈ là tưởng hoại, chẳng phải kiến hoại. 
Kiến hoại là giác tự tâm hiện lượng rõ biết pháp ấm, 
giới, nhập do mê tự tâm vọng hiện cảnh giới, vốn không 
có sanh, cũng không chỗ diệt. Kiến chấp sanh diệt lìa, 
vọng tưởng chóng dỨt, tự tánh Niết-bàn, chẳng phải 
quán pháp vô thường tùy diệt tưởng thọ, vọng chấp là 
Niết-bàn. 

Đại Huệ! Hoặc do từ phương đến phương gọi là giải 
thoát, cảnh giới tưởng diệt vẫn như gió dừng, hoặc do 
năng giác sở giác thấy hoại gọi là giải thoát, hoặc thấy 
thường vô thường khởi tưởng giải thoát, hoặc thấy các 
thứ tướng tưởng chiêu cảm nhân sanh khổ, suy nghĩ 
việc ãây rồi, chẳng khéo giác biết tự tâm hiện lượng 
kinh sợ nơi tướng, mà thấy vô tướng, sanh rất yêu thích 
khởi tưởng Niết-bàn. 

“Từ phương đến phương”, theo cổ chú dẫn luận rằng: 


“Ngoại đạo thỨ hai nói rốt ban đầu có phương, tỪừ 
phương sanh ra thế gian và người, nhân sanh trời đất 
thứ lớp diệt hết trở về nơi phương, nói là thường trụ, là 
nhân Niết-bàn”. Song Thắng luận sư lập sáu câu sanh 
nhân, trong câu Thật có chín pháp: Đất, nước, lửa, gió, 
không, thời, phương, ngã, ý. Minh luận sư chấp: Đại 
phạm, thời, phương, bản tế, tự nhiên, hư không, ngã, 
bảy pháp thường trụ, hay sanh tất cả pháp. Ba thứ nói 
phương này đều là không thể tướng. Họ thấy các pháp 
hiện tiền không tỪ đâu sanh, vọng chấp sanh nhân là từ 
nơi hư vô. Như tự nhiên, hư không, bản tế, các thứ lập 
danh đều không thật thể. Lại chú nói phương là loại 
(giống) vậy. TỪ phương đến phương không có cõi khác. 
như kinh Lăng Nghiêm nói: “Biết người sanh người, 
ngỘ chim sanh chim, cùng tám muôn kiếp không có cải 
đổi, từ loại đến loại không mất bản tánh”. Đây lại là 
ngoại đạo tự nhiên. Ba lối chấp ở trước là từ phương 
mà sanh, trở về phương diệt. Lối chấp sau là bản tánh 
không mất tùy chỗ tự tại. Y vọng chấp này cho là 
thường trụ. Tất cả cảnh giới trông mong tưởng diệt, 
như gió chóng dừng chấp là Niết-bàn. Năng giác sở giác 
kiến hoại là, chẳng thấy tâm năng giác cùng cảnh sở 
giác gọi là kiến hoại. Thấy thường, vô thường là chẳng 
khởi thấy thường, vô thường. Xét hai lối chấp này 


dường như cùng lìa năng nhiếp sở nhiếp và xa hai cái 
thấy đoạn thường gần nhau. Song chẳng do giác biết tự 
tâm hiện ra vọng tự đè ép toàn rơi vào năng sở. Dùng 
kiến dẹp kiến thấy gọi là vọng tưởng. Thấy các thứ 
tướng chiêu cảm nhân sanh khổ, sanh tâm kinh sợ, thấy 
nơi vô tướng, loại này là Nhị thừa quán vô thường khổ 
không vô ngã, giữ chân như thiên lệch, ưa nơi không 
tịch. Do chẳng khéo giác tự tâm hiện lượng, nên chẳng 
biết tất cả tánh tướng do nội thức biến tương tợ đều 
không có sự thật, vọng sanh kinh sợ, bổ một giữ một 
chẳng lìa vọng tưởng. 

Hoặc có hiểu biết các pháp trong ngoài tự tướng cộng 
tướng khứ lai hiện tại có tánh chẳng hoại, khởi tưởng 
Niết-bàn. Hoặc bảo ngã nhân chúng sanh thọ mạng tất 
cả các pháp hoại, khởi tưởng Niết-bàn, hoặc ngoại đạo 
trí tuệ ác thiêu đốt thấy tự tánh và sĩ phu hai cái có gián 
cách, chỗ sĩ phu hiện ra gọi là tự tánh, như loại Minh Đế 
cầu-na chuyển biến, cầu-na là tác giả khởi tưởng Niết- 
bàn. Hoặc bảo phước chẳng phải phước hết, hoặc bảo 
các phiền não hết, hoặc bảo trí tuệ, hoặc thấy tự tại là 
người chân thật tạo sanh tử, khởi tưởng Niết-bàn. 

Hiểu biết các pháp trong ngoài v.v... có tánh chẳng hoại, 
tức là nhận ngã trong ngũ ấm gọi là tự tánh, như văn 
trước thân cẩm giác, đây là chấp thường. Ngã nhân 


chúng sanh thọ giả tất cả pháp hoại, cho là bốn tướng 
diệt hoại đồng với hư không, đây thành đoạn kiến. Tự 
tánh tức là Minh Đế. Sĩ phu tức là thần ngã. Sĩ phu từ tự 
tánh mà ra, cho nên nói như loại Minh sơ. Cầu-na dịch là 
y, nghĩa là thần ngã y Minh sơ chuyển biến mà sanh. Y 
là tác giả khởi tưởng Niết-bàn. Nên nói “Y không sanh 
có, có trở lại về không”, cũng đồng với đoạn kiến. 
Phước chẳng phải phước hết là, không có tội phước tất 
cả không ngại, không có nhân quả. Hoặc bảo các phiên 
não hết, hoặc bảo trí tuệ, kia cho phiền não trí tuệ là hai. 
Hoặc bảo hết phiền não mà y trí tuệ. Hoặc bảo phiên 
não tự nhiên mà hết, chẳng do trí tuệ đoạn, đều không 
phải chánh nhân. Hoặc thấy tự tại, tức là Đại Phạm 
Thiên. Thuận thế sư chấp Đại Phạm Thiên hay tạo 
chúng sanh sanh tỬ, tức lấy hay tạo tác làm thường trụ. 
Hoặc bảo lần lượt sanh nhau, sanh tử lại không có nhân 
khác, như thế là chấp trước nhân, mà kia ngu si không 
thể hay biết, vì không biết nên khởi tưởng Niết-bàn. 
Hoặc có ngoại đạo nói được đạo chân đế khởi tưởng 
Niết-bàn. Hoặc thấy công đức và công đức sở khởi hòa 
hợp một khác đồng chẳng đồng, khởi tưởng Niết-bàn, 
hoặc thấy tự tánh sở khởi chim Khổng tước có màu sắc 
các thứ tạp bảo và gai nhọn v.v... các tánh, thấy rồi khởi 
tưởng Niết-bàn. 


Lần lượt sanh nhau là, cha sanh con, con sanh cháu, đời 
đời tiếp nối không có nhân khác. Chẳng biết dòng ái là 
giống, kết tưởng làm thai chấp nhận vô minh hoặc 
nghiệp là gốc sanh tử, không có giải thoát. Vì chẳng biết 
nên an phận, nơi sanh tử khởi tưởng Niết-bàn. Như thế 
gian hiện nay cha con ông cháu sanh tử tiếp nối, lầm cho 
là lẽ dĩ nhiên. Chân đế tức là Minh đế, họ chấp Minh đế 
cho là đạo. Công đức và công đức sở khởi, tức là năng 
tác sỞở tác. Nghi năng sở hòa hợp mà sanh thấy một khác 
đồng chẳng đồng, thảy đều không ngoài tứ cú. Tự tánh 
sở khởi là tự nhiên sanh, cũng đồng với vô nhân. Bảo 
rằng chim quạ xưa nay vẫn đen, chim cò xưa nay vẫn 
trắng, người trời vốn đứng thẳng, súc sanh vốn đi 
ngang, cây tùng thì ngay, cây cước thì cong, chim thú 
màu sắc, các thứ trân bảo tạp đều tự nhiên sanh không 
có nhân quả. 

Đại Huệ! Hoặc có giác hai mươi lăm chân thật, hoặc 
vua gìn giữ nước nhận Lục đức luận, khởi tưởng Niết- 
bàn. Hoặc thấy “thời” là tác giả, thời tiết thế gian, giác 
như thế khởi tưởng Niết-bàn. Hoặc bảo tánh, hoặc bảo 
phi tánh, hoặc bảo biết tánh phi tánh, hoặc thấy có giác 
cùng Niết-bàn sai biệt khởi tưởng Niết-bàn. 

Hai mươi lăm chân thật là, Số luận sư lập hai mươi lăm 
đế. Lục đức tức là Thắng luận lập lục cú. Trước chấp 


hai mươi lăm Minh đế và lục cú luận tức là Niết-bàn. 
Đây lấy năng giác năng thọ làm Niết-bàn. Vua gìn giữ 
nước là thọ sáu phần gìn giữ chúng sanh. Thời tức là 
ngoại đạo Thời Tán chấp tất cả pháp đều từ thời sanh, 
xem thấy cây cổ tươi khô nở rụng chấp thời là thường 
là một, là nhân của vạn vật, là nhân Niết-bàn. Tánh là 
vật. Có vật không vật, chẳng phải có chẳng phải không, 
cũng thuộc về nhân với vô nhân. Giác là giác tưởng, giác 
tưởng thì dao động, Niết-bàn vắng lặng, hoặc bảo là 
khác, hoặc chấp không khác, đồng một vọng chấp. 

Có loại như thế các thỨ vọng tưởng, ngoại đạo nói ra 
chẳng thành đã thành, người trí bỏ đó. Đại Huệ! Như 
thế tất cả đều rơi vào hai bên khởi tưởng Niết-bàn. Các 
Niết-bàn vọng tưởng của ngoại đạo như thế, trong ấy 
trọn không hoặc sanh hoặc diệt. Đại Huệ! Mỗi thứ 
Niết-bàn của ngoại đạo kia là họ tự luận. Trí tuệ quán 
sát trọn không có chỗ lập. Như vọng tưởng kia tâm ý đi 
lại trôi giạt xao động, tất cả không có được Niết-bàn. 
Kết luận nói ngoại đạo chấp các thứ Niết-bàn đều do 
vọng tưởng thấy chẳng thành Niết-bàn. Nghĩa là chẳng 
ngoài hai bên có không, hoặc trụ hoặc xuất trọn không 
có thật nghĩa. Thấy thuộc về tâm ý xao động. Dù được 
cứu kính diệt hết, trọn không có thật được Niết-bàn. 
Đây đều do chẳng giác biết tự tâm hiện lượng theo cảnh 


tự tâm hiện hư vọng phân biệt, không có trí như thật, tất 
cả làm ra đều không thành lập. 

-CHỈ NHƯ LAI TÙY THUẬN NIẾT-BÀN. 

Đại Huệ! Như ta nói Niết-bàn là, khéo giác biết tự tâm 
hiện lượng chẳng đắm trước ngoại tánh (vật), lìa tứ cú, 
thấy chỗ như thật, chẳng kẹt tự tâm hiện vọng tưởng 
hai bên năng nhiếp sở nhiếp không thật có, tất cả độ 
lượng không thấy được thành, ngu nơi chân thật không 
nên chấp nhận, buông bổ kia rồi được tự giác thánh 
pháp, biết hai vô ngã, lìa hai phiền não, trừ sạch hai 
chướng, hằng lìa hai cái tử, tiến lên mỗi địa, đến Như 
Lai địa, các tam-muội sâu như bóng huyễn v.v... la tâm 
ý ý thức, gọi là Niết-bàn. Đại Huệ! Các ông và các đại 
Bồ-tát khác nên phải tu học, phải chóng xa ha tất cả 
kiến chấp Niết-bàn của ngoại đạo. 

Tự tâm hiện lượng tức là Niết-bàn xưa nay thanh tịnh. 
Niết-bàn này tất cả hữu tình bình đẳng đồng có. Tánh nó 
vốn lặng, chỉ bậc chân thánh giả tự chứng được ở 
trong, cho nên nói “hiểu biết”. Hiểu biết đây rồi, thấy 
tánh vốn lặng cùng tất cả pháp không phải một, không 
phải khác. Nên nói “chẳng đắm trước ngoại tánh (vật), 
la tứ cú, thấy chỗ như thật”. Thấy chỗ như thật thì lý 
chân như hiện bày, lìa tất cả tướng tất cả phân biệt. Nên 
nói “chẳng kẹt tự tâm hiện vọng tưởng hai bên, năng 


nhiếp sở nhiếp không thật có”. Lý chân như hiển bày thì 
tưởng tướng đều lặng, ắt con đường suy nghĩ bặt, lối 
nói năng dứt. Nên nói “tất cả độ lượng chẳng thấy 
được thành, ngu nơi chân thật chẳng nên chấp nhận”. 
Bởi vì chỗ như thật chẳng phải nói bàn suy tính nếu nói 
bàn suy tính luống bị nó làm ngu, nên chẳng chấp nhận. 
Hai vô ngã là, nhân vô ngã và pháp vô ngã. Hai phiền não 
là căn bản phiền não và tùy phiền não. Hai chướng là 
hoặc chướng và trí chướng. Hai tử là phần đoạn và biến 
dịch. Bốn thứ hai này từ giác tự tâm hiện lượng một lúc 
chóng thấy, đến chứng vô trụ xứ Niết-bàn mới được 
viên mãn. Niết-bàn này là lý chân như ra khỏi sở tri 
chướng, đại bi bát-nhã thường phụ giúp nên chẳng trụ 
sanh tử và Niết-bàn, lợi lạc hữu tình tột mé vị lai, dụng 
mà thường lặng. Nên nói “tam-muỘi sâu xa, lìa tâm ý ý 
thức”. Hai Niết-bàn này trong nhân trên quả cả hai đều 
bình đẳng, chỉ Như Lai có. Gồm hữu dư y Niết-bàn và 
vô dư y Niết-bàn chung thành bốn thứ. Như Lai ắt có 
đủ. Như Lai tuy không thật y mà hiện dường nhƯ có. 
Thế nên, Như Lai nên nói đủ bốn. Nhị thừa đoạn kiến 
tư phiền não hiển bày chân lý, tuy có chút khổ để y mà 
hai hoặc hằng diệt, nên cũng được hữu dư Niết-bàn. 
Nếu vô dư y thì Nhị thừa cũng có cũng không. Y nơi 
chẳng thấy bản lai tự tánh thanh tịnh và không vô trụ xứ 


nên nói kia là không. Y nơi phiền não chướng hết hiển 
bày chân lý, la tướng trong trẻo, lặng lễ an vui cùng 
Phật không khác nên nói cũng có. 
- TỔNG TỤNG. 
Khi ấy, Thế Tôn muốn trùng tuyên lại nghĩa này nên nói 
kệ: 

Ngoại đạo chấp Niết-bàn 

Mỗi mỗi khởi vọng tưởng 

Đây từ tâm tưởng sanh 

Không phương tiện giải thoát. 

Ngu nơi phược phược đó 

Xa lìa phương tiện khéo 

Ngoại đạo tưởng giải thoát 

Giải thoát trọn chẳng sanh. 

Các trí mỗi khác đường 

Ngoại đạo chỗ thấy thông 

Kia thầy không giải thoát 

Vì ngu si vọng tưởng. 
Đây nói ngoại đạo chấp các thứ Niết-bàn đều do vọng 
tưởng, không có phương tiện giải thoát. Không phương 
tiện giải thoát là chẳng khéo giác tự tâm hiện lượng. 
Chẳng giác tự tâm hiện lượng thì thấy năng phược cùng 
sở phược. Thấy có năng phược thì có tâm đáng không, 
có trí đáng diệt. Thấy có sở phược thì có pháp nên đoạn, 


có cảnh nên lìa, nên nói là ngu. Các thứ chấp nhận mỗi 
người tự xưng là trí, mà thật không trí, không có lý giải 


thoát. 


Tất cả ngoại đạo sĩ 

Vọng thấy tác, sở tác 

Có không các loại luận 

Kia ắt không giải thoát 
Phàm ngu ưa vọng tưởng 
Chẳng nghe tuệ chân thật 
Ngôn ngữ gốc ba khổ 
Chân thật diệt nhân khổ. 
Thí như bóng trong gương 
Tuy hiện mà chẳng có 

Noi gương tâm vọng tưởng 
Kể ngu thấy có hai 

Chẳng biết tâm và duyên 
Ắt khởi hai vọng tưởng 

Rõ tâm và cảnh giới 

Vọng tưởng ắt chẳng sanh. 
Tâm ấy tức các thứ 

Xa lìa tướng sở tướng 

Sự hiện mà không hiện 
Như ngu kia vọng tưởng. 


Tác là tác giả, tức là chấp nhân tướng. Sở tác tức nhân 


sanh ra pháp, thầy rơi vào hai loại có không, không có 
phần giải thoát. Bởi thức tánh muốn thấy sắc tướng nên 
tất cả cảnh giới có không đều là chỗ thích cỦa giác 
tưởng. Ưa giác tưởng thì ắt ngu nơi chân thật. Nên nói 
“có phiền não thì không có trí tuệ, có trí tuệ thì không có 
phiền não”. Các chấp có không luống chiêu nhân quả, 
trọn không có sự thật, chỈ có ngôn ngữ. Nên nói “ngôn 
ngữ gốc ba khổ”. Nếu thấy chân thật thì các vọng chóng 
dứt, liền diệt nhân khổ. Gương dụ tự tâm. Bóng dụ tất 
cả cảnh giới sắc tâm do tự tâm hiện ra. Tâm cùng cảnh 
giới tánh nó không hai, tánh không hai tức là tâm lượng. 
Rõ thì các thỨ đều tâm, năng sở đều vọng, hiện mà 
không hiện, như huyễn, như điện chẳng thể có không. 

Ba cõi chỈ vọng tưởng 

Nghĩa ngoài thầy không có 

Vọng tưởng các thứ hiện 

Phàm ngu không thể rõ. 

Các kinh nói vọng tưởng 

Trọn chẳng ngoài nơi tên 

Nếu lìa nơi ngôn thuyết 

Cũng không có sở thuyết. 
Ba cõi chỈ vọng tưởng là, ba cõi các pháp đều do nội 
thức biến tương tợ nên có ngoại cảnh sanh, thật không 
có nghĩa riêng. Kể ngu không thể hiểu vọng thấy các 


thỨ. Các kinh đã nói vọng tưởng, đều nói không tánh, 
chỉ có danh tự. Nếu lìa danh tự thì không vọng tưởng có 
thể được. Vọng tưởng đã dối thì nói cũng chẳng có, 
không thể lại duyên nơi thánh giáo. Nên nói “chấp thuốc 
thành bệnh”, Như Lai dạy người thật không có nghĩa dữ 
vậy. 

F- CHỈ CHÁNH GIÁC CHẲNG PHẢI PHÁP 
NHÂN QUẢ, NÓI LÌA SANH DIỆT, HIẾN BÀY 
CHÂN THƯỜNG KHÔNG CẤU, CHÓNG 
VƯỢT CÁC ĐỊA. 

1- CHỈ PHÁP THÂN NHƯ LAI CHẲNG PHẢI 
NHÂN QUẢ. 

- HỎI PHÁP THÂN NHƯ LAI LÀ NHÂN LÀ QUẢ. 
Khi ấy, Bồ-tát Đại Huệ bạch Phật: Thế Tôn! Cúi xin vì 
nói Tam-miệu Tam Phật-đà (Samyak - Sam Buddha 
Đẳng chánh giác), con và các vị đại Bồ-tát khéo nơi 
Như Lai tự tánh tựi giác giác tha. Phật bảo Đại Huệ: 
Cho ông tùy ý hỏi, ta sẽ vì ông theo chỗ hỏi mà đáp. Đại 
Huệ bạch Phật: Thế Tôn! Như Lai ứng cúng đẳng chánh 
giác là tác chăng? Là chẳng tác chăng? Là sự (quả) 
chăng? Là nhân chăng? Là tướng chăng? Là sở tướng 
chăng? Là thuyết chăng? Là sở thuyết chăng? Là giác 
chăng? Là sở giác chăng? Những câu như thế là khác 
hay chẳng khác? 


Sắp hiển bày giác tánh Như Lai chẳng phải nhân chẳng 
phải quả cứu kính rành rõ thuần nhất không lỗi. Tam- 
miệu tam Phật-đà dịch là Đẳng chánh giác cũng dịch là 
Chánh biến tri. Như Lai, Ứng cúng, Đẳng Chánh Giác là 
ba trong mười hiệu. Ở đây hỏi về Pháp thân Như Lai 
nêu ba tức gồm nhiều hiệu. Chữ tác là nghĩa tu khởi. 
Chỗ y cứ khởi tạo tác là nhân, việc tạo tác thành hình là 
quả. Chữ sự là quả. Nhân tướng là tướng, quả tướng là 
sở tướng. Thuyết là người nói, sở thuyết là lý nói ra. 
Giác là người tri giác, sở giác là cảnh sở tri. Những câu 
như thế là khác hay chẳng khác, là tác cùng chẳng tác 
v.v... Nay điệp chấp đều thành bốn câu. Bởi vì muốn 
hiển bày Pháp thân lìa tứ cú cứu kính rành rõ. 

- CHỈ PHÁP THÂN NHƯ LAI CHẲNG PHẢI NHÂN 
QUẢ XA LÌA TỨ CÚ. 

Phật bảo Đại Huệ: Như Lai, Ứng cúng, Đẳng chánh 
giác, đối những câu như thế chẳng phải sự chẳng phải 
nhân. Vì cớ sao? Vì đều có lỗi vậy. Đại Huệ! Nếu Như 
Lai là sự thì hoặc tác hoặc vô thường. Vì vô thường nên 
tất cả sự ưng là Như Lai, đều là chỗ chẳng muốn cỦa ta 
và chư Phật. Nếu chẳng phải sở tác thì không sở đắc, là 
phương tiện ắt không, đồng với sừng thỏ và con thạch 
nữ, vì không thật có. Đại Huệ! Nếu không sự không 
nhân thì chẳng phải có chẳng phải không. Nếu chẳng 


phải có chẳng phải không thì ra ngoài tứ cú. Tứ cú 
thuộc về ngôn thuyết của thế gian. Nếu ra ngoài tứ cú 
thì chẳng rơi vào tứ cú. Vì chẳng rơi vào tỨ cú nên 
người trí nhận giữ. Tất cả cú nghĩa của Như Lai cũng 
như thế, người tuệ nên biết. 

Tóm hết các câu hỏi trên không ra ngoài hai nghĩa nhân 
và quả. Cho nên chỈ nêu sự và nhân để rõ tự tánh Pháp 
thân Như Lai chẳng phải nhân chẳng phải quả. Nếu là 
sự thì do tạo ra, mà Vô thượng chánh chân chẳng đồng 
với pháp tu tạo vô thường ở thế gian. Nếu chẳng phải 
tác thì ngại không được, mà tự tánh trang nghiêm lìa 
chướng hiển bày vô lượng công đức vi diệu, chẳng phải 
là nghĩa rỗng không. Cho nên biết, chẳng phải sở tác, ấy 
là không sự. Nhưng chẳng phải chẳng tác thì, phương 
tiện đạt được phải do nhân mà rõ. Song, giác thể sẵn có 
là từ liễu nhân được, chẳng phải từ sanh nhân mà được, 
ấy là không nhân. Không sự (quả) không nhân thì có 
không chẳng mắc, tỨ cú chóng lìa. Tứ cú đã la là chỗ 
tất cả ngôn thuyết chẳng đến, cú nghĩa thanh tịnh người 
trí chứng được. Kinh Đại Bát Niết-bàn nói: “Phật tánh 
tuy có mà chẳng đồng hư không. Vì cớ sao? Vì hư 
không ở thế gian tuy dùng vô lượng phương tiện khéo 
léo mà không thể thấy được, còn Phật tánh có thể thấy. 
Thế nên tuy có, chẳng phải như hư không. Phật tánh tuy 


không mà chẳng đồng với sừng thỏ. Vì cớ sao? Vì lông 
rùa sừng thổ tuy dùng vô lượng phương tiện khéo léo 
cũng không thể được sanh. Phật tánh có thể sanh, thế 
nên tuy không mà chẳng đồng với sừng thổ”. Đây là mật 
chỉ về Phật tánh vi diệu, chỉ hàng chân thánh tự ở trong 
chứng được. Như thế, thể tánh chẳng phải có chẳng 
phải không, chẳng phải nhân chẳng phải quả, ra ngoài 
độ lượng, nên như thế mà biết. Bàn đại dịch là thạch 
nữ. Bàn đại tử là con thạch nỮ. 

- CHỈ PHÁP THÂN CHÂN NGÃ THƯỜNG LẶNG 
LỄ. 

Như ta đã nói tất cả pháp vô ngã. Phải biết nghĩa này 
không ngã tánh nói là vô ngã. Tất cả pháp có tự tánh 
không tha tánh, như trâu ngựa. Đại Huệ! Thí như chẳng 
phải trâu là ngựa, chẳng phải ngựa là trâu, kỳ thật 
chẳng phải có chẳng phải không, kia chẳng phải không 
tự tánh. Như thế, Đại Huệ! Tất cả các pháp chẳng phải 
không tự tướng. Có tự tướng ấy, nhưng chẳng phải chỗ 
hay biết của hàng vô ngã, ngu phu, vì vọng tưởng vậy. 
Như thế, tất cả pháp không, vô sanh, không tự tánh nên 
biết như thế. 

Như Lai nói tự tánh Pháp thân chẳng phải nhân chẳng 
phải quả, mà chẳng phải đoạn diệt. Cho nên ở đây lại 
dẫn câu pháp vô ngã để hiển bày Như Lai chân ngã. 


Bởi Như Lai tự tánh chân ngã thường bị pháp ngã che 
đậy, nên nói tất cả pháp vô ngã. Cốt để hiển tự tánh 
Pháp thân chân như tự tướng. Nếu thấy tự tánh Pháp 
thân chân như tự tướng thì càng biết tất cả pháp chân 
như tỰ tướng trong ngoài không chướng, trong trẻo 
thường lặng lẽ. Tất cả các pháp do tự tâm hiện ra, bởi 
tự tâm hiện nên tất cả các pháp đều không ngã tánh, cho 
nên nói vô ngã, hiện ra chỈ tại tâm. Tức là tất cả pháp có 
tự tánh, không tha tánh. Song không tha tánh tức là 
không ngã tánh. Bởi thế tất cả pháp nói vô ngã, vì tất cả 
pháp do tự tâm nên nói không tha tánh. Cho nên phàm 
nói tất cả pháp không, vô sanh, không tự tánh đều không 
có ý chỈ khác. Nên nói “chỉ có chân thức lại không có 
thức khác”. Đây là chỗ đến tột cỦa người giác tự tâm 
hiện lượng vậy. Tánh ngựa không phải trâu, tánh trâu 
không phải ngựa, để dụ không tha tánh chẳng phải 
không tự tánh. Không tha thì chẳng phải có, có tự thì 
chẳng phải không. Chẳng phải có chẳng phải không 
chân như tự tướng chỉ bậc chân thánh tự chứng ở trong, 
kể ngu phu phân biệt không có phần vậy. 

-CHỈ PHÁP THÂN ĐỐI HIỆN PHI MỘT PHI 
KHÁC. 

Như thế, Như Lai cùng ấm chẳng phải khác, chẳng phải 
chẳng khác. Nếu chẳng khác ấm thì ưng vô thường; nếu 


khác ấm thì phương tiện ắt không; nếu hai thì ưng có 
khác. Như sừng trâu tương tợ nên chẳng khác, dài ngắn 
sai biệt nên có khác, tất cả pháp cũng như thế. Đại Huệ! 
Như trâu sừng bên phải khác sừng bên trái, sừng bên 
trái khác sừng bên phải. Như thế dài ngắn các thứ sắc 
mỗi mỗi khác. Đại Huệ! Như Lai đối ấm, giới, nhập 
chẳng phải khác, chẳng phải chẳng khác. 

Đây hiển bày Pháp thân đối hiện chẳng phải một chẳng 
phải khác, chẳng phải chỗ biết của phàm ngu. TỪ đây 
về sau thảy đều do thấy Như Lai tự tánh chân ngã, đồng 
với Báo, Hóa vượt phược (phàm phu) và thoát (Nhị 
thừa), đồng trí và chướng, tự tánh Niết-bàn ra khỏi sỐ 
lượng. Ấm tức chỉ sắc thân Như Lai. Nghĩa là Pháp thân 
cùng sắc thân chẳng phải một chẳng phải khác. Nếu 
một thì sắc thân diệt Pháp thân cũng ưng diệt, diệt thì vô 
thường. Nếu hai thì Pháp thân do phương tiện đạt được 
thầy đều không, vô nghĩa. Song, thân ngàn trượng Lô- 
xá-na (báo thân) và tất cả vô lượng ứng hóa tướng tốt 
về đẹp thật có đối hiện. Nên nói “diệt sắc vô thường 
được chân sắc thường trụ”. Sừng trâu giống nhau dụ 
một. Dài ngắn sai biệt dụ hai. Nhưng thấy đều gọi là 
sừng trâu chẳng phải một chẳng phải khác. Cho nên nói 
“Như Lai đối ấm, giới, nhập cũng chẳng phải một 
chẳng phải khác”. 


- CHỈ PHÁP THÂN VÀ GIẢI THOÁT CHẲNG PHẢI 
MỘT CHẲNG PHẢI KHÁC. 

Như thế, Như Lai và giải thoát chẳng phải khác chẳng 
phải chẳng khác. Như thế, Như Lai lấy giải thoát gọi 
tên. Nếu Như Lai khác giải thoát thì ưng thành sắc 
tướng, vì thành sắc tướng nên vô thường. Nếu chẳng 
khác thì người tu hành được tướùng nên không có phân 
biệt. Song người tu hành thấy phân biệt. Thế nên, chẳng 
phải khác chẳng phải chẳng khác. 

Niết-bàn có ba đức: Pháp thân, giải thoát, bát-nhã, như 
chỮ y (0o0) có ba điểm, chẳng ngang chẳng dọc. Song ở 
đây nói Pháp thân cùng giải thoát chẳng phải một chẳng 
phải khác. Bởi vì Như Lai do giải thoát được tên. Nếu 
khác thì Pháp thân Như Lai đã chứng giải thoát đồng với 
sắc tướng, ưng là vô thường. Đâu biết rằng Pháp thân 
Như Lai tức là giải thoát, giải thoát tức là Pháp thân, 
thanh tịnh không nhơ, thể không có hai. Nếu chẳng khác 
thì người tu hành năng chỨng sở chứng ưng không sai 
biệt, mà thấy có sai biệt. Như thập chân như, hàng Sơ 
địa đã đạt, mà đối với chứng hạnh vẫn chưa viên mãn. 
Vì khiến họ viên mãn nên sau lại dựng lập mỗi địa, mỗi 
địa có cạn sâu sai biệt thấy khác. Thế nên chẳng phải 
một chẳng phải khác. 

- CHỈ TRÍ CHƯỚNG CHẲNG PHẢI MỘT CHẲNG 


PHẢI KHÁC. 

Như thế, trí và sở tri chẳng phải khác, chẳng phải chẳng 
khác. Đại Huệ! Trí và sở tri chẳng phải khác, chẳng 
phải chẳng khác ấy, là phi thường, phi vô thường, phi 
tác, phi sỞ tác, phi hữu vi, phi vô vi, phi giác, phi sỞ giác, 
phi tướng, phi sở tướng, phi ấm, phi khác ấm, phi 
thuyết, phi sở thuyết, phi một, phi khác, phi đồng, phi 
chẳng đồng. Vì phi một, phi khác, phi đồng, phi chẳng 
đồng nên đều lìa tất cả lượng. 

Trước nói Pháp thân cùng giải thoát chẳng phải một 
chẳng phải khác. Ở đây nói Pháp thân cùng bát-nhã 
chẳng phải một chẳng phải khác. Song lại nói bát-nhã 
(trí cùng sở tri chẳng phải một chẳng phải khác ấy, vì 
bát-nhã là thỦy giác từ Pháp thân bẳn giác mà sanh, nói 
thủy thì cùng với bản không khác. Nếu sở tri chướng 
đến thập nhất địa vẫn còn có hai phần ngu cực vi tế, 
đến Diệu giác Phật địa mới hay trừ sạch. Đó là trí cùng 
chướng phân rõ có hai. Lại nói chẳng phải một chẳng 
phải khác ấy, bởi vì lìa trí không chướng, lìa chướng 
không trí, pháp không có ngã tánh nơi đây càng rõ. Song 
Như Lai tự tánh chân ngã lìa tứ cú vượt tất cả số lượng, 
chẳng phải chỗ biết của tư lương. Kèm nói tác phi tác 
v.v... đều là lặp lại lời hỏi trước để nhiếp hết trong lìa 
tỨ cú. 


- TỔNG KẾT PHÁP THÂN LÌA CÁC CĂN LƯỢNG 
GỒM TỤNG. 

Lìa tất cả lượng thì không ngôn thuyết, không ngôn 
thuyết thì vô sanh. Vô sanh thì không diệt, không diệt thì 
tịch diệt. Tịch diệt thì tự tánh Niết-bàn. Tự tánh Niết- 
bàn thì không sự không nhân. Không sự không nhân thì 
không phan duyên (vin theo). Không phan duyên thì ra 
ngoài tất cả hư ngụy. Ra ngoài tất cả hư ngụy tức là 
Như Lai. Như Lai tức là Tam-miệu Tam Phật-đà 
(Samyak-Sam Buddha Đẳng chánh giác). Đại Huệ! Ấy 
gọi là Tam-miệu Tam Phật-đà Phật-đà. Đại Huệ! Tam- 
miệu Tam Phật-đà Phật-đà ấy, là ha tất cả căn lượng. 
Đây là kết tự tánh Pháp thân Như Lai vượt qua tất cả số 
lượng, tự chứng được Ở trong, tất cả danh ngôn đều 
chẳng phải thể của nó. Người chứng được thể này mới 
biết sanh diệt đều không, chỉỈ có tịch tĩnh, nên nói “tỰ 
tánh Niết-bàn”. TỰ tánh Niết-bàn chẳng phải nhân 
chẳng phải quả, hết các động niệm, dứt tâm tư tưởng, 
tỘt mé gốc vô minh, cứu kính giải thoát không có hư 
ngụy, là chân Pháp thân, là bình đẳng thân, hằng lìa tất 
cả cảnh giới các căn. Như Lai nơi hội Bát Niết-bàn 
khắp bảo đại chúng rằng: “Ta dùng Bát-nhã sâu xa xem 
khắp tam giới tất cả lục đạo, các núi bể cả, quả đất, 
hàm sanh. Như thế tam giới căn bản tánh ha, cứu kính 


tịch diệt đồng với tướng không, không tên, không biết, 
hằng đoạn các hữu, xưa nay bình đẳng không có tưởng 
cao thấp, không thấy không nghe không giác, không tri, 
không thể trói buộc, không thể giải thoát, không chúng 
sanh không thọ mạng, chẳng sanh, chẳng khởi chẳng 
tận chẳng diệt, chẳng phải thế gian chẳng phải chẳng 
thế gian. Niết-bàn sanh tử đều không thể được, hai bên 
bình đẳng. Vì các pháp bình đẳng nên ở yên lặng lẽ, 
không có chỗ thi vi, cứu kính an ổn, hẳn không thể 
được. Từ pháp vô trụ mà pháp tánh thi vi đoạn tất cả 
tướng, một không thể có. Pháp tướng như thế, kể biết 
được nó gọi là người xuất thế. Không biết việc ấy gọi 
là gốc sanh tử”. Đây chính là Như Lai tự tánh giải thoát 
cùng tất cả pháp đồng trụ chân như bản tế, trong ngoài 
hằng lìa tất cả lỗi lầm. Tất cả chúng sanh cũng đồng đủ 
cái này, chỈ vì khách nhiễm che lấp, một niệm giác biết 
tức đồng sẵn được. 

Khi ấy, Thế tôn muốn trùng tuyên lại nghĩa này nên nói 
kệ: 

Thảy lìa các căn lượng Không sự cũng không nhân 

Đã lìa giác sở giác Cũng lìa tướng sở tướng 

Ấm duyên đẳng chánh giác Một, khác chớ hay thấy 

Nếu không có thấy đó Làm sao mà phân biỆt. 

Phi tác phi bất tác Phi sự cũng phi nhân 


Phi ấm phi tại ấm Cũng phi có dư tập 

Cũng phi có các tánh Như kia vọng tưởng thấy 

Nên biết cũng phi vô Pháp này pháp cũng thế. 

Đây là tổng tụng Pháp thân lìa nhân quả, năng sỞ, căn 
khí một khác tứ cú. Không có thấy la ấy, cũng không 
pháp tự tánh, cũng lại phi không pháp, khá gọi thật được 
pháp thể. Ngộ đây sẽ lặng lẽ tự hết. 

Bởi có nên có không Bởi không nên có có 

Nếu không chẳng nên tho Nếu có chẳng nên tưởng. 
Hoặc nơi ngã phi ngã Ngôn thuyết lượng không dứt 
Chìm đắm Ở hai bên Tự hoại hoại thế gian 

Giải thoát tất cả lỗi Chính quán sát ngã thông 

Ấy gọi là chánh quán Chẳng hủy đại Đạo sư. 

Nếu không chẳng nên thọ, nếu có chẳng nên tưởng là, 
không thì cứu kính không chẳng nên lại không, có thì 
xưa nay có chẳng nên lại có, bởi có không đối đãi nhau, 
tánh chẳng có không. Chẳng đạt ngã thông thì không có 
chánh kiến, mắc kẹt hai bên tự hoại hoại người, chê bai 
Như Lai, đâu còn gì hơn kể này. Thế Tôn thường bảo: 
“Nếu nói có đó, người trí chẳng nên nhiễm; nếu nói 
không đó, tức là vọng ngỮ. Nếu nói có đó chẳng nên 
lặng thinh, cũng chẳng nên hý luận tranh tụng”. Ý chỉ 
này tế nhị thay! 

2- CHỈ PHÁP THÂN NHƯ LAI CHẲNG SANH 


CHẲNG DIỆT LÌA NGÔN THUYẾT. 

- CHỈ PHÁP THÂN NHƯ LAI CHẲNG PHẢI 
KHÔNG TÁNH. 

Khi ấy, Bồ-tát Đại Huệ lại bạch Phật: Thế Tôn! Như 
Thế Tôn nói kinh “Nhiếp thọ chẳng sanh chẳng diệt”. 
Lại, Thế Tôn nói chẳng sanh chẳng diệt là tên khác của 
Như Lai. Thế nào Thế Tôn là không tánh nên nói chẳng 
sanh chẳng diệt, cho là tên khác của Như Lai? Phật bảo 
Đại Huệ: Ta nói tất cả pháp chẳng sanh chẳng diệt các 
loại có không chẳng hiện. Đại Huệ bạch Phật: Thế Tôn! 
Nếu tất cả pháp chẳng sanh thì, pháp nhiếp thọ không 
thể được, vì tất cả pháp chẳng sanh. Nếu trong danh tự 
có pháp, cúi xin Thế Tôn vì nói. Phật bảo Đại Huệ: 
Lành thay, lành thay! Lắng nghe, lắng nghe! Khéo suy 
nghĩ đó, ta sẽ vì ông phân biệt giải nói. Đại Huệ bạch 
Phật: Xin vâng thọ giáo. Phật bảo Đại Huệ: Ta nói Như 
Lai chẳng phải không tánh, cũng chẳng phải chẳng sanh 
chẳng diệt nhiếp tất cả pháp, cũng chẳng đợi duyên nên 
chẳng sanh chẳng diệt, cũng chẳng phải vô nghĩa. 

Đây là nhằm ngoài tự tâm hiện lượng chấp tất cả pháp 
chẳng sanh chẳng diệt, lấy đó khởi nạn. Bởi vì người 
theo danh mất nghĩa nên Phật vì phát minh. Trong Kinh 
kiến lập tất cả pháp chẳng sanh chẳng diệt là vì không 


tánh nên nói, chăng vì có tánh nói. Lại nói là tên khác 


của Như Lai thì chẳng phẩi không tánh. Ấy là hiện rơi 
vào có tánh mà nói không pháp thì có không đều đọa. 
Đây là ý nạn của Đại Huệ. Thế Tôn bảo: Ta nói tất cả 
pháp chẳng sanh chẳng diệt những loại có không chẳng 
hiện. Đại Huệ không biết từ tự tâm hiện lượng nói 
chẳng sanh chẳng diệt chóng vượt có không mà cho là 
tất cả pháp đã không sanh diệt không ưng lại nhiếp 
thuộc có pháp. Nếu bảo tên khác của Như Lai, tên ắt có 
nghĩa, ấy là nhiếp thuộc có pháp. Cho nên Thế Tôn lại 
bảo: Ta nói Như Lai chẳng phải không tánh. Mới biết 
tâm lượng bản hữu chẳng đồng sừng thỏ, y nghĩa bất 
giác dường như các pháp hiện, vốn không có sanh cũng 
không có chỗ diệt. Chẳng sanh diệt này là nói pháp 
không tự tánh. Chẳng phải nói thảy không các pháp, 
chẳng nên nhiếp thuộc có, lại đợi duyên hết mới thấy 
không sanh. Cũng chẳng phải vô nghĩa là, nói nghĩa tự 
tâm như thật chẳng sanh, chẳng giác nghĩa tự tâm như 
thật chẳng sanh, chỈ đến trên danh cú chẳng sanh chẳng 
diệt vọng chấp không tánh, chẳng ưng nhiếp thuộc về 
có, tức là có chữ mà không nghĩa. Cho nên văn sau bàn 
rộng vậy. 

- CHỈ PHÁP THÂN NHƯ LAI CHÍNH KHI SANH 
MÀ VÔ SANH. 

Đại HuỆ! Ta nói ý sanh Pháp thân danh hiệu Như Lai. 


Chẳng sanh kia là chẳng phải cảnh giới của tất cả ngoại 
đạo, Thanh văn, Duyên giác, Bồ-tát thất trụ. Đại Huệ! 
Chẳng sanh kia là dị danh của Như Lai. Đại Huệ! Thí 
như Nhân-đà-la Thích-ca, Bất-lan-đà-la những vật như 
thế, mỗi mỗi vật đều có nhiều tên, cũng chẳng phải có 
nhiều tên mà có nhiều tánh, cũng chẳng phải không tự 
tánh. 

Đây tứỨc sanh nói vô sanh để hiển ý chỉ thâm mật, vẫn 
không nên theo danh mất nghĩa. Bởi ý sanh Pháp thân 
tức là chẳng sanh, nên nói dị danh Như Lai. Nghĩa 
chẳng sanh này chẳng phải cảnh giới của Nhị thừa và 
hàng Thất địa. Thất địa về trước chỈ hết nhân sanh, chớ 
chẳng đạt được tự tánh vô sanh của NhƯ Lai. Tự tánh 
vô sanh của Như Lai là chân như bình đẳng, tùy chỗ tùy 
thời không có tướng khởi diệt. Chẳng phải duyên hết 
mới hiện, cho nên chăông kẹt nơi vô sanh sở liễu năng 
liễu. Nhân-đà-la Thích-ca, Bất-lan-đà-la đều là dị danh 
của Đế Thích. Chẳng phải do nhiều tên mà có nhiều 
tánh là, thể một mà tên khác. Cũng chẳng phải không tự 
tánh là, nhiều tên dùng để nói một thể, lại phẩi nhân tên 
mà được thể. 

- CHỈ PHÁP THÂN NHƯ LAI TÊN KHÁC THỂ 
MỘT. 

Như thế, Đại Huệ! Ta ở thế giới Ta-bà này, trải ba a- 


tăng-kỳ có trăm ngàn danh hiệu. Kể ngu thầy đều nghe, 
mỗi người nói tên ta mà không hiểu ta, ấy là dị danh 
Như Lai. Đại Huệ! Hoặc có chúng sanh biết ta là Như 
Lai, có chúng sanh biết ta là Nhất thiết trí, có chúng sanh 
biết ta là Phật, có chúng sanh biết ta là Cứu thế, có 
chúng sanh biết ta là TỰ giác, có chúng sanh biết ta là 
Đạo sư, có chúng sanh biết ta là Quẳng đạo, có chúng 
sanh biết ta là Nhất thiết đạo, có chúng sanh biết ta là 
Tiên nhân, có chúng sanh biết ta là Phạm, có chúng sanh 
biết ta là Tỳ-nữu, có chúng sanh biết ta là Tự tại, có 
chúng sanh biết ta là Thắng, có chúng sanh biết ta là Ca- 
tỳ-la, có chúng sanh biết ta là Chân Thật Biên, có chúng 
sanh biết ta là Nguyệt, có chúng sanh biết ta là Nhật, có 
chúng sanh biết ta là Vương, có chúng sanh biết ta là Vô 
sanh, có chúng sanh biết ta là Vô diệt, có chúng sanh biết 
ta là Không, có chúng sanh biết ta là Như như, có chúng 
biết ta là Đế, có chúng biết ta là Thật tế, có chúng biết là 
Pháp tánh, có chúng biết là Niết-bàn, có chúng biết là 
Thường, có chúng biết là Bình đẳng, có chúng biết là 
Bất nhị, có chúng biết là Vô tướng, có chúng biết là Giải 
thoát, có chúng biết là Đạo, có chúng biết là Ý sanh. Đại 
Huệ! Trải qua ba a-tăng-kỳ có trăm ngàn danh hiệu như 
thế, chẳng thêm chẳng bớt, thế giới này và thế giới khác 
thảy đều biết ta, như mặt trăng trong nước chẳng ra 


chẳng vào. 

Như Lai ở cõi nước ta-bà có đến vô lượng trăm ngàn dị 
danh tùy tâm chúng sanh Ứng với lượng sở tri, mỗi 
chúng có lời khác, mà không biết nghĩa tự tánh chân thật 
Như Lai như trăng trong nước, chẳng ra chẳng vào 
chẳng phải có chẳng phải không. Chẳng hiểu dị danh 
của Như Lai là tất cả chúng sanh chỉ biết tức nơi danh 
nhận nghĩa, mà chẳng hiểu Như Lai tuy có nhiều danh 
chỈ nói lên một thể. Nên nói tự tánh thanh tịnh Như Lai, 
chỉ chứng tương ưng, chẳng phải danh nói đến được. 
Như trăng trong nước chẳng thể nói có không, không 
thể nói xa gần, không thể chỈ bày, không thể độ lượng, 
thật chẳng phải không tánh, mà chẳng rơi vào số lượng 
có không. 

Các kẻ ngu kia không thể biết ta, vì rơi vào hai bên. Song 
thảy cung kính cúng dường nơi ta, mà không khéo hiểu 
biết câu lời nghĩa thú chẳng phân biệt được danh, chẳng 
hiểu tự thông. Chấp trước các thỨ ngôn thuyết chương 
cú, nơi chẳng sanh diệt khởi tưởng vô tánh. Chẳng biết 
danh hiệu sai biệt của Như Lai, biết Nhân-đà-la Thích- 
ca, Bất-lan-đà-la mà chẳng hiểu tự thông, hội qui về chỗ 
tỘt cùng, nơi tất cả pháp tùy chỗ chấp trước. 

Kể ngu không biết tự tánh Pháp thân Như Lai vọng thấy 
có không đắm trước nơi danh tự, mà đối với câu tất cả 


pháp chẳng sanh diệt, khởi tưởng không tánh. Đây chính 
là chẳng hiểu tự thông vọng chấp tất cả pháp là chẳng 
sanh diệt. Tất cả danh hiệu đều nói một thể, nhân danh 
đạt thể, đạt thể thì lìa lời nói. Nên nói hội quy về chỗ tột 
cùng. Chẳng rõ nghĩa này chỈ nơi danh thuyết riêng sanh 
lý thú, luống thêm đa văn tăng trưởng ngã kiến. 

- CHỈ PHÁP THÂN NHƯ LAI LÌA LỜI NÓI HIỂN 
CHÂN THẬT. 

+ CHỈ NGHĨA CHÂN PHÁP THÂN CHẲNG 
RƠI VÀO VĂN TỰ. 

Đại Huệ! Những người sĩ kia nói thế này “Nghĩa như 
lời nói, nghĩa lời không khác. Vì cớ sao? Vì nghĩa không 
có thân, ngoài ngôn thuyết lại không có nghĩa khác, chỉ 
dừng nơi ngôn thuyết”. Đại Huệ! Kia bị trí ác thiêu đốt 
chẳng biết tự tánh ngôn thuyết, chẳng biết ngôn thuyết 
sanh diệt, nghĩa chẳng sanh diệt. Đại Huệ! Tất cả ngôn 
thuyết rơi vào văn tự, nghĩa thì chẳng rơi, vì lìa tánh phi 
tánh, không thọ sanh cũng không thân. Đại Huệ! Như 
Lai chẳng nói pháp rơi trong văn tự, vì văn tự có không 
không thể được, trừ chẳng rơi vào văn tự. 

Đây nói người ngu s¡ chẳng đạt tự tánh chân nghĩa, bảo 
nghĩa không thể tánh, mà lấy ngôn thuyết làm cẳnh giới 
giác tưởng sở hành cho là tột các nghĩa vị. Cho nên nói 
“chỉ dừng nơi ngôn thuyết”. Đây không những là chẳng 


biết nghĩa, mà cũng chẳng biết tự tánh ngôn thuyết. 
Ngôn thuyết y nơi nghĩa vốn không tự thể là tánh sanh 
diệt. Nên nói “ngôn thuyết tự tánh”. Nghĩa ha ngôn 
thuyết tánh chẳng phải sanh diệt, chẳng thuộc có không. 
Đã lìa sanh diệt có không cũng lìa cái la. Kinh Viên Giác 
nói: “Biết là không hoa liền không luân chuyển, cũng 
không thân tâm thọ cái sanh tử kia”. Tức ở đây nói 
“không thọ sanh cũng không thân”. Lại Viên Giác nói: 
“Cái tri giác kia vẫn như hư không, biết hư không ấy 
tức là tướng không hoa, cũng không thể nói không có 
tánh tri giác”. Tức ở đây nói “trừ chẳng rơi vào văn tự”. 
Tự tánh Pháp thân Như Lai không sanh không thân, 
chẳng rơi trong văn tự, mà chẳng phải không chẳng rơi. 
Kẻ ngu si không trí chẳng phân biệt thuyết và nghĩa, 
vọng tự đắm trước, là đáng thương xót vậy. 

+- CHỈ NHƯ LAI KIẾN LẬP NGÔN THUYẾT VÌ DẸP 
NGÔN THUYẾT. 

Đại Huệ! Nếu có người nói rằng “Như Lai nói pháp rơi 
vào văn tự”, người này ắt vọng ngữ, vì pháp lìa văn tự. 
Thế nên, Đại Huệ! Chư Phật chúng ta và các vị Bồ-tát 
không nói một chữ chẳng đáp một chỮ. Vì cớ sao? Vì 
pháp la văn tự, chẳng phải không nói nghĩa lợi ích. 
Ngôn thuyết là vọng tưởng của chúng sanh. Đại HuỆ! 
Nếu chẳng nói tất cả pháp thì giáo pháp ắt hoại. Giáo 


pháp hoại thì không có chư Phật, Bồ-tát, Duyên giác, 
Thanh văn, nếu không thì aI nói và vì ai? 

Như Lai nói ra đều vì nghĩa, mượn ngôn thuyết để vào 
đệ nhất nghĩa. TỨc nơi ngôn thuyết nói đệ nhất nghĩa 
rời ngôn thuyết. Cho nên từ thành Phật cho đến Niết- 
bàn, ở trong khoảng giữa ấy, Phật chẳng nói một chữ. 
Nghĩa là không một lời rơi vào tướng văn tự, mà chẳng 
phải không nhằm lợi ích chúng sanh vì phân biỆt nói. 
Nếu không nhằm lợi ích chúng sanh phân biệt nói thì 
hàng Nhị thừa, Bồ-tát kia từ đâu dựng lập vào nghĩa 
chân thật. Như thế thì thánh giáo diệt hoại, ai dạy cho ai 
ư? Cho nên biết tất cả ngôn thuyết đều không có thật 
pháp, vì đệ nhất nghĩa mà có nói bày. Do thuyết mà nhập 
nghĩa, nghĩa hiển thì thuyết lìa. Thuyết tức không thuyết, 
chỉ tức không chỉ. Cho nên nói “chư Phật Bồ-tát không 
nói một chữ”. 

Thế nên, Đại Huệ! Đại Bồ-tát chớ kẹt ngôn thuyết, tùy 
nghi phương tiện rộng nói kinh pháp. Vì hy vọng phiền 
não của chúng sanh chẳng phải một, nên ta và chư Phật 
tùy các thỨ hiểu biết sai khác của chúng sanh mà nói các 
pháp, khiến lìa tâm ý ý thức, chẳng phải vì được chỗ tự 
giác thánh trí. 

Đây là dạy bảo Bồ-tát tùy căn thức chúng sanh rộng nói 
kinh pháp, chẳng nên mắc nơi ngôn thuyết. Nếu có nói 


ra đều nhân các thứ hy vọng, các thứ phiền não, các thứ 
hiểu khác của chúng sanh, mà vì phá trừ. Khiến họ lìa 
cái hư ngụy từ vô thủy, chuyển tâm ý ý thức, tự biết tự 
chứng. Quyết không có nói chỉ bày chỗ tự giác thánh trí. 
Bởi vì tự giác thánh trí lìa tướng ngôn thuyết, la tướng 
tâm duyên, tự chứng được ở bên trong, chẳng phải chỗ 
hiển bày của vọng tưởng ngôn thuyết. Cho nên biết, chư 
Phật nói pháp như thầy thuốc trị bệnh, chỈ có phương 
pháp dẹp trừ bệnh nhặm, mà không có phương pháp làm 
tăng thêm ánh sáng. Thuyết cùng với nghĩa có tánh hay 
không tánh rõ ràng tự thấy. 

Đại Huệ! Đối tất cả pháp không thật có, giác tự tâm 
hiện lượng, lìa hai thứ vọng tưởng. Các vị đại Bồ-tát y 
nơi nghĩa chẳng y văn tự. Nếu người thiện nam thiện 
nữ y văn tự là tự hoại đệ nhất nghĩa, cũng không thể 
giác ngỘ cho người, rơi vào ác kiến tương tục mà vì 
chúng nói, chẳng khéo rõ biết tất cả pháp, tất cả địa, tất 
cả tướng, cũng chẳng biết chương cú. Nếu người khéo 
biết tất cả pháp, tất cả địa, tất cả tướng, thông đạt 
chương cú, đầy đủ tánh nghĩa thì họ hay dùng chánh lạc 
vô tướng mà tự vui thích, bình đẳng đại thừa, dựng lập 
cho chúng sanh. 

Trước nói ngôn thuyết chẳng vì được chỗ tự giác thánh 
trí. Ở đây nói người được tự giác thánh trí thâm đạt 


pháp tướng, có dựng lập ra tự nhiên chẳng rơi vào cảnh 
giới văn tự vọng tưởng. Phàm văn tự hay làm ngu 
người là, nói ra tất cả pháp theo cảnh giới có, không 
vọng tưởng. Nếu đạt tất cả pháp không có tự tánh đều 
duy tâm hiện, lìa cảnh giới vọng tưởng của hai thứ có 
không thì chỗ chỉ của văn tự phải xem thế nào? Cho nên 
y văn tự thì không thể nói đệ nhất nghĩa, mà trái lại hay 
hoại đệ nhất nghĩa. Bởi không khéo rõ biết tất cả pháp, 
tất cả địa, tất cả tướng, chân như bản tế, thì cũng không 
thể biết chương cú của thánh giáo. Vì thế, dựng lập tất 
cả pháp, tất cả địa, tất cả tướng đều lìa tướng hiển bày 
đầy đủ tánh nghĩa. Mới tin thánh giáo ly ngôn, chỉ vì dẹp 
trừ hý luận, riêng nêu duy tâm, bên trong tự chứng hiện 
trụ nơi pháp lạc, bên ngoài dựng lập bình đẳng nhất 
thừa. Sở hành của tự giác thánh trí này, Như Lai vì Bồ- 
tát y nghĩa dạy bảo thâm thiết, đâu phải cạn cợt ư? 

Này Đại Huệ! Nhiếp thọ đại thừa thì nhiếp thọ chư 
Phật, Bồ-tát, Duyên giác, Thanh văn. Nhiếp thọ chư 
Phật, Bồ-tát, Duyên giác, Thanh văn thì nhiếp thọ tất cả 
chúng sanh. Nhiếp thọ tất cả chúng sanh thì nhiếp thọ 
chánh pháp. Nhiếp thọ chánh pháp thì giống Phật chẳng 
dứt. Giống Phật chẳng dứt thì hay rõ biết được chỗ vào 
thù thắng. Biết được chỗ vào thù thắng là hàng đại Bồ- 
tát thường được hóa sanh, dựng lập đại thừa mười sức 


tỰ tại, hiện các sắc tượng, thông đạt các tướng phiền 
não, hy vọng, hình loại của chúng sanh, nói pháp như 
thật. Như thật là, chẳng khác, như thật là, tướng chẳng 
đến chẳng đi, tất cả hư ngụy đều dứt, ấy gọi là như 
thật. Đại Huệ! Người thiện nam thiện nữ chẳng nên 
nhiếp thọ theo lời nói mà chấp trước. Vì chân thật là lìa 
văn tự. 

Đại thừa tức là pháp tự giác thánh trí nhất thừa. An trụ 
tự giác thánh trí nhất thừa tức là chỗ nhiếp thọ của chư 
Phật, Bồ-tát, Duyên giác, Thanh văn. Bởi vì tự giác 
thánh trí này là chỗ xuất sanh chư Phật, Bồ-tát. Nếu hay 
an trụ tức cùng chư Phật, Bồ-tát đồng thể nhiếp nhập; 
cũng hay nhiếp thọ chúng sanh, chúng sanh y đó mà 
được lợi lạc; cũng hay nhiếp thọ chánh pháp, chẳng bị 
tất cả thế luận làm dao động, tất cả ngoại đạo không 
tìm được chỗ dở, nắm giữ đệ nhất nghĩa pháp ấn tự 
tánh Như Lai, tức là giống Phật chẳng dứt. Đệ nhất 
nghĩa tâm tự tánh này tức là tất cả chỗ thù thắng. Nên 
nói “được đại tổng trì”. Được đại tổng trì tỰ nhiên tùy 
chỗ hóa sanh, dựng lập đại thừa, thành tựu thập lực, đối 
hiện sắc thân tùy phiền não chúng sanh mà vì cỨu giúp, 
dùng pháp vị như thật vô tướng an trụ điều phục, dứt 
các hý luận. Cho nên răn người tu hành không nên nhiếp 
thọ ngôn thuyết, chỉ phải nhiếp thọ chân thật. Đây là lìa 


văn tự mà được, chẳng phải cảnh giới giác tuởng. 
Người trí đối chỗ này nên phải tự nhận. 

Đại Huệ! Như vì kể ngu lấy ngón tay chỈ vật, kể ngu 
nhìn ngón tay mà chẳng thấy vật thật. Như thế kể ngu 
theo ngôn thuyết chỈ bày rồi nhiếp thọ chấp trước, rốt 
cùng chẳng bổ, trọn không được đệ nhất thật nghĩa lìa 
ngôn thuyết chỈ ra. Đại Huệ! Thí như đứa bé nên cho 
thức ăn chín, không nên cho thức ăn sống. Nếu cho thức 
ăn sống khiến nó phát cuồng, vì không biết phương tiện 
thứ tự làm cho chín. Đại Huệ! Chẳng sanh chẳng diệt 
như thế, nếu chẳng có phương tiện tu hành tức là chẳng 
khéo. Thế nên phải khéo phương tiện tu hành, chớ theo 
lời nói như xem ngón tay. 

Đây lại nói phải lìa ngôn thuyết được đệ nhất nghĩa. 
Ngón tay dụ ngôn thuyết. Vật dụ đệ nhất nghĩa. Nghĩa 
là đệ nhất nghĩa do ngôn thuyết mà vào chẳng phải ngôn 
thuyết là đệ nhất nghĩa, cũng chẳng phải sở thuyết là đệ 
nhất nghĩa. Nếu y ngôn thuyết khởi cảnh giới vọng 
tưởng giác đó là chấp sâu dày. Khiến người phát cuồng 
tức là cho cảnh giới vọng giác làm đệ nhất nghĩa, mất trí 
phương tiện, tự lầm làm lầm người. Như nói “tất cả 
pháp chẳng sanh”, đây là ngôn thuyết. Tự phải phương 
tiện quán sát pháp nào chẳng sanh, tại sao chẳng sanh? 
Dùng phương tiện quán sát liền biết tất cả pháp chỈ tự 


tâm hiện ra. Mê tự tâm thì vọng thấy hiện ra, hiện nhân 
mê thấy chẳng có pháp thật. Giác tự tâm lượng thì mê 
vọng liền dứt, tất cả chẳng phải riêng có, trọn không có 
lấy bỏ. Chỗ không lấy bỏ ấy là tự tánh chân như, trong 
ngoài lặng lẽ, tức là đệ nhất thật nghĩa. Đây là khéo 
phương tiện tu vậy. Nếu nghe “tất cả pháp chẳng sanh” 
liền trên tất cả pháp phân tích thành vi trần đến không có 
øì, ấy cũng thuộc tướng khác của vọng tưởng. Bởi vì 
nơi không chấp có, lại nơi có chấp không, thầy đều đối 
pháp như thật riêng khởi cẳnh giới, ấy là tướng khác. 
Cho đến nghe nói “tâm lượng” rồi dùng vọng tưởng 
giác, giác nơi tự tâm chấp là sâu kín, cũng đều do vọng 
hiện vọng, chẳng lìa vọng tưởng. Y ngôn thuyết mà 
chấp như xem ngón tay. Cho nên trên có dụ thức ăn 
sống, nếu không có phương tiện trở lại thêm lớn bệnh 
cuồng. 

Thế nên, Đại Huệ! Nơi nghĩa chân thật phải phương 
tiện tu. Nghĩa chân thật là lặng lễ vi diệu, là nhân Niết- 
bàn. Còn ngôn thuyết là do vọng tưởng hiệp. Vọng 
tưởng là do gom họp sanh tử. Đại Huệ! Nghĩa chân thật 
là tỪ người đa văn mà được. Đại Huệ! Đa văn là giỏi về 
nghĩa, chẳng phải giỏi về ngôn thuyết. Giỏi nghĩa là 
không theo các kinh luận ngoại đạo, tự thân chẳng theo 
cũng không khiến người khác theo, ấy gọi là đại đức đa 


văn. Thế nên người muốn cầu nghĩa phải thân cận bậc 
đa văn, nên gọi là giỏi nghĩa. Trái với người này tức là 
chấp trước ngôn thuyết, nên phải lìa xa. 

Là nhân chẳng phải quả gọi là Phật tánh. Là quả chẳng 
phải nhân gọi là Niết-bàn. Chẳng phải nhân chẳng phải 
quả là Phật tánh. Không nhân không quả là đại bát Niết- 
bàn. Đây đều là lời nói của Như Lai, lời thì khác mà 
nghĩa là một. Nghĩa chân thật là, tự tánh thanh tịnh làm 
nhân, cứu kính lặng lẽ làm quả. Song đây chẳng phải 
chỗ đến của người giỏi ngôn thuyết. Phải biết cái tịnh 
của tự tánh chẳng sanh lặng lễ, không có nhân tướng: 
lặng nơi tự tánh chẳng tỪ tu được cũng không có nghĩa 
quả. Chỗ này người giác tự tâm hiện lượng tự biết tự 
chứng chẳng theo tất cả cảnh giới ngôn thuyết vọng 
tưởng. Nếu theo ngôn thuyết thì tăng trưởng vọng chấp, 
nhóm nhân sanh tử, tức chẳng phải Như Lai nói là đa 
văn. Như Lai thường nói người chỉ nghe hai chữ 
“thường trụ” hiểu sâu nghĩa thú gọi là đa văn. Nếu 
người đọc được mười hai bộ tất cả Khế-kinh, mà 
chẳng nghe “thường trụ” gọi là vô văn. Thân cận bậc đa 
văn nên nói là giỏi nghĩa chẳng phải giỏi ngôn thuyết. 
Phải tự xét kỹ vậy. 

3 - CHỈ NHƯ LAI CHẲNG SANH CHẲNG DIỆT 
KHÔNG ĐÔNG VỚI NGOẠI ĐẠO. 


-NẠN NHƯ LAI ĐỒNG VỚI NGOẠI ĐẠO BỔN THỨ 
NHÂN TƯỚNG. 

Khi ấy, Bồ-tát Đại Huệ lại nương oai thần của Phật 
bạch Phật: Thế Tôn! Thế Tôn hiển bày “chẳng sanh 
chẳng diệt” không có gì kỳ đặc. Vì cớ sao? Vì tất cả 
ngoại đạo về nhân cũng nói “chẳng sanh chẳng diệt”. 
Thế Tôn cũng nói hư không, phi số duyên diệt (Phi trạch 
diệt) và Niết-bàn giới chẳng sanh chẳng diệt? Thế Tôn! 
Ngoại đạo nói nhân sanh các thế gian. Thế Tôn cũng nói 
vô minh, ái, nghiệp, vọng tưởng làm duyên sanh các thế 
gian. Kia nhân, đây duyên chỉ là tên sai biệt thôi? Ngoại 
vật nhân duyên cũng như thế. Thế Tôn cùng ngoại đạo 
luận không có sai biệt. Vi trần, thắng diệu, tự tại, chúng 
sanh chủ v.v... như thế chín vật chẳng sanh chẳng diệt. 
Thế Tôn cũng nói tất cả tánh chẳng sanh chẳng diệt, có 
không, không thể được? Ngoại đạo cũng nói tỨ đại 
chẳng hoại, tự tánh chẳng sanh chẳng diệt, tứ đại 
thường, tứ đại ấy cho đến châu lưu các thú chẳng bổ tự 
tánh. Thế Tôn đã nói cũng lại như thế? Thế nên con nói 
không có gì kỳ đặc, cúi xin Thế Tôn vì nói chỗ sai biệt, 
do đó kỳ đặc hơn các ngoại đạo. Nếu không sai biệt thì 
tất cả ngoại đạo đều cũng là Phật, vì chẳng sanh chẳng 
diệt. Song Thế Tôn nói trong một thế giới có nhiều Phật 
ra đời là vô lý. Nếu như trước đã nói thì trong một thế 


giới lý ng có nhiều Phật, vì không sai biệt? 

Đây dùng bốn nạn muốn Như Lai phát minh lý do khác 
với ngoại đạo. 

Một, nạn ngoại đạo chấp tác giả nhân chẳng sanh chẳng 
diệt, đồng với Như Lai ba pháp vô vi. Hư không tức là 
hư không vô vi, phi số duyên diệt tức là phi trạch diệt 
vô vi, Niết-bàn tức là trạch diệt vô vi. Bởi chẳng biết 
ngoại đạo nói tác nhân là ở trong mê vọng chấp, nhiếp 
thuộc sanh diệt. Chẳng sanh chẳng diệt cũng là vọng 
chấp. Nên nói sanh diệt tướng khác, chẳng đồng với ba 
pháp vô vi. NhƯ Lai giác tự tâm hiện lượng, tự tánh 
lặng lẽ. 

Hai, nạn ngoại đạo chấp tác giả nhân sanh các thế gian, 
đồng với Như Lai nói mười hai nhân duyên ba đời 
tương tục. Bởi không biết kia chấp tánh sanh, đây chỉ 
vọng duyên. Tất cả duyên sanh thảy do vọng hiện, 
chẳng phải tự chẳng phải tha, chẳng phải cộng chẳng 
phải không. 

Ba, nạn vi trần, thắng tánh như thế chín vật chẳng sanh 
chẳng diệt, cũng đồng với Như Lai nói tất cả pháp 
chẳng sanh chẳng diệt. Đâu biết Như Lai nói tự tướng 
pháp tánh, chân như dù có Phật ra đời hay không Phật, 
pháp nhĩ như thế, chẳng đồng với ngoại đạo vọng 
tưởng mà thành không có nghĩa thật. 


Bốn, nạn ngoại đạo chấp tự tánh tứ đại là thường là 
một, đồng với NhƯ Lai nói có tứ đại khắp mười 
phương giới chẳng lưu ngại nhau. Bởi không biết Như 
Lai nói phi nhân phi duyên, phi hòa phi hợp cũng phi tự 
nhiên, do vọng tưởng hiện. Chính ở trong kinh Lăng 
Nghiêm nói rằng: “Kiến cùng kiến duyên và tướng sở 
tưởng nhƯ hoa đốm trong hư không vốn không thật có. 
Cái kiến và duyên này vốn là bồ-đề diệu tịnh minh thể”. 
Trong một thế giới không có nhiều Phật. Nếu ngoại đạo 
đồng với Phật tức là có nhiều Phật. Tổng nạn ngoại đạo 
đồng với Phật để hiển bày sai biệt vậy. 

-CHỈ NHƯ LAI GIÁC TÂM TƯ ÏLƯỢNG VỌNG 
TƯỞNG CHẲNG SANH. 

Phật bảo Đại Huệ: Ta nói chẳng sanh chẳng diệt không 
đồng với ngoại đạo nói chẳng sanh chẳng diệt. Vì cớ 
sao? Vì ngoại đạo kia chấp có tánh tự tánh được tướng 
chẳng sanh chẳng biến, ta chẳng rơi vào loại có không 
như thế. Đại Huệ! Ta nói lìa loại có không, lìa sanh diệt, 
chẳng phải tánh chẳng phải không tánh, như các thứ 
huyễn mộng hiện, cho nên chẳng phải không tánh. Thế 
nào không tánh? nghĩa là sắc tướng không tự tánh nhiếp 
thọ, vì hiện chẳng hiện, vì nhiếp chẳng nhiếp. Bởi lẽ ấy, 
tất cả tánh không tánh chẳng phải không tánh. ChỉỈ giác 
tự tâm hiện lượng thì vọng tưởng chẳng sanh an ổn vui 


về thế sự hằng dứt. 

Ngoại đạo mê tự tâm lượng, chỗ từ tâm hiện chấp có tự 
tánh. Đây vì không biết sanh nhân lưu chú, thấy lưu chú 
tương tục được tướng chẳng sanh diệt, gọi là rơi vào 
bên có. Vì tác giả làm nhân mà chẳng phải nhân, cũng 
rơi vào bên không. Pháp của Như Lai chẳng phải có 
chẳng phải không, la các thỨ sanh diệt. Nên nói “các 
thứ sắc tướng thấy đều không có tự tánh như mộng 
huyễn”. Mộng huyễn chẳng phải không, vì không tánh 
nên chẳng phải có; có thấy có nhận chẳng thể nói 
không, không thấy không nhận chẳng thể nói có. Có 
không đều phi, cả hai đều xa ha. Duy giác tự tâm hiện 
lượng, cảnh hiện ra đều là tâm, trọn không có thủ xả. 
Thủ xả đều quên, an trụ nơi tâm hải, lặng lễ không lo, 
dạo đi trong thế gian như vườn nhà của mình. 

- CHỈ RA NGOẠI ĐẠO VỌNG CHẤP CHẲNG 
THẬT. 

Phàm phu ngu si vọng tưởng tác sự, chẳng phải chư 
thánh hiền. Vọng tưởng chẳng thật như thành Càn-thát- 
bà và người huyễn hóa. Đại Huệ! Như thành Càn-thát- 
bà và người huyễn hóa thấy có các chúng sanh mua bán 
ra vào. Kể ngu vọng tưởng bảo thật có ra vào, mà thật 
không có người ra người vào, chỈ vì vọng tưởng kia. 
Như thế, Đại Huệ! Phàm phu ngu si khởi cái lầm chẳng 


sanh chẳng diệt, kia cũng không có hữu vi vô vi, như 
người huyễn sanh, kỳ thật không có hoặc sanh hoặc 
diệt, vì tánh (pháp) không tánh không thật có. Tất cả 
pháp cũng như thế, lìa nơi sanh diệt. Phàm phu ngu sĩ rơi 
vào chẳng như thật, khởi vọng tưởng sanh diệt chẳng 
phải các thánh hiền. 

Đây là nói tột chỗ chấp tác nhân của ngoại đạo đồng với 
huyễn hóa, không có nghĩa thật. Tác sự là tác nhân, tỨc 
chỗ chấp có tướng tánh tự tánh. Nói chỗ chấp của kia là 
có tánh tự tánh thì chẳng phải người trí. Chính là vọng 
tưởng chẳng thật như thành Càn-thát-bà, như huyễn 
hóa. Kể ngu vọng thấy ra vào, mà thật không có người 
ra vào. Tánh tự tánh đã không phải thật có, nên cũng 
không có tướng chẳng sanh diệt. Chính kia khởi chấp 
chẳng sanh diệt, cũng không thể phân biệt cái gì là hữu 
vi, cái gì là vô vi. Nói chỗ chấp tự tánh chẳng thật của 
họ tức là tướng chẳng sanh diệt, cũng thuộc về vọng 
tưởng, không thể chỈ bày là hữỮu vi hay vô vi nên đều 
đồng với huyễn hóa. Lại chính chỗ chấp kia mà xoay lại 
nói “kỳ thật hoặc sanh hoặc diệt tánh cùng không tánh 
đều không thật có. Tất cả pháp cũng như thế, ha nơi 
sanh diệt”. Bởi vì muốn cho họ ngay nơi đó mà biết lỗi, 
được tự tướng như thật, thấy chỗ tịch tĩnh. Văn sau chỉ 
thẳng tự tướng tịch tĩnh chẳng khác với vọng tưởng mà 


được chân thật, chỉ cần một phen giác. 

- CHỈ THẬT TÁNH VỌNG TƯỞNG TỨC 
CHÂN TỊCH TĨNH. 

Chẳng như thật là chẳng thế, như tánh tự tánh, vọng 
tưởng cũng chẳng khác. Nếu khác với vọng tưởng thì 
chấp trước tất cả tánh tự tánh, chẳng thấy tịch tĩnh. 
Người chẳng thấy tịch tĩnh trọn chẳng rời vọng tưởng. 
Thế nên, Đại Huệ! Vô tướng kiến là thắng, chẳng phải 
tướng kiến. Tướng kiến là nhân thọ sanh, cho nên 
chẳng thắng. Đại Huệ! Vô tướng là vọng tưởng chẳng 
sanh, chẳng khởi chẳng diệt, ta nói là Niết-bàn. Đại 
Huệ! Niết-bàn là thấy nghĩa như chân thật, ha vọng 
tưởng tâm tâm số pháp trước. Đạt được Như Lai tự 
giác thánh trí, ta nói là Niết-bàn. 

Tiếp trước nói phàm ngu rơi vào chẳng như thật thì 
không thể như tất cả vọng tưởng tánh tự tánh, cũng 
chẳng khác. Phàm tất cả tánh như vọng tưởng tánh, 
không thể ngay đó phát minh được vọng tưởng tự tánh. 
Theo vọng khởi chấp dường như có pháp khác, tướng 
và kiến theo đó mà sanh, vì thế chẳng thấy tịch tĩnh. 
Chẳng thấy tịch tĩnh thì trọn không thể xa lìa vọng 
tưởng, đều do chẳng biết tự tánh vọng tưởng. Đây chỉ 
thẳng tự tánh vọng tưởng tức là chân thật. ChỈ tự rõ 
biết không có tướng, kiến liên là Niết-bàn. Tướng, kiến 


là nhân thọ sanh, ngu nơi chân thật thì không thể an trụ. 
Đây là tất cả chúng sanh xưa nay thanh tịnh, thường bị 
khách nhiễm làm chướng. Cho nên biết, đoạn chướng 
bày ra chân như không hai, tức là tự tánh Niết-bàn. Nói 
là đoạn chướng tức là đoạn chướng tướng kiến này. 
Chướng này nếu đoạn liền thấy thật tánh vọng tưởng. 
Từ trước tâm tâm số pháp liền đó chóng lìa. Lầa thì tự 
giác thánh trí không có thể riêng, Như Lai nói là Niết- 
bàn. 

- CHỈ VÔ NHÂN ĐỂ BÀY NGHĨA VÔ SANH. 

Khi ấy, Thế Tôn muốn trùng tuyên lại nghĩa này nên nói 
kệ: 

Diệt trừ sanh luận kia Dựng lập nghĩa chẳng sanh 

Ta nói pháp như thế Kẻ ngu không thể biết. 

Tất cả pháp chẳng sanh Không tánh không thật có 
Càn-thát-bà huyễn mộng Có tánh ấy không nhân 

Chẳng sanh không tự tánh Vì sao không lại nói? 

Bởi lìa nơi hòa hợp Tánh giác biết chẳng hiện 

Thế nên không chẳng sanh Ta nói không tự tánh. 

Bảo mỗi mỗi hòa hợp Tánh hiện mà chẳng có 

Phân tích không hòa hợp Chẳng như ngoại đạo thấy. 
Tất cả các pháp do mê tự tâm bất giác liền hiện, không 
có tự tánh. Đây là lý do Như Lai nói chẳng sanh và 
không. Nói chẳng sanh là vì phá sanh luận. Nói pháp 


không là vì phá kiến chấp hữu. Kỳ thật tất cả pháp đều 
không tự tánh. Như thành Càn-thát-bà mộng huyễn, tuy 
có tánh hiện mà vốn không nhân. Không nhân mà hiện 
nên không có nghĩa sanh, bởi không có tánh tỰ sanh. 
Trong khoảng kia nhân duyên hòa hợp gá tánh giác tri, 
dường như rõ ràng hiện tiên. Nếu lìa hòa hợp thì giác 
tưởng không có chỗ gá, hiện lại là trạng thái gì? Trong 
mộng hòa hợp ngay đó rõ ràng, sau khi có nhân duyên 
thức giấc thì ghi nhớ cái gì? Cho nên biết, không cùng 
chẳng sanh là nói tất cả pháp bất giác liền hiện không có 
tự tánh, mà không phải một bề chẳng sanh trống rỗng 
thành không. Mỗi mỗi hòa hợp tánh như bóng như vang, 
hiện mà chẳng phải có, chẳng đồng với ngoại đạo thật 
có sanh nhân, quyết đợi phân tích rồi sau mới biết nó là 
chẳng có. 

Mộng huyễn và tóc rủ 

Sóng nắng, Càn-thát-bà 
Thế gian các thứ việc Không nhân mà tướng hiện 
Bẻ dẹp hữu nhân luận Nêu bày nghĩa vô sanh. 
Nêu bày vô sanh la Pháp chảy mãi chẳng dứt 
Thịnh hành vô nhân luận Khủng bố các ngoại đạo. 
Lặp lại tất cả pháp như mộng huyễn, tóc rủ, sóng nắng, 
thành Càn-thát-bà không có sanh nhân, mà sanh sự (quả) 
rõ ràng. Dùng đây để chiết phục nhân luận, chính do đây 


nên bày vô sanh. Phàm “pháp trụ pháp v], thế gian tướng 
thường trụ”, pháp nhãn chóng mở thì chỗ nhật dụng của 
bách tánh cúi ngước xoay quanh đều kham nối tiếp. Cho 
nên nói “nêu bày vô sanh là pháp chẩy mãi không dứt. 
Song lý do chiết phục ngoại đạo cũng chính tại đây. 
Nghĩa là do ngoại đạo vọng chấp các pháp có sanh nhân 
nên rơi vào hai lỗi: Một là chẳng phải tự sanh do vọng 
tưởng hiện, hai là không thể sanh cái khác, vì không có 
tánh sanh. Nếu có thể sanh nhân thì tất cả pháp đều có 
cội gốc, không thể chóng liễu. Song có thấy và chẳng 
thấy, có nhiếp và chẳng nhiếp, chỉ do mê khởi, chẳng 
phải chẳng chóng liễu. Ngoại đạo không thể giác chỗ 
này luống nghe không nhân, chẳng rõ biết chỗ trở về mờ 
mịt không căn cứ. Cho nên biết họ ắt kinh sợ. 

- RỘNG CHỈ NGHĨA VÔ SANH. 

+ CHỈ THẲNG VÔ SANH. 

Khi ấy, Đại Huệ dùng kệ hồi Phật: 

Thế nào do nhân gì Kia do cớ gì sanh. 

Ở chỗ nào hòa hợp Mà làm vô nhân luận? 

Đây là nhân Như Lai ở trước nói vô nhân luận, nên lại 
hỏi tất cả các pháp rốt ráo nhân gì, chỗ nào được hòa 
hợp, mà Như Lai nói vô nhân. 

Thế Tôn lại dùng kệ đáp: 

Quán sát pháp hữu vi Phi vô nhân hữu nhân 


Kia thuộc sanh diệt luận Chỗ thấy từ đó diệt. 

Ngoại đạo nói nhân thảy do vọng kiến. Người trí nếu 
hay quán sát tất cả pháp hữu vi đều do tự tâm bất giác 
vọng hiện, như mộng như huyễn không có nhân tướng, 
cũng không vô nhân. Cái thấy này chóng dứt liền hiệp 
vô sanh. 

Đại Huệ nói kệ hồi: 

Thế nào là vô sanh Là phải vô tánh chăng? 

Là đoái xem các duyên Có pháp tên vô sanh 

Tên chẳng lẽ không nghĩa Xin vì phân biệt nói. 

Đây hỏi vô sanh là thẫy không pháp hay là đợi duyên 
hội. Đã có tên vô sanh, có tên ắt phải có nghĩa. 

Thế Tôn lại dùng kệ đáp: 

Phi vô tánh vô sanh Cũng phi đoái các duyên 

Chẳng tánh mà có tên Tên cũng chẳng không nghĩa. 

Tất cả các ngoại đạo Thanh văn và Duyên giác 

Phi cẳnh giới thất trụ Ấy gọi tướng vô sanh. 

Tất cả các pháp đều do tâm hiện, hiện chẳng phải không 
tánh, hiện chẳng đợi duyên, hiện chẳng phải tự tánh, 
song cũng chẳng phải không nghĩa tâm lượng. Đây là 
nghĩa tâm lượng vô sanh, còn chẳng phải cảnh giới của 
Nhị thừa, Thất trụ huống là ngoại đạo. 

Xa lìa các nhân duyên Cũng lìa tất cả sự 

Chỉ có vi tâm tru Tưởng sở tưởng đều la 


Thân kia tùy chuyển biến Ta nói là vô sanh. 

Nhân duyên tức là thế gian nhân duyên hòa hợp. Tất cả 
sự tức là tất cả quả. Nghĩa là la kiến chấp nhân duyên 
hòa hợp nhân quả có không ở thế gian. ChỈ có niệm hiện 
tiền vi mật an trụ tịch tĩnh, chuyển năng sở tất cả thân 
vọng tưởng, mà làm tự giác thánh trí. Mê, ngộ dụng 
khác mà không có thể khác, nên nói tâm vốn vô sanh. 
Không ngoại tánh vô tánh Cũng không tâm nhiếp thọ 
Đoạn trừ tất cả kiến Ta nói là vô sanh. 

Như thế không tự tánh Không, thầy nên phân biệt 
Chẳng không, nên nói không Vô sanh nên nói không. 

Đây nói giác tự tâm hiện lượng, chỉỈ rõ tất cả ngoại pháp 
không tánh, không tâm thủ cảnh, tất cả kiến chấp dứt 
tức là vô sanh. Câu vô sanh này cùng nghĩa không, không 
có tỰ tánh đều nói chính khi sanh là chẳng sanh, chẳng 
phải thảy đều không có pháp. Cho nên nói “Chẳng 
không, nên nói không, vô sanh nên nói không”. 

+- CHỈ PHÁP NHÂN DUYÊN SANH PHÁ TRỪ CHẤP 
NHÂN. 

Nhân duyên số hòa hợp Ắt có sanh có diệt 

Lầa các nhân duyên số Không riêng có sanh diệt 

Bỏ lìa nhân duyên số Lại không có tánh khác 

Nếu nói một khác ấy Là ngoại đạo vọng tưởng 

Có không tánh chẳng sanh Chẳng có cũng chẳng không 


Trừ số kia chuyển biến Ấy thầy không thể được. 

Trên nói vô sanh tức ở đương sanh, chính là Như Lai chỉ 
bày lý vô sanh. Đây nói sanh diệt gốc nơi nhân duyên để 
rõ cái cớ chúng sanh lưu chuyển. Chỉ đạt lưu chuyển 
chính ở duyên sanh thì bổ nhân duyên, lại không nói một 
khác, có không, như tứ cú của ngoại đạo vọng tưởng. 
Mới biết mê nhân duyên nên thấy sanh diệt, ngộ nhân 
duyên là hợp với vô sanh. Nếu la nhân duyên riêng có 
sanh diệt thì luận vô sanh cũng bị phá hoại nghĩa nhân 
duyên, mà chẳng phải đương sanh chẳng sanh, văn sau 
sẽ nói rõ. 

Chỉ có các tục số Lần lượt làm xiềng xích 

Lầa xích nhân duyên kia Nghĩa sanh không thể được. 
Sanh không tánh chẳng khởi Lầa các lỗi ngoại đạo 

Chỉ nói duyên xiềng xích Phàm ngu không thể hiểu. 

Nếu lìa duyên xiềng xích Riêng có tánh sanh ấy 

Tức là vô nhân luận Phá hoại nghĩa xiềng xích. 

Như đèn bày các tướng Xiồng xích hiện cũng vậy 

Ấy là lìa xiềng xích Riêng lại có các tánh. 

Các tục số tức là chỉ chúng sanh do nhân duyên sanh 
diệt, như xiềng xích liên hoàn chẳng dứt. Nếu tức nhân 
duyên kia chóng la xiêng xích liền không có sanh diệt có 
thể được. Liền đây vô sanh, một lúc phát kiến chẳng 
khởi, tự lìa lỗi của ngoại đạo. ChỈ dùng thuyết nhân 


duyên này, vẫn chẳng phải phàm ngu hay hiểu. Bởi vì 
ha xiềng xích tức không sanh diệt, lìa xiềng xích tức 
không vô sanh. Mê ngộ đồng đường mà dễ sanh thấy 
khác. Nếu lìa xiồng xích (nhân duyên) riêng có sanh diệt 
th Như Lai luận vô nhân. Cũng phải phá hoại nhân 
duyên mà lại có chỗ chỉ, như đèn bày các tướng, chẳng 
phải đèn tức các tướng. Sự hiện của nhân duyên nếu 
quả như vậy thì ngoài nhân duyên riêng có tánh khác, đã 
thành thuyết của ngoại đạo. Thế thì, nghĩa đương sanh 
mà chẳng sanh của Như Lai lại có chỗ nào được sáng 
sủa? 

Không tánh không có sanh Như tự tánh hư không 

Nếu lìa các xiềng xích Tuệ không chỗ phân biệt. 

Lại có các vô sanh Pháp hiền thánh sở đắc 

Kia sanh mà vô sanh Ấy là vô sanh nhẫn. 

Đây hiển bày nghĩa đương sanh là chẳng sanh. Bởi vì 
tức nơi tánh mà không tánh tức nơi sanh mà vô sanh. 
Hiện tại trong nhân duyên xiềng xích rõ ràng như tự 
tánh hư không, chẳng lìa chính nơi đây mà tự chứng tự 
biết. Chư hiền thánh đạt được pháp nhẫn đều không có 
hai ý chỉ. 

Nếu khiến các thế gian Người quán sát xiềng xích 

Tất cả la xiềng xích Từ ấy được tam-muỘi. 

Sĩ ái các nghiệp thầy Ấy là xiêng xích trong 


Dùi, gỗ, đất, bánh xe Chủng tử thảy bên ngoài. 

Nếu khiến có tha tánh 

Mà tỪ nhân duyên sanh 

Kia không nghĩa xiồng xích Ấy là chẳng thành tựu. 

Nếu sanh không tự tánh Kia lẫy gì xiềng xích 

Vì lần lượt sanh nhau Nên biết nghĩa nhân duyên. 

Lại khuyên thế gian chỈ hay quan sát xiềng xích (nhân 
duyên) không có tự tánh, chẳng sanh pháp khác, chính 
nơi đây bỗng nhiên không còn ngăn ngại, sẵn có chánh 
định liền khi ấy hiện tiền. Mới biết tất cả vô minh hoặc 
nghiệp, cây dùi, thanh gỖ, bùn, bánh xe, khi mê đường 
như có pháp, lúc ngộ chẳng từ nơi khác, lần lượt sanh 
nhau cái gì là tác giả? Nên nói “tướng kiến không tánh 
đồng như bó lau”. Nghĩa nhân duyên pháp nhĩ như thế. 
Pháp cứng ướt ấm động Phàm phu sanh vọng tưởng 

Lìa số không pháp khác Ấy là nói không tánh. 

Nêu cứng ướt ấm động để lệ tất cả pháp thẩy từ vọng 
tưởng, dường sanh tương tục, la đây thì riêng không có, 
là nói không tánh. 

Như thầy trị các bệnh Không có bao nhiêu luận 

Vì bệnh có sai biệt Nên lập các thứ trị. 

Ta vì chúng sanh kia Phá hoại các phiền não 

Biết căn kia hơn kém Vì kia nói độ môn. 

Phi gốc phiền não khác Mà có các thứ pháp 


Chỉ nói pháp nhất thừa Ấy tức là Đại thừa. 

Kết nói Như Lai vì các chúng sanh rộng nói nhân duyên 
để phá hoại phiền não dựng lập độ môn. Tuy nhân căn 
dục có các thứ khác, dường như Phật cũng có các thứ 
giáo lý mà chẳng biết Như Lai chỉ có nhất thừa. Nên nói 
“tự tâm hiện lượng, phương tiện nhiều môn, về nguồn 
không haI”. 

4- CHỈ NHƯ LAI NÓI PHÁP CHẲNG PHẢI 
THƯỜNG VÔ THƯỜNG, CHẲNG ĐỒNG VỚI 
NGOẠI ĐẠO. 

- HỎI NGOẠI ĐẠO VỌNG CHẤP VÔ THƯỜNG LÀ 
TÀ HAY CHÁNH. 

Khi ấy, đại Bồ-tát Đại Huệ lại bạch Phật: Thế Tôn! Tất 
cả ngoại đạo đều khởi vọng tưởng vô thường. 

Thế Tôn cũng nói tất cả hạnh vô thường là pháp 
sanh diệt. Nghĩa này thế nào? Là tà hay chánh? Là có bao 
nhiêu thứ vô thường? 

Nhân trước Phật nói chẳng sanh diệt là thường đã cùng 
ngoại đạo chẳng đồng, đây lại do pháp vô thường cũng 
có tà chánh nên khởi hồi này. ĐứỨng về tự tâm nói thì 
chẳng phải thường và vô thường. Bởi bất giác tự tâm 
vọng có hiện ra thì nệm niệm chẳng dừng, không có 
chủ tể. Thế thì, tất cả pháp sắc tâm trong ngoài như 
ngọn đèn, như đống lửa, như điện chớp, như bóng dáng, 


mé trước mé sau mỗi mỗi chẳng đến nhau, đây là chánh 
pháp nói vô thường. Phàm tự tánh như thật khó mà 
chóng giác nên vì nói vô thường khiến họ lần lần ngộ. 
Ngoại đạo luống Ở ngoài tâm thấy tất cả pháp thật có 
sanh ra, thật có diệt mất, chấp thường mà vẫn chẳng 
phải nhân chân thật, chấp vô thường cũng chẳng phải 
chân tịch. Đây là lý do ngài Đại Huệ gấp cầu phát minh. 
-BÀY NGOẠI ĐẠO VÔ THƯỜNG ĐỂ HIẾN CHÁNH 
PHÁP CHẲNG PHẢI THƯỜNG VÔ THƯỜNG. 

+- TỔNG BÀY BẢY THỨ VÔ THƯỜNG. 

Phật bảo Đại Huệ: Tất cả ngoại đạo có bẩy thứ vô 
thường, chẳng phải pháp của ta. Những øì là bảy? Kia 
có nói rằng “làm rồi mà bỏ”, ấy gọi vô thường: có nói 
“hình xứ hoại”, ấy gọi vô thường: có nói tức sắc là vô 
thường: có nói trong khoảng giữa sắc chuyển biến, ấy là 
vô thường, không xen hở tự nó tan hoại như sự chuyển 
biến của sữa thành lạc, trong khoảng giữa không thể 
thấy, vô thường hủy hoại tất cả tánh chuyển; có nói 
tánh vô thường; có nói tánh không tánh vô thường: có 
nói tất cả pháp chẳng sanh vô thường vào tất cả pháp. 
Làm rồi mà bỏ là, có tánh vô thường hay làm các đại, 
các đại là thường, cái hay làm, làm rồi lại bỏ là vô 
thường. Hình xứ hoại là, chấp tứ đại và tỨ đại tạo sắc 
năng tạo sở tạo chẳng hoại, chỈ phân tích thấy hình 


trạng dài ngắn hoại thôi. Tức sắc là, tứ đại năng tạo là 
thường, tứ đại sở tạo là vô thường. Trong khoảng giữa 
sắc chuyển biến là, năng tạo sở tạo trong khoảng giữa 
có tánh vô thường luôn luôn chuyển biến như sữa biến 
thành lạc v.v... tự nhiên biến đổi. Tánh vô thường là, có 
tự tánh vô thường chẳng hoại mà hay hoại các pháp, 
như cây gậy, gạch, đá có tánh hay hoại. Tánh không tánh 
vô thường là, tánh chỈ năng tạo, không tánh chỈ sở tạo, 
tánh của năng tạo tạo xong liền hoại, pháp sở tạo cũng 
lại tùy hoại, đây là chấp năng sở đều hoại. Tất cả pháp 
chẳng sanh vô thường, là phân biệt tất cả pháp chẳng 
sanh, mà cho chẳng sanh khắp tất cả là vô thường. Đây 
là bày bảy thứ, văn sau rộng phá, trước sau không nhất 
định. 

+ TÁNH KHÔNG TÁNH VÔ THƯỜNG. 

Đại Huệ! Tánh không tánh vô thường là, tứ đại và sở 
tạo tỰ tướng hoại, tứ đại tự tánh không thể được, 
chẳng sanh. 

Tứ đại là năng tạo. Sở tạo là tất cả pháp. Kia chấp năng 
tạo sỞ tạo tỰ tướng, tạo xong thảy đều hoại, mà tứ đại 
tự tánh chẳng phải hình tướng có thể được, chẳng sanh. 
Chẳng biết tứ đại chủng do vọng tưởng mà thành, vọng 
vốn chẳng sanh cũng không có chỗ diệt, tức ở nhân 
duyên xiềng xích đều không có tác giả. Đâu thể khi năng 


tạo, sở tạo hoại lại có tỨ đại tự tánh chẳng sanh ử? 

+ TẤT CẢ PHÁP CHẲNG SANH VÔ THƯỜNG. 

Kia chẳng sanh vô thường là, chẳng phải thường vô 
thường, tất cả pháp có không chẳng sanh, phân tích cho 
đến vi trần thì không thể thấy, ấy là nghĩa chẳng sanh. 
Phi sanh, ấy gọi là tướng chẳng sanh vô thường. Nếu 
chẳng giác được chỗ này thì rơi vào nghĩa sanh vô 
thường của tất cả ngoại đạo. 

Chẳng phải thường vô thường chính là chỗ chấp của 
ngoại đạo. Kia cho là tất cả pháp có không chẳng sanh, 
phân tích cho đến vi trần thì không thể thấy, ấy là nghĩa 
chẳng sanh. Phi sanh, bèn cho là chẳng sanh vô thường, 
mà không biết pháp của ta nói chẳng sanh, bởi do tự 
tâm bất giác vọng hiện như bóng như điện, không thể 
nói có không, mà chẳng phải phân tích không thấy. Vả 
lại, đã nói có tánh chẳng sanh vào tất cả pháp, đây tức là 
sanh, vì gọi là tác giả. Lễ ưng nói sanh vô thường, mà 
lại nói chẳng sanh vô thường. Thế thì, cho sanh là chẳng 
sanh, là không biết nghĩa chẳng sanh; mà cho chẳng sanh 
là vô thường, lại chẳng biết nghĩa vô thường. Nếu 
chẳng giác chỗ này tức rơi vào nghĩa sanh vô thường 
của ngoại đạo mà lầm cho là chẳng sanh vô thường. 

+- TÁNH VÔ THƯỜNG. 

Đại Huệ! Tánh vô thường ấy, là tự tâm vọng tưởng 


chẳng phải tánh thường vô thường. Vì cớ sao? Vì vô 
thường tự tánh chẳng hoại. Đại Huệ! Đây là việc tất cả 
tánh không tánh vô thường. Trừ vô thường ra không có 
cái gì hay khiến tất cả pháp tánh không tánh, như gậy, 
sạch, đá hay phá hoại các vật. 

Tánh vô thường là, ngoại đạo chấp tự tánh vô thường 
hay phá hoại các pháp. Trước xét cái tệ kia, là đối chỗ 
chẳng phải tánh thường vô thường mà vọng sanh phân 
biệt, bảo có vô thường tự tánh chẳng hoại. Dưới bèn 
nêu cái chấp kia, bảo việc tất cả tánh không tánh vô 
thường, chẳng phải có vô thường tự tánh hay hoại các 
pháp thì quyết không thể khiến tất cả pháp tánh không 
tánh vô thường. Như gậy, gạch, đá là dụ có sức hay phá 
hoại. Đây tức là năng hoại sở hoại rõ ràng có hai vật, 
cho nên Ở sau phá đó. 

Hiện thấy mỗi mỗi chẳng khác tánh ấy vô thường sự, 
chẳng phải tác, sở tác có sai biệt, đây là vô thường, đây 
là sự. Tác và sở tác không khác là, tất cả tánh thường, 
không nhân tánh. Đại Huệ! Tất cả tánh không tánh có 
nhân, chẳng phải chỗ biết của phàm ngu. 

Nhân Ở trên nói có cái vô thường tự tánh chẳng hoại mà 
hay hoại tất cả pháp thì nên có hai vật sai biệt. Cho nên 
phá rằng “hiện thấy trước mắt tất cả tánh (pháp) vô 
thường sự không có năng hoại sở hoại tướng sai biệt 


khác, thật có thể chỈ bày, bảo đây là vô thường tánh hay 
hoại, đây là vô thường sự bị hoại”. Đã năng sở chẳng 
khác thì tất cả tánh là thường không có nhân tánh. Nghĩa 
là tất cả pháp thường tự tịch diệt không có nhân tánh 
năng hoại. Như Lai lại chuyển ngữ nói “tất cả tánh 
không tánh vô thường sự cũng có nhân, song chẳng phải 
chỗ biết của phàm ngu”. Sao gọi là có nhân? Nghĩa là tất 
cả các pháp nhân vô thủy bất giác vọng có hiện ra không 
có tự tánh, sát-na sát-na niệm niệm chẳng dừng, nên nói 
“các pháp trụ pháp vị, thế gian tướng thường trụ”, đây 
không phải chỗ biết của phàm ngu. 

Chẳng phải nhân chẳng tương tợ sự sanh. Nếu sanh, tất 
cả pháp thảy đều vô thường. Là chẳng tương tợ sự thì 
tác và sở tác không có sai khác, mà thấy thấy có khác. 
Nếu tánh vô thường, rơi vào tác nhân tánh tướng. Nếu 
rơi thì tất cả tánh chẳng cứu kính. Tất cả tánh tác nhân 
tướng rơi thì, tự vô thường nên vô thường. Vì vô 
thường là vô thường nên tất cả tánh chẳng vô thường 
ưng là thường. 

Đây nhân Ở trên tất cả tánh không tánh có nhân mà nói, 
để rõ vọng chấp nhân khác không thể sanh quả khác. 
Ngoại đạo vọng chấp có vô thường tự tánh hay hoại các 
pháp, ấy vẫn dùng nhân khác mà sanh quả khác. Nếu 
sanh thì, nhân đã vô thường, tất cả pháp chẳng tương tợ 


pháp khác cũng là vô thường, như người cũng có thể 
sanh súc, súc cũng có thể sanh người, năng sanh và sở 
sanh thảy đều lẫn lộn không có sai biệt. Song, người 
sanh người, súc sanh súc hiện thấy sai biệt thì nhân khác 
làm sao mà sanh quả khác? Đây chỉ theo vọng chấp nhân 
quả chẳng tương tợ, bẻ cái tự nói trái nhau của kia, mà 
ý thật ở chỗ nêu lên năng sở kia đều không, để hiển bày 
tất cả tánh tướng ngay nơi ấy là vô sanh. Cho nên lại 
nói “nếu tánh vô thường, rơi vào tác nhân tánh tướng 
v.v...” nghĩa là vô thường nhân tánh đã nói hay hoại tức 
là rơi vào tác nhân, bèn chẳng phẩi cứu kính thường trụ. 
Song tất cả tánh đều chẳng phải cứu kính thường trụ, 
do có vô thường hay hoại nhân tướng, ấy là tự vô 
thường. Thế thì, tất cả nên vô thường, tự vô thường, tất 
cả vô thường mà đã thấy tất cả lại chẳng phải vô 
thường, nên ưng là thường. Tất cả tánh thường tự tịch 
diệt, tác sở tác không sai biệt, nên nói “tất cả tánh 
thường, không nhân tánh”. 


Nếu vô thường vào tất cả tánh, ưng rơi vào ba đời. Sắc 
quá khỨ kia cùng cái hoại chung thì, vị lai chẳng sanh, vì 
sắc chẳng sanh, sắc hiện tại cùng tướng hoại chung. 
Sắc là tỨ đại nhóm họp sai biệt. TỨ đại và tạo sắc tự 
tánh chẳng hoại, vì la khác và chẳng khác. Tất cả ngoại 
đạo chấp tất cả tứ đại chẳng hoại. Tất cả tứ đại và tạo 
sắc Ở trong ba cõi tại sỞ tri thì có sanh diệt. Lầa tứ đại 
tạo sắc, tất cả ngoại đạo nơi chỗ nào suy nghĩ tánh vô 
thường? TỨ đại chẳng sanh, vì tự tánh tướng chẳng 
hoại. 

Đây do ngoại đạo chấp có vô thường tự tánh chẳng hoại 
vào tất cả pháp. Cho nên lại nói tất cả sắc pháp thảy rơi 
vào ba đời, ba đời sắc pháp đều thuộc hoại tướng, thì 
chỗ vào tự tánh chẳng hoại sẽ ở chỗ nào? Lại ngoại đạo 
thường chấp tứ đại chủng thể tánh chẳng hoại, nhân 
đây mà phá, bảo kia chấp sắc tức tứ đại chứa nhóm sai 
biệt, năng tạo sở tạo, lìa khác và chẳng khác, chẳng biết 
hiện tiền ba cõi tất cả tứ đại và tạo sắc là nhiếp về sanh 
diệt. Nếu lìa tứ đại tạo sắc, kia lại nương vào đâu suy 
nghĩ riêng có tánh vô thường vào nơi tỨ đại, mà nói tự 
tánh chẳng hoại? Trên là tột kia không có pháp năng 
hoại, đây cùng tỘt kia cũng không tự tánh chẳng hoại. 
Năng sở đều không, nên nói “tất cả tánh tướng chính 


nơi đó là vô sanh”. 


+ TẠO RỒI MÀ BỎ VÔ THƯỜNG. 

Lầa mới tạo vô thường là, chẳng phải tứ đại lại có tứ 
đại khác. Vì mỗi mỗi tướng khác, tự tướng chẳng phải 
sai biệt có thể được. Kia không sai biệt, đây thẩy chẳng 
lẫn tạo. Hai phương tiện chẳng làm, nên biết là vô 
thường. 

Đây ngoại đạo chấp có vô thường tánh làm tác giả hay 
tạo tỨ đại, tạo rồi liền bỏ là vô thường. Chẳng phải tứ 
đại lại có khác với tứ đại đó, nói không thể lẫn nhau 
tạo. Lẫn nhau tạo như lửa tạo nước, nước tạo đất, mỗi 
mỗi tướng khác không thể lẫn nhau tạo. Cũng chẳng 
phải tự tạo, vì tự tướng không có sai biệt. Đây thấy 
cũng chẳng lẫn tạo, lẫn tạo tức là chung tạo. Hai 
phương tiện chẳng làm là, lửa cùng nước hiệp sanh thể 
tánh trái khác, rõ chẳng chung tạo. Phàm chẳng lẫn tạo, 
chẳng tự tạo, lại chẳng chung tạo, nên biết đại chủng 
nhân mê hư vọng chóng hiện, trung gian không chủ là 
chân tịch diệt. Chẳng nên dùng mới tạo lại bỏ là vô 
thường. 

+ HÌNH XỨ HOẠI VÔ THƯỜNG. 

Hình xứ kia hoại vô thường là, tứ đại và tạo sắc chẳng 
hoại, đến tột chẳng hoại. Đại Huệ! Tột là, phân tích cho 
đến vi trần quán sát hoại, tứ đại và tạo sắc hình xứ 
khác, thãây dài ngắn không thể được chẳng phải tứ đại. 


Tứ đại chẳng hoại, hiện hình xứ hoại, rơi vào số luận. 
Hình xứ là, hình xứ dài ngắn của tứ đại. Thấy hình xứ 
dài ngắn của tứ đại diệt, mà sắc thể tứ đại năng tạo sở 
tạo chẳng diệt. Đây là Tăng-khư (số luận) chấp tứ đại 
là thường luận. Phân tích tột cùng cho đến vi trần quán 
sát, chỉ hay hoại cái tướng có thể thấy là hình xứ dài 
ngắn của tứ đại tạo sắc, mà không phải tứ đại. nghĩa là 
thể tánh của tỨ đại tạo sắc ắt không thể hoại, chỈ hình 
xứ hoại. Như Lai nơi đây chỈ nói “rơi vào số luận”, bởi 
trước sau đã phá tứ đại tạo sắc không có tác giả, đã tột 
rõ ràng. 

+ SẮC TỨC VÔ THƯỜNG. 

Sắc tức vô thường là, sắc tức là vô thường. Kia là hình 
xứ vô thường, chẳng phải tứ đại. Nếu tứ đại vô thường 
thì chẳng phải số ngôn thuyết của thế tục. Ngôn thuyết 
của thế tục không phải tánh, ắt rơi vào thế luận. Thấy 
tất cả tánh chỈ có ngôn thuyết, chẳng thấy tự tướng 
sanh. 

Tất cả sắc pháp duy tâm hiện ra, thầy là tánh vô thường, 
đây là Như Lai nói. Ngoại đạo chấp sắc này tức vô 
thường, chỈ dùng hình xứ mà chẳng phải tứ đại. Nếu tứ 
đại vô thường bèn chẳng phải số ngôn thuyết của thế 
tục. Tục số nói ra chẳng phải tánh, mới thật không 
pháp. Nếu vậy tức rơi vào đoạn kiến thế luận, bởi chỉ 


có ngôn thuyết không có pháp tự tướng. Cho nên biết, 
tất cả các pháp tự tướng như thật chân lý, chỈ giác tự 
tâm hiện lượng nội chứng nhận được. Đây không phải 
khả năng của ngoại đạo đến được. 

+ SẮC CHUYỂN BIẾN TRUNG GIAN VÔ THƯỜNG. 
Chuyển biến vô thường là, sắc khác tánh hiện chẳng 
phải tứ đại. Như vàng làm các món đồ trang sức chuyển 
biến hiện ra, chẳng phải tánh vàng hoại, chỉ những món 
đồ trang sức bị hoại. Như thế, các tánh chuyển biến 
v.v... cũng như vậy. 

Ngoại đạo chấp năng tạo sở tạo trung gian có tánh vô 
thường luôn luôn chuyển biến, như sữa biến thành lạc, 
sắc khác tánh hiện ra. Chẳng phải tứ đại là, cũng như 
trên hình xứ tứ đại thấy diệt, mà thể tánh tứ đại chẳng 
diệt. Như vàng làm đồ trang sức, chỉ chuyển biến hiện, 
chẳng phải tánh vàng hoại. Các tánh là, tất cả pháp 
chuyển biến cũng đều như thế. 

+ KẾT BẢY THỨ VÔ THƯỜNG VỌNG CHẤP. 

Như thế thấy, các thứ ngoại đạo chấp vô thường, vọng 
tưởng khi lửa đốt tứ đại, tự tướng chẳng đốt. Mỗi mỗi 
tỰ tướng tướng hoại thì tỨ đại tạo sắc ưng đoạn. 

Đây là nói chung bẩy thứ hư vọng phân biệt. Đại lược 
đều cho ngoài hiện hình của tứ đại riêng có tự thể tứ 
đại, lửa không thể đốt. Nếu hay đốt được thì năng tạo 


sở tạo đều đoạn diệt. Đây là phân nửa sanh diệt phân 
nửa chẳng sanh diệt. Bởi do chẳng giác tự tâm hiện 
lượng, chẳng đạt các pháp duy tâm, vốn không có sanh 
cũng không chỗ diệt. Vọng thấy sanh diệt, vọng phân 
tánh tướng, thường chấp vô thường, vô thường chấp 
thường, trọn thành điên đảo. 

+ CHỈ NHƯ LAI NÓI RA PHI THƯỜNG PHI VÔ 
THƯỜNG, ĐỂ HIẾN TỰ TÂM HIỆN LƯỢNG. 

Đại Huệ! Pháp duyên khởi cỦa ta phi thường phi vô 
thường. Vì cớ sao? Vì ngoại tánh không quyết định, chỉ 
nói ba cõi duy tâm, chẳng nói các thỨ tướng có sanh có 
diệt. Tứ đại hội hiệïp sai biệt, tứ đại và tạo sắc, nên 
vọng tưởng hai thứ năng nhiếp sở nhiếp. Biết hai thứ 
vọng tưởng, lìa hai thứ chấp ngoại tánh không tánh, giác 
tỰ tâm hiện lượng. Vọng tưởng là, tư tưởng tác hành 
sanh, chẳng phải chẳng tác hành. Lìa tâm vọng tưởng 
tánh không tánh thì thế gian, xuất thế gian, xuất thế gian 
thượng thượng tất cả pháp phi thường phi vô thường... 
Chẳng giác tự tâm hiện lượng rơi vào hai bên ác kiến 
tiếp nối. Tất cả ngoại đạo chẳng giác vọng tưởng mình, 
phàm phu này không có căn bản. Nghĩa là thế gian, xuất 
thế gian, xuất thế gian thượng thượng nói từ vọng 
tưởng sanh, chẳng phải chỗ giác của phàm ngu. 

Như Lai đã nói các pháp phi thường vô thường, vì 


chẳng chấp nhận ngoại tánh có sanh diệt, chỈ nói ba cõi 
duy tâm, đây là ba đời chư Phật đồng một chỉ thú. Bởi vì 
các thỨ sanh diệt do tỨ đại và tạo sắc nhân duyên hội 
hiệp dường như có sai biệt. Song thật không có năng tạo 
sở tạo, do vô thủy bất giác một lúc liền hiện, nên nói 
“ba cõi duy tâm”. Không thể liễu đạt duy tâm mà khởi 
hai thỨ vọng tưởng năng tạo sở tạo tỨc rơi vào kiến 
chấp có không, liễu đạt thì chóng lìa, chỉ một tâm lượng. 
Cho nên biết, tất cả tứ đại trong ngoài, sắc tâm các pháp 
đều do vọng tưởng phân biệt mà sanh tất cả hạnh 
nghiệp. Các hạnh nghiệp ấy chẳng thật có sanh thì 
chẳng lại đợi không. Chỉ lìa hai thứ phân biệt có không 
thì tự tâm hiện lượng thẳng đó hiện tiền, do đó Như 
Lai nói phi thường vô thường vậy. Nhân vọng tưởng mà 
bày hiện thế, xuất thế, xuất thế thượng thượng ba thứ 
pháp phân biệt, không thể nói là thường. Tức nhân vọng 
tưởng mà bày hiện thế, xuất thế, xuất thế thượng 
thượng ba thỨ trí vô phân biệt, không thể bảo vô 
thường. Ngoại đạo có hai thứ ác kiến bởi do chẳng giác 
tự tâm hiện lượng, nơi vọng tưởng phân biệt không thể 
chính đó phát minh, được vô phân biệt căn bản tánh trí. 
Cho nên Như Lai ba thứ pháp theo chúng sanh phân biệt 
mở nói phương tiện, chẳng phải chỗ giác của phàm ngu. 
+ TỔNG TỤNG. 


Khi ấy, Thế Tôn muốn trùng tuyên lại nghĩa này nên nói 
kệ: 

Xa lìa nơi mới tạo Và cùng hình xứ khác 

Tánh cùng sắc vô thường Ngoại đạo ngu vọng tưởng. 
Các tánh không có hoại Đại đại tự tánh trụ 

Ngoại đạo tưởng vô thường Chìm tại các thứ chấp. 

Các chúng ngoại đạo kia Không hoặc sanh hoặc diệt 
Đại đại tánh tự thường Sao nói tưởng vô thường. 

Tất cả duy tâm lượng Hai thứ tâm lưu chuyển 

Nhiếp thọ và sở nhiếp Không có ngã ngã sỞ. 

Phạm thiên là cội cây Cành nhánh trải khắp giáp 

Như thế ta nói ra ChỉỈ là tâm lượng kia. 

Tụng nói ngoại đạo chấp tất cả vô thường đều bị vọng 
tưởng làm ngu, kỳ thật tất cả pháp không có tướng 
hoại. Chủng tánh các đại mỗi thứ trụ nơi pháp vị, tất cả 
sanh diệt là tự tướng chân như. Bởi do chẳng biết tâm 
lượng lầm cho là vô thường bị kiến chấp làm chìm. Nếu 
biết tất cả duy tâm thì hai kiến chấp lưu chuyển cũng 
duy tâm hiện, thẳng đó năng nhiếp sở nhiếp không, 
không có tác giả, toàn vọng là toàn chân, đâu lại có 
riêng. Cho nên chính ngay chỗ chấp kia cho Phạm thiên 
là cỘi cây hay sanh tất cả hữu tình khắp giáp ba cõi. Các 
thứ tà vọng, Như Lai nói đều duy tâm lượng, giác tỨc 
bồ-đề chẳng nhọc chuyển biến. Đây là đến chỗ vọng 


chấp của ngoại đạo khiến họ thoạt nhiên biết quấy liên 
đồng bản đắc. Như Lai dạy người có thể gọi là từ bi 
cùng tỘt vậy. 

5. CHỈ NHƯ LAI ĐỆ NHẤT NGHĨA CHÓNG TRỪ 
CÁC ĐỊA, RIÊNG HIỂN DUY TÂM. 

- NHÂN ĐẠI HUỆ HỎI CHÁNH THỌ, TRƯỚC CHỈ 
HÀNH TƯỚNG THẤT BÁT ĐỊA. 

Khi ấy, Bồ-tát Đại Huệ lại bạch Phật: Thế Tôn! Cúi xin 
vì nói tất cả Bồ-tát, Thanh văn, Duyên giác diệt chánh 
thọ (diệt tận định) thứ lớp tương tục. Nếu giỏi nơi 
tướng diệt chánh thọ thứ lớp tương tục, con và các Bồ- 
tát trọn chẳng vọng bỏ diệt chánh thọ lạc môn, chẳng 
rơi vào tất cả Thanh văn, Duyên giác, ngoại đạo, ngu si. 
Phật bảo Đại Huệ: Lắng nghe, lắng nghe! Khéo suy 
nghĩ đó, ta sẽ vì ông nói. Đại Huệ bạch Phật: Thế Tôn! 
cúi xin vì nói. Phật bảo Đại Huệ: Đại Bồ-tát đệ lục địa 
và Thanh văn, Duyên giác nhập diệt chánh thọ; đại Bồ- 
tát đệ thất địa niệm niệm chánh thọ, lìa tất cả tướng 
tánh tự tánh chánh thọ, chẳng phải Thanh văn, Duyên 
giác. Thanh văn, Duyên giác rơi vào có hành giác, tướng 
năng nhiếp sở nhiếp diệt chánh thọ. Thế nên, Bồ-tát thất 
địa phi niệm chánh thọ, được tất cả pháp tướng không 
sai biệt, chẳng phải được tỪng phần các thỨ tướng 
tánh, giác tất cả pháp thiện chẳng thiện tánh tướng 


chánh thọ. Thế nên Bồ-tát thất địa không thiện niệm 
chánh thọ. Đại Huệ! Bồ-tát bát địa và Thanh văn, Duyên 
giác tâm ý ý thức tướng vọng tưởng diệt. 

Nhập diệt tận định tam thừa đều có. Thấy vì đối trị tâm 
ý ý thức của phàm phu, la tất cả tâm niệm phân biệt ngã 
và ngã sở. Chỉ vì Nhị thừa chẳng giác tự tâm hiện lượng 
như huyễn như mộng, vì đối trị nên thành thật pháp, 
nơi pháp chánh định chưa quên năng sỞ, có giác có hạnh, 
cho nên chẳng bằng Bồ-tát thất địa niệm niệm chánh 
thọ. Sơ địa đến lục địa vẫn không thể như Bồ-tát thất 
địa niệm niệm chánh thọ. Song do Đại thừa vào phần 
kiến đạo, tuy có đối trị chưa la giác hạnh, nhưng đều 
thuộc phương tiện không cho là thật pháp. Mới biết lý 
do thất địa được niệm niệm chánh thọ, do giác tự tâm 
hiện lượng rồi xả phương tiện, lìa tất cả tướng tánh tự 
tánh, được tuệ vô sai biỆt, đây là nguyên nhân Nhị thừa 
chẳng có phần. Được các thứ tướng tánh, giác tất cả 
pháp tánh tướng thiện chẳng thiện chánh thọ là, chính 
chỉ Nhị thừa sợ rơi vào tướng không sai biệt, muốn 
được các thứ tánh tướng thiện chẳng thiện mà vào 
chánh thọ, bổ sanh đến diệt, phân biệt chưa quên, nên 
nói “dùng trạm (lặng) hiệp trạm (lặng) về tột mé thức”, 
cho nên không có thiện niệm chánh thọ của thất địa. 


Thiện niệm tức là niệm niệm, cũng tức là phi niệm. Nói 


đệ bát địa mới hay diệt vọng tưởng tâm ý ý thức Nhị 
thừa là, đến đệ bát địa được pháp vô ngã, tâm thức mới 
hết. Sơ địa đến thất địa tuy giác tự tâm hiện lượng đều 
hay la tâm ý ý thức, nhưng đến bát địa mới hết, nên nói 
“bát địa diệt”. Thất địa đã không phương tiện giác hạnh 
được niệm niệm chánh thọ, mà chẳng nói thất địa diệt, 
bởi chánh thọ sức thắng, pháp vô ngã chưa hiện, bản 
nguyện đại bi vẫn đợi nhớ niệm, cho nên chẳng nói cứu 
kính diệt. Song đến bát địa vẫn nhờ chánh định, giác tâm 
gia trì, mới hay cứu kính viên mãn Như Lai địa, huống là 
thất địa. Đại Huệ nhân ở trên tướng thường vô thường 
đã biện tà chánh, nơi đây lại thỉnh nói về các địa chánh 
thọ, muốn rõ được chỗ sai biệt của Đại thỪa và Nhị 
thừa, cùng chỗ sai biệt của mỗi địa Bồ-tát, vì những 
người tu hành phát minh để tăng tấn. 

- CHỈ SƠ ĐỊA CHO ĐẾN THẤT ĐỊA, CÙNG NHỊ 
THỪA ĐỒNG KHÁC. 

Đại Bồ-tát từ sơ địa đến thất địa quán tam giới lượng 
tâm ý ý thức, lìa ngã ngã sỞ, tỰ vọng tưởng tu, rơi vào 
ngoại tánh các thứ tướng. Ngu phu hai thỨ tự tâm nhiếp 
sở nhiếp thầy không biết, chẳng giác vô thủy lỗi ác hư 
ngụy tập khí huân nên. 

Sơ địa đến thất địa, bản Đường, Ngụy dịch đều nói “sơ 
địa đến lục địa, do Bồ-tát đã có chánh thọ cùng Nhị thừa 


đồng, duy đến lục địa”. Bản dịch này nói chỗ thấy của 
Bồ-tát cùng Nh] thừa khác, nên nói thất địa. Văn sau liền 
chỉ ra hành tướng bát địa. Bồ-tát đạt tự tâm lượng nên 
hay quán tam giới trong ngoài đều do tâm ý ý thức bất 
giác hiện ra, vốn không có ngã sở, chỉ tự vọng tưởng 
nên ngoài thấy có tánh tướng. Nhị thừa chẳng đạt tự 
tâm rơi vào hai bên có không. Khởi cảnh giới năng thủ 
sở thủ, cho nên tuy cùng lục địa đồng một chánh thọ mà 
Bồ-tát liễu đạt tất cả tánh không có tướng tự tánh mà 
vào chánh thọ. Nhị thừa giác các thứ tướng khác hy 
vọng mà vào chánh thọ. Một bên dùng sức phương tiện 
trừ sạch hiện tập. Một bên do chẳng giác chẳng biết bị 
vô thủy hư ngụy tập khí chuyển. Một quyền một thật đã 
chứng rõ ràng. 

- CHỈ BÁT ĐỊA TAM-MUỘI GIÁC TRÌ. 

Đại Huệ! Đại Bồ-tát bát địa là Thanh văn, Duyên giác 
Niết-bàn. Bồ-tát là do tam-muỘi giác gia trì, nên tam- 
muội môn lạc chẳng vào Niết-bàn. Nếu chẳng gia trì thì 
Như Lai địa chẳng đầy đủ, vì ném bỏ tất cả việc hữu vi 
của chúng sanh, hạt giống Phật ắt phải đoạn. Chư Phật 
Thế Tôn vì chỈ vô lượng công đức bất khả tư nghì của 
Như Lai. Thanh văn, Duyên giác nơi tam-muội môn 
được vui, bị dẫn, nên khởi tưởng Niết-bàn. 

Bồ-tát bát địa cũng có tam-muội lạc môn của Nhị thừa, 


do sức bản nguyện, tuy Ở trong tam-muỘi do giác gia trì 
nên chẳng vào Niết-bàn. Nếu chẳng gia trì thì không thể 
đầy đủ địa Như Lai, dẹp bỏ chúng sanh thì hạt giống 
Phật ắt phải đoạn. Cho nên trong kinh Hoa Nghiêm Bồ- 
tát bát địa được mười phương Như Lai đồng thanh 
khuyến phát, bảo: “Chỗ sở đắc của ông Nhị thừa cũng 
có, phải nhớ vô lượng bất khả tư nghì công đức”. Thế 
nên biết, bát địa phát khởi thảy do thần lực chư Phật, 
chẳng bị say cái tam-muội lạc của Nhị thừa. Thần lực 
chư Phật mà nói tam-muỘi giác gia trì, là Bồ-tát sơ phát 
tâm trụ do giác tự tâm hiện lượng vào Như Lai giác, 
đồng thể nhiếp trì cảm ứng đạo giao, dùng Phật giác tự 
giác, Ở trong tam-muỘi tự nhiên thức tỉnh không thể 
nghĩ bàn. 

- CHỈ THẤT BÁT ĐỊA XẢ LY TAM-MUỘI HIỆN 
TỰ TÂM LƯỢNG. 

Đại Huệ! Ta phân bộ thất địa khéo tu tướng tâm ý ý 
thức, khéo tu ngã ngã sở nhiếp thọ, nhân pháp vô ngã, tự 
tướng cộng tướng sanh diệt, khéo được tứ vô ngại, sức 
quyết định tam-muội môn địa thứ lớp tương tục, vào 
pháp đạo phẩm. Chẳng khiến đại Bồ-tát chẳng giác tự 
tướng cộng tướng, chẳng rành về thất địa, rơi vào lối tà 
của ngoại đạo, cho nên lập địa thứ lớp. Đại Huệ! Kia 
thật không có hoặc sanh hoặc diệt, trừ tự tâm hiện 


lượng, nên nói “địa thứ lớp tương tục và tam giới các 
thứ hạnh”, chỗ kể ngu không thể giác. Chỗ kể ngu 
không thể giác là, ta và chư Phật nói địa thứ lớp tương 
tục và nói tam giới các thứ hạnh. 

Phân bộ là phân biệt diễn nói. Như Lai nơi thất địa phân 
biệt diễn nói. Nghĩa là thất địa sanh nhân đã đoạn đồng 
với Nhị thừa, rất dễ đắm nhiễm nên vì phân biệt. Nếu 
khéo phân biệt tâm ý ý thức đều tự tâm hiện không có 
ngã ngã sở. Không ngã thì nhiếp thọ không người. 
Không sở thì nhiếp thọ không pháp. Không người không 
pháp thì ha hy vọng đồng tướng và dị tướng. Bởi Nhị 
thỪa giác các thứ dị tướng hy vọng chánh định nên dễ 
chấp lấy Niết-bàn. Nếu hay khéo biết chỗ này thì hay 
hiểu rộng pháp nghĩa nhất thừa, giỏi tỨ vô ngại, nơi 
tam-muội môn được sức quyết định tự giác gia trì, dùng 
đây để soi sáng các địa, tăng tiến đạo phẩm. Cho nên nói 
“chẳng khiến Bồ-tát chẳng giác tự tướng cộng tướng, 
chẳng rành về thất địa, rơi vào lối tà của ngoại đạo”. 
Đây là chỉ thú Như Lai lập địa, mà nơi thất địa rất phải 
dè dặt e rơi vào lối tẽ. Lại nói “kia thật không có hoặc 
sanh hoặc diỆt, trừ tự tâm hiện lượng”. Nên nói “địa thứ 
lớp tương tục và tam giới các thứ hạnh”. Như Lai trước 
sau nêu cao bảo vệ pháp môn duy tâm. Nghĩa là duy tự 
tâm không có các địa thứ lớp. Lại cùng tất cả hành 


tướng trong tam giới, khi giác tự tâm hiện lượng thì 
được không thật có. TỪ không thật có kiến lập tất cả 
pháp, vì độ kể bất giác chẳng phải vì người giác. 

Lại nữa, Đại Huệ! Thanh văn, Duyên giác Bồ-tát đệ bát 
địa diệt tam-muội môn lạc say bị say, chẳng rành tự tâm 
hiện lượng, bị tập khí tự tướng cộng tướng làm 
chướng, rơi vào nhân pháp vô ngã, kiến chấp pháp nhiếp 
thọ, vọng tưởng khởi tưởng Niết-bàn, chẳng phải trí tuệ 
giác tịch diệt. Đại Huệ! Bồ-tát thấy diệt tam-muội môn 
lạc, bổn nguyện thương xót, đại bi thành tựu, biết phân 
biệt mười câu vô tận, chẳng vọng tưởng khởi tưởng 
Niết-bàn. Kia đã Niết-bàn, vì vọng tưởng chẳng sanh, lìa 
vọng tưởng năng nhiếp sở nhiếp. Giác rõ tự tâm hiện 
lượng thì tất cả các pháp vọng tưởng chẳng sanh, chẳng 
rơi vào ngoài tâm ý ý thức chấp trước vọng tưởng 
tướng tánh tự tánh, chẳng phải Phật pháp nhân chẳng 
sanh, tùy trí tuệ sanh được Như Lai tự giác địa. 

Trên vì thất địa phân bộ chẳng khiến rơi vào lối tẽ, đây 
đối với bát địa thống thiết đinh ninh. Bởi vì Thanh văn 
Duyên giác đến khi đăng quả đồng với Bồ-tát đệ bát Bất 
động địa, tất cả thế gian xuất thế gian tưởng niệm hằng 
dứt, chỉ chẳng rành tự tâm lượng bèn bị tập khí tự 
tướng cộng tướng che ngăn, thấy pháp ngoài tâm khởi 
tưởng Niết-bàn, không có tuệ tịch diệt. Cho nên Bồ-tát 


bát địa đối diệt tam-muội lạc hiện tiền liền nhớ nghĩ 
bản nguyện, khởi tâm đại bi, dùng mười câu vô tận 
(thập vô tận cú) thành tựu Phật địa, chẳng vào Niết-bàn. 
Nghĩa là đã vào Niết-bàn, chẳng lẽ lại vào Niết-bàn. Bồ- 
tất này giác tỰ tâm hiện lượng không có năng thủ sở 
thủ, thấy tất cả pháp chẳng phải riêng có, hằng lìa tâm ý 
ý thức và các thỨ tánh tướng trong tam giới, chuyển 
thân vọng tưởng làm tự giác thánh trí, y thánh trí sanh 
đến cứu kính giác địa. Cho nên nói “vọng tưởng chẳng 
sanh, mà chẳng phải Phật pháp nhân chẳng sanh”. 

Như người trong mộng dùng phương tiện qua sông, khi 
chưa qua đã thức, thức rồi suy nghĩ là chánh hay là tà? 
Chẳng phải chánh chẳng phải tà? Các cái thấy nghe hiểu 
biết từ vô thủy nhân tưởng các thứ tập khí, các thứ hình 
xỨ rơi trong tưởng có không nên tâm ý ý thức mộng 
hiện. 

Đây dụ tập khí vọng thấy tự tướng cộng tướng khởi 
tưởng Niết-bàn, mà thật đều tự tâm hiện ra, không có 
nhân pháp, cũng không có cảnh giới năng độ sở độ. Như 
ngƯỜi trong mộng dùng phương tiện qua sông, thức rồi 
tâm dừng không thể nói tà chánh, chỈ là từ vô thủy tập 
khí còn thừa thấy nghe hiểu biết phân biệt. Nơi tất cả 
sắc tâm các pháp vọng chấp có không đều là việc mộng 
do tâm ý ý thức hiện ra, không có cảnh giới thật. 


Đại Huệ! Như thế đại Bồ-tát nơi đệ bát địa Bồ-tát thấy 
chỗ vọng tưởng sanh. Từ sơ địa chuyển tiến đến đệ thất 
địa thấy tất cả pháp phương tiện như huyễn v.v... đỘ 
tâm hạnh vọng tưởng năng nhiếp sở nhiếp rồi, khởi 
Phật pháp phương tiện, người chưa được khiến được. 
Đại Huệ! Đây là Bồ-tát Niết-bàn phương tiện chẳng 
hoại, lìa tâm ý ý thức được vô sanh pháp nhẫn. Đại 
Huệ! Đối với đệ nhất nghĩa không có thứ lớp tương tục, 
nói pháp không thật có vọng tưởng tịch diệt. 

Nương trên dụ qua sông, đệ bát địa Bồ-tát cũng lại như 
thế. Bồ-tát đến đệ bát địa mới thấy chỗ vọng tưởng 
sanh. Nghĩa là giác tự tâm hiện lượng, đạt tất cả vọng 
tưởng đều do bất giác vọng thấy có không, đến đệ bát 
địa các vọng tưởng dứt, mới thấy chỗ sanh vọng tưởng. 
Thấy chỗ sanh vọng tưởng mới biết từ sơ địa đến đệ 
thất địa đã có tất cả pháp tướng trọn như mộng huyễn, 
được trí phương tiện bình đẳng, độ tâm năng sở vọng 
tưởng hằng dứt, liền dùng tuệ phương tiện tự lợi lợi 
tha đến cứu kính Phật địa. Đây là Bồ-tát vô trụ xứ Niết- 
bàn chẳng phải Nhị thừa quyết định tịch diệt Niết-bàn. 
Bồ-tát vô trụ xứ Niết-bàn lìa tâm ý ý thức, đối tất cả 
chỗ không hoại phương tiện, được vô sanh nhẫn, đây là 
đệ nhất nghĩa pháp không thật có tịch diệt. Nên nói “nơi 
đệ nhất nghĩa không có thứ lớp tương tục, nói pháp 


không thật có vọng tưởng tịch diệt”. Không thứ lớp là 
không có các địa thứ lớp. 

- CHỈ DUY TÂM XOAY VỀ TRỪ CÁC ĐỊA. 

Khi ấy, Thế Tôn muốn trùng tuyên lại nghĩa này nên nói 
kệ: 

Tâm lượng không thật có Đây trụ đến Phật địa 

Khứ lai và hiện tại Ba đời chư Phật nói 

Tâm lượng địa đệ thất Không thật có đệ bát 

Hai địa tên là trụ Phật địa tên tối thắng 

TỰ giác trí và tịnh Đây tức là địa ta 

Chỗ tự tại tối thắng Thanh tịnh khéo trang nghiêm 
Chiếu sáng như lửa mạnh Ánh sáng soi khắp nơi. 

Sáng lòa chẳng mờ mắt Xoay vòng hóa ba cõi 

Hiện tại hóa ba cõi Hoặc có khi trước hóa 

Nơi kia diễn nói thừa Đều là Như Lai địa 

Thập địa tức là sơ Sơ tức là bát địa 

Đệ cửu tức là thất Thất cũng lại là bát. 

ĐỆ nhị là đệ tam ĐỆ tứ là đệ ngũ 

Đệ tam là đệ lục 

Không có thứ lớp gì. 

Bài kệ thứ nhất nói các địa Phật địa đều không thật có, 
thầy là một duy tâm, ba đời Như Lai không có nói khác. 
Bài kệ thứ hai nói thất địa chưa lìa tâm lượng, bát địa 
ha chưa cứu kính, chưa phải là hành xứ của Như Lai. 


Bài kệ thứ ba về sau đều nói Phật địa. Tự giác trí và tịnh 
tức là trí và tịch dung nhau, nên nói “pháp thân thanh tịnh 
cùng pháp thân vô cấu” hiệp hai nghĩa này thành tựu 
Như Lai tự giác. Cho nên người được tự giác thánh trí 
tỨc Ở cõi trời Sắc cỨu kính trong cung Đại bảo hoa 
thành Đẳng chánh giác, làm Bồ-tát thập địa hiện thân 
rộng lớn ánh sáng chiếu soi, do đó đại hóa tiểu hóa tùy 
thuận hóa khắp giáp hiện tại, hoặc trước hoặc sau, đã có 
kiến lập thừa địa đều là nhất thừa, thừa thừa đều là 
Phật thừa. Bởi vì sơ địa cho đến thập địa, một địa tức 
tất cả địa, tất cả địa tỨc một địa. Kinh Hoa Nghiêm 
hàng thập trụ sơ tâm thành Đẳng chánh giác cùng Phật 
không khác. Ở đây Như Lai kiến lập pháp môn đệ nhất 
nghĩa, chóng trừ các địa riêng bày duy tâm. 

6 - CHỈ NHƯ LAI CHÁNH GIÁC THƯỜNG TRỤ. 

- CHỈ CHÁNH GIÁC CHẲNG ĐỒNG LỖI TẠO 
TÁC. 

Khi ấy, Bồ-tát Đại Huệ lại bạch Phật: Thế Tôn! Như 
Lai ứng cúng đẳng chánh giác là thường hay vô thường? 
Phật bảo Đại Huệ: Như Lai ứng cúng đẳng chánh giác 
chẳng phải thường chẳng phải vô thường. Nghĩa là cả 
hai đều có lỗi. Nếu thường thì có lỗi làm chủ, thường 
ấy tất cả ngoại đạo nói tác giả vì không có chỗ tác, thế 
nên Như Lai thường phi thường. Chẳng phải tác 


thường, vì có lỗi. Nếu Như Lai vô thường, có lỗi tác vô 
thường, sở tướng của ấm tướng thì không tánh, ấm 
hoại nên đoạn, mà Như Lai chẳng phải đoạn. 

Trước hỏi tất cả pháp thường cùng vô thường, đây hồi 
pháp Như Lai sở chứng là thường hay vô thường. Như 
Lai chánh giác không thể nói thường cùng vô thường, 
nghĩa là cả hai đều có lỗi. Nếu thường thì rơi vào lỗi tác 
giả, như ngoại đạo chấp thần ngã nói là năng tác, Như 
Lai giác tánh không phải sở sanh của sanh nhân mà là sở 
liễu của liễu nhân, vì không có chỗ tác, chẳng phải 
thường, chẳng phải tác thường. Nếu vô thường thì rơi 
vào lỗi sở tác, đồng với tướng ấm, ấm thuộc về sở tác, 
không tánh, ấm hoại liền đoạn, mà Như Lai giác tánh 
chẳng đoạn cho nên chẳng phải vô thường. 

Đại Huệ! tất cả sở tác đều vô thường, như bình, y v.v... 
tất cả đều là lỗi vô thường thì Nhất thiết trí đầy đủ 
phương tiện ưng vô nghĩa, vì cho là sở tác. Thế thì, tất 
cả sở tác đều ưng là Như Lai. Vì không nhân tánh sai 
biệt. Thế nên, Đại Huệ! Như Lai phi thường phi vô 
thường. 

Đoạn trên nói sở tác vô thường. Nghĩa là phàm có sỞ tác 
thầy đều vô thường đồng với bình, y v.v... Như Lai 
cũng có sở tác mà chẳng phải vô thường. Do không nhân 
tánh sai biệt, nghĩa là Như Lai đã tu phước trí đều thuận 


tánh khởi dụng không có nhân riêng chẳng đồng sở tác. 

- CHỈ CHÁNH GIÁC TRÍ VÔ GIÁN THƯỜNG 
BÀY HIỆN. 

Lại nữa, Đại Huệ! Như Lai chẳng phải như hư không 
thường. Như hư không thường thì mắc lỗi tự giác thánh 
trí đầy đủ phương tiện thành vô nghĩa. Đại Huệ! Thí 
như hư không phi thường phi vô thường, lìa thường lìa 
vô thường, một khác, chung chẳng chung. Thường vô 
thường đều lỗi nên không thể nói, vì thế Như Lai phi 
thường. Lại nữa, Đại Huệ! Nếu Như Lai vô sanh 
thường như sừng thổ, sừng ngựa v.v... cho vô sanh 
thường thì phương tiện vô nghĩa. Bởi vô sanh thường là 
có lỗi nên Như Lai phi thường. Lại nữa, Đại Huệ! Còn 
có các việc khác biết Như Lai thường. Vì cớ sao? Vì đã 
được trí vô gián thường nên Như Lai thường. 

Đây nói Như Lai phi thường chẳng như hư không. Bởi 
hư không thường, la thường vô thường, một khác, 
chung chẳng chung v.v... bốn câu thường, bị lỗi vô 
thường. Song Như Lai tuy bị lỗi vô thường mà chẳng 
như hư không, vì có tự giác thánh trí sự. Như Lai phi 
thường chẳng như sừng thỏ, do sừng thỏ có lỗi vô sanh 
thường. Song, Như Lai không bị lỗi vô sanh thường, 
nên chẳng như sừng thỏ, vì có phương tiện nhận được. 
Cho nên biết, Như Lai sở tác chẳng đồng các vật, Như 


Lai vô tác chẳng đồng hư không sừng thỏ. Ở giỮa hai 
bên kia mà được trí Như Lai vô gián thanh tịnh, nên nói 
Như Lai thường. Như Lai từng ở trên hội Niết-bàn 
tuyên nói “thường lạc ngã tịnh” đều vì lìa lỗi hiển bày. 
Ba đời Như Lai vô thượng pháp ấn không có hai chỈ thú. 
- CHỈ NHƯ LAI TÁNH THƯỜNG BÌNH ĐẲNG. 

Đại Huệ! Hoặc Như Lai ra đời hoặc chẳng ra đời, pháp 
quyết định trụ, Thanh văn, Duyên giác, chư Phật Như 
Lai vô gián trụ, chẳng trụ hư không, cũng chẳng phải 
chỗ hiểu biết của ngu phu. Đại Huệ! Như Lai đã được 
trí là do bát-nhã huân, chẳng phải tâm ý ý thức các ấm 
giới nhập xứ huân. Đại Huệ! Tất cả ba cõi đều là vọng 
tưởng chẳng thật sanh, Như Lai chẳng từ tưởng hư 
vọng chẳng thật sanh. Đại Huệ! Do hai pháp nên có 
thường vô thường, chẳng phải chẳng hai, chẳng hai là 
lặng lẽ, vì tất cả pháp không hai tướng sanh. 

Đây thẳng bày Như Lai vô gián thánh trí, tam thừa đều 
bình đẳng, có Phật hay không Phật bản giác vẫn thường 
trụ. Chẳng trụ hư không chẳng đồng giác tưởng, vì hư 
không là không, vì tưởng chẳng thật. Nếu hay nơi đây 
sáng ngỘ liền chuyển tập khí hư ngụy từ vô thủy làm vô 
gián bát-nhã. Tất cả tâm ý ý thức, các ấm nhập giới 
thuần một tịch tĩnh, cứu kính chẳng hai. ChỈ kẻ ngu 
chẳng giác khắp thể toàn vọng, mê Như Lai vô gián 


thánh trí làm tâm ý ý thức lưu chuyển trong ba cõi đồng 
với huyễn hóa, nên nói “từ vọng tưởng chẳng thật 
sanh”. Tóm lại pháp thể không hai, mê thì có thường vô 
thường vọng thấy dường như hai, giác thì vọng kiến 
chóng mất chỈ một tịch tĩnh. Song mê cùng giác xưa nay 
có đủ, đều có nghĩa huân. Kinh Viên Giác nói: “Tất cả 
chúng sanh đồng chứng viên giác”. Kinh Pháp Hoa nói: 
“Phật chủng từ duyên”. Mới tin Bát-nhã thánh trí trọn 
chẳng mai một. Thời tiết nếu đến thì lý ấy tự bày. 

Thế nên, Như Lai ứng cúng đẳng chánh giác phi thường 
phi vô thường. Đại Huệ! Cho đến ngôn thuyết phân biệt 
sanh thì có lỗi thường vô thường. Phân biệt giác diệt thì 
la kiến chấp thường vô thường của ngu phu chẳng có 
tuệ tịch tĩnh, hằng lìa sự huân của thường vô thường, 
phi thường vô thường. 

Tất cả chúng sanh chẳng thành Vô thượng Chánh giác 
xét tột mà nói chẳng ngoài ngôn thuyết phân biệt hai thứ 
lỗi lầm. Do phân biệt mà khởi ngôn thuyết, lại nhân 
ngôn thuyết mà sanh phân biệt, chỗ nương của ngôn 
thuyết là lỗi tại phân biệt. Cho nên phân biệt giác diệt thì 
hai kiến chấp chóng la, không rơi vào ngu phu tuệ 
chẳng tịch tĩnh khởi huân tập thường vô thường. 

- TỔNG TỤNG. 


Khi ấy, Thế Tôn muốn trùng tuyên lại nghĩa này nên nói 


kệ: 

Chúng cụ (duyên hạnh) vô nghĩa la Sanh lỗi thường vô 
thường 

Nếu không phân biệt giác Hằng lìa thường vô thường. 
TừỪ kia lập nên tông Ắt có các nghĩa tạp 

Đẳng quán tự tâm lượng Ngôn thuyết không thể được. 
Chúng cụ (duyên hạnh) vô nghĩa là chẳng giác tự tâm 
hiện lượng thì không gốc có thể y cứ, hội quy về vô 
cực, bên trong đã không nguồn thầm hợp thì bên ngoài 
ắt sanh lỗi phân biệt đây là lý do rơi hai bên. Nếu bỏ 
phân biệt, giác được nguồn chân thì tự chứng bên trong 
chẳng rơi vào đoạn thường, song không thể y cứ nơi 
đây lập tông. Nơi đây mà lập tông vẫn là mê giác đối đãi 
nhau, các nghĩa tạp dấy, mà chẳng phải đẳng quán tâm 
lượng rồi. Đẳng quán tâm lượng thì chỉ có thầm hợp 
nên chẳng phải ngôn thuyết đến. 

7- CHỈ CỘI GỐC SANH DIỆT ĐỂ HIẾN TÀNG 
THỨC TỨC NHƯ LAI TÀNG VỐN KHÔNG CẤU 
NHIỄM. 

- ĐẠI HUỆ THỈNH HỎI. 

Khi ấy, Bồ-tát Đại Huệ lại bạch Phật: Thế Tôn! Cúi xin 
Thế Tôn lại vì con nói ấm giới nhập sanh dit, kia không 
có ngã thì cái gì sanh cái gì diệt? Kể ngu phu y nơi sanh 
diệt chẳng giác khổ tận, chẳng biết Niết-bàn. Phật bảo: 


Lành thay! Lắng nghe! Sẽ vì ông nói. Đại Huệ bạch 
Phật: Xin vâng thọ giáo. 

Nhân đoạn trước phát minh Như Lai đã được vô gián trí 
thường, đoạn này lại lấy sanh diệt thưa thỉnh. Bởi vì 
chúng sanh chẳng đạt chân trí thường trụ, vọng thấy 
sanh diệt thật có lý do. Tánh ấm giới nhập vốn không 
tác giả mà sanh diệt rõ ràng. Bởi do chẳng giác Như Lai 
tàng tánh toàn thể đổi thành tàng thức cùng bảy thức 
thân chung, khởi các căn thứỨc vin theo ngoại cảnh. Đã 
có sanh diệt tuy không có ngã mà có tàng thức, bảy thức 
chẳng dứt. Đây là chỗ Nhị thừa không thể biết. Như Lai 
dạy bảo Bồ-tát thật là rành rõ nên phải xét kỹ. 

- CHỈ NHƯ LAI TÀNG THANH TỊNH KHÔNG 
NHƠ. 

Phật bảo Đại Huệ: Như Lai tàng là nhân thiện bất thiện, 
hay khắp khởi tạo tác tất cả thú sanh, thí như con hát 
biến hiện các thú, lìa ngã ngã sở. Vì chẳng giác kia nên 
ba duyên hòa hợp phương tiện mà sanh. Ngoại đạo 
chẳng giác chấp là tác giả. Vì từ vô thỦy ác tập hư ngụy 
huân tập nên gọi là tàng thức. Sanh vô minh trụ địa cùng 
thất thức chung, như thân biển sóng, sanh mãi chẳng 
dứt. Lìa lỗi vô thường, lìa ngã luận thì tự tánh không 
nhƠơ cứu kính thanh tịnh. 

Như Lai tàng là nhân thiện bất thiện, đây là yếu chỉ bí 


mật của ba đời Như Lai, chính cùng vọng tưởng không 
tánh lẫn nhau phát minh. Như Lai tàng đã là nhân thiện 
bất thiện thì Như Lai tàng cũng không có tánh, như con 
hát đóng các vai trò mà không có ngã và ngã sở. Nơi đây 
nếu giác thì, tánh của không tánh vì chiếu liễu nên thất 
thức chẳng sanh, đã có trí dụng thầy đều bình đẳng. Nơi 
đây nếu chẳng giác thì, Như Lai tàng đổi làm tàng thức, 
nên nói “trụ địa vô minh”, vì vô minh bất giác nên vọng 
động thành nghiệp là sanh kiến phần làm thất thức thân. 
Thất thức thân này tất cả phàm ngu ngoại đạo chấp làm 
ngã thể. Cho nên có thường kiến, chẳng phải thường 
chấp là thường thấy rơi vào vô thường. Nếu ha vô 
thường ngã kiến thì tự tánh không nhơ, cứu kính thanh 
tịnh. Ba duyên là căn trần thức. Thức này gồm chỉ các 
thức cũng do thất thức dấy khởi đều thuộc kiến phần. 
Căn trần thuộc tướng phần, cũng chẳng rời kiến phần 
mà có hiện ra. Cho nên biết, ba cõi trong ngoài thành nơi 
thất thức, thầy do bất giác Như Lai tàng. Bởi tàng tánh 
không tánh nên mới tùy duyên. Tùy duyên nhiễm tịnh 
thiện bất thiện sanh. Chẳng phải thật có chủng tử, mà 
tất cả chủng tử đều y đó, nên nói từ vô thủy tập khí hư 
ngụy. 

- RIÊNG PHÀM NGU Y THỨC GIẢI THOÁT 
CHẲNG THẤY NHƯ LAI TÀNG TÁNH. 


Kỳ dư các thỨc có sanh có diệt. Ý ý thức v.v... niệm 
niệm có thất thức, nhân vọng tưởng chẳng thật chấp 
các cảnh giới, các thứ hình xứ, chấp trước danh tướng. 
Chẳng giác sắc tướng tự tâm hiện ra, chẳng giác khổ 
lạc, chẳng đến giải thoát, danh tướng các thứ trói buộc, 
tham sanh rồi sanh tham, hoặc nhân hoặc phan duyên, 
các thọ căn kia diệt, thứ lớp chẳng sanh. Còn tự tâm 
vọng tưởng chẳng biết khổ vui, vào diệt thọ tưởng 
chánh thọ, đệ tứ thiền. 

Các thức là chỈ cho thất chủng thức. Mê Như Lai tàng 
chuyển làm thức tàng mà có thất thức thân, một lúc các 
thức chóng hiện. Niệm niệm có thất thức là, các thức 
đều có thất thức chủ trì. Do đó vọng tưởng chẳng thật 
nhảy vọt chuyển sanh nhiếp thủ cảnh giới, chẳng rõ 
danh tướng trước mắt do tự tâm hiện. Lại y danh tướng 
sanh thọ khổ lạc, tham sanh sanh tham triền miên chẳng 
dứt. Do thọ làm nhân, danh tướng làm duyên. Diệt thọ 
khổ lạc thì danh tướng chẳng sanh. Tất cả vọng tưởng 
tạm được dừng nghỉ thành diệt tận định và tứ thiền 
định. Chẳng biết thọ vốn vô ngã thì sanh thọ diệt thọ 
đều là hư vọng. Đây là phàm phu nhàm la sanh diệt mà 
không có quán kỹ khởi tưởng diệt tận. 

Người khéo tu hành chân đế giải thoát, khởi tưởng giải 
thoát, chẳng lìa chẳng chuyển tên Như Lai tàng thức 


tàng thì thất thức lưu chuyển chẳng diệt. Vì cớ sao? Vì 
kia nhân phan duyên các thức sanh. Chẳng phải cảnh 
giới của Thanh văn Duyên giác tu hành. Chẳng giác vô 
ngã thì tự tướng cộng tướng nhiếp thọ, sanh ấm giới 
nhập. Thấy Như Lai tàng thì ngũ pháp, ba tự tánh, nhân 
pháp vô ngã ắt diệt. 

Nhị thừa được chân đế giải thoát riêng nơi tứ thiền. 
Song do chẳng chuyển tàng thức làm Như Lai tàng thì 
thất thức chẳng diệt. Nghĩa là thất thức cùng tàng thức 
làm nhân, lại duyên tàng thức mà được sanh trụ, nên nói 
“y kia trở lại duyên kia”. Nhị thừa chẳng giác tự tâm 
hiện ra, chẳng biết cảnh hiện duy tâm, không có pháp 
tánh. Chỉ nơi ấm nhập giới phát minh vô ngã, la được 
nhiếp thủ vẫn còn pháp tự tướng cộng tướng của ấm 
nhập giới. Đây tức là tập khí thất thức chẳng diệt. Thức 
này cần chuyển tàng thức làm Như Lai tàng mới biết 
danh, tướng, vọng tưởng đương thể toàn không, chánh 
trí, như như cũng là nói suông, đến đây mới gọi nhân 
pháp vô ngã. Chẳng giác vô ngã, chính là nói chẳng giác 
pháp vô ngã. Nhị thừa chỈ chứng nhân không mà chẳng 
chứng pháp không. Vì chẳng đạt Như Lai tàng tánh thì 
chẳng lìa tàng thức. Chẳng lìa tàng thức thì thất thức ắt 
chẳng diệt. Thất thức chẳng diệt mà nói nhân không, chỉ 


không cái ngã trong tam giới, mà cái ngã tập khí của bát 


thức thật còn chẳng giác. ChỈ quán ấm giới nhập không, 
chứng được chân đế, chẳng sanh ái thủ, đoạn được 
nhân tam giới, phần ngoại ngã thất thức diệt mà phần 
nội ngã chẳng diệt, nên nói “chẳng giác vô ngã”. 

- CHỈ NHƯ LAI TÀNG TỰ GIÁC CHÓNG LÌA 
SANH DIỆT CHẲNG PHẢI NHỊ THỪA. 

Địa thứ lớp tương tục chuyển tiến, các kiến chấp ngoại 
đạo không thể làm khuynh động, ấy gọi là trụ Bồ-tát 
Bất động địa (bát địa), được mười thỨ tam-muội đạo 
môn lạc. Do tam-muỘi giác gia trì, quán sát Phật pháp 
bất tư nghì, tự nguyện chẳng thọ tam-muội môn lạc và 
thật tế, hướng đến tự giác thánh thú, chẳng chung chỗ 
tu hành với tất cả Thanh văn, Duyên giác và các ngoại 
đạo, được mười chủng tánh đạo hiền thánh và thân trí ý 
sanh, lìa tam-muội hạnh. Thế nên, Đại Huệ!Đại Bồ-tát 
muốn cầu thắng tiến phải sạch tên Như Lai tàng và 
thức tàng. 

Nương trên nói thấy Như Lai tàng, diệt thất thức thân 
thì hay tùy địa thứ lớp chuyển tiến, chẳng bị ngoại đạo 
làm diêu động. Đây chính là đệ bát Bất động địa, nên nói 
“trước Bất động địa vừa xả tàng”. Xã tàng thức thì 
chánh thọ hiện tiên, do được Như Lai tự giác làm giác 
gia trì, phát bi nguyện, nên hay chẳng thọ tam-muội môn 
lạc và trụ thật tế. Thật tế là chân như thật tế. Trụ nơi 


chân như thật tế thì thấy không Phật có thể thành, không 
chúng sanh đáng độ, nên chẳng trụ thật tế, y trí khởi 
dụng. Nên nói “tự giác thánh thú chẳng chung chỗ tu 
hành với Nhị thừa và các ngoại đạo”. Mười hiền thánh 
chủng tánh tức là thập địa chủng tánh. Nghĩa là từ thập 
địa cho đến Phật địa được ba thứ thân, lìa tam-muội 
viên mãn bồ-đề. Cho nên người muốn được thắng tiến 
phải khéo rành tên Như Lai tàng và thức tàng. Bởi vì 
Như Lai tàng và thức tàng một thể hai tên, mê ngộ khác 
vậy. Vì lẽ Như Lai tàng vốn tự không tánh, tánh không 
tánh ấy rất chân rất tịch. Tột chỗ chân tịch liền là vô 
minh, vô minh vô thỦy bất giác vọng kiến, kiến vọng 
vốn là không, chẳng lìa bản tế. Nếu hay giác chỗ này thì 
an trụ tâm hải, lại không riêng có. Thân tức là pháp thân. 
Trí tức là Báo thân. Ý sanh tức là Hóa thân. Chuyển bát 
thức được tên Pháp thân, chuyển thất thức được tên 
Báo thân, chuyển đệ lục ý thức được tên Hóa thân. 
Trong khoảng sát-na ngộ mê đã chuyển nên nói “chỈ 
chuyển tên kia không có thật tánh”. 

Đại Huệ! Nếu không thức tàng gọi là Như Lai tàng, ắt 
không sanh diệt. Đại Huệ! Song các phàm thánh thầy có 
sanh diệt. Người tu hành tự giác thánh thú hiện trụ pháp 
lạc, chẳng bỏ phương tiện. Đại Huệ! Như Lai tàng thức 
tàng này, tất cả Thanh văn, Duyên giác tâm tưởng thấy 


được, tuy tự tánh thanh tịnh mà bị khách trần che đậy 
vẫn thấy chẳng tịnh chẳng phải chư Như Lai. Đại Huệ! 
Như Lai ấy, cảnh giới hiện tiền, như trong lòng bàn tay 
xem trái a-ma-lặc. 

Đây nói thấy Như Lai tàng là, trừ sạch hiện lưu tuy 
cũng chẳng bổ phương tiện mà chẳng đồng với Nhị 
thừa. Mê Như Lai tàng mà làm thức tàng thì toàn thể là 
sanh diệt. Như thật biết thức tàng tức Như Lai tàng thì 
sanh diệt chóng lìa. Mà các phàm thánh thấy có sanh 
diệt, nên người tu hành thấy tự giác trí vẫn chẳng bỏ 
pháp lạc phương tiện. Nên nói “biết rõ sanh là tánh 
chẳng sanh, làm sao bị sanh diệt Iưu chuyển?”. Như Lai 
do sức kia chưa đầy đủ nên có phương tiện. Phương 
tiện này chẳng phải nói Như Lai tự tánh vẫn có bất tịnh. 
Như Nhị thừa tâm tưởng thấy được, tuy biết tự tánh 
thanh tịnh mà do khách trần che đậy vẫn thấy bất tịnh, 
có được tam-muội pháp lạc đều thành thật pháp. Chẳng 
bằng người tự giác tu hành thấy rõ tự tánh, chỉ dùng 
phương tiện chóng trừ hiện lưu. Cho nên biết, thấy tánh 
không thể chẳng rõ. Nên Như Lai chính thấy cảnh giới 
hiện tiền chẳng phải một chẳng phải khác, như xem trái 
a-ma-lặc trong lòng bàn tay, lại không còn nghi ngại. 
Đại Huệ! Ta nơi nghĩa này dùng thần lực dựng lập 
khiến phu nhân Thắng Man và chư Bồ-tát trí sáng đầy 


đủ v.v... tuyên dương diễn nói Như Lai tàng và tên thức 
tàng, thất thức chung sanh. Thanh văn chấp trước thấy 
nhân pháp vô ngã, cho nên phu nhân Thắng Man nương 
oai thần Phật, nói cảnh giới Như Lai chẳng phải cảnh 
giới Thanh văn, Duyên giác và ngoại đạo. Như Lai tàng 
và thức tàng chỈ là cảnh giới Phật và những Bồ-tát trí 
tuệ sắc bén y nơi nghĩa. Thế nên, ông và các vị đại Bồ- 
tát đối với Như Lai tàng thức tàng phải siêng tu học, 
chớ có chỈ nghe hiểu khởi tưởng biết đủ. 

Như Lai tàng tên thỨc tàng cùng thất thức chung, đây 
chẳng phải cảnh giới Nhị thừa. Bởi vì Nhị thừa chẳng 
tin thức thứ tám tức Như Lai tàng. Cho nên đối với ngã 
thấy vô ngã, thường thấy vô thường, ấy là tưởng đảo. 
Vì trừ cái tưởng này nên nói thỨc tàng tức Như Lai 
tàng, khiến biết tâm ý ý thức đều không tự tánh, thấy 
pháp vô ngã, được cái chân ngã, đây là cảnh giới chư 
Phật. Trừ phu nhân Thắng Man và những vị Bồ-tát trí 
bén, không có người hay biết được, cho nên Phật răn 
Bồ-tát chớ khởi tưởng biết đủ. 

- TỔNG TỤNG 

Khi ấy, Thế Tôn muốn trùng tuyên lại nghĩa này nên nói 
kệ: 

Như Lai tàng sâu kín Mà cùng thất thức chung 

Hai thứ nhiếp thọ sanh Người trí ắt xa lìa. 


Như gương tượng hiện tâm Tập khí vô thủy huân 
Người như thật quán sát Các sự thấy vô sự 

Như ngu thấy chỉỈ trăng Xem tay chẳng thấy trăng 
Người chấp trước danh tự Chẳng thấy ngã chân thật. 
Tâm là con hát giỏi Ý như đánh đàn hay 

Năm thức là bè bạn Vọng tưởng, chúng xem hát. 

KỆ nói Như Lai tàng sâu kín mà lược nói thức tàng. 
Nghĩa là tức thức tức tánh, chân như vô minh an trụ sâu 
kín. Tuy có thất tức ngã vọng thấy tự tha, nhữ gương 
không tâm mà hiện các hình tượng, dụ vô minh vọng tập 
tùy duyên chóng hiện, như thật mà quán trọn không việc 
ấy. Người trí liễu đạt đương thể xa lìa, kể ngu xem 
ngón tay chẳng thấy chân thật, đây là lý do phân mê giác 
vậy. Bát thức không tánh thọ huân tùy duyên biến hiện, 
nên như con hát, thất ý nhân trong, duyên ngoài nên nhữ 
ngƯời đánh đàn, năm thức góp trần nên như bạn bè, lục 
thức phân biệt như chúng xem hát. Thầy do vọng hiện 
chẳng phải có sự thật. 

G - CHỈ TÁM THỨC NĂM PHÁP BA TỰ TÁNH 
HAI VÔ NGÃ CỨU KÍNH ĐẠI THỪA THÀNH 
ĐỆ NHẤT NGHĨA. 

1- CHỈ NĂM PHÁP CHUYỂN BIẾN. 

- BÀY TƯỚNG NĂM PHÁP. 

Khi ấy Bồ-tát Đại Huệ bạch Phật: Thế Tôn! Cúi xin vì 


nói tướng năm pháp, tự tánh thức, hai thỨ vô ngã, phân 
biệt cùng tột, con và các đại Bồ-tát khác đối tất cả địa 
thứ lớp tương tục, phân biệt pháp này vào tất cả Phật 
pháp, vào tất cả Phật pháp cho đến Như Lai tự giác địa. 
Phật bảo Đại Huệ: Lắng nghe, lắng nghe! Khéo suy 
nghĩ đó. Đại Huệ bạch Phật: Xin vâng thọ giáo. Phật 
bảo Đại Huệ: Năm pháp, tự tánh thức, hai thứ vô ngã 
phân biệt rõ tướng, nghĩa là Danh, tướng, vọng tưởng, 
chánh trí, như như. Nếu người tu hành tu vào Như Lai 
tỰ giác thánh thú, la kiến chấp đoạn thường có không 
v.v... Hiện pháp lạc chánh thọ trụ hiện ở trước. Đại 
Huệ! Chẳng giác năm pháp, tự tánh thức, hai vô ngã, tự 
tâm hiện ngoại tánh, là phàm phu vọng tưởng chẳng 
phải chư hiền thánh. 

Đây hỏi năm pháp tự tánh thức hai vô ngã cứu kính sai 
biệt. Hỏi chung bốn thứ, đáp riêng bày năm pháp, trên 
tuy mỗi pháp rành rõ, mà ý thì ba thứ đều vào năm pháp. 
Giác danh, tướng, vọng tưởng không có tự tánh, liền 
hay phát minh chánh trí, chứng được như như. Người tu 
hành này bởi vào tự giác thánh thú chẳng thấy ngoài 
tâm có pháp, liền khi ấy xa lìa các kiến chấp đoạn 
thường có không, hiện pháp lạc trụ, là cảnh giới thánh 
hiền, chẳng phải phàm ngu có phần. Nghĩa là phàm ngu 
không tự giác thánh thú, cho nên chẳng giác năm pháp tự 


tánh thức hai vô ngã thảy duy tâm lượng, mà Ở ngoài 
tâm riêng thấy pháp tướng, tuy chánh trí, như như đều là 
vọng hiện. 

- CHỈ DANH TƯỚNG THẢY DO VỌNG TƯỞNG. 
Đại Huệ bạch Phật: Thế Tôn! Thế nào ngu phu vọng 
tưởng sanh, chẳng phải chư thánh hiền? Phật bảo Đại 
Huệ: Ngu phu chấp trước tục số danh tướng, tùy tâm 
trôi giạt. Trôi giạt rồi các thỨ tướng mạo, rơi vào kiến 
chấp ngã ngã sở hy vọng. Chấp trước sắc đẹp, chấp 
trước rồi không biết che ngại nên sanh nhiễm trước. 
Nhiễm trước rồi, tham sân si sanh nghiệp chứa nhóm. 
Chứa nhóm rồi vọng tưởng tự trói, như tằm làm kén, 
rơi trong biển sanh tử, đồng hoang các cõi, như bánh xe 
nước. Bởi vì ngu si không thể biết tự tánh như huyễn, 
sóng nắng, trăng đáy nước, lìa ngã ngã sỞ, khởi tất cả 
vọng tưởng chẳng thật, lìa năng tướng sở tướng và sanh 
trụ diệt, tỪ tự tâm vọng tưởng sanh, chẳng phải tự tại, 
thời tiết, vi trần, thắng diệu sanh. Phàm phu ngu sĩ theo 
danh tướng trôi. 

Tất cả danh tướng từ vọng tưởng sanh chẳng phải có 
nhân khác, để rõ ngoại đạo chấp nhân khác đều do 
chẳng đạt danh tướng không có tự tánh, chính nơi ấy vô 
sanh. Tất cả thế gian nhân danh sanh tướng, tướng sanh 
vọng tưởng, vọng tưởng không biết theo tướng nhiễm 


trước, khởi tham sân si, kết các nghiệp trói buộc như 
tằm làm kén lưu chuyển sanh tử như bánh xe nước. 
Chẳng biết tất cả danh tướng đều không tự tánh, như 
sóng nắng, trăng đáy nước, không ngã ngã sỞ, chỈ do 
vọng tưởng chẳng thật lập bày, chẳng phải có nhân 
khác. Nói có nhân khác như tự tại, thời tiết v.v... Thấy 
do phàm phu ngu si chẳng đạt danh tướng theo danh 
tướng mà lưu chuyển. 

- CHUYỂN VỌNG TƯỞNG TỨC TRÍ, NHƯ. 

Đại Huệ! Tướng kia là, chỗ soi của nhãn thức gọi là 
sắc, chỗ soi của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, ý thỨc gọi là 
thanh, hương, vị, xúc, pháp, ấy gọi là tướng. Đại Huệ! 
Vọng tưởng kia lập bày các danh, hiển hiện các tướng. 
Như đây chẳng khác tên voi ngựa xe bộ hành nam nữ 
v.v..., ấy gọi là vọng tưởng. Đại Huệ! Chánh trí là, biết 
danh tướng kia không thể được, ví như khách đi qua, 
các thức chẳng sanh, chẳng đoạn chẳng thường chẳng 
rơi vào chỗ tất cả ngoại đạo, Thanh văn, Duyên giác. 
Đây lại chỈ rõ vọng tưởng lập bày, khiến đạt danh 
tướng chẳng thật liền chuyển vọng tưởng mà làm chánh 
trí. Do chỗ soi của căn thức khởi ra các tướng sắc v.v... 
Lại do vọng tưởng phân biệt lập bày các danh, các 
tướng càng bày. Nếu chính các thức chiếu soi chưa dấy 
phân biệt thì không có chỗ hiển bày. Nơi đây tỏ ngộ 


mới biết tất cả danh tướng trọn không thể được. Vả lại 
chính vọng tưởng hiển bày danh tướng, mà làm chánh 
trí liễu đạt danh tướng, không có thể khác, mà có dụng 
khác, nên nói “có phiền não thì không trí tuệ, có trí tuệ 
tức không phiền não”. Chánh trí hiện tiền thì phân biệt 
chẳng sanh, chẳng phải thường chẳng phải đoạn. Đây 
không phải cảnh giới của nhị thừa, huống là ngoại đạo? 
Lại nữa, Đại Huệ! Đại Bồ-tát do chánh trí này chẳng 
lập danh tướng, chẳng phải không lập danh tướng, bổ 
ha hai kiến chấp dựng lập (có) và phÏ báng (không), biết 
danh tướng chẳng sanh, ấy gọi là như như. Đại Huệ! 
Đại Bồ-tát trụ như như ấy được cảnh giới không thật 
có, nên được Bồ-tát Hoan hỷ địa. Được Bồ-tát Hoan hỷ 
địa rồi, hằng lìa tất cả cõi ác ngoại đạo, chính trụ chỗ 
xuất thế gian, pháp tướng thành thục, phân biệt tất cả 
pháp huyễn v.v... tỰ giác pháp thú tướng rành rõ, lìa các 
vọng tưởng, thấy tánh tướng khác, thứ lớp đến Pháp 
vân địa (thập địa). Ở trong khoảng giữa đó do sỨc tam- 
muội tự tại, thần thông mở tròn, được Như Lai địa rồi, 
các thứ biến hóa tròn chiếu thị hiện thành thục chúng 
sanh, như trăng đáy nước, khéo cùng tột đầy đủ mười 
câu vô tận, vì các thứ ý hiểu của chúng sanh phân biệt 
nói pháp, pháp thân lìa ý làm ra, ấy gọi là Bồ-tát nhập 
như nhƯ mà được. 


Đây tức danh tướng mà được như như. Chẳng lập danh 
tướng, chẳng phải không lập danh tướng, lìa kiến chấp 
có không, chính được pháp thể. Cho nên tức nơi danh 
tướng mà được như như. Pháp vị như như tức là cảnh 
giới không thật có Hoan hỷ địa. Đến địa này rồi hằng lìa 
tất cả ác kiến gọi là xuất thế gian. Do đó chân như pháp 
tướng thứ lớp thành thục. Tức là hay thuận pháp như 
huyễn dùng trí tự giác khởi các pháp hạnh. Lìa vọng 
tưởng đã thấy các pháp tướng khác, nghĩa là tất cả pháp 
chân như thật tướng không có một khác, thấy một khác 
là vọng tưởng vậy. Bồ-tát tức vọng tức chân nên hay 
dùng tướng không tướng dựng lập các địa, tùy sức tam- 
muội thần thông tự tại cứu kính Phật địa, biến hóa 
chiếu diệu đối hiện sắc thân như trăng đáy nước, đầy 
đủ mười câu vô tận, vì các chúng sanh phân biệt diễn 
nói, đây gọi là pháp thân lìa ý tạo ra, nhậm vận như như. 
2- CHỈ TẤT CẢ PHÁP THẢY VÀO NĂM PHÁP. 

- CHỈ BA TỰ TÁNH VÀO NĂM PHÁP. 

Bồ-tát Đại Huệ bạch Phật: Thế Tôn! Tại sao Thế Tôn 
nói ba thỨ tự tánh vào năm pháp, là mỗi cái có tự tánh 
riêng? Phật bảo Đại Huệ: Ba thứỨ tự tánh và tám thức, 
hai thứ vô ngã thẫẩy vào năm pháp. Đại Huệ! Danh và 
tướng kia là vọng tưởng tự tánh. Đại Huệ! Nếu y vọng 
tưởng kia sanh tâm và tâm pháp (tâm sở), gọi đồng thời 


sanh, nhữ mặt nhật và ánh sáng đồng, các thỨ tướng 
mỗi thứ riêng phân biệt gìn giữ, ấy gọi là duyên khởi tự 
tánh. Đại Huệ! Chánh trí, như như vì không thể hoại nên 
gọi là thành tự tánh. 

Đây nói ba thỨ tự tánh, tám thức, hai thứ vô ngã thảy 
vào năm pháp. Vả lại trước nói ba tự tánh vào năm 
pháp. Danh tướng không tánh, vọng chấp mà thành, cho 
nên nhiếp danh tướng thảy là Biến kế chấp. Y danh 
tướng vọng chấp mà khởi phân biệt, tâm tâm số pháp 
một lúc chóng hiện không có trước sau, như mặt nhật và 
ánh sáng, gọi là Duyên khởi tánh. Nếu đạt vọng chấp 
danh tướng vốn không tự tánh, tâm tâm số pháp liền đó 
tiêu sạch, tiêu sạch tâm theo tướng thì trí chiếu sáng 
ngời, liễu đạt tướng không tánh, chân như hiển bày, nên 
gọi là Viên thành thật tánh. 

- CHỈ TÁM THỨC HAI VÔ NGÃ VÀO NĂM PHÁP. 
Lại nữa, Đại Huệ! Tự tâm hiện vọng tưởng có tám thứ 
phân biệt. Nghĩa là tướng thức tàng, ý, ý thức và năm 
thức thân, tướng chẳng thật vì vọng tưởng. Ngã và ngã 
sở hai cái nhiếp thọ diệt thì hai vô ngã sanh. Thế nên, 
Đại Huệ! Năm pháp này Thanh văn, Duyên giác, Bồ-tát, 
Như Lai tự giác thánh trí, các địa tương tục thứ lớp, tất 
cả Phật pháp thầy vào trong ấy. 


Đây nói tám thức hai vô ngã vào năm pháp. Chẳng giác 


tự tâm hiện ra, tám thứ thức tướng một lúc chóng sanh, 
mỗi cái có tự loại lập bày vọng tưởng, năng vọng sở 
vọng, nhân pháp rõ ràng. Nếu giác tự tâm hiện ra thì 
kiến phần, tướng phần như băng tiêu dung, liền chuyển 
tâm, ý, ý thức mà làm tứỨ trí, năng thủ sở thủ không, trí 
và tịch lẫn nhau hiển hiện. Cho nên, Nhị thừa, Bồ-tát, 
Như Lai đã có trí địa tự giác thầy vào năm pháp. 

- CHỈ TẤT CẢ PHẬT PHÁP VÀO NĂM PHÁP. 

Lại nữa, Đại Huệ! Năm pháp là tướng, danh, vọng 
tưởng, như như, chánh trí. Đại Huệ! tướng là nếu ở chỗ 
hình tướng sắc tượng v.v... hiện, ấy gọi là tướng. Nếu 
kia có tướng như thế gọi là bình v.v... TỨc cái này 
không phải cái khác, ấy nói là danh. Lập bày các danh, 
hiển hiện các tướng bình v.v... Nơi tâm tâm pháp, ấy 
gọi là vọng tưởng. Danh kia tướng kia cứu kính không 
thể được, trước sau không giác, nơi các pháp không 
triển chuyển, lìa vọng tưởng chẳng thật, ấy gọi là như 
như. Chân thật quyết định cứu kính tự tánh không thể 
được, kia là như tướng, ta tức chư Phật tùy thuận nhập 
xứ, khắp vì chúng sanh như thật diễn nói lập bày hiển 
thị, nơi kia tùy nhập chánh giác chẳng đoạn chẳng 
thường, vọng tưởng chẳng khởi, tùy thuận tướng tự 
giác thánh thú, mà tất cả ngoại đạo, Thanh văn, Duyên 
giác không đạt được, ấy gọi là chánh trí. Đại Huệ! Ấy 


gọi là năm pháp, ba thứ tự tánh, tám thức, hai thứ vô 
ngã, tất cả Phật pháp thầy vào trong ấy. Thế nên, Đại 
Huệ! Phải tự phương tiện học, cũng dạy người khác, 
chớ theo nơi nào. 

Đây nói tất cả Phật pháp đều vào năm pháp. Giải thích 
lại năm pháp, chỉ người tùy thuận chánh trí, như như. 
Thứ lớp chứng được nên gọi là phương tiện. Xét nói, 
nhân tướng được danh, theo danh hiển tướng, lập bày 
vọng tưởng, thảy hiển tất cả danh tướng đều không thể 
được. Trước sau không giác, đối trong các pháp không 
có triển chuyển, chỈ lìa vọng tưởng tức là như như. Đây 
là tất cả pháp tự tướng chân như, thập địa Bồ-tát chỗ 
chứng có cạn sâu, chẳng phải hàng nhị thừa, nên nói “ta 
và chư Phật tùy thuận nhập xứ”. Vô phân biệt trí duyên 
chân như cảnh nếu duyên các duyên khác thuộc về hậu 
đắc trí. Song hai trí, thể một mà dụng khác, liễu tục 
cũng do chứng chân, nên hai trí đều do chân như bày 
hiện. Tùy thuận hai trí đã chứng chân nhƯ được vào 
chánh giác, đến chỗ cứu kính phi thường phi đoạn, hiện 
tha thọ dụng thân độ và biến hóa thân độ, như thật diễn 
nói, phá các lưới nghi, nên nói “tất cả Phật pháp thảy 
vào năm pháp, do tự chứng biết chẳng tỪ nơi khác 
được”. 

- TỔNG TỤNG. 


Khi ấy, Thế Tôn muốn trùng tuyên lại nghĩa này nên nói 
kệ: 
Năm pháp ba tự tánh 

Hai thứ không có ngã 

Danh tướng hư vọng tưởng 

Tự tánh hai thứ tướng 

Chánh trí và như nhữ 

Và cùng tám thứ thức 

Thầy nhiếp thuộc Đại thừa 

Ấy tức là thành tướng. 

Ấy tức là thành tướng. 
Kệ tụng năm pháp, tự tánh, tám thức, vô ngã thầy nhiếp 
Đại thừa. Đại thừa là tự tâm hiện lượng. Mê tự tâm 
lượng thì danh tướng lăng xăng, trí như lẫn hiển, y tha 
cho là riêng có, kế chấp ắt đợi viên thành. Muốn phá vô 
minh của tám thức thì sở tri của hai cái ngã phải tiêu 
dung, đến nơi giác còn khởi quán gì? Mộng qua sông 
nhớ lại lặng câm, phải tự dứt bặt vậy. 
H- CHỈ PHÁP THÂN BA ĐỜI NHƯ LAI QUÁ CHỖ 
NGHĨ NGỢI CỦA THẾ GIAN, CHẲNG PHẢI 
NGHĨA SÁT-NA, TRƯỚC SAU KHÔNG LỖI 
THANH TỊNH VÔ LẬU. 
1- CHỈ PHÁP THÂN TỰ THÔNG QUÁ CHỖ NGHĨ 
NGỢI CỦA THẾ GIAN. 


- THƯA THỈNH VỀ CHƯ PHẬT CÓ HÀNG SA 
DIỆU NGHĨA. 

Khi ấy, Bồ-tát Đại Huệ lại bạch Phật: Thế Tôn! Như 
Thế Tôn đã nói “Quá khứ chư Phật như hằng hà sa, vị 
lai hiện tại cũng lại như thế”. Thế nào Thế Tôn là như 
nói mà tín thọ hay lại có nghĩa khác? cúi xin Như Lai 
thương xót giải nói. 

Cảnh giới chư Phật bất khả tư nghì, cảnh giới Phật trí 
bất khả tư nghì, cảnh giới chúng sanh bất khả tư nghì, 
cảnh giới vọng tưởng bất khả tư nghì, bất khả tư nghì 
này đồng pháp giới tánh, không thiếu không dư, chẳng 
ra chẳng vào, không thể chỈ bày, cũng chẳng phải không 
nói. Đây nhân dụ hằng hà sa Phật riêng hiển nghĩa này. 
Trừ vì chúng sanh phương tiện dẫn thí dụ, nơi câu vô 
nghĩa để thông chân thật thì chẳng phải nhất thiết trí đâu 
hay dự vào đây. 

- CHỈ CHƯ PHẬT TỰ THÔNG QUÁ CHỖ NGHĨ 
THẾ GIAN, KHÔNG THỂ NÓI THÍ DỤ. 

Phật bảo Đại Huệ: Chớ như nói mà tín thọ, số lượng 
chư Phật ba đời chẳng phải như hằng hà sa. Vì cớ sao? 
Vì quá chỗ nghĩ của thế gian, chẳng phải thí dụ và sở thí 
dụ, do phàm ngu chấp thường, ngoại đạo vọng tưởng 
nuôi lớn ác kiến sanh tử không cùng, muốn khiến nhàm 


la vòng sanh tỬ, chuyên cần thắng tiến, nên vì họ nói 


chư Phật dễ thấy, chẳng phải như hoa Ưu-đàm-bát khó 
được thấy. Dứt phương tiện cầu, có khi lại xem các 
người thọ hóa khởi nói thế này, Phật khó được gặp như 
hoa Ưu-đàm-bát. Hoa Ưu-đàm-bát không ai đã thấy, hiện 
thấy, sẽ thấy. Như Lai thế gian thảy thấy, vì chẳng do 
kiến lập tự thông nói rằng Như Lai ra đời như hoa u- 
đàm-bát. Đại Huệ! Tự kiến lập tự thông quá chỗ nghĩ 
của thế gian, các phàm ngu kia không thể tin. Cẳnh giới 
tỰ giác thánh trí, không cùng cái gì thí dụ được. Chân 
thật Như Lai quá tướng tâm ý ý thức được thấy, không 
thể làm thí dụ. Đại Huệ! Song ta nói thí dụ Phật như 
hằng hà sa không có lỗi lầm. 

Số lượng ba đời chư Phật chẳng phải như hằng hà sa, 
quá chỗ nghĩ của thế gian, chẳng phải thí và sở thí, đây 
là Như Lai chân ngữ như ngữ vô thượng, diệu đế, chỉ 
chứng tự biết. Song do chúng sanh hy vọng, vì đoạt cái 
hư ngụy kia quyền chỈ chân thật, bảo có chư Phật 
chẳng phải như Ưu-đàm, hoặc nói như hoa Ưu-đàm để 
chỉ khó gặp, mà chẳng phải để kiến lập tự thông. Cảnh 
giới tự thông chẳng phải tướng có thể thấy, chẳng phải 
tướng chẳng thấy. Hành xứ chân thật của Như Lai quá 
tất cả kiến tướng của tâm ý ý thức, không thể ví dụ. Lại 
nói “song ta nói thí dụ Phật như hằng sa cũng không có 
lỗi lầm”, là thánh trí bên cạnh tự thông tùy nói mà chỉ 


bày, chẳng phải chỗ hay thấy của Nhị thừa và Bồ-tát 
thủy giáo. Văn sau rộng chỉ nghĩa này, duy phải tổ ngộ. 

- DỤ NHƯ LAI PHÁP THÂN BẢN TỊCH. 

Đại Huệ! Thí như cát sông Hằng tất cả cá, trạnh, thân 
thu, ma-ha, sƯ tỬ, voi, ngựa, ngưƯỜi, thú dẫm đạp, cát 
chẳng nghĩ rằng kia não loạn ta mà sanh vọng tưởng, tự 
tánh thanh tịnh không các nhơ nhớp. Như Lai Ứng cúng 
đẳng chánh giác tự giác thánh trí là sông Hằng, đại lực 
thần thông tự tại v.v... là cát. Tất cả ngoại đạo các 
người thú v.v... tất cả não loạn, Như Lai chẳng nghĩ mà 
sanh vọng tưởng. Như Lai lặng lễ không có niệm 
tưởng. Như Lai bẳn nguyện lẫy cái vui tam-muỘi vì an 
chúng sanh, không có não loạn, ví nhƯ cát sông Hằng 
đồng không có khác, lại vì đoạn tham sân. 

Về sau đều tức nơi hằng sa nói rộng nghĩa Phật, mà đây 
lại dụ Như Lai pháp thân bản tịch. Như Lai tự giác 
thánh trí có hằng sa đại lực, thần thông tự tại, bị tất cả 
ngoại đạo, người, thú não loạn mà tánh giác cát thể vẫn 
tịch, không có niệm tưởng. Chỉ dùng bẳn nguyện an lạc 
quần sanh, khiến họ tự giác không có tham sân. Thế mới 
biết, tất cả chúng sanh tự ở trong cũng có giác cát, mà tỪ 
vô thủy đến nay bị các tà kiến người thú dẫm đạp trọn 
không chán ha, lặng lẽ đến nay không thêm không bớt. 
Chỉ dùng chân như bản nguyện an lạc tất cả chúng sanh 


niệm niệm khởi diệt, khiến trụ pháp vị không có não 
loạn. Ví như cát sông Hằng là vì đoạn tham sân, mà tất 
cả chúng sanh không tự giác biết, thấy là Như Lai chư 
Phật như cát sông Hằng kia. 

- DỤ PHÁP THÂN CHẲNG DIỆT. 

Thí như cát sông Hằng là tự tánh của đất này, khi kiếp 
tận lửa cháy, cháy tất cả đất, mà địa đại kia chẳng bỏ tự 
tánh, vì cùng hỏa đại đồng sanh. Còn ngoài ra kể ngu 
khởi tưởng đất bị cháy, mà đất chẳng bị cháy, vì là nhân 
của lửa. Như thế, Đại Huệ! Như Lai pháp thân như cát 
sông Hằøng chẳng hoại. 

Đây dụ Như Lai pháp thân thường trụ chẳng diệt, thí 
như cát sông Hằng, đồng với cái kiên cố này là tự tánh 
đất, cùng hỏa đại đồng sanh. Lửa nhân đất mà được 
tánh cháy, đất nhân lửa mà được lý sanh, đều không có 
nghĩa cháy hết. 

- DỤ PHÁP THÂN KHẮP TẤT CẢ CHỖ KHÔNG 
CÓ CHỌN LỰA. 

Đại Huệ! Thí như cát sông Hằng không có hạn lượng, 
Như Lai quang minh cũng lại như thế, không có hạn 
lượng, vì thành thục chúng sanh khắp soi tất cả chư 
Phật đại chúng. Đại Huệ! Thí như cát sông Hằng riêng 
cầu cát khác hằng không thể được. Như thế, Đại Huệ! 
Như Lai ứng cúng đẳng chánh giác không sanh tử sanh 


diệt, vì có nhân duyên đoạn vậy. 

Đây dụ Như Lai pháp thân khắp tất cả chỗ không có lựa 
chọn. Tự tâm hiện lượng khắp giáp sa giới, tất cả tiếng 
là tiếng Phật, tất cả sắc là sắc Phật, nên nói “không có 
cát khác”. Có nhân duyên đoạn là, lại phòng lỗi tự nhiên. 
Như Lai đã chỉ cho người lấy sự nhật dụng hồn nhiên, 
không phải chẳng quấy mà lại hiển chỉỈ thú vô cấu thanh 
tịnh, có nói lẫn nhau phát minh. 

- DỤ PHÁP THÂN ĐỐI HIỆN KHÔNG CÓ TĂNG 
GIẢM. 

Đại Huệ! Thí như cát sông Hằng thêm bớt không thể 
biết. Như thế, Đại Huệ! Như Lai trí tuệ thành thục cho 
chúng sanh chẳng thêm chẳng bớt, vì chẳng phải thân 
pháp. Thân pháp là có hoại. Như Lai pháp thân chẳng 
phải thân pháp. 

Đây dụ pháp thân Ứng hiện không có thêm bớt. Chúng 
sanh duyên thành thục tức thấy Như Lai thành đẳng 
chánh giác, nói pháp đỘ sanh, vào Niết-bàn, mà Như Lai 
pháp thân vốn không đi, lại, cũng không có tâm hiện. Có 
đi có lại ấy là thân pháp, mà Như Lai chẳng phải là thân 
pháp, không thể phá hoại. Nên nói “tùy duyên phó cẳm 
đâu chẳng khắp, mà thường ngồi tòa bồ-đề này”. 

- DỤ NHƯ LAI BI NGUYỆN ĐỒNG VỚI PHÁP 
GIỚI. 


Như ép cát sông Hằng không thể được dầu. Như thế, 
tất cả chúng sanh tột khổ ép ngặt Như Lai. Cho đến 
chúng sanh chưa được Niết-bàn, chẳng bỏ pháp giới, tự 
tam-muỘi nguyện lạc vì do đại bi. 

Đây dụ Như Lai bi nguyện đồng với pháp giới. Dầu 
sánh Như Lai tâm niệm mỏi chán. Như Lai dùng mười 
câu vô tận, thành tựu chúng sanh khổ tột ép ngặt, không 
có chán bỏ, do đại bi làm thành. 

- DỤ NHƯ LAI PHÁP THÂN TÙY THUẬN NIẾT 
BÀN. 

Đại Huệ! Thí như cát sông Hằng theo nước mà trôi, 
chẳng phải không nước. Như thế, Đại Huệ! Như Lai 
nói ra tất cả các pháp theo dòng Niết-bàn. Thế nên nói 
như cát sông Hằng. Như Lai chẳng theo các dòng (khứ) 
di chuyển, vì đi là nghĩa hoại. Đại Huệ! Sanh tử bản tế 
không thể biết, vì không biết làm sao nói đi? Đại Huệ! 
Đi đó là nghĩa đoạn mà kẻ ngu chẳng biết. 

Đây dụ Như Lai pháp thân tùy thuận Niết-bàn. Nếu 
chẳng tùy thuận là bị dòng sanh tử chuyển, thành nghĩa 
đoạn diệt. Sanh tử bản tế tức là Niết-bàn bản tế, do 
chẳng biết thì chẳng tùy thuận, khởi tưởng đi là hoại. Đi 
là nghĩa đoạn, mà Như Lai pháp thân chẳng đoạn. 

- CHỈ SANH TỬ GIẢI THOÁT BẢN TẾ VÔ BIÊN. 
Đại Huệ bạch Phật: Thế Tôn! Nếu chúng sanh sanh tử 


bản tế không thể biết, làm sao giải thoát có thể biết? 
Phật bảo Đại Huệ: Nhân tập khí vọng tưởng lỗi ác hư 
ngụy từ vô thỦy diệt, tự tâm hiện biết nghĩa bên ngoài, 
vọng tưởng thân chuyển mà giải thoát chẳng diệt. Thế 
nên vô biên chẳng phải hoàn toàn không có. Vì vọng 
tưởng kia khởi vô biên v.v... tên khác. Quán sát trong 
ngoài lìa nơi vọng tưởng, không có chúng sanh khác, trí 
và SỞ tri tất cả các pháp thảy đều tịch tĩnh. Chẳng biết 
tỰ tâm hiện vọng tưởng nên vọng tưởng sanh, nếu biết 
thì diệt. 

Sanh tử bản tế tức Niết-bàn bản tế, do chẳng biết tùy 
thuận khởi ra vọng kiến thì sanh tử tướng khác, Niết- 
bàn tướng khác, thành lỗi tập khí. Nếu biết tự tâm hiện 
ra, sanh tử Niết-bàn vốn không hai mé. Tức nhân vọng 
tập diệt thì thấy các pháp bên ngoài không có tự tánh, 
bèn hay chuyển vọng tưởng thân tùy thuận sanh tử, gọi 
là giải thoát mà chẳng phải đoạn diệt. Cho nên nói “vô 
biên, chẳng phải trọn không bản tế”. Chỉ do chẳng biết 
bản tẾ vọng thấy sanh tử Niết-bàn, khởi tưởng hữu 
biên. Vì vọng tưởng kia nói là vô biên, bởi khiến quán 
sát trong ngoài, chỈ trừ vọng tưởng lại không có danh tự 
chúng sanh, trí và sở tri tất cả các pháp thầy đều tịch 
tĩnh. Cho nên biết, chúng sanh sanh tử đều do vọng 
tưởng, chẳng biết tự tâm hiện thì vọng tưởng sanh, biết 


tỰ tâm hiện thì vọng tưởng diệt. Diệt thì bản tế tùy 
thuận, sanh tử Niết-bàn đều như mộng huyễn. 

- TỔNG TỤNG. 

Khi ấy, Thế Tôn muốn trùng tuyên lại nghĩa này nên nói 
kệ: 

Quán sát các đạo sư Ví như cát sông Hằng 

Chẳng hoại cũng chẳng đi Cũng lại chẳng cứu kính. 

Ấy tức là bình đẳng Quán sát chư Như Lai 

Ví như cát sông Hằng v.v... Thầy lìa tất cả lỗi. 

Theo dòng mà tánh thường Ấy là Phật chánh giác. 

Như Lai pháp thân chẳng phải hoại chẳng phải đi. Nếu 
lại có cứu kính thì Niết-bàn sanh tử là hai chẳng phải 
bình đẳng. Nếu chẳng phải bình đẳng thì thuộc tác nhân. 
Tác thì vô thường có nhiều lỗi lầm. Cho nên biết chỉỈ trừ 
vọng tưởng tác nhân thì theo dòng được tánh, liền thấy 
cảnh giới Như Lai tự giác, đồng với mé sanh tử tịch tĩnh 
thường trụ. Đây là Như Lai nhân dụ cát sông Hằng mà 
kiến lập tự thông, lìa lỗi ngôn thuyết. Tuy có nói thí dụ 
mà cứu kính bất khả tư nghì. 

2- CHỈ PHÁP THÂN VÔ LẬU, CHẲNG PHẢI 
NGHĨA SÁT-NA. 

- CHỈ CÁC PHÁP SÁT-NA 

+ SẮP CHỈ SÁT-NA PHI NGHĨA SÁT-NA, TRƯỚC 
BÀY CÁC PHÁP. 


Khi ấy, Bồ-tát Đại Huệ lại bạch Phật: Thế Tôn! Cúi xin 
vì nói tướng hoại của tất cả các pháp sát-na? Thế Tôn! 
Thế nào tất cả pháp sát-na? Phật bảo Đại Huệ: Lắng 
nghe, lắng nghe! Khéo suy nghĩ đó, ta sẽ vì ông nói. Phật 
bảo Đại Huệ: Tất cả pháp ấy, nghĩa là lành, chẳng lành, 
vô ký, hữỮu vi, vô vi, thế gian, xuất thế gian, có tỘi, 
không tội, hữu lậu, vô lậu, thọ, chẳng thọ. 

Hỏi nghĩa sát-na để bày nghĩa phi sát-na. Niệm niệm 
không dừng gọi là sát-na, cũng gọi là tướng hoại, cũng 
gọi là tướng không. Tất cả pháp sát-na là, tất cả pháp 
trong ngoài do tự tâm hiện ra niệm niệm không dừng. 
Bởi không biết tự tâm là nghĩa phi sát-na, chỉ thấy cảnh 
hiện ra niệm niệm sanh diệt sát-na chẳng dừng, mà lầm 
cho là pháp vô vi đều đồng với diệt hết, rồi khởi ra đoạn 
kiến. Chẳng biết tất cả pháp sát-na có cái phi sát-na, chỗ 
này không phải Nhị thừa thấu được. Hồi đáp nêu ra 
thảy đều để rõ ý chỈ này. Trước bày tất cả pháp, đợi sau 
mới hiển minh. 

Đại Huệ! lược nói tâm ý ý thức và tập khí, ấy là nhân 
năm thọ ấm, tâm ý ý thức tập khí ấy nuôi lớn, phàm ngu 
lành chẳng lành vọng tưởng. 

Lược nói pháp năm ấm, bởi tất cả pháp đều từ năm ấm 
sanh khởi. Pháp năm ấm lại lấy tâm ý ý thức, tập khí 


làm nhân mà được nuôi lớn. Phàm ngu lành chẳng lành 


vọng tưởng là, tam giới, lục phàm, hữu lậu vọng tưởng 
là nghĩa sát-na. 

Đại Huệ! Tu tam-muỘi lạc, tam-muội chánh thọ, hiện 
pháp lạc trụ gọi là Hiền Thánh thiện vô lậu. 

Nhân tướng vô lậu của thánh hiền trong tam thừa là phi 
sát-na. Do tu tam-muội được pháp lạc trụ hiện bày ra, 
sau mới phát minh. 

+ CHỈ NGHĨA SÁT-NA. 

Đại Huệ! Lành chẳng lành là, tám thức. Những gì là 
tám? Nghĩa là Như Lai tàng tên tàng thức, tâm ý ý thức 
và năm thức thân, chẳng phải chỗ ngoại đạo nói. Đại 
Huệ! Năm thức thân cùng tâm ý ý thức chung. Tướng 
lành chẳng lành lần lượt biến hoại. Về tương tục lưu 
chú chẳng hoại thân sanh, cũng sanh cũng diệt. Chẳng 
giác tự tâm hiện, thứ lớp diệt, các thức khác sanh. Hình 
tướng sai biệt nhiếp thọ ý thỨc cùng năm thức chung 
tương ưng sanh. Thời gian sát-na chẳng dừng gọi là sát- 
na. 

Đây chỉ cho tâm thức hữu lậu lành và chẳng lành vốn có 
thân chẳng hoại, mà lầm theo sanh diệt. Cho nên tức nơi 
sát-na để hiển bày nghĩa phi sát-na. Như Lai tàng tên 
tàng thức chẳng phải chỗ ngoại đạo nói, nghĩa là ngoại 
đạo chẳng biết tàng thức tức NhƯ Lai tàng. Cho nên 
chính năm thức nương tâm ý ý thức khi khởi ra tướng 


lành chẳng lành lần lượt biến hoại. Cái tương tục lưu 
chú kia chẳng hoại, mà cũng theo các thức cùng thân 
chung sanh cùng thân chung diệt. Do gốc bất giác tự tâm 
hiện lượng, đối với cái trong thứ lớp diệt hiện ra không 
thể an trụ, liền có các thức khác theo chỗ tập nặng của 
đời trước khởi các hình tướng. Lại dẫn ý thức và năm 
thỨc căn cùng tâm sở tương ưng thành nghĩa sát-na. 
Kinh Lăng Nghiêm nói: “Một là căn bổn sanh tử từ vô 
thủy, tức là hiện nay ông cùng các chúng sanh dùng tâm 
phan duyên làm tự tánh. Hai là thể thanh tịnh bồ-đề 
Niết-bàn từ vô thủy, tức là hiện nay thức tinh nguyên 
minh của ông hay sanh các duyên, duyên bổ sót nó. Do 
các chúng sanh bỏ sót cái bổn minh này, tuy trọn ngày 
làm mà chẳng tự giác, uổng vào các thú”. Đây là tương 
tục chẳng hoại do gốc bất giác lầm theo sanh diệt. Đâu 
chẳng phải hay sanh các duyên, rồi duyên bỏ sót uống 
vào các thú, thật đáng buồn thay! 

- CHỈ TẬP KHÍ VÔ LẬU CHẲNG PHẢI NGHĨA 
SÁT-NA. 

+ CHỈ SÁT-NA CHẲNG PHẢI NGHĨA SÁT-NA. 

Đại Huệ! sát-na ấy gọi thức tàng Như Lai tàng thức 
cùng ý chung sanh là tập khí sát-na, còn tập khí vô lậu 
chẳng phải nghĩa sát-na, chẳng phải chỗ giác của phàm 
ngu. Vì chấp trước sát-na luận nên chẳng giác tất cả 


pháp sát-na phi sát-na, rồi khởi đoạn kiến hoại pháp vô 
VI. 

Đây chính hiển bày nghĩa sát-na phi sát-na. Mê Như Lai 
tàng mà làm tàng thức liền có thức cùng ý chung sanh, 
thành ra tập khí, đây là nghĩa sát-na. Nếu đạt được thức 
cùng ý chung sanh nhân mê mà có, vốn không tự tánh, 
tức là chuyển thỨc tàng làm Như Lai tàng. Đây là tập 
khí vô lậu chẳng phải nghĩa sát-na, chẳng phải chỗ giác 
của phàm ngu. Bởi vì phàm ngu chỉỈ giác tất cả pháp sát- 
na, mà không biết tất cả pháp sát-na có phi sát-na, luống 
khởi đoạn kiến phá hoại pháp vô vi. Cho nên biết, tất cả 
chúng sanh chẳng giác chẳng biết, lầm theo sanh diệt. 
Đây là lý do Như Lai dùng vô gián tất-đàn (bố thí không 
ngừng) vậy. 

+ CHỈ NHƯ LAI TÀNG CHẲNG PHẢI NGHĨA SÁT- 
NA. 

Đại Huệ! Thất thức chẳng lưu chuyển, chẳng chịu 
khổ vui, chẳng phải nhân Niết-bàn. Đại Huệ! Như Lai 
tàng chịu khổ vui cùng nhân chung hoặc sanh hoặc diệt. 
BỊ tứ trụ địa và vô minh trụ địa làm say, phàm ngu bất 
giác chấp sát-na nên vọng tưởng huân tâm. 

Thất thức do bất giác vọng khởi kiến phần gồm làm tự 
thể. Vọng thể vốn là dối nên chẳng phải nhân Niết-bàn. 
Như Lai tàng Ở trong vị mê, vọng chịu khổ vui mà cùng 


nhân tướng Niết-bàn hòa hợp, tuy chung với các thọ 
sanh diệt mà nhân tướng chẳng diệt, bởi có ngũ trụ địa 
làm say mê, mà phàm ngu bất giác khởi chấp sát-na. 
Chẳng lưu chuyển là, thất thức y bát thức niệm niệm 
huân tập dường như có thật ngã, mà sát-na chẳng dừng. 
Đến lúc chết giấc chỉỈ còn bát thức, nên nói chẳng lưu 
chuyển. Chưa đến lúc chết giấc thường có sức chuỐốc 
khổ vui, mà biết khổ biết vui chẳng phải nó thọ nhận, 
nên nói chẳng chịu khổ vui. Vọng thấy sanh diệt sát-na 
chẳng dừng là trước sau bất giác vậy. Tứ trụ thuộc về 
phàm phu, vô minh trụ thuộc Nhị thừa, giải thích ở 
quyển trước. 

Lại nữa, Đại Huệ! Như kim cương, xá-lợi Phật được 
tánh kỳ đặc trọn không thể làm tổn hoại. Đại Huệ! Nếu 
được vô gián mà có sát-na thì thánh nên không phải 
thánh. Song thánh chưa từng chẳng phải thánh, như kim 
cương tuy trải nhiều kiếp số mà cân lượng chẳng giảm. 
Tại sao phàm ngu chẳng rõ lời nói ẩn khuất của ta, đối 
tất cả pháp trong ngoài khởi tưởng sát-na? 

Nói lại Như Lai tàng chứng pháp vô lậu chẳng phải 
nghĩa sát-na. Kim cương cùng xá-lợi Phật đây là hai tánh 
kỳ đặc chẳng hoại, để dụ Như Lai tàng chân tánh vô 
gián chẳng theo các pháp sát-na. Phàm ngu không trí 
chẳng hiểu kho Như Lai bí mật, cho là đồng với các 


pháp rồi khởi tưởng sát-na, đây là lý do hoại pháp vô vi. 
+ CHỈ THẾ GIAN XUẤT THẾ GIAN BA-LA-MẬT 
CHẲNG LÌA SÁT-NA. 

Bồ-tát Đại Huệ lại bạch Phật: Thế Tôn! Như Thế Tôn 
nói sáu ba-la-mật đầy đủ được thành chánh giác, những 
øì là sáu? Phật bảo Đại Huệ: ba-la-mật có ba thứ phân 
biệt: thế gian, xuất thế gian, xuất thế gian thượng 
thượng. Đại Huệ! thế gian ba-la-mật là, ngã và ngã sở 
nhiếp thọ chấp trước, nhiếp thọ hai bên, là chỗ các thứ 
thọ sanh, ưa sắc thanh hương vị xúc, nên đầy đủ bố thí 
ba-la-mật, giới, nhẫn, tinh tấn, thiền định, trí tuệ cũng 
như thế, phàm phu thần thông và sanh phạm thiên. 

Nhân ở trước phát minh nghĩa phi sát-na, ở đây lại hỏi 
sáu ba-la-mật. Ý bảo, nếu chẳng phải sát-na không nên 
có sáu thứ, nếu thuộc sát-na thì không nên cho là phi sát- 
na làm nhân đầy đủ. Ba-la-mật có ba thứ, trước là thế 
gian. Ngã là người hay thí, ngã sở là vật đem ra thí, 
nhiếp thọ năng sở tức chẳng lìa hai bên có không. Vì 
cầu được thọ sanh thù thắng, đây là nhân quả hữu lậu, 
vốn là việc làm của phàm phu. Thần thông là ngũ thông 
của nhân thiên vậy. 

Đại Huệ! xuất thế gian ba-la-mật là, Thanh văn, Duyên 
giác rơi vào nhiếp thọ Niết-bàn, hành sáu ba-la-mật thích 
tự mình được vui Niết-bàn. 


Xuất thế gian ba-la-mật tuy không nhiếp thọ nhân quả 
thế gian mà nhiếp thọ Niết-bàn làm cái vui tự đỘ, cũng 
chẳng phải cứu kính. 

+CHỈ XUẤT THẾ GIAN THƯỢNG THƯỢNG BA-LA- 
MẬT CHẲNG PHẢI NGHĨA SÁT-NA. 

Xuất thế gian thượng thượng ba-la-mật là, vì giác tự 
tâm hiện vọng tưởng lượng nhiếp thọ và tự tâm là hai, 
nên chẳng sanh vọng tưởng. Đối các thú không có phần 
nhiếp thọ, tự tâm sắc tướng không chấp trước, vì an lạc 
tất cả chúng sanh khởi bố thí ba-la-mật. Khởi phương 
tiện thượng thượng nơi duyên vọng tưởng kia chẳng 
sanh là giới, ấy là trì giới ba-la-mật. TỨc nơi vọng 
tưởng kia chẳng sanh là nhẫn, biết năng nhiếp sở nhiếp 
ấy là nhẫn nhục ba-la-mật. Đầu hôm giữa đêm và khuya 
siêng năng phương tiện tùy thuận tu hành phương tiện 
vọng tưởng chẳng sanh, ấy là tinh tấn ba-la-mật. Vọng 
tưởng diệt hết chẳng rơi vào nhiếp thọ Niết-bàn của 
Thanh văn, ấy là thiên định ba-la-mật. Tự tâm vọng 
tưởng chẳng phải tánh, trí tuệ quán sát chẳng kẹt hai 
bên, thân trước càng thù thắng không thể hoại, được tự 
giác thánh thú, ấy là Bát-nhã (trí tuệ) ba-la-mật. 

Thượng thượng ba-la-mật là, giác tự tâm hiện lượng, 
thấu suốt năng sở vọng tưởng, nơi tự tâm lượng hai 
không đến nhau. Chỉ do bất giác, giác thì chẳng sanh. 


Cho nên đối với các thú không có phần nhiếp thọ, sắc 
tướng ngoài tỰ tâm không sanh chấp trước. Vì an lạc 
cho tất cả chúng sanh mà khởi ra bố thí, nói rằng “đối trị 
xan tham, cũng hay trị xan tham cho người, tùy thuận tự 
tánh mà làm bố thí, ấy là phương tiện thượng thượng. 
Đến chỗ duyên vọng tưởng chẳng sanh, tùy thuận tánh 
không ô nhiễm, thành tựu giới độ. Tùy thuận tánh không 
sân hận, biết năng nhiếp sở nhiếp đều không thể được, 
thành tựu nhẫn độ. Đầu hôm giữa đêm và khuya tùy 
thuận tự tánh như thật bản tế, chẳng khởi phân biệt là 
tinh tấn độ. Đối với tự tánh xưa chẳng sanh tướng khác, 
chẳng theo Nhị thừa chấp tam-muội còn năng sở, ấy là 
thiền định độ. Liễu đạt tất cả vọng tưởng không tánh, 
đối chỗ sở khởi chẳng sanh chướng ngại, đối chỗ không 
khởi chẳng trụ bản vị, la các thỨ có không, riêng một 
không bạn mà trí thân chẳng diệt, lấy đây thành tựu tự 
giác thánh thú, ấy là Bát-nhã đỘ. Xét sáu đỘ này, tại thế 
gian thuộc về nhân sát-na, cho nên được quả tướng đều 
thành sát-na, nhân xuất thế tuy chẳng phải sát-na, song 
xét các tỰ tánh Niết-bàn không năng thủ sở thủ, nên 
cũng thuộc về sát-na; duy xuất thế thượng thượng, chỉ 
mỘt tự tâm, ngoài tự tâm không có sáu đỘ, thuận tánh 
khởi dụng, dụng trở về thể, chẳng phải nghĩa sát-na. 
Đáp ý hồi, đã đủ ngoài lời nói, có thể do lý đạt được. 


+ TỔNG KẾT SÁT-NA PHI SÁT-NA BÌNH ĐẲNG. 
Khi ấy, Thế Tôn muốn trùng tuyên lại nghĩa này nên nói 
kệ: 
Không vô thường sát-na Kể ngu vọng tưởng tạo 
Như sông, đèn, hạt giống Mà khởi tưởng sát-na. 
Sát-na đứt phiền loạn Lặng lẽ ha sở tác 
Tất cả pháp chẳng sanh Ta nói nghĩa sát-na. 
Hai bài kệ này nói về lý do Như Lai nói sát-na, vì chỉ kể 
ngu vọng tưởng hữu vi, bảo như dòng sông, ngọn đèn, 
hạt giống chóng hoại, bởi muốn kia khởi tưởng sát-na. 
Nếu đạt sát-na thì phiền não tự dứt, được chỗ lặng lẽ, 
xa lìa vọng tưởng. Mới biết tất cả pháp thầy duy tâm 
hiện không có tự tánh, hiện thân là vô sanh. Đây là lý do 
Như Lai nói nghĩa sát-na. 

Vật sanh thì có diệt 

Vô gián tương tục tánh 

Vô minh làm nhân kia 

Tâm ắt tỪ kia sanh 

Cho đến sắc chưa sanh 

Chẳng vì kẻ ngu nói 

Chỗ huân của vọng tưởng. 

Trung gian có phần gì? 
Vật sanh thì có diệt là, vật mới sanh liền diệt. Chẳng rõ 
Như Lai tàng đệ nhất nghĩa đế nên gọi là vô minh. Vô 


minh bất giác vọng động thành nghiệp, nên gọi là mới 
sanh. Bởi bất giác vọng động nên sanh không có tánh 
sanh, không sanh liền đó diệt vậy. Kể ngu chẳng rõ chỗ 
này mà làm vô gián tương tục, đây là chỗ huân của vô 
minh vọng tưởng. Vô minh làm nhân nên vọng tâm y 
khởi, ngược dòng vô minh vọng động khi chưa gá với 
sắc, rõ ràng không có chỗ tựa, liền tỉnh ngộ mà biết sẽ 
không trôi đến niệm thứ hai. 
Tương tục thứ lớp diệt Các tâm theo kia sanh 
Khi chẳng trụ nơi sắc Duyên chỗ nào mà sanh? 
Vì từ kia nên sanh Không như thật nhân sanh 
Tại sao không chỗ thành Mà biết sát-na hoại? 
Đây lại nói vô gián tương tục thật không có sanh, bởi 
không như thật sanh, tức diệt cũng không thể được. Bởi 
vì tâm tương tục liền sanh liền diệt, nhân duyên nhóm 
họp tâm khác lại sanh, nhân duyên chưa hội thì 
sanh gá ở chỗ nào? Nếu bảo tức từ tâm kia, song tâm 
kia hư vọng do bất giác khởi ra, thể sanh đã chẳng thành 
thì diệt lại hoại cái gì? Nên nói chẳng được chỗ diệt kia. 
Cho nên biết, sanh vốn không nhân, diệt cũng không đợi, 
chính nơi chỗ này được gốc vô sanh, tự tánh lặng lẽ 
vậy. 

Người tu được chánh định 

Kim cang, xá-lợi Phật 


Cung điện Quang Âm thiên 

Thế gian việc chẳng hoại 

Trụ nơi chánh pháp được 

Như lai trí đầy đủ 

Tỳ-kheo được bình đẳng 

Lầm sao thấy sát-na? 

Càn-thát-bà huyễn thầy 

Sắc không có sát-na 

Nơi sắc thấy chẳng thật 

Xem đó dường chân thật. 
Đoạn tụng này nói về tập khí vô lậu chẳng phải nghĩa 
sát-na. Dẫn người tu hành chánh định, kim cang, xá-lỢi, 
cung điện Quang Âm, đây là bốn việc chẳng hoại ở thế 
gian và xuất thế, để dụ người trụ chánh pháp đã được 
Như Lai thánh trí, tỳ-kheo bình đẳng là chẳng phải sát- 
na. Càn-thát-bà huyễn thảy, sắc không có sát-na là, 
người trụ chánh pháp cho đến chỗ thấy tất cả pháp đều 
như huyễn v.v... tức nơi sắc cũng không có nghĩa sát- 
na. CỚ sao chính nơi sắc pháp chẳng thật mà xem dường 
như chân thật? Đây là lặp lại bác ngoại đạo chấp tứ đại 
v.v.. là sanh nhân năng tạo. 
3- CHỈ PHÁP THÂN CHÂN PHẬT BÌNH ĐẲNG 
BẢN TẾ PHÁ NGHI LÌA LỖI. 
- ĐẠI HUỆ THƯA THỈNH VỀ SÁU CHỖ NGHI. 


Bồ-tát Đại Huệ lại bạch Phật: Thế Tôn! Thế Tôn thọ ký 
cho A-la-hán được thành Vô thượng Chánh đẳng Chánh 
giác cùng chư Bồ-tát đồng không sai biệt? Tất cả pháp 
chúng sanh không đến Niết-bàn, ai đến Phật đạo? Từ 
khi mới được thành Phật cho đến vào Niết-bàn, Ở trong 
khoảng giữa ấy không nói một chỮ, cũng không có đối 
đáp? Vì Như Lai thường định, cũng không suy nghĩ, 
không xét nét, do hóa Phật hóa làm Phật sự? Cớ sao nói 
tướng thỨc sát-na lần lượt hoại? Kim cang lực sĩ 
thường theo hộ vệ, tại sao chẳng chỉ thẳng bản tế, mà 
hiện ma, ma nghiệp, quả báo ác nghiệp, Chiên-giá-ma- 
nạp, cô gái Tôn Đà Lợi, không bát mà về, ác nghiệp 
chướng hiện? Tại sao Như Lai được nhất thiết chủng 
trí, mà chẳng lìa các lỗi ấy? 

Ý hỏi có sáu nghi vấn. Quyển kinh này cùng các kinh 
khác nói pháp thân Phật nói cùng Hóa thân nói dường 
nhƯ có khác nhau, nên muốn phát minh. Nghi thứ nhất 
là, Nhị thỪa tự mình Niết-bàn không thể thành Phật, cớ 
sao Như Lai vì Nhị thừa thọ ký cùng Bồ-tát không khác? 
Nghi thứ hai, chúng sanh bởi do vọng tưởng nên chẳng 
giác tự tâm hiện ra, tại sao Như Lai lại nói tất cả chúng 
sanh đã Niết-bàn rồi không lại Niết-bàn, đã thành Phật 
rồi thì ai đến Phật đạo? Nghi thứ ba, Như Lai phân bộ 
tam thừa, cớ sao lại nói đêm ấy thành Phật, đêm ấy vào 


Niết-bàn, ở trong khoảng giữa ấy không nói không dạy? 
Nghi thứ tư, Như Lai nếu thường Ở trong định không 
suy nghĩ không xét nét, thì các hóa Phật làm những việc 
gì? Nghi thỨ năm, tất cả chúng sanh đã thành Phật rồi, 
cớ sao lại nói thất thức chẳng lưu chuyển, chẳng phải 
nhân Niết-bàn sát-na lần lượt hoại? Nghi thứ sáu, Như 
Lai dựng lập tự thông an trụ bản tế không có chướng 
ngại, lìa các lỗi lầm, cớ sao lại nói kim cang hộ vỆ sao 
chẳng chỉ thẳng bản tế mà hiện ma, ma nghiệp, quả báo, 
các thứ lỗi lầm? Ma là Phật ngồi đạo tràng ma quân đến 
quấy nhiễu. Ma nghiệp là Phật thị hiện trong vương 
cung mưƯỜi năm thọ dục. Chiên-giá-ma- nạp là con gái 
Bà-la-môn dùng chậu gỖ úp trên bụng cột lại để vu báng 
Phật tư thông với y. Tôn Đà Lợi giết con gái đem chôn 
trong đất già-lam để vu báng Phật phạm dâm sát. Ở 
trong thôn Bà-lợi-na, Phật khất thực ôm bát về không và 
ăn lúa ngựa, đầu lưng đều đau, cây đâm ở chân, hầm 
lửa, cơm độc, các thứ báo hiện. 

- TRỪ NGHI THỌ KÝ A-LA-HÁN. 

Phật bảo Đại Huệ: Lắng nghe, lắng nghe! Khéo suy 
nghĩ đó, sẽ vì ông nói. Đại Huệ bạch Phật: Lành thay, 
Thế Tôn! Xin vâng thọ giáo. Phật bảo Đại Huệ: Vì vô 
dư Niết-bàn nói dẫn dụ tiến lên hành hạnh Bồ-tát. Thế 
giới này và các thế giới khác những người tu Bồ-tát 


hạnh ưa Niết-bàn của Thanh văn thỪa, vì khiến lìa 
Thanh văn thừa tiến đến Đại thừa, nên Hóa Phật thọ ký 
cho Thanh văn, chẳng phải Pháp Phật. Đại Huệ! Nhân 
đó nên thọ ký các Thanh văn cùng Bồ-tát không khác. 
Đại Huệ! Chẳng khác ấy, Thanh văn, Duyên giác chư 
Phật Như Lai phiền não chướng dứt, một vị giải thoát, 
chẳng phải trí chướng dứt. Đại Huệ! Trí chướng là thấy 
pháp vô ngã, thù thắng thanh tịnh. Phiền não chướng là 
trước tập thấy nhân vô ngã dứt, thất thức diệt, pháp 
chướng giải thoát, thức tàng tập khí cứu kính thanh tịnh. 
Đây là đáp nghi vẫn thỨ nhất về thọ ký cho A-la-hán. 
Thọ ký cho A-la-hán có ba nghĩa: một, sách tiến Nhị 
thừa được vô dư Niết-bàn, hai dẫn dụ Nhị thừa phát 
tâm Bồ-tát, ba chỉ Bồ-tát cõi này và các cõi khác chẳng 
rơi vào thiền lạc của Nhị thừa. Đây là Hóa Phật quyền 
dẫn chẳng phải Pháp Phật nói. Lại phân biệt Nhị thừa, 
Bồ-tát khác cùng chẳng khác, để rõ thật giáo Nhị thừa 
đoạn phiền não chướng đạt được giải thoát cùng Bồ-tát 
không khác; vì trí chướng chưa đoạn nên cùng Bồ-tát 
khác. Nhị thừa không thấy pháp vô ngã, nên trí chướng 
chẳng đoạn; mà tập khí đã khởi kiến phần của thức thứ 
bảy chấp ngã, ở trong tam giới tánh nhiếp thủ đã lìa, nên 
phiền não chướng đoạn; mà chỗ nương của thất thức là 
tập khí nội ngã vẫn chưa trừ diệt. Ngã này một phen 


diệt thức tàng tập khí thân chuyển liền được cứu kính 
thanh tịnh. Cho nên biết, tam-muội lạc trụ của Thanh 
văn sẽ được thân tối thắng Như Lai. 

- TRỪ NGHI CHẲNG NÓI MỘT CHỮ. 

Vì bởi pháp bản trụ trước sau phi tánh 

Đây là đáp cái nghi thứ ba không nói một chữ. Bản trụ 
là bản tánh thường trụ, có Phật hay không Phật pháp 
nhĩ như thế, không có xưa nay, không có nói dạy, nên 
nói “trước sau phi tánh”. Chữ tánh tức là pháp. Nghĩa là 
trước sau chỉ một bản trụ, không có một pháp có thể 
đƯỢc. 

- TRỪ NGHI KHÔNG SUY XÉT KHÔNG XÉT NÉT. 
Vì bổn nguyện vô tận Như Lai không nghĩ không xét, 
mà diễn nói pháp, vì chánh trí sở hóa, vì niệm chẳng 
vọng, nên không nghĩ không xét. Vì tỨ trụ địa và vô 
minh trụ địa tập khí đã đoạn, hai thứ phiền não đoạn, lìa 
hai thứ tử, giác nhân pháp vô ngã và đoạn hai chướng. 
Đây đáp nghi thứ tư không nghĩ không xét. Như Lai 
không nghĩ không xét mà diễn nói pháp, do chánh trí hóa, 
chẳng phải vọng niệm hóa. Cho nên tuy Hóa Phật làm ra 
mà đều lìa nghĩ xét, nên nói “Phật dùng một âm diễn nói 
pháp, chúng sanh tùy loại mỗi loài được hiểu. Song Như 
Lai thật không có tâm tùy loài, ấy do các loài có duyên 
mà mỗi loài thấy khác”. Ngũ trụ, hai tử, hai phiền não, 


hai ngã, hai chướng, năm thứ tập này, Như Lai đoạn đã 
lâu, nên được thường định không nghĩ. ChỈ do bổn 
nguyện thị hiện có hóa tác tùy chỗ cảm hiện như trăng 
trong nước. 

- TRỪ NGHI CHÚNG SANH THÀNH PHẬT, THỨC 
SÁT-NA HOẠI. 

Đại Huệ! Tâm ý ý thức nhãn thức v.v... có bẩy là nhân 
tập khí sát-na, la phẩm thiện vô lậu, chẳng lại luân 
chuyển. Đại Huệ! Như Lai tàng là luân chuyển, là nhân 
khổ vui Niết-bàn, kể tuệ không, loạn ý và phàm phu ngu 
s¡ không thể giác được. 

Đây là tổng đáp nghi thứ hai chúng sanh thành Phật và 
nghi thứ năm thức sát-na hoại. Tâm ý, ý thức, nhãn thức 
v.v... SỞ đĩ nói sát-na, vì lấy vô minh tập khí làm nhân, 
trái với vô lậu giác, vọng chấp là ngã thể. Thể này 
chẳng thật sát-na biến diệt, chẳng theo lưu chuyển. Thế 
nên tất cả chúng sanh tuy Ở trong sanh tỬ mà không có 
sanh tử khá được. Nếu đứng về Như Lai tàng mà nói, 
tuy hiện lưu chuyển mà có nhân khổ vui Niết-bàn. Phàm 
phu vọng tưởng chấp trước bị khổ vui che đậy, chẳng 
biết hay thọ khổ vui cùng hay chứng Niết-bàn tánh nó 
không hai. Nhị thừa là đối trị phàm phu diệt cái thọ khổ 
vui, lại bị cái không làm loạn, bỏ nhân khổ vui riêng thủ 
Niết-bàn, mà chẳng biết tự tánh Niết-bàn, đồng gọi là 


bất giác. Giác thì liền đó chứng biết, lại không riêng có, 
thất thức sát-na, chúng sanh thành Phật vốn chẳng ngại 
nhau. Bản dịch này nói tâm ý ý thức nhãn thức v.v... 
bẩy, còn bẳn dịch đời Đường thì nói ý và ý thức nhãn 
thức v.v...bẩy, đều nói bẩy thức không lưu chuyển. 
Song bản dịch này kèm nói tâm là riêng để hiển bày Như 
Lai tàng chẳng hoại chân tướng, nên nói: “chỉ tâm 
tướng diệt, chẳng phải tâm thể diệt, vì chỉ si diệt tâm 
tướng theo đó mà diệt”, cũng chẳng phải không có ý chỉ. 
Tóm lại, thức thứ bảy vốn góp kiến phần của thức thứ 
tám làm thể, nên nói bảy thức sát-na thì tâm tướng của 
tám thức sát-na không nói có thể biết. Nói Như Lai tàng 
phi sát-na mà bảo nhân khổ vui. Phàm thọ khổ vui hẳn 
do phân biệt. Thế thì sáu thỨc sát-na cũng tức có nghĩa 
phi sát-na. Mới biết mê thì chỉ vọng giác làm sát-na, nên 
nói “Thất thức chẳng luân chuyển”. Ngộ thì chỈ chân 
tướng phi sát-na, nên nói “Như Lai tàng là nhân khổ vui 
Niết-bàn”. Mà thật, thất thức tức là bát thức, bát thức 
tức là ngũ thức, lục thức. Đây hoại và chẳng hoại chung 
nhau làm nhân, thảy do mê ngộ chẳng phải thật có nhiều 
thể. 

- TRỪ NGHI KIM CANG HỘ VỆ VÀ TẤT CẢ 
NGHIỆP BÁO. 

Đại Huệ! Kim cang lực sĩ theo hộ vệ ấy, là Hóa Phật, 


chẳng phải chân Như Lai. Đại Huệ! Chân Như Lai lìa 
tất cả căn lượng, tất cả căn lượng phàm phu, Thanh 
văn, Duyên giác và ngoại đạo thấy đều diệt, được hiện 
pháp lạc, vì trụ vô gián pháp trí nhẫn, nên chẳng phải 
Kim cang lực sĩ hộ vệ. Tất cả Hóa Phật chẳng từ 
nghiệp sanh. Hóa Phật là, chẳng phải Phật chẳng lìa 
Phật. Nhân thợ gốm, bánh xe v.v... Chúng sanh tạo ra 
hình tướng mà nói pháp, chẳng phải chỗ tự thông, nói 
cảnh giới tỰ giác. 

Đoạn này và đoạn sau đều đáp nghi thỨ sáu Kim cang hộ 
vệ và tất cả nghiệp báo bệnh chung. Chân Phật dựng 
lập tự thông, chỉ thẳng cảnh giới tự giác cho chúng 
sanh, lìa tất cả căn lượng phàm phu Nhị thừa, được 
hiện pháp lạc trụ, trí nhẫn vô gián, chẳng phải chỗ Kim 
cang hộ vệ. Kim cang theo hộ vệ là chỉ Hóa Phật. Hóa 
Phật duy nương bi nguyện đối hiện sắc thân, như trăng 
trong nước chẳng phải một chẳng phải khác, chẳng 
phải từ nghiệp sanh nên không lỗi của nghiệp, tất cả thị 
hiện thảy vì chúng sanh. Thợ gốm dùng bánh xe, đất 
nước tạo các món đồ, mỗi món thích hợp với chỗ dùng, 
để dụ tùy cơ ứng hiện, chẳng phải có tâm tạo. 

Lại nữa, Đại Huệ! Kẻ ngu y thất thức thân diệt rồi khởi 
đoạn kiến, vì chẳng giác thỨc tàng khởi thường kiến, vì 
tự vọng tưởng nên chẳng biết bản tế, Tự vọng tưởng 


tuệ diệt nên được giải thoát. Vì tỨ trụ địa, vô minh trụ 
địa tập khí đoạn hết nên tất cả lỗi đoạn. 

Đây cũng đáp về cái nghi thỨ sáu, đặc biệt rõ bản tế 
không có lỗi lầm, vì phàm ngu chẳng giác vọng thấy sai 
biệt mà thôi. Thất thức thân nếu diệt liền hay liễu đạt 
bản tế, chẳng khởi đoạn kiến. Đây nói thất thức diệt 
chính là quán sát lưu chú niệm niệm chẳng dừng, chẳng 
giác tự tâm nên khởi đoạn kiến. Bản dịch đời Ngụy đời 
Đường đều nói “lục thức” cũng đồng ý này. Nhân mê 
Như Lai tàng mà có tàng thức, nếu la thức tìm tâm liền 
thuộc Nhị] thừa thiên chân, nếu tức nơi thức cho là tâm 
lại rơi vào ngoại đạo chấp tác giả. Đây là do chẳng rõ 
thức tàng lầm là chân thật, tự vọng tưởng thấy, chẳng 
biết bẳn tế. Vọng tưởng nếu diệt thì ngũ trụ tập khí một 
lúc liền đoạn, tức là tất cả lỗi dứt, đâu còn có các thứ 
nghiệp báo. Cho nên biết mê Như Lai tàng mà làm thức 
tàng liền tùy thuận vọng tưởng là bản tế sanh tử, chẳng 
giác chẳng biết. Nếu rõ thức tàng tức Như Lai tàng thì 
tùy thuận chánh trí là bản tế Niết-bàn, không nhiễm 
không nhơ. Đã có thị hiện đều vì chúng sanh chẳng phải 
dựng lập tự thông, cẳnh giới tự giác. 

- KỆ TỔNG ĐÁP. 

Khi ấy, Thế Tôn muốn trùng tuyên lại nghĩa này nên nói 
kệ: 


Tam thừa cũng phi thừa Như Lai chẳng diệt mất 

Tất cả Phật đã ghi Nói lìa các lỗi ác. 

Vì các trí vô gián Và vô dư Niết-bàn 

Dẫn dụ các hạ liệt Thế nên nói ẩn khuất. 

Trí chư Phật đã khởi Tức phân biệt nói đạo 

Các thừa chẳng phải thừa 

Kia ắt phi Niết-bàn. 

Dục sắc hữu và kiến Nói là tứ trụ địa 

Chỗ khởi của ý thức Nhà thức chỗ ý trụ. 

Ý và nhãn thức thầy Đoạn diệt nói vô thường 

Hoặc khởi chấp Niết-bàn Mà vì nói thường trụ. 

Tam thừa cũng phi thừa, Như Lai chẳng diệt mất, chính 
hai câu này đã đáp hết sáu cái nghi. Nghĩa là Như Lai tự 
giác không có tướng thừa, chẳng vào Niết-bàn. vốn tự 
thanh tịnh không có các cấu ác. Nếu hay liễu đạt lại 
không có nói gì khác. Chúng sanh hạ liệt không tin được 
chỗ này, nên Như Lai nói có chánh trí, nói có Niết-bàn, 
trước vì dẫn dụ họ tiến lên, về sau mới chỉ mật ý này. 
Nghĩa là Như Lai đã được nhất thiết chủng trí phân bộ 
diễn nói, lại không có ý chỉỈ riêng. Chỉ nói chẳng phải 
thừa và chẳng phải Niết-bàn khiến họ tự tin tự chứng 
mà thôi. Nếu chỉ đoạn diệt tứ trụ nói là Niết-bàn thì đây 
không phải thường trụ. Như Lai nói chẳng phải thừa 
chẳng phải Niết-bàn, bẳn tánh thanh tịnh thường tự tịch 


diệt, nên nói thường trụ. Ý thứ bảy y thức thứ tám mà 
khởi, tức do thức thứ tám mà trụ, chẳng lấy thức thể 
chuyển biến làm cứu kính, mà lấy ý, ý thỨc và năm căn 
thức tạm thấy dừng diệt, khởi tưởng Niết-bàn, đồng 
với đoạn diệt, chỈ tăng trưởng tà kiến. 

4 - CHỈ NHƯ LAI CHÁNH NHÂN CHÁNH QUẢ 
CỨU KÍNH THANH TỊNH. 

- ĐẠI HUỆ THỈNH HỎI TỘI PHƯỚC ĂN THỊT VÀ 
CHẲNG ĂN THỊT. 

Bồ-tát Đại Huệ dùng kệ hồi Phật: 

Chư Bồ-tát kia thẫy Chí cầu Phật đạo ấy 

Rượu thịt cùng với hành Ăn uống là thế nào? 

Cúi mong Vô thượng tôn Thương xót vì diễn nói. 

Kẻ ngu chỗ tham đắm Nhơ hôi không tốt đẹp 

Chỗ ưa thịt cọp sói Làm sao mà nên ăn? 

Kẻ ăn sanh các lỗi Chẳng ăn là phước lành 

Cúi xin vì con nói Tội phước ăn chẳng ăn. 

Bồ-tát Đại Huệ nói kệ hỏi rồi, lại bạch Phật: Cúi mong 
Thế Tôn vì chúng con nói lỗi ác ăn thịt và công đức 
chẳng ăn thịt. Con và chư Bồ-tát Ở hiện tại vị lai sẽ vì 
chúng sanh có các thứ hy vọng ăn thịt phân biỆt nói 
pháp, khiến chúng sanh kia từ tâm đến nhau, được từ 
tâm rồi mỗi người nơi trụ địa thanh tịnh sáng tỏ, chóng 
được cứu kính Vô thượng Bồ-đề. Hàng Thanh văn 


Duyên giác nơi địa vị của mình dừng nghỉ rồi, cũng 
được chóng thành Vô thượng Bồ-đề. Các chúng ngoại 
đạo pháp ác tà luận, tà kiến đoạn thường điên đảo chấp 
trước, còn có pháp ngăn không cho ăn thịt, huống là Như 
Lai cứu hộ thế gian, chánh pháp thành tựu mà ăn thịt 
sao? 

Theo cổ chú nói: “Như Lai Ở trong cung quỷ vương nói 
pháp, các chúng dạ-xoa v.v... nhớ giờ ăn đã đến, chẳng 
phải thịt thì không ăn được. Đại Huệ vì muốn các quỦ 
vương sanh tỪ tâm, nhân đó thỉnh Như Lai nói lỗi ăn 
thịt, đây vẫn tùy căn cơ chúng sanh”. Song dùng con 
đường tu hành chân chánh của Như Lai, ở trong kinh 
Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm, nghĩa ba thứ lớp rất 
nên lẫn nhau chứng minh: “Năm mươi ấm ma cho đến 
thấy sắc ấm tiêu, thọ ấm minh bạch, Ở trong minh ngỘ 
được tánh hƯ minh, trong ấy bỗng nhiên hướng về chỗ 
hằng diệt, bác không nhân quả, một bề vào không, 
không tâm hiện tiền thì có không ma vào trong tạng phủ, 
bèn chê người trì giới là Tiểu thừa, Bồ-tát ngộ không có 
øì là trì là phạm. Người ấy thường đến nhà tín tâm đàn- 
việt uống rượu ăn thịt, rộng làm việc dâm uế. Bởi sức 
của ma nhiếp phục người ở trước nó chẳng sanh nghỉ 
ngờ chê bai. Quỷ nhập tâm đã lâu, hoặc ăn phẩn uế cùng 
rượu thịt như nhau một loại đồng là không, phá luật 


nghi của Phật, lầm vào tội lỗi, mất hết chánh định, sẽ 
theo trầm luân”. Lời răn dạy của Phật rất thâm nghiêm, 
người biết pháp phải kinh sợ, Ngày nay đã suy muộn 
xem thường lời dạy ấy. Vả lại có người cho thừa gấp 
giới hoãn để mặc tình miệng dùng, các thứ phá hoại 
chẳng dừng ăn thịt, là đáng thương vậy. Lại trong Bồ- 
tát giới nói: “Khởi một niệm sân làm chướng chúng 
sanh, hay đoạn chủng tánh, cũng như giết ăn”. Người có 
chí với đạo phải hộ chánh kiến, chớ bị tà mê. 

- CHỈ ĂN THỊT NHIỀU LỖI. 

Phật bảo Đại Huệ: Lành thay, lành thay! Lắng nghe, 
lắng nghe! Khéo suy nghĩ đó, ta sẽ vì ông nói. Đại Huệ 
bạch Phật: Xin vâng thọ giáo. Phật bảo Đại Huệ: Có vô 
lượng nhân duyên không nên ăn thịt. Song nay ta sẽ vì 
ông lược nói. Nghĩa là tất cả chúng sanh từ trước đến 
nay nhân duyên lần lượt thường làm lục thân, vì tưởng 
người thân không nên ăn thịt. 

Thường làm lục thân là, đức Phật của chúng ta khuyên 
người phát tâm tỪ hiếu nên răn nhắc thiết tha. Song là 
phật tửỬ vì rõ sâu muôn vật một thể, tuy Ở trong loài khác 
còn nghĩ đỘ thoát, đâu thể vì thân mạng mình vẫn buông 
lung miệng bụng, phóng ý siết hại, đã nghe đời trước 
mà không thể động lòng thương xót ư? Chính hiện tại 
đồng loại rất thiết tha hòa kính, sao chưa nghĩ về sau mà 


xem hiện nay? Pháp thời gần cuối, nhóm người học 
Phật phần nhiều thấy theo quyến thuộc của ma. Rất 
mong cùng thiên hạ đủ chánh tri kiến kính giữ lời dạy 
của Phật để làm mẫu mực cho đời sau. Dùng một niệm 
này ngưỡng đối ba đời Như Lai ở trong đại quang minh. 
Thịt lừa, loa, lạc đà, chồn, chó, trâu, ngựa, người, thú 
v.v... vì người hàng thịt bán lẫn lộn chẳng nên ăn thịt. 
Vì phần hơi chẳng sạch sanh trưởng, chẳng nên ăn 
thịt,vì chúng sanh ngửi mùi thấy sanh kinh sợ như 
Chiên-đà-la và Đàm-bà v.v... chó thấy oán ghét sợ hãi 
sủa vang, chẳng nên ăn thịt. 

Bán lẫn lộn là, vì không biện biệt thịt người hay thịt thú 
máu thịt giống nhau. Chẳng sạch là máu mủ chẳng 
sạch. Những người sạch sẽ còn chẳng gần gũi hôi tanh, 
huống là ăn nuốt. Đến như tâm sợ chết thì người vật 
nào khác. Người quân tỬ còn có tâm không nỡ làm 
chúng sanh sợ sệt. Nếu có lòng sát hại còn không thể bì 
kịp người ngoài đời, huống là có thể xưng pháp khí 
gánh vác đạo lý sao? 

Lại, vì khiến người tu hành từ tâm chẳng sanh, chẳng 
nên ăn thịt. Vì kể phàm ngu tham đắm ăn đồ hôi hám bất 
tịnh, không được tiếng tốt, chẳng nên ăn thịt. Vì khiến 
chú thuật không thành tựu, chẳng nên ăn thịt. Vì người 
sát sanh thấy hình khởi thức đắm trước mùi vị, chẳng 


nên ăn thịt. Vì người ăn thịt kia chư thiên bổ đi, không 
nên ăn thịt, vì khiến miệng hôi hám, không nên ăn thịt. 
Vì nhiều mộng dữ, không nên ăn thịt. Vì ở trong rừng 
vắng, cọp sói ngửi mùi, chẳng nên ăn thịt. Vì khiến ăn 
uống không tiết độ, không nên ăn thịt. Vì khiến người tu 
hành chẳng sanh nhàm lìa, không nên ăn thịt. Ta thường 
nói rằng: Phàm có ăn uống nên khởi tưởng như ăn thịt 
con, khởi tưởng như uống thuốc, không nên ăn thịt. 
Cho ăn thịt hẳn là vô lý vậy. 

Thấy hình khởi thức đó, hình là hình thịt, thức là thức 
tâm. Nghĩa là tập lâu hay khiến thức tâm biến đổi, chìm 
sâu trong ô nhiễm. Chư thiên bỏ đi là, chư thiên không 
còn sân và trộm, nên bị chư thiên bổ đi. Khiến người tu 
hành chẳng sanh nhàm lìa là, đệ tử trong pháp của ta, 
nếu chẳng dứt ăn thịt mà hay khiến tất cả phát tâm tu 
hành thì họ không sanh tưởng nhàm lìa. Phàm có ăn 
uống là, đối với sự ăn uống khác xa lìa tham đắm, còn 
phải khởi tưởng ăn thịt con, khởi tưởng uống thuốc, đâu 
lại ăn thịt, hẳn là vô lý. 

Lại nữa, Đại Huệ! Thuở xưa có ông vua tên Sư Tử Tô- 
đà-ta ăn các thứ thịt cho đến thịt người, thần dân chịu 
không nổi liền sắp mưu phẳn, dứt hết bổng lộc. Bởi ăn 
thịt có những lỗi như thế, chẳng nên ăn thịt. 

Phàm người sát sanh chịu quả báo ở địa ngục. Ở đây nói 


hiện đời vẫn thuộc về hiện báo. 

Lại nữa, Đại Huệ! Các người sát sanh là vì tài lợi, kể 
hàng thịt sát sanh buôn bán, những chúng sanh ngu sĩ ăn 
thịt kia lấy tiền làm lưới mà bắt các thứ thịt. Người sát 
sanh hoặc do tài vật, hoặc dùng câu lưới bắt những 
chúng sanh thủy lục không hành, các thỨ giết hại đem 
bán cầu lợi. Đại Huệ! Cũng không có chẳng dạy chẳng 
cầu chẳng tưởng mà có thịt cá. Bởi những nghĩa ấy 
chẳng nên ăn thịt. 

Không có chẳng dạy chẳng cầu chẳng tưởng là, ở đời 
có người ăn thịt mới có người bán thịt, tức là dạy người 
khác giết. Dùng tiền của để lưới các thứ thịt là cầu, 
thấy hình khởi thức là tưởng. Chưa bao giờ có trừ ba 
thứ ấy mà được thịt cá, nên chẳng ưng ăn thịt. 

- CHỈ THẬT NGHĨA KINH NÀY TẤT CẢ 
THẢY DỨT. 

Đại Huệ! Ta có khi nói ngăn năm thứ thịt, hoặc cẫm 
mười thứ. Nay Ở kinh này tất cả thứ, tất cả thời loại bổ 
phương tiện, tất cả thẫy đều dứt. Đại Huệ! Như Lai 
Ứng cúng đẳng chánh giác còn không có ăn, huống là ăn 
thịt, cũng không dạy người. Bởi lòng đại bi đi trước nên 
xem tất cả chúng sanh ví như con một, thế nên chẳng 
cho được ăn thịt con. 

Năm thứ thịt là, chẳng nghe, chẳng thấy, chẳng nghị, 


chim ăn còn dư, tự chết. Cấm mười thứ là, thịt người, 
rắn, voi, ngựa, lừa, chồn, heo, chó, sư tử, khỉ. Hai thứ 
này khai hay ngăn, khi đức Thế Tôn mới thành Phật vì 
cơ duyên chưa thuần thục, vì lòng thương xót quyền 
cho được ăn, song đều do thần lực hóa ra không có sanh 
mạng, đến trong kinh này mới bày nghĩa thật, tất cả 
thầy dứt vậy. Xem tất cả chúng sanh như con một nên 
chẳng cho ăn thịt con. Thế Tôn dạy người lấy đồng thể 
làm thiết yếu, đáng gọi là đến cùng tột. Song dùng lý 
luận thì đồng một bản trụ hình mạo tuy khác mà tri giác 
là đồng, người chẳng đến nỗi mê say vẫn nên xét kỹ. 

- TỔNG KẾT CHỈ RÕ TU HÀNH LỖI LẦM. 

Khi ấy, Thế Tôn muốn trùng tuyên lại nghĩa này nên nói 
kệ: 

Thảy từng làm thân thuộc Thô nhơ lẫn bất tịnh 

Do bất tịnh sanh trưởng Nghe mùi thầy kinh sợ. 

Tất cả thịt cùng hành Và các thứ tôi nén 

Các thứ rượu buông lung Tu hành thường xa lìa. 

Cũng thường lìa dầu mè Cùng các giường thủng lỗ 

Bởi các trùng nhÖ kia Ở trong rất sợ hãi. 

Hành hẹ tỎi nén ăn sống thì sanh sân, ăn chín thì tham 
dâm, nên phải đồng dứt. Cổ chú nói: “Phong tục ngoại 
quốc đâm mè chờ đến có trùng, hoặc cùng Trung Hoa 
khác vậy”. Giường có lỗ hở có nhiều trùng ẩn, nằm 


ngồi nó kinh sợ, Phật từ bi đến thế, ta đâu không sanh 
hổ thẹn. 

Ăn uống sanh buông lung Buông lung sanh vọng giác. 
TừỪ giác sanh tham dục 

Thế nên chẳng ưng ăn 

Do ăn sanh tham dục Tham khiến tâm say mê. 

Say mê lớn ái dục Sanh tử không giải thoát. 

Đây xét các thứ ăn uống khác, nếu tham đắm mùi vị đều 
hay khiến người thân tâm buông lung, nhiều thỨ giác 
tưởng, tột đến tham dục say mê triền miên sanh tử. Chỉ 
do miệng bụng một niệm theo tình, nhân nhổ mà quả to, 
đâu không dè dặt ư? 

Vì lợi giết chúng sanh Dùng của lưới các thịt 

Cả hai đều ác nghiệp Chết đọa ngục khiếu hô. 

Nếu không dạy tưởng cầu Ắt không ba tịnh nhục 

Kia đâu không nhân có Thế nên chẳng ưng ăn. 

Các người tu hành kia Do đó thầy xa ha 

Mười phương Phật Thế Tôn Tất cả đều quở trách. 

Lần lượt lại ăn nhau Chết sanh loài hổ lang 

Hôi nhơ đáng chán ghét 

Chỗ sanh thường ngu sỉ. 

Nhiều đời làm Chiên-đà 

Giống thợ săn Đàm-bà 

Hoặc sanh Đà-di-ni 


Và các dòng ăn thịt. 

La-sát, mèo, chồn thảy Khắp trong ấy sanh ra 
Phược Tượng cùng Đại Vân Ương-quật-lợi-ma-la 
Và kinh Lăng-già này Ta đều cẫm ăn thịt. 

Đà-di-ni là La-sát nữ. Phược Tượng, Đại Vân, Ương- 
quật-lợi-ma-la đều là tên kinh. 

Chư Phật và Bồ-tát Thanh văn chỗ quở trách 

Ăn rồi không hổ thẹn Đời đời thường sỉ tối. 
Trước nói thấy, nghe, nghi Đã dứt tất cả thịt 
Vọng tưởng chẳng giác biết Nên sanh chỗ ăn thịt. 
Như lỗi tham dục kia Chướng ngại giải thoát thánh 
Rượu thịt hành tôi nén Thảy là chướng thánh đạo. 
Chúng sanh đời vị lai Nơi thịt ngu sĩ nói 

Răng đây tịnh không tội Phật cho chúng ta ăn. 

Ăn tưởng nhƯ uống thuốc Cũng như ăn thịt con 
Biết đủ sanh nhàm lìa Tu hành hạnh khất thực. 
Người an trụ từ tâm Ta nói thường chán lìa 

CọỌp sói các thú ác Hằng nên cùng đi Ở. 

Nếu ăn các máu thịt Chúng sanh ắt kinh sợ. 

Thế nên người tu hành TỪ tâm chẳng ăn thịt 

Ăn thịt không từ tuệ Hằng trái chánh giải thoát 

Và trái biểu tướng thánh Thế nên chẳng ăn thịt. 
Được sanh dòng Phạm chí Và các chỗ tu hành 
Nhà giàu sang trí tuệ Đây do chẳng ăn thịt. 


Chướng ngại giải thoát thánh đều là chướng thánh đạo. 
Ăn thịt không từ tâm hằng trái chánh giải thoát. Như Lai 
lại đôi ba phen thiết tha răn nhắc đều vì người tu hành, 
nghiêm huấn dạy bảo. Bởi vì Ngài thương đời sau “nói 
là Đại thừa vô ngại” vọng buông những tà luận và vu 
khống Như Lai là cho ăn tịnh nhục, làm hoặc loạn kể sơ 
tâm. Một bọn như thế phần nhiều ưa buông lung, không 
có tâm hổ thẹn, thật là cặn bã ở địa ngục. Được sanh 
dòng Phạm chí và các người tu hành, nhà giàu sang trí 
tuệ, còn do không ăn thịt thay, phương chi đệ nhất nghĩa 
giải thoát của Như Lai? Phật ở trong kinh này chỉ thẳng 
thức tàng tức Như Lai tàng, chỉ một phen liễu đạt thì 
toàn vọng tức là chân. Chẳng phải cảnh giới của tất cả 
Nhị thừa và quyền vị Bồ-tát, mà đối với giới đức rất 
thiết tha răn dạy. Cho nên biết, vô lậu chân tịnh không 
dung vật khác, trước sau gốc ngọn cứu kính rõ ràng 
không còn dư sót. Mười phương ba đời tất cả Như Lai 
đồng một bí mật, đại đạo sáng tổ như mặt trời, không 
nên nghi ngỜ. 


